THEO KHOA HỌC 


Nguyễn Hiến Lê 


ME 





TỔ CHÚC CÔNG VIỆC 
THEO 
KHOA HOC 


NGUYÊN HIẾN LÊ 


TÔ CHỨC CÔNG VIỆC 
THEO 
KHOA HOC 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH 


Tổ chúc công việc theo khoa học 


LÒI NHÀ XUẤT BÁN 


Tố chúc công uiệc theo khoa học tác giả uiết 
uà cho xuất bản từ năm từ 1949 bhi môn Tổ chúc 
chưa được người Việt Nam quan tâm. Sau đó (1958) 
sách được tái bản vai lân uà mái cho đến năm 1969 
mới được in lại; tuy nhiên lần in này NXB Đông Tháp 
đá tự ý cắt bỏ các bài tựa uà một số trang quan trọng 
làm cho cuốn sách thiếu nhất quán uà mất sự liên tục. 


Lân này NXB Văn Hóa được sự đông ý của thân 
nhân gia đình tác giả in lại đúng như bản đã được tác 
gid hiệu chỉnh, bổ sung uào năm 1958. 


Tuy sách uiết cách nay đã mấy thập niên, nhưng 
cho đến bây giờ tính khoa học của nó uẫn còn được xem 
là một môn học có tính bhoa học chính xác, NXB Văn 
Hóa trân trọng giới thiệu đến bạn đọc để tham khảo 
trong công uiệc của mình. 


NXB VAN HÓA 


Nguyễn Hiến Lê 


TƯA 


(Lần xuất bản thứ nhất) 


Về tôn giáo, triết lí, uăn chương 0à mĩ thuật Đông, Tây 
không hon kém nhau nhiều: họ có cái rực rỡ, cái mới lạ của 
họ thì ta cững có cái thâm trầm, cái duyên bín của ta. Nhưng 
Đề khoa học thì ta kém họ cå ngàn bwc. 


Saw non một thế kì Âu hóa, uề phương điện đó ta chưa 
tiến được mấy. Ta mới có được lớp son khoa hoc: môt mó 
bằng cấp, ít chục cái xưởng: còn cái chất khoa học, tức là 
tịnh thần khoa học thì ta gần như hoàn toàn còn thiếu. 


Phân đông trí thức nước ta, đừng nói chỉ tới quần chứng, 
vån còn tật hàm hồ: ai nói sao tin ngay làm uậy, không biết 
chút chỉ cũng bình phẩm, uà làm tiệc thì không có phương 
Pháp, chương trình, gặp đâu làm ẩấy, người làm sao, ta bắt 
chước làm 0ậy. 

Óc hàm hỗ đó, sự thiếu tỉnh thân khoa học đó, có cái 
hại lớn là luôn luôn trói ta ở địa Uị nô lệ, theo gót người, chứ 
không bao giờ đuổi bịp người, hầu góp sức uào vic phát huy 
ăn hóa của nhân loại. 


Tổ chúc công việc theo khoa học 


Nhưng cái hại ngay trước mắt là sự biến thiết quốc gia 
së châm chap, khó có két quả hả quan. Nước ta đã bị tàn 
phá råt nhiều - 0à sẽ còn bị tàn phá tới dâu na! - dân số ta 
ít, trăng lực sản xuất của ta lại bém (vi ta ốm yếu, khí hậu 
của ta nóng quá), chỉ trông ào bầu nhiệt huyết của đồng 
bào không đủ. Phải làm sao cho một số đông những người 
gánh nhiệm uụ biến thiết quốc gia có được tỉnh thân bhoa 
học, lãnh hội được phương pháp tổ chức công 0iệc theo khoa 
học của Âu, Mĩ thì mới mong có nhiều hiệu quả được. 


Mà tôi trộm nghĩ uậy, nên tuy tự biết mình còn kém mà 
cũng không dám không đem một uài điều đã học được vè 
phương pháp đó trình bày trong tập sách nhỏ này. Bảo là để 
biến thiết quốc gia thì không dám, nhưng đem nhiệt huyết 
gợi một vän đề để cho những ai có nhiệm vu biến thiết, swy 
nghĩ, chiêm nghiệm, khảo cứu thêm thì đó chính là mục 
đích của tôi. 

Những điều học được tất nhiên là ft; trong những điều 
đó, lại tất nhiên có những điều chưa hiểu rõ, tì uậy tôi rất 
mong ở tấm lòng đại lượng của độc giả để được tha thứ trong 
nhưững chỗ sơ sót uà chỉ bảo trong nhưững chỗ sai lầm. 


Tập này gồm 4 phân: 


- Phân thứ nhất xét 0ê tỉnh thần uà phương pháp khoa 
học. 


- Hai phần sau bàn 0ê sự áp dụng phương pháp đó trong 

sự tổ chức công uiệc để đỡ tốn tiền của, thì giờ. 
- Phân cuối cùng (III và IV) chuyên tìm nhng dièu 
7 


Nguyễn Hiến Lê 


kiên thuận tiện cho sự làm uiệc. Phần này cũng quan trọng 
nhw 3 phần trên, 0ì trong đó, độc giả sẽ thấy tính cách nhân 
đạo của môn Tổ chức công tiệc theo khoa học 0à một uài lối 
giải quyết những sự xích mích giữa hai giai cấp: chủ nhân 
0à thợ thuyền. Có hiểu rõ được tính cách đó rồi, tổ chức mới 
có hiệu quả, 0à mới giảm bớt được những sự mâu thuẫn 
trong xã hôi ngày nay. 


Trwóc mõi phân có một, hai trang tóm tắt đại ý trong 
phần. 


Trước một chương cũng có ít hàng tóm tắt đại ý trong 
chuong. 


Cuối tập lại có tóm tắt đại ý trong cưốn 0à một bảng 
biên tên những sách cho độc giả tham khảo nếu tốn nghiên 
cứu thêm. 

Mì sách thuộc loại phổ thông 0ê triết hoc vå khoa học, 
nên lời lấy đạt ý làm trọng, uăn lấy sáng sửa làm gốc. 


Về ý, chưng tôi đã hết sức sắp đặt cho có mạch lạc, chú ý 
đến phân thực hành hơn phần lí thuyết uà đã dừng rất nhiều 
thí dụ cho độc giả dễ hiểu. 

Về lời chúng tôi ää bắt buộc phải dùng nhiều tiếng Hán 
Việt vì chắc độc giả đã nhận thấy rằng tiếng Việt, muốn cho 
đủ phong phú để phô diễn được hết thảy, những ý vè khoa 
học, triết học thì không thể rời cái gốc đó được. Điều đó không 
còn là một uấn đề nwa. 

Tuy uậy, mỗi khi dùng tiếng nào mà phần đông độc giả 
còn lạ tai lạ mắt thì chúng tôi đã dụng ý giảng nó một cách 


8 


Tổ chúc công việc theo khoa học 


gián tiếp trong mấy hàng sau. Một đôi khi còn chua thêm 
tiếng Pháp ở bên, hoặc giải thích bằng tiếng Việt cuối trang. 
Những Hếng äó, chúng tôi lại họp lại theo thú twa, b, c trong 
một bằng ở dưới sách, cho độc giả dễ kiếm. 


Một oài tiếng Việt nào chỉ dùng riêng ở Bắc hoặc ở 
Nam, có thể khó hiểu, thì chúng tôi chua ở bên cạnh, trong 
dấu ngoặc đơn, tiếng đồng nghĩa uới nó dùng ở Nam (nếu 
nó chỉ dùng riêng ở Bắc) hoặc ở Bắc (nếu nó chỉ dùng riêng 
ở Na). 


Về chánh tả, tôi theo bộ Việt Nam từ điển của hôi khai 
trí Tiến Đức uà bộ Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, 2 bộ 
ñã được phần đông học giả nhận là đúng hơn hết. 


Những danh từ uề khoa học thì phần nhiều theo ông 
Hoàng Xuân Hân. 

Về những danh từ riêng của Âu Mĩ, chúng tôi nghĩ: 
tiếng Việt đã dùng tự mẫu la tỉnh thì bây giờ chưa cần Việt 
hóa nó uội. Người Trung Quốc không dùng ruẫu tự đó cho 
nên phải phiên âm ra tiếng họ uì nếu uiết theo Âu Mĩ thì đại 
ẵa số người Trung Quốc sẽ không đọc được chút chỉ hết. T., 
trái lại, cứ 0iết là Taylor, là Fayol, thì những người không 
học tiếng Pháp cũng đọc được một cách gần đúng. Họ sẽ đọc 
là Tay lo, Phay on chẳng hạn. 

Tôi nói: chưa cần Việt hóa nó vôi vi công viêc d6 nếu 
có cân làm thì cüng nên giao cho môt viên Hàn Lâm. Nay, 
mỗi người Uuiết sách, theo ý riêng của mình må Viêt hóa 
;một cách, chỉ làm cho độc giả thêm hoang mang thổi. Ví du 


9 


Nguyễn Hiến Lê 


như danh từ TYuman, tổng thống Huê Kỳ, có chỗ Việt hóa 
là Tru men, có chỗ lại Việt hóa là Truy trăng. Như uậy là 
một người hay lai? 


Người Pháp nghĩ vây cho nên dê nguyên nhng danh 
từ riêng của Anh, Mĩ, Nga, Đức, Việt... uà chỉ trong từ điển 
mới chua cách đọc cho đúng thôi. Tôi theo nguyên tắc đó, để 
nguyên tên riêng, nhưng ở bên một uài tên quan trọng cần 
phải nhó, tôi có chua cách đọc. 

Như uậy có lgi là doc tâp này rôi, sau có doc nhng sách 
uiết bằng ngoại ngữ, các bạn nhận ngay được nhưng danh 
từ riêng đó. Còn như uiết: Tê lơ, Phê on, saw này đọc đến 
Taylor, Fayol, ta có thể không nhận ra được những tên này. 

Long Xuyên ngày 11 tháng 11 năm 1949 
Tác giả 


10 


Tổ chức công việc theo khoa học 


TỰA 
(Lần tái bản) 


Thưa bạn, tám năm trước, Ehi cuốn này tới xuất 
bản lần đầu, tôi ngại nó làm mê uất cái uốn của một 
ông bạn thân. Tôi ngại cũng phải. Môn TỔ chức công 
Uuiệc, hôi đó, đối uới quốc dân, còn lạ tai quá, đi mà 
để ý tới? Thậm chí có một uiên bĩ sự nọ tới coi than 
đề sách xong đã liêng xuống bàn, bảo: «Người nào có 
óc tổ chức thì chẳng cần đọc sách của anh cũng biết tổ 
chức; còn bê ào không có óc tô chúc thì không khi nào 
doc nó cå.” 


Một viên kï sw mà còn Uậy, nói chỉ tới người thường. 
Chả trách một thân phụ học sinh đã nhắn tôi: «Sao 
không dê thì giò day tw cho hoc sinh được nhờ, mà 0iết 
sách vé vín làm gì?” 

Tình trạng nh 0ậy, tôi chỉ dám hy vong bán được 
chừng năm trăm cưốn thôi. Ngờ đâu, không đây một 


11 


Nguyễn Hiến Lê 


năm rưỡi, bán hết được hai ngàn cuốn. Tôi ming quá, 
wường cho ông bạn của tôi thì ít - ông thuộc 0ào hạng 
người bhông nhớ tiền của mình đã dùng 0ào tiệc gì 
mữa - tà ung cho đồng bào thì nhiều. Một môn học 
khô khan nh 0ậy, 0iết lại vung v như vây, mà dwoc 
độc giả hoan nghênh - tôi còn giữ được Uài bài báo 0à 
nhiều bức thư - thì ai mà dám bảo rằng tỉnh thân hiếu 
học, trọng phương pháp của người tình là không đáng 
Phục bia chứ? 


Mấy năm sau, tôi soạn thêm ba cuốn wrữa, cuốn 
Kim chỉ nam của học sinh để giúp bạn trê tổ chúc 0iệc 
học, cuốn Tổ chức gia đình, cuốn Hiệu năng, châm ngôn 
của nhà doanh nghiệp; cả ba đều làm cho tôi phấn bhổi, 
tin rằng phương pháp tổ chức càng ngày được quảng 
bá, nhất là trong giới thanh miên. 


Hiện nay, saw bao cuộc biến thiên, tình hình so 
Uuới tám năm trước, khác rất xa. Để xúc tiến công cuộc 
kiến thiết uà giảm được phần nào sự đóng góp của quốc 
dân, chính phủ cần cải tổ các công sở, các cơ quan cho 
được nhiều hiệu tăng; cho nên môn TỔ chức công 0iệc 
đã được đem dạy ở 0uài trường Đại học 0à hình nh đã 
được áp dụng trong một uài phòng giấy. ĐỀ qua được 
bước bhó khăn lúc này mà cạnh tranh nổi uới đô ngoại 
hóa, các hà doanh nghiệp cũng cần phải sửa đổi cách 
làm ăn, không trông cậy ở sự đầu cơ w„ữa mà chỉ trông 


12 


Tổ chức công việc theo khoa học 


cậy ở tài năng của mình. Vì những lẽ đó, muôn Tổ chức 
thành một môn học bhẩn thiết cho gần đủ các giới. 


Tôi mong rằng môn đó sẽ sớm được dạy cả trong các 
trường Trung học - từ 1947, Quốc hội Pháp đã nghiên 
cứu vån dë ó ò các ban Trung hoc vå Tiểu học - giảng 
trong các gia đành, 0à áp dung môt cách triêt dê trong 
các công sở, công cũng như tư. 


Và nếu chứng ta lập một Nha hoàn toàn tự trị, 
không tùy thuộc một bộ nào cả, chuyên lo tiệc tổ chức 
cho mọi công sở thì chắc chắn chỉ trong uài ba năm, 
chẳng những công uiệc biến thiết tăng lên gấp đôi, phí 
tổn giảm đi một nửa, mà ngay đến cái bênh quan liêu, 
biếng nhác, hối lộ cũng sẽ diệt được gân hết. Việc làm 
không khó, chi khó ở chỗ dám làm thôi. 


Sài gòn ngày 31-1-1958 
NHL 


13 


Nguyễn Hiến Lê 


14 


Tổ chức công việc theo khoa học 


PHÂN THỨ NHẤT 


KHÁI LUẬN 
ĐẠI Ý 


Trong phản này, chúng ta sẽ xét theo một cách đại 
khái phương pháp tổ chức công việc theo khoa học. 

1) Trước hết chúng ta định nghĩa lối tổ chức đó 
và vạch rõ mục đích của nó ra sao. 

2) Rồi nhìn qua lịch trình của nó và tiểu sử hai 
người có công sáng lập ra nó: TAYLOR (Tê-lơ) và 
EAYOL (Fê-ôn). 

3) Sau cùng tóm tắt những qui tắc của phương 
pháp khoa học, qui tắc mà TAYLOR và FAYOL da dwa 
vào để tìm ra lối tổ chức ấy. 

Những mục đó sẽ lần lượt được xem xét trong ba 
chương sau đây. 


15 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG NHẤT 


ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH 


L Định nghĩa 
1. Thế nào là tổ chức. 
2. Hai lối tổ chức. 

II. Muc dich. 


1. Trả lời những điều chỉ trích. 

2. Phải nghĩ đến lợi chung trong khi tổ chức công 
VIỆC. 
3. Phương pháp tổ chức áp dụng vào công việc 
nào cũng được. 

II. Kết 
[ĐỊNH NGHĨA 

1. Thế nào là tổ chức. 

Ai cũng nhận rằng trước khi làm một việc gì, phải 
xếp đặt kỹ lưỡng cho khỏi mất thì giờ, khỏi phí nguyên 
liệu. Muốn xay lúa chẳng hạn, phải định trước xay mấy 


16 


Tổ chức công việc theo khoa học 


gia, lựa chỗ để cối xay, trải đệm (nệm) xuống dưới để 
hứng gạo và trấu, buộc dây vào cối, tìm thúng để đựng 
lúa... rồi mới bắt đầu xay. 


Nếu không lựa chỗ trước, đặt chỗ ở một nơi xa 
lẫm, sẽ phí thì giờ đi đi về về đem lúa đổ vào cối. Nếu 
nơi đó lại ở giữa sân, khi trời nắng, làm việc sẽ mau 
mệt: như vậy là phí sức mà phí sức tức là phí thì giờ, 
vì khi mệt thì làm chậm đi, đáng lẽ mất ba giờ, phải 
mất bốn, năm giờ, phí mất một, hai giờ. Nếu trời lại 
đổ mưa trong khi đương xay ta còn mất thì giờ và mất 
công mang cối, lúa vào trong nhà nữa. 


Đó là một việc nhỏ, sự xếp đặt không cần phải 
suy nghĩ lâu, tính toán nhiều. Nếu ta muốn dùng máy 
xay lúa, công việc sẽ nhiều hơn, lâu hơn, ta phải xếp 
đặt công việc cái trước cái sau, sao cho khỏi cản trở 
lẫn nhau mà còn sửa soạn, chuẩn bị lẫn cho nhau nữa. 
Xếp đặt như uậy tức là tổ chức. 

2. Hai lối tổ chức 

Nhưng có hai lối tổ chức: 

Lối thứ nhất là lối tő chúc theo kinh nghiêm. 
Phương Đông chỉ biết một lối đó. Theo kinh nghiệm 
thì lâu lắm. Tổ tiên ta đã mất hàng chục thế kỷ mới 
tìm được những kích thước của tường và cột ngôi nhà 
ta ở. Kết quả tuy đúng nhưng thiếu sự tỉnh mật. Nếu 


17 


Nguyễn Hiến Lê 


hỏi: “Fại sao tường không xây mỏng hơn, cột không 
lớn hơn?” thì các cụ sẽ đáp: “Ông cha làm sao thì mình 
cũng làm vậy?” Các cụ làm gì cũng phỏng chừng hết 
và ít khi chịu tìm một cách khác tiện lợi hơn. 


Người Âu từ thế kỷ thứ 18 trở vẻ trước cũng như 
ta, chỉ biết một lối tổ chức theo kinh nghiệm đó thôi. 
Nhưng từ thế kỷ 18 trở đi, nhất là từ đầu thế kỷ này, 
cùng với sự tấn triển mạnh mẽ của khoa học, họ không 
chịu lối phỏng chừng đó, họ muốn sự tổ chức công 
việc được tinh mật hơn, có phương pháp xác đáng, trái 
hẳn với sự tổ chức theo kinh nghiệm thời xưa. 


Phương pháp đó mà ở chương III chúng ta sẽ 
xét tới, là phương pháp khoa học, cho nên sự tổ chức 
của họ kêu là fổ chức công tiệc theo khoa học (Viết tắt 
1.4.1) 


Ví dụ, muốn xây cái cột, họ sẽ tính sức nặng của 
nóc nhà đè lên cây cột là bao nhiêu... rồi mới định kích 
thước cho cột để nó chịu những sức đó. Kích thước 
ấy có thể dư một chút chứ không được dư nhiều và 
nhất định là không được thiếu. Kích thước định rôi, 
họ sẽ vẽ bản đô chiếc cột, định chỗ xây nó, tính số 
vôi, gạch, cát, xi măng cần dùng, số nhân công, giá 
cả là bao nhiêu... sau cùng mới định ngày khởi công. 


18 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II. MỤC ĐÍCH 
1. Trả lời những điều chỉ trích 


Ở đầu chương chúng ta đã nói rằng Tổ chức công 
việc để khỏi phí thì giờ, khỏi tốn nguyên liệu, nghĩa là 
để khỏi tốn tiền, vì nguyên liệu là tiền mà thì giờ cũng 
là tiền. Khỏi phí thì giờ còn có nghĩa là làm tăng sự 
sản xuất lên nữa. Vậy mục đích của sự Tổ chức công 
việc theo khoa học là để fðng sự sản xuất lên và ha 
giá vőn xuống. 


Chắc có nhiều bạn sẽ nói: 


Từ khi có cơ khí, sự sản xuất đã tăng lên vùn vụt, 
quá sức tiêu thụ rất nhiều, đến nỗi trong cuộc kinh tế 
khủng hoảng năm 1930, cả ngàn tấn cà phê phải đổ 
xuống biển, cả ngàn tấn lúa phải đốt thay than, người 
thất nghiệp không có bánh mì để đỡ đói, mà ngựa có 
dư gạo để ăn; nay lại tìm cách tăng gia sản xuất nữa 
thì có khác chi mở cuộc chạy đua tới sự khủng hoảng 
về Kinh tế, đưa lao công đến cảnh thất nghiệp, thất 
thểu ở bờ hè không? 


Còn như hạ giá vốn xuống ư? Các nhà tư bản bóc 
lột lao công đến nỗi gia sản của một kẻ nọ (Khổng 
Tường Hì) có thể nuôi cả thế giới trong hàng năm trời, 
như vậy chưa đủ sao mà còn nối giáo cho giặc nữa, mà 
còn chỉ cho họ cách hạ giá vốn nữa? 


19 


Nguyễn Hiến Lê 


Hai lời trách đó, chúng ta đã được nghe từ cuối 
thế kỷ trước, khi Taylor đem áp dụng đâu tiên phương 
pháp khoa học trong sự tổ chức các kỹ nghệ. Nhưng 
cả hai lời trách đều không đứng vững được. 


Tăng gia sản xuất có ảnh hướng tới nạn kinh 
tế khúng hoảng và nạn thất nghiệp thiệt, nhưng nó 
không phải là nguyên nhân chánh. Hai nan d6 dèu do 
sự tổ chức xã hội chưa hoàn hảo mà ra. Bằng cớ là loài 
người từ đời thượng cổ đã biết kinh tế khủng hoảng. 
Aristote (A rít tốt) - một nhà hiên triết Hy Lạp cách đây 
23, 24 thế kỷ đã tìm thấy định luật này: trung bình cứ 
12 năm có một cuộc kinh tế khủng hoảng nhỏ, 50 năm 
có một cuộc kinh tế khủng hoảng lớn hơn và 150 năm 
thì cuộc khủng hoảng rất dữ dội. Và từ khi có cơ khí, 
có lối tổ chức công việc theo khoa học những cuộc 
kinh tế khủng hoảng vẫn theo luật đó, không mau hơn 
cũng không chậm hơn. 


Tổ chức công việc sẽ làm cho sản xuất tăng gia: 
nhưng nếu định trước số tiêu thụ bao nhiêu rồi sản 
xuất tới đó thôi, thì làm sao có cuộc khủng hoảng kinh 
tế được? Công việc sẽ mất ít thời giờ đi; nhưng nếu 
chia đều công việc cho mỗi người thì đã không ai thất 
nghiệp mà ai cũng còn có thêm thì giờ để nghỉ ngơi, 
học hỏi thêm. 


Còn như bảo hạ giá vốn xuống để cho tư bản bóc 
20 


Tổ chức công việc theo khoa học 


lột lao động thêm lên thì lại càng vô lý. Khi ta hạ được 
giá vốn xuống, thì một là ta giữ mức lời cũ mà hạ giá 
bán xuống, hai là ta giữ giá bán cũ để tăng mức lời lên. 
Trường hợp thứ nhứt có lợi cho mọi người, cho người 
tiêu thụ, cho chủ và cả thợ; trường hợp thứ nhì, chỉ lợi 
riêng cho nhà tư bản. Nhưng nếu là nhà tư bản được 
lời nhiều thì phải chia tiền lời đó cho lao công. Nếu 
họ không chia thì lỗi tại họ chứ không phải ở khoa tổ 
chức. Ta còn có thể nói thêm rằng quyền lợi của họ 
bắt họ phải chia lời một cách công bằng nữa vì không 
vậy, lao công sẽ bỏ họ, hoặc làm lấy lệ cho đú giờ, như 
vậy sức sản xuất sẽ hạ xuống, không lời gì cho họ hết. 


2. Phải nghĩ đến lợi chung khi tổ chức công việc. 


Nói tóm lại, sự tổ chức công việc theo khoa học, 
cũng như khoa học, - người mẹ sanh ra nó - tự nó không 
có hại. Nó chỉ là một lợi khí. Loài người biết dùng nó 
để mưu hạnh phúc cho cả nhân loại thì nó hữu ích vô 
cùng, bằng đem tấm lòng ích kỷ, nhỏ nhen để mưu 
lợi riêng cho một mình hoặc một nhóm, một nước thì 
dùng nó, hại cũng vô kể. 

Chúng ta phải nhớ rõ điều này: khoa học mà 
không có lương tâm hướng dẫn thì nguy cho nhân 
loại. Từ xưa, người phương Đông chúng ta vẫn nghĩ 
như vậy. 


21 


Nguyễn Hiến Lê 


3. Phương pháp tổ chức áp dụng vào công việc 
nào cũng được. 


Nhưng sự tổ chức theo khoa học có phải chỉ áp 
dụng vào những công việc lớn mà thôi không? - Không. 
Vào việc chi cũng được hết, từ việc nhỏ đến việc lớn, 
từ việc nhà đến việc nước. 


Trường Tổ chức công tiệc theo bhoa học (Ecole 
d’Organisation scientifique du Travail) ở Pháp đã mở 
những khóa dạy cách áp dụng những phương pháp 
tổ chức đó vào kỹ nghệ, thương mại, canh nông, công 
sở; và Gilbreth (Gin bờ rết) một kỹ sư Mỹ, đã áp dụng 
phương pháp đó vào sự dạy con, vào những công việc 
lặt vặt trong nhà D, 


II. KẾT 


Vậy ta có thể tóm tắt ý chính trong chương này 
vào câu định nghĩa sau đây: 

Tổ chức công việc theo khoa học là một môn dạy 
ta tìm kiếm những phương pháp chính xác hợp với 
khoa học để làm một công việc nào đó, nhỏ hoặc lớn, 


(1) Coi thêm cuốn Tổ chức gia đình của tác giả và cuốn Cheaper by 
the dozen của F. và C Gilbreth (bản dịch ra tiếng Pháp của nhà P. 
Horay, Paris, nhan đề là 7zeize à la douzaine). 


22 


Tổ chức công việc theo khoa học 


một cách mau chóng nhất, mà không mệt, để được 
lợi cho mọi người. 


Môn học đó, các nước Âu, Mỹ đã áp dụng từ lâu, 
nhất là Mỹ. Sức sản xuất của nước ta thấp nhất hoàn 
cầu, ® cho nên ta phải áp dụng nó ngay vào hết thảy 
các ngành hoạt động mới mong công việc kiến thiết 
quốc gia mau có kết quả được. 


Ta thường phàn nàn đời người như bóng câu qua 
cửa, mà công việc thì bề bộn, đến nỗi có người phải 
than thở: «k¿ếp trần thong thả một ngày là tiên”. Vậy 
sao không áp dụng phương pháp đó, làm mọi việc cho 
chóng xong (chóng xong chứ không phải là cầu thả) 
để hưởng thú thanh thản, thú tiên trong cõi tục? 


(1) Ý này tác giả viết hồi năm 1949 nhưng đến nay vẫn không xa 
thực tế là mấy (ĐT). 


23 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG NHỈ 


LỊCH TRÌNH CỦA KHOA T.C.T.K.H 


L Những người có công Uới phương pháp khoa học. 
II. Những người khai sanh cho phương pháp 
LCGTEF. 
1. Taylor. 
2. Fayol. 
3. Sau Taylor và Fayol. 


I- NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 
PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC. 


Ở thời đại thượng cổ, loài người còn ăn lông ở lỗ, 
hai ba người họp lại để săn mồi lấy thịt ăn và lột da 
che mình. Chắc chắn lúc đó loài người đã biết sắp đặt, 
tổ chức công việc rồi. Nhưng biết tổ chức theo khoa 
học thì phải đợi đến lúc nên móng của khoa học đã 
dựng lên hẳn hoi. 


Công việc xây nền móng đó được Xénophon (Xê- 


24 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nô-phông) (425-352) và Aristote (A-rit-tôt) (384-322) 
khởi thủy rồi bị gián đoạn trên 1.500 năm, mãi đến thế 
kỷ 13, mới có Roger Bacon (Rô-giê-Ba-công) (1214- 
1294) tiếp tục. Sau Roger Bacon có Francois Bacon 
(Phơ-răng-xoa-Ba-công) (1561-1626) phát triển thêm, 
Descartes (Ðê-các) (1596-1656) và Stuart Mill (Tuy- 
a-Min) (1806-1873) cüng cõ lai, đến Claude Bernad 
(Cơ-lốt-Bec-na) (1813-1878) thì cơ hồ hoàn thành. 


II- NHỮNG NGƯỜI KHAI SANH CHO 
PHƯƠNG PHÁP T.C.T.K.H. 


1. Taylor (Tê lơ) 


Khi phương pháp khoa học đã được dựng thì tức 
thời có những người áp dụng nó vào tổ chức công việc. 


Người thứ nhứt là Léonard de Vinci (Lê-ô-na-đơ 
Vanh xi) (1452-1519). Sau ông, có Perronet (Pe-ron 
nê) (1708-1794) đặt ra phương pháp làm chuyên ® 
(traval à la chaine) và Poncelet (Pông-xo-lê) nghiên 
cứu kỹ càng vẻ sự mệt nhoc cüa tho thuyën. Ô cuði 
thế kỷ 18 và đàu thë ký 19, có Chaptal (Sap-tan) người 
Pháp, Babbage (Bép-bê) người Anh, nghiên cứu cách 
làm cho công việc của thợ thích hợp với máy, và Saint 


(1) Trong phương pháp đó, một đồ vật chuyển tay từ thợ này qua 
thợ khác ở bên cạnh mỗi người làm mỗi việc, cứ tiếp tục như vậy, 
không gián đoạn, cho tới khi hóa vật hoàn thành. 


25 


Nguyễn Hiến Lê 


Simon (Xanh Xi mông) người Pháp chuyên xét về vấn 
đề quản lý xí nghiệp. 


Nhưng công việc của các nhà đó lẻ tẻ, không ảnh 
hướng nhiều đến quân chúng đương thời. Phải đợi đến 
Frederick Winolow Taylor (1856-1915) sự T.C.T.K.H. 
mới thành một môn học có hệ thống, có nguyên tắc 
chắc chắn, có thí nghiệm đàng hoàng, có nhiều ứng 
dụng khả quan trong kỹ thuật. Ta có thể nói Taylor 
chính là người đã khai sanh cho môn đó. 


Ông sanh ở Philadelphie (Mỹ), ham học những 
sinh ngữ như tiếng Pháp, tiếng Đức và thứ nhất là môn 
toán học. Ngay từ hồi nhỏ ông đã ưa sự rõ ràng, đích 
xác, ghét sự phỏng chừng. 


Nhưng vì có tật ở mắt, ông không được học nhiều, 
và năm 18 tuổi, khi ông xin vô làm trong một xưởng, 
ông chỉ có mỗi một tờ chứng chỉ thợ tập nghề. Tờ đó 
không có giá trị gì cả, người ta cho ông làm lao công. 
Ông vui vẻ nhận việc và quyết chí làm giỏi hơn các 
bạn bè. Ông phân tích công việc phải làm, tìm hiểu 
máy móc, nhờ vậy chẳng bao lâu thành thợ chuyên 
môn có tài, được chủ quý mến. 


Ông tới xưởng trước giờ, ra sau giờ, người trên 
mắng không bao giờ cãi lại và luôn luôn ngay thẳng, 
muốn mỗi ngày công việc ông làm một tốt hơn. 


26 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Năm 18/78, ông vào làm cho một công ty thép 
Midvale, lần lượt làm đủ công việc trong nhà máy. 
Ba năm sau ông làm cho năng lực sản xuất của hãng 
tăng lên gấp đôi. Ba năm sau nữa ông được thăng lên 
chức chánh kỹ sư. 


Năm 1890 ông làm quản lý công ty Manufacturing 
Investment. Thời buổi đó khó khăn, ông không thành 
công; năm 1893 ông xin thôi và từ đó đem hết tâm trí 
vào sự thực hành phương pháp của ông để tổ chức 
công việc các xưởng. 


Từ năm 1900 trở đi, ông về khu vườn của ông ở 
Philadelphine, di dưỡng tính tình, tìm ra được phương 
pháp và dụng cụ để bứng những cây lớn đem trồng 
nơi khác (điều đó chỉ cho ta thấy ông áp dụng phương 
pháp khoa học vào bất kỳ hoạt động nào), xuất bản 
nh@ng büt ký và luân văn (Shop management: Su tő 
chức hãng The Art of cutting metals: nghệ thuật cắt 
kim thuộc (và hướng dẫn, chỉ bảo cho hết thảy mọi 
người, nhất là cho các công sở ở Philadelphie, về cách 
tổ chức công việc. 

Những luận văn đó không được rõ ràng, lý luận 
lúng túng, nhưng phương pháp cực kỳ xác đáng và đã 
làm đảo lộn hết sự tổ chức công việc đương thời, để 
lại một ảnh hưởng sâu xa đến thời chúng ta. 


27 


Nguyễn Hiến Lê 


Ở đây, tôi chỉ tóm tắt phương pháp của ông, chỉ vài 
kết quả ông đã thu hoạch được, rồi ở phân II sẽ xét kỹ 
lại. Phương pháp của ông chỉ có mỗi mục đích làm hạ 
giá vốn xuống. Muốn vậy ông dùng 10 cách sau này: 

1. Dùng máy móc, khí cụ tinh xảo hơn, hợp với 
công việc và tài năng của mỗi người. 

2. Phân công (chia việc) cho từng người chuyên 
môn. 

3. Nhất luật hóa mẫu mực o (normaliser) của đồ 
dùng và hóa vật. 

4. Hợp lý hóa W (rationaliser) cách thức làm việc 
bằng cách: Nghiên cứu cử động - đo và tính thì giờ 
làm việc. 

5. Chuẩn bị ® công việc. 

6. Phối trí ® công việc. 

7. Kiểm soát. 

8. Định số nguyên liệu cần phải dự trữ. 

9. Tính cách trả công sao cho thợ hăng hái làm. 

10. Cho họ những hoàn cảnh thuận tiện để làm 


(1) Những danh từ này chỉ một cách thức làm việc, cho nên định 
nghĩa trong một vài hàng không được. Đọc tới phân thứ II, độc 
giả sẽ hiểu rõ. 

28 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Một đô đệ của ông, Gilbreth (phụ thân của tác giả 
cuốn Cheaper by the dozen đã dẫn) áp dụng phương 
pháp hợp lý hóa cách thức làm việc của ông vào công 
việc xây tường và làm cho công việc nhanh lên gấp ba. 
Một người thợ, trước đặt được 120 viên gạch mỗi giò, 
nhờ Gilbreth mà đặt được 350 viên mỗi giờ. 


Taylor còn nghiên cứu về sự mệt nhọc của não 
cân, để lựa người làm, định giờ nghỉ ngơi cho họ và 
đem thực hành vào việc soát lại những viên đạn (hòn 
bi) xe máy, ông cũng làm cho công việc nhanh lên 
gấp ba. 


Nhưng sự sáng tạo làm cho cả thế giới biết danh 
ông là sau 26 năm thí nghiệm, ông tìm được cách cắt 
những kim thuộc (thép, sắt, đồng...) nhanh gấp hai 
lối cũ. 

Sau cùng ông nghiên cứu về các đai chuyển Ÿ 
(courroie) chế được một thứ chày máy © (marteau 
pilcn) khảo sát về kế toán của hãng, về lối ký hiệu nữa 
(tìm những ước định để đặt tên các đỏ dùng sao cho 
vừa gọn, vừa dễ nhớ). 


Sự sáng suốt của ông dị kỳ, sức hoạt động của ông 
đáng kính, vượt hẳn người phàm cả ngàn bực, cho nên 


(1 Miếng da hoặc vải rộng, 2 đầu nối vào nhau, mắc vào 2 bánh xe 
để khi bánh xe này chạy thì bánh xe kia cũng chạy. 
(2) Thứ chày rất lớn chạy bằng máy. 


29 


Nguyễn Hiến Lê 


người hiểu ông thì ít, kẻ chê ông thì nhiều. Năm 1911, 
một hãng ở Watertown không biết áp dụng phương 
pháp của ông đến nỗi thợ làm reo, người ta trút cả tội 
lỗi lên đầu ông và lôi ông ra trước vành móng ngựa. 
Ông hùng hôn tự bênh vực lấy và mỉa mai thay! Cũng 
nhờ một nữ sĩ trong đảng xã hội (tức đảng bênh vực 
thợ thuyền) bào chữa cho ông mà ông thắng. 


Năm 1913, hãng Renault ở Pháp cũng không 
hiểu triết lý của phương pháp đo thì giờ làm việc 
(chronométrage) của ông, đem áp dụng bậy, đến nỗi 
thợ làm reo, phẫn nộ và chỉ trích phương pháp tổ chức 
của ông là “Tổ chức sự lao lực” và “làm cho con người 
thành cái máy”. 


Nhưng sau khi ông chết, người ta lần lần hiểu 
ông và các nước Âu Mỹ đã theo phương pháp của ông. 

2. Fayol (Phê ôn) 

Có khi nhân loại sa lầy cả mấy thế kỷ trong cái 
vũng bùn của thủ cựu không tỏ một vẻ gì vùng vẫy 
để ra khỏi nơi đó, không ai có lấy một tia sáng thiên 
tài hết. Vậy mà hễ đã có một người xuất chúng hiện 
ra như sao hôm ở phương Tây thì đồng thời cũng có 
những ngôi sao khác lấp lánh trên nên trời để hướng 
dẫn quản chúng. 


(1) Coi phuong pháp đó ở phản III chuong V. 
30 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Taylor sanh năm 1856 thì 15 năm trước cũng đã 
có một thiên tài khác ra đời. Thiên tài đó là Fayol 
(1841-1915). 


Hai thiên tài đó trái nhau như mặt trăng mặt trời, 
Taylor tự học mà thành tài, Fayol trái lại, được đào tạo 
tại trường Saint-Etienne. Khi Taylor còn đương làm 
thợ thì Fayol đã cai quản công ti mỏ Commenty. Sân 
hoạt động của Taylor là xưởng thì buồng thí nghiệm 
của Fayol là phòng quản lý. 


Hồi đó mỏ Commentry thường bị hỏa hoạn trong 
hằm, Fayol có cơ hội thi thố tài nhận xét và quyết định. 
Ông hăng hái tìm cách ngăn hỏa hoạn và thành công. 
Gặp hỏi khủng hoảng, công ti lỗ vốn. Ông quyết tâm 
cải thiện tình thể: cũng dùng số vốn đó, dụng cụ đó, 
nhân viên đó, chỉ thay đổi cách quản lý mà làm cho 
công ty phát đạt trở lại rất mau. Ai cũng phục ông là có 
tài chuyển bại thành thắng. Năm 1916, ông trình bày 
lý thuyết và thu thập kinh nghiệm trong cuốn Jocfzie 
ađimistrafiue (Thuyết quản lý). 

Đọc cuốn đó ta thấy hệ thống tư tưởng của ông 
ngược với Taylor. Taylor đưa ra vài thí dụ cụ thể để 
ta tìm lấy nguyên tắc tổng quát. Trái lại, Fayol vạch 
những nguyên tắc tổng quát đó ra để mỗi người tự tìm 
lấy cách áp dụng vào những trường hợp riêng biệt. 
Taylor chỉ gốc để ta tự tìm lấy ngọn. Đồ đệ của hai ông 


31 


Nguyễn Hiến Lê 


bút chiến trên 10 năm, rồi sau mới chịu nhận rằng tuy 
hệ thống khác nhau mà phương pháp đều là phương 
pháp khoa học và môn tổ chức xưởng của Taylor với 
môn tổ chức ti quản lý của Fayol bổ túc lẫn nhau, để 
đưa tới mục đích chung là sản xuất mau hơn, rẻ hơn. 
Môn tổ chức công việc theo khoa học do sự hỗn hợp 
lý thuyết của hai ông mà ra. 


Sáng kiến của Fayol ö câu này: Trong môt xí ng- 
hiêp, nhng nhân viên ò dwói, thra hành mênh lênh 
của người trên, cân có học chuyên nghiêp, còn nguòi 
chi huy không cân học nhiều mà cần biết cách quản lý 
hơn. Ông diễn giải ý đó trong phân thứ nhất của cuốn: 
Quản lý kỹ nghệ và thông thudng (Administration 
industrielle et générale). Ông phàn nàn rằng trong 
các trường đại học người ta dạy cho sinh viên học đủ 
các ngành của khoa học mà không hề để ra một giờ 
dạy cách lựa người, dùng người, chỉ huy người, mà 
chính người lại quan trọng hơn hết, hơn cả máy móc và 
phương pháp. Có máy móc, có nguyên liệu mà không 
có người cũng không làm ra được gì cả. Máy móc tốt, 
phương pháp hay mà người không hăng hái làm việc 
thì sản xuất cũng không lớn được. 


Những người chỉ huy ngồi trong phòng giấy, giao 
thiệp luôn luôn với những người giúp việc, chứ có 
cần điều khiển máy móc đâu mà bắt họ học kỹ lưỡng 


32 


Tổ chức công việc theo khoa học 


những môn ở nhà trường? Biết bao nhà đại doanh 
nghiệp chỉ biết 4 phép toán: cộng, trừ, nhân, chia, mà 
quản lý nổi những xí nghiệp rất lớn. Họ cần biết người 
chứ hông cần biết toán. 


Ý đó rất xác đáng: các trường đại học đào tạo 
những nhà chuyên môn chứ không đào tạo những 
người chỉ huy, những nhà quản lý. Đó là một thiếu 
sót trong sự đào tạo nhân tài. 


Trong phản thứ nhì quyển Qzảđø lý ký nghê vå 
thông thường ông vạch ra những nguyên tắc quản lý 
mà ông đã tìm ra được do kinh nghiệm của ông. 


Ông chia công việc trong một xí nghiệp ra 6 loại: 
1. Công việc kỹ thuật (Fonction technique). 

2. Công việc tài chánh (Fonction Financière) 

3. Công việc thwong mäi (Fonction commerciale) 
4, Công viêc an ninh (Fonction de sécurité) 

5. Công viêc kë toán (Fonction de comptabilité) 
6. Công viêc quån lý (Fonction administrave) 
Công việc quản lý gồm 5 khoản: 

1. Dự tính chương trình làm việc. 

2. Tổ chức công việc. 


33 


Nguyễn Hiến Lê 


3. Chỉ huy. 

4. Phối trí nghĩa là sắp đặt các công việc cho liên 
lạc với nhau. 

5. Kiểm soát xem công việc có làm đúng chương 
trình, đúng chỉ thị, đúng nguyên tắc không. 

3. Sau Taylor và Fayol. 


Fayol mất năm 1925, và những người tới sau chỉ 
còn việc mở rộng con đường mà ông và Taylor đã có 
công vẽ bản đồ, cắm bông tiêu. 


Năm 1926, người ta lập ở Paris một Ủy 0iên hội 
0ạw quốc để nghiên cứu sự tổ chức công việc theo 
khoa học. Mỗi nước lại lập một Ủy viên hội quốc gia 
nữa. Ở Pháp Ủy viên hội dé là Comité national de 
l'Organisation française. Hôi co mô môt trường dạy 
môn tổ chức công việc, lấy tên là Ecole đ'Ozgawisafion 
scientifique du travail. 

Tóm lại Taylor và Fayol đã đặt cơ sở vững chắc 
cho môn T.C/T.K.H. Taylor trong công cuộc tổ chức 
các xưởng, Fayol trong công cuộc tổ chức ban quản 
lý. Cả hai đều dùng phương pháp khoa học để tổ chức. 


Trong chương sau, chúng ta sẽ xét xem phương 
pháp khoa học đó ra sao. 


34 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG BA 


PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 


L Bốn Qui tắc của Descartes. 


1. Tinh thân Descartes. 

2. Bốn qui tắc căn bản. 

3. Một thí dụ. 

4. Tinh thần khoa học rất khó có. 


IL. Phương pháp thí nghiêm của Claude Bernard. 
LH. Bốn phương pháp của Stuart Mill. 


I. BÔN QUi TÂC CÜA DESCARTES 
1. Tinh thân Descartes. 


Ta có thể nói tất cả khoa học ngày nay và tất cả 
sự tổ chức công việc tinh mật của Âu, Mỹ đêu xây trên 
bốn qui tắc của Descartes, một nhà triết học Pháp, 


35 


Nguyễn Hiến Lê 


đã mạnh bạo đánh đổ khoa triết lí kinh viện ® và mở 
đường cho khoa triết lý thực nghiệm'?. Đương thời 
ông, những học viện đêu do giáo đường lãnh đạo hết. 
Trong những học viện đó, người ta lấy Thánh kinh 
để dạy học trò và hết thảy những điều dạy trong kinh 
đều phải nhận là đúng. Kẻ nào dám cãi lại thì bị trừng 
trị nặng. Ai cũng biết chuyện ông Galilée (Galilê) vì 
tuyên bố rằng trái đất quay, trái hẳn với Thánh kinh 
mà 70 tuổi đầu, còn bị giáo đường làm nhục ra sao. 


Descartes cũng không chịu tin những điều dạy 
trong Thánh kinh. Ông gột bộ óc ông cho hết những 
điều mà triết lý kinh viện đã nhồi vào rồi hùng tâm tự 
tìm lấy SỰ THỰC. 


2. Bốn qui tắc. 


a) Ông tự nhủ: “Tất cả những điều từ trước tới nay 
ta tin là đúng, có đúng thật không? Chưa chắc, vì ta 
chưa chứng nghiệp được. Bây giờ ta phải xét lại từng 
điều một. Điều nào chứng nghiệm được thì mới tin, 
không thì không tin. Trước hết, ngay cả thân ta này, 
có thiệt không? Ta có tôn tại thiệt không?”. 


(1) Một triết lí duy tâm dạy trong các giáo đường Âu châu, trong 
thời trung cổ. (philosophie scolastique). 

(2) Triết lí duy vật, không tin ở sự huyền bí mà chỉ tin ở thí nghiệm. 
(philosophie expérimentalé). 


36 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Chắc có người cho rằng ông gàn và nói: Cần gì 
phải chứng minh nữa? Thì tôi thấy anh ta ngồi đó tức 
là anh ta tồn tại, chúng ta tồn tại rồi. Anh nghe thấy 
tiếng nói của anh, tức là anh tồn tại rồi. 

Nhưng ta có thể hỏi lại người đó: Trông thấy, nghe 
thấy, chưa đủ chứng minh rằng ta tôn tại. Đêm qua tôi 
nằm mộng thấy một con cọp đuổi tôi, rõ ràng nghe 
thấy nó gầm lên, vang cả một góc rừng. Vậy con cọp 
và góc rừng đó có thiệt sao? Tôn tại thiệt sao? Mộng 
khác, sự thiệt khác. Phải. Nhưng khác ở chỗ nào? Thứ 
chứng minh ra. 


Tất người đó sẽ loanh quanh không trả lời được. 
Người đó không có tính thân khoa học vì đã nhận sự 
tôn tại của họ là có thiệt khi họ chưa chứng minh được 
sự tồn tại đó. 

Descartes đã chứng minh sự ấy. Ông nói: Tôi 
tự hỏi rằng: Tôi có tôn tại thiệt không? Vậy tôi đã tư 
tưởng và tư tưởng đó của tôi có thiệt, tôn tại thiệt. Vậy 
tôi cũng tồn tại thiệt vì nếu tôi không tồn tại, sao tôi 
có tư tưởng được. 

Ông khuyên ta: Chứng nghiệm một sự thực nào 
rồi mới nhận nó là sự thực. Đó là qui tác thứ nhất của 
ông. 

b) Qui tác thứ nhì: Phải chia sự khó khăn ra làm 

37 


Nguyễn Hiến Lê 


nhiều phân nhỏ, càng nhiều càng hay, nghĩa là phải 
phân tích (analyser) nó ra để giải quyết. Qui tắc này 
chúng ta thường áp dụng khi chúng ta chia công việc 
cho mỗi người chuyên làm một việc: Người lo chế 
tạo, người lo mua nguyên liệu, người lo bán, người lo 
sổ sách. 


c) Sau khi phân tích ra làm nhiều phần tứ, xem 
xét, nghiên cứu từng phân tử, phải thu nhập lại những 
phân tử đó theo từng loại, theo sự quan trọng của 
chúng để kiếm cách xử trí, lập chương trình hành 
động. Qui tắc này ngược lại qui tắc trên và gọi là qui 
tác tổng hợp (synthèse). 

đ) Sau cùng, qui tắc thứ tư là phải kiểm điểm lại 
cho đú. Xét cho khắp để khỏi bỏ sót một chút gì. Qui 
tắc này dạy ta kiểm soát lại công việc cho chắc chắn. 

3. Một thí dụ 

Chúng ta lấy một thí dụ cụ thể rồi áp dụng những 
qui tắc trên cho hiểu rõ phương pháp khoa học. Ta 
muốn mở một nhà bán cà rem cây ở Hà Tiên chẳng 
hạn. Có người nói với ta rằng: Se lời nhiều vì hiện châu 
thành đó chưa có máy cà rem cây nào hết. 

Ta có tin ngay như vậy không? Không. Vì qui tắc 
thứ nhứt của Descartes bắt ta chứng minh một điều 


38 


Tổ chức công việc theo khoa học 


gì rồi mới cho ta quyên tin nó. Muốn chứng minh sự 
mở tiệm bán cà rem cây ở Hà Tiên sẽ có lời, ta phải 
chia vấn đề đó ra làm nhiều phần nhỏ để nghiên cứu 
từng phần một cho được minh bạch (qui tắc thứ 2). 
Ta chia như sau này: 

a) Tiên mua máy cà rem cây là bao nhiêu? 

- Số tiền đó, nếu đi vay, sẽ phải chịu bao nhiêu 
tiền lời mỗi tháng, mỗi năm. 

- Tiền mướn nhà để mở tiệm là bao nhiêu? 

- Tiền phí tốn cho máy chạy mỗi ngày 6 giờ là bao 
nhiêu? 12 giờ là bao nhiêu? 

- Các thứ thuế là bao nhiêu? 

b) Dân số châu thành Hà Tiên hiện nay là bao 
nhiêu? 

- Dân số đó sẽ tăng hay sẽ giảm? Tại sao? Tăng 
độ bao nhiêu? Giảm độ bao nhiêu? 

- Cứ 1.000 người thì mỗi ngày trung bình tiêu thụ 
độ bao nhiêu cà rem cây? 

Muốn trả lời được những câu này, phải so sánh 
với những tỉnh khác. 

- Sức tiêu thụ mùa mưa là bao nhiêu? mùa nắng 
tăng lên bao nhiêu? 

c) Hiện nay có tiệm cà rem cây nào ở Hà Tiên 
chưa? 

39 


Nguyễn Hiến Lê 


- Có người nào mới xin mở mà chưa mở không? 
- Nếu có một tiệm thì lời bao nhiêu? 
- Nếu có 2 tiệm thì lời hay lỗ? và bao nhiêu? 


Đó là mới xét sơ thôi, thật ra mỗi câu hỏi đó còn 
chia ra nhiều câu hỏi phụ nữa. Ví dụ trong câu hỏi: Tiền 
mua máy cà rem cây là bao nhiêu? Phải tính tiền máy 
lấy tại hãng, tiền chở chuyên; trong tiền chở chuyên 
lại phải kể tiền xe, tiền tàu, tiền khuân vác v.v... 


Sau khi giải quyết từng vấn đẻ, trả lời từng câu 
hỏi, ta thu thập những tài liệu để tính tiền phí tổn, tiền 
thâu được trong một năm và sau cùng biết tiên lời hoặc 
lỗ. Đó là áp dụng qui tắc thứ 3. 


Trong khi tổng hợp tiền phí tổn, phải tính cho đủ 
những phí tổn đã kê trong khi phân tích, đừng bỏ sót 
một phí tổn nào. Như vậy phải kiểm điểm từng số một, 
nghĩa là phải áp dụng qui tác thứ 4 ®, 


Tóm lại: 4 qui tác: chứng nghiệm, phân tích, tổng 
hợp, kiểm điểm không có chi mới lạ cao xa hết. Trong 


(1) Tám năm trước, một nhà kinh doanh lớn ở Saigon, sau khi đọc 
cuốn này bảo tôi: “Làm ăn, ai mà tính toán kỹ như vậy?” Tôi đáp: 
“Vâng, người mình không ai tính toán kỹ như vậy, nên nhiều người 
mới phá sản. Nhưng đọc cuốn Etude rationnelle du marché của 
R. Lengelé (nhà xuất bản Delmas) tôi thấy rằng người Âu Mỹ còn 
tính toán kỹ gấp mười vậy nữa” (chú thích lần tái bản). 


40 


Tổ chức công việc theo khoa học 


khi làm việc các bạn thường áp dụng nó mà không hay 
vì nó chỉ là lẽ tất nhiên phải như vậy. Chỉ cần có chút 
lương tri là hiểu được nó. 


4. Tỉnh thần khoa học rất khó có. 


Nhưng cái lẽ tất nhiên đó, ít ai nhớ tới, trong đời, 
biết bao người ai nói sao tin ngay làm vậy, không hẻ 
suy xét xem lời đó có đúng không. Ta tự xét ngay 
cũng thấy rất nhiều lần làm trái hẳn qui tắc thứ nhất 
của Descartes. Ta lười biếng không chịu suy nghĩ. 
Khi làm việc không sắp đặt việc trước việc sau, chia 
ra việc khó việc dễ, có khi đương làm phải bỏ dở để 
làm công việc khác, thành thử tốn thì giò, phí tiền của, 
lỗ lã. Ta hiểu 4 qui tắc trên kia lắm, nhưng óc ta chưa 
được thấm nhuân trong tinh thần khoa học, ta không 
được đào luyện trong lò khoa học. 


Cho nên, hiểu rõ 4 qui tắc đó chưa đủ, phải tập 
luyện cho nó nhập trong tiềm thức của bạn, sao cho 
nhất cử nhất động cúa bạn tự nhiên theo nó. 

Nghĩa là phải có tinh thần khoa học, có tập quán 
khoa học. Điều đó rất khó. Không phải một tháng, 
một năm mà phải ít nhất là vài ba năm. 


Nhưng khi đã có tinh thân đó thì không thể nào 
mất nó được hết (cũng như người đã có thứ tự không 


41 


Nguyễn Hiến Lê 


khi nào mất tính đó cả) và giải quyết mọi việc một 
cách dễ dàng. 


II. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM CỦA 
CLAUDE BERNARD (1813-1873). 


Ngoài 4 qui tắc của Descartes ra, ta còn nên biết 
phương pháp nhận xét, ức thuyết, thí nghiệm của 
Claude Bernard trong cuôn Y học thực nghiệp nhập 
môn (Introduction à l'Etude de la médecine expérimen- 
tale) cuốn sách cơ sở của các nhà tìm tòi về khoa học. 


Đứng trước một hiện tượng, công việc đầu tiên là 
phải nhận xét. Ta lấy thí dụ bán cà rem cây trên kia. 
Ta mở một tiệm cà rem cây ở Hà Tiên mà tại đó cũng 
có một tiệm cà rem cây khác. Ta nhận thấy số tiêu thụ 
của ta mỗi ngày một kém, còn cà rem cây của người 
càng ngày càng chạy. Đó là một hiện tượng D, 

Ta nhận xét kỹ hiện tượng đó. Số thu của ta bắt 
đầu xuống từ lúc nào? Nó xuống đều đều hay xuống 
rất mau? Xuống hoài hay có lúc lên có lúc ngừng? 
Nhận xét như vậy để rồi tìm nguyên nhân của hiện 
tượng đó. Có thể có nhiều nguyên nhân lắm. Hoặc vì 
giá ta bán cao hơn; hoặc vì cà rem cây của ta lạt quá, 
hay ngọt quá, không thơm, màu coi không đẹp; hoặc 


(1) Trạng thái của một vật mà ta có thể cảm và biết được. 
42 


Tổ chức công việc theo khoa học 


vì tiệm không có vẻ sạch sẽ, không khéo quảng cáo, 
người bán hàng không niềm nở với khách hàng. 

Trong bấy nhiêu nguyên nhân, có nhiều cái ta có 
thể loại ngay đi được. Ví dụ, nếu giá bán của ta cũng 
bằng giá bán của người thì nguyên nhân thứ nhứt 
không đúng. Trái lại, có những nguyên nhân rất khó 
loại, lúc đó phải đặt ra một ức thuyết, tạm cho rằng 
do nguyên nhân nào đó, nguyên nhân màu cà rem 
của ta không đẹp chẳng hạn. Phải có ức thuyết dự ý 
đó để thí nghiệm. 

Và tức thì ta đổi màu cà rem đi, dùng đúng màu 
của tiệm kia, bán trong một tuần, nửa tháng xem số 
thu có tăng lên không. Như vậy là ta thí nghiêm. 

Trong khi thí nghiệm, phải nhận xét nữa, một 
cách rất khách quan, không được có một thành kiến 
nào hết. Ví dụ nếu ta có thành kiến rằng chính do màu 
cà rem mà hàng ta ë thì ngày đâu tiên, khi đổi màu 
rồi, thấy cà rem của ta bán được gấp rưỡi mọi lân, ta 
tin ngay rằng nguyên nhân đó đúng, không chịu xét 
thêm rằng hôm đó nhằm ngày chủ nhật, trời nắng mà 
có cuộc đá banh, cho nên số cà rem bán được nhiều, 
chẳng những ở tiệm ta mà cả ở tiệm người nữa. Và như 
vậy là lý luận nhằm lẫn, vì ta đã có sẵn thành kiến rồi. 

Nói tóm lại, phải nhận biết dự ý và thành kiến. Dự 
ý là tạm cho là đúng rồi thí nghiệm, xem nó có đúng 


43 


Nguyễn Hiến Lê 


không. Thành kiến là cái ý quyết chắc rằng đúng. Dự 
ý rất cần để biết con đường mà thí nghiệm. Thành 
kiến rất hại cho sự thí nghiệm vì nó làm sai lạc sự thí 
nghiệm đi. 


II. BỔN PHƯƠNG PHÁP CỦA STUART MILL 
Trong thí nghiệm, lại phải: 


a) Tin iuát quyết định của Leibniz (Lep ni) (1646- 
1716): cái gì cũng có nguyên nhân của nó vå hē cùng 
một nguyên nhân thì tất phải cùng một bết quả. Ví dụ 
sự lụt, phải có một nguyên nhân; nguyên nhân đó là 
mưa nhiều ở trên nguồn. Và hễ nơi nào mưa nhiều và 
liên tiếp ở miền trên thì ở miền dưới tất phải lụt. 


b) Theo bốn phương pháp sau này của Stuart Mill 
(1806-1873): 


1. Phương pháp phù hợp (méthode de concor- 
dance). Ví dụ ta thấy nhiều thứ cà rem cây rất khác 
nhau mà đêu bán chạy cả, thứ dài thứ ngắn, thứ ngọt 
ít, thứ ngọt nhiều, thứ màu đỏ, thứ màu vàng... nhưng 
bấy nhiêu thứ đều có chỗ này phù hợp nhau là cùng 
có mùi thơm va ni (vanill) thì ta có thể nói rằng mùi 
thơm đó là nguyên nhân của sự bán chạy. 


2. Phuong pháp sai di (méthode de différence). Có 
2 thứ cà rem cây giống nhau về mọi phương điện, chỉ 


44 


Tổ chức công việc theo khoa học 


khác nhau ở chỗ, một thứ thơm va ni, một thứ thơm 
mùi khác. Thứ thơm va ni bán chạy, thứ kia không 
chạy. Vậy ta có thể nói rằng mùi thơm va ni là nguyên 
nhân của sự bán chạy. 


3. Phương pháp đồng thời thay đối (méthode des 
variations concomitantes). Hai phương pháp trên cho 
ta đoán được nguyên nhân rồi. Ta thay đổi nguyên 
nhân đó đi để xem hiện tượng có thay đổi không. Ví 
dụ cà rem của ta thêm va nỉ vào thì bán chạy, bỏ va 
ni đi thì bán ế, vậy sự thơm va ni quả là nguyên nhân 
của sự bán chạy. 


4. Phương pháp còn thừa lại (méthode des ré- 
sidus). Ta kê hết thảy những điều, mà theo ý ta, có 
thể là nguyên nhân của sự bán ế. Ví dụ ta kiếm được 
8 điều. Ta xét từng điều một, chỉ trừ một điều, điều 
thứ 5 chẳng hạn. Những điều ta xét đó không thể làm 
nguyên nhân cho sự bán ế được. Vậy điều còn lại đó 
là điều thứ 5, tất phải là nguyên nhân của sự bán é. 

Tôm lai, Descartes, Stuart Mill, Claude Bernard da 
có công định những qui tắc bất di bất dịch của phương 
pháp khoa học. Ta phải hiểu rõ phương pháp đó và có 
tinh thần khoa học rồi mới tổ chức công việc. 


Trong phản II và III chúng ta sẽ xét sự áp dụng 
phương pháp đó ra sao trong sự tổ chức công việc. 


45 


Nguyễn Hiến Lê 


46 


Tổ chức công việc theo khoa học 


PHÂN THÚ NHI 


HỌC THUYÊT FAYOL 
va 


THUC HÀNH 
ĐẠI Ý 


Ở phản I chúng ta đã biết qua học thuyết Taylor 
và Fayol. Trong phân này chúng ta sẽ nghiên cứu học 
thuyết của Fayol kỹ lưỡng hơn. 

Chúng ta sẽ: 

1. Định nghĩa thế nào là một xí nghiệp (entre- 
prise), chỉ cách tổ chức những cơ quan trong xí nghiệp 
ra sao (chương I). 


2. Vạch rõ 5 chức vụ của người quản lý (chương 
I) người quản lý muốn làm 5 chức vụ đó, nhất là chức 


47 


Nguyễn Hiến Lê 
vụ dự tính và tổ chức, phải có nhiều tài liệu, cho nên 
tôi cũng xét thêm: 

3. Cách kiếm tài liệu, phân loại tài liệu (chương 
II). 

4. Và cách dùng tài liệu ra sao đẻ dễ bẻ so sánh 
(chương IV). 


48 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG NHẤT 


TỔ CHỨC MỘT XÍ NGHIỆP 


L Lí thuyết. 

1. Thế nào là một xí nghiệp? 

2. Sáu công việc trong một xí nghiệp. 

3. Hai qui tắc trong sự tổ chức xí nghiệp. 
IT. Thực hành. 

1. Một lối tổ chức. 

2. Liên lạc giữa các cơ quan. 

3. Đồ biểu tổ chức. 


I. LÍ THUYẾT. 
1. Thế nào là một xí nghiệp? 


Phương pháp tổ chức công việc áp dụng vào 
ngành hoạt động nào cũng được, nhưng đã áp dụng 
vào những xí nghiệp kĩ nghệ trước hết vì Taylor và 


49 


Nguyễn Hiến Lê 


Fayol đều đã giúp việc gần suốt đời trong những xí 
nghiệp đó. Vả lại trong kĩ nghệ có đủ các ngành hoạt 
động nên phương pháp tổ chức áp dụng được nhiều 
kết quả hơn cả. 


Vậy ta chỉ cần xem phương pháp đó áp dụng 
trong kĩ nghệ ra sao là đủ suy ra được cách áp dụng 
vào những ngành hoạt động khác, như trong thương 
mãi, canh nông, công chánh, công sở v.v... 


Nhưng trước hết thế nào là một xí nghiệp? Xí 
nghiệp là một tổ chức có mục đích sản xuất, trao đổi 
hoặc lưu thông tiền của, hàng hóa để tìm ích lợi công 
cộng chứ không phải để làm giàu cho một người hay 
một số người. Hiểu nghĩa đó thì xã hội dễ có trật tự, 
không hiểu thì là mầm của hỗn loạn. 

Định nghĩa đó rất phù hợp với định nghĩa môn tổ 
chức công việc theo khoa học ta đã chỉ ở cuối chương 
I phàn I. Những người chỉ trích Taylor và Fayol đều là 
những người hiểu lầm mục đích của xí nghiệp. 

2. Sáu công việc trong một xí nghiệp. 

Muốn xét sự tổ chức một xí nghiệp, phải biết rõ 
những công việc của nó. Ở chương II phân I ta đã nói 
rằng ông Fayol đã có sáng kiến chia công việc trong 
xí nghiệp ra làm 6 loại: 


50 


Tổ chức công việc theo khoa học 


1. Công 1iệc kī thuật ?” một xí nghiệp lập ra để 
sản xuất, chế tạo hoặc biến đổi một nguyên liệu này 
ra một nguyên liệu khác, một hóa vật này ra một hóa 
vật khác. Vậy công việc thứ nhứt là công việc kĩ thuật. 


2. Công 0uiệc thương mãi: Sau khi đã sân xuất, chế 
tạo hoặc biến đổi rôi, phải bán hóa vật, hoặc đổi lấy 
một hóa vật khác. Trước khi sản xuất, cũng phải mua 
nguyên liệu, dụng cụ, máy móc... Bán, mua, trao đổi, 
họp chung lại thành công việc thương mãi. 


3. Công 0iệc tài chánh: Phải có vốn mới làm được 
những công việc trên. Sự tìm kiếm và dùng số vốn, 
tức là công việc tài chánh. Bộ máy tài chánh đối với 
xí nghiệp cũng quan trọng như bộ máy tuần hoàn đối 
với cơ thể con người. Không có máu mang thức ăn lại 
các bộ phận thì cơ thể không thể sống được. Không 
có tiền bạc, xí nghiệp cũng không đứng được. 

4. Công uiệc an nh: Nhưng phải có an ninh mới 
làm việc được. Phải bao những máy nguy hiểm lại cho 
thợ khỏi bị tai nạn, phải có đồ cứu hỏa, phải bảo hiểm 
nhân mạng, xe cộ... Hoặc trước khi ký một tờ giao kèo, 
phải có nhà chuyên môn xét xem những điều lệ trong 


(1) Ki thuật: thuộc về một nghệ thuật hoặc một khoa học chuyên 
môn nào. 


51 


Nguyễn Hiến Lê 


tờ giao kèo có hại cho ta không, như vậy để cho được 
chắc chắn, được an ninh. 


5. Công 0iệc bế toán: Hết thây những công việc 
trong xưởng đều phải biên chép lại cho biết chế tạo 
bao nhiêu, bán được bao nhiêu, lời hay lỗ bao nhiêu, 
máy móc được bao nhiêu chiếc còn tốt, bao nhiêu chiếc 
phải sửa... công việc đó là công việc kế toán. 


6. Công 0uiệc quản lý: Quan trọng nhất là công việc 
quản lý. Quản lý một xí nghiệp tức là dự tính những 
việc phải làm, tổ chức cách thức làm, chỉ huy các cơ 
quan, phối trí f cho các công việc liên lạc với nhau, 
rồi kiểm soát từng việc một. Cơ quan, quản lý đối với 
một xí nghiệp như bộ óc đối với cơ thể người ta. 


Ta nên nhận điều này: không phải chỉ ở trên đầu 
một xí nghiệp mới có cơ quan quản lý, mà bất kỳ bộ 
phận nào của xí nghiệp cũng phải có cơ quan đó. Người 
chỉ huy xưởng cũng như người đổng lý văn phòng 
đều có trách nhiệm quản lý xưởng của mình hoặc văn 
phòng của mình. Hễ địa vị càng trọng thì tài quản lý 
càng phải có nhiều mà cái học chuyên môn không cần 
lắm. Điều đó ta đã nói ở chương II phàn I. Nhung phải 
nói rõ thêm rằng một người chủ cũng phải biết qua 


(1) Phốt trí, Phối: sánh đôi. Trí: Sắp đặt. Sắp đặt công việc cho có 
liên lạc, ăn nhịp với nhau, là phối trí. Tiếng Pháp là Coordonner. 


52 


Tổ chức công việc theo khoa học 


công việc của mình điều khiển thì mới biết ra chỉ thị 
cho người dưới và người dưới mới chịu nghe. 

Không những vậy, người chủ cũng như các người 
giúp việc, đều có bổn phận phải học hỏi thêm, biết qua 
về các công việc khác trong xí nghiệp hoặc trong sở, 
chứ không được tự giam mình trong phạm vi chuyên 
môn, vì hết thảy các cơ quan sản xuất phải có liên lạc 
mật thiết với nhau. Ví dụ người quản lý cơ quan sản 
xuất phải có liên lạc với cơ quan thương mãi để biết 
giá mưa giá bán rồi giá tính vốn, định cách sản xuất; 
lại phải có liên lạc với cơ quan tài chánh để lựa chọn 
nhân công, thay đổi máy móc... 

3. Ba qui tắc trong sự tổ chức xí nghiệp 

Lối tổ chức xí nghiệp rất thay đổi tùy xí nghiệp 
quan trọng hay không, dùng nhiều người hay ít, và tùy 
người giao chủ quyên quản lý từng cơ quan và cho một 
người khác chịu trách nhiệm hay tự giữ quyên quản lý 
cho mình và đảm nhận hết trách nhiệm, mà chỉ dùng 
những người giúp việc để thi hành mệnh lệnh của 
mình thôi. Nhưng khi xí nghiệp dùng trên 500 người 
thì người chủ không sao xem xét, định đoạt hết được, 
tất phải có một hội nghị để hỏi ý kiến và một phòng 
văn thư để giúp việc. Hầu hết những xí nghiệp lớn đó, 
tổ chức đều tương tự nhau và dù lớn hay nhỏ, cũng 


theo ba qui tắc sau này: 
53 


Nguyễn Hiến Lê 


a) Cách xếp đặt các bộ phận, phân chia công việc 
không cân phải theo đúng thứ tự 6 công việc mà Fayol 
đã đề xướng. Điều cốt yếu là không được bỏ sót một 
việc nào. 


Ví dụ công việc thương mãi không cân phải thu 
vào một cơ quan. Nếu công việc mua và bán rất quan 
trọng, ta nên chia làm hai cơ quan riêng biệt. Lại như 
công việc tài chánh và công việc kế toán, vì có liên lạc 
mật thiết với nhau nên ta có thể hợp vào một cơ quan 
chung cho dễ làm việc. Còn như công việc quản lý và 
công việc an ninh đều do phòng văn thư đảm nhận, 
nhưng ta chớ nên quên rằng bất kỳ cơ quan nào cũng 
phải có người quản lí. 


b) Mỗi công việc đó cần những người có khả năng, 
thiên tư riêng biệt. Chẳng hạn người lãnh việc quản lý 
không cân biết nhiều về kĩ thuật, nhưng phải hiểu tâm 
lý, biết cách chỉ huy; người coi việc thương mãi không 
cần có tài chỉ huy mà phải biết xã giao, quảng cáo... 

c) Một người quản lí không bao giờ được có quá 
6 người chủ sự ở dưới quyền. Quá số đó thì công việc 
của người quản lý nặng nhọc quá, không sao làm nổi. 
Theo qui tắc đó, một người điều khiển 6 người, thì ở 
trong một xí nghiệp có 6 cấp, số người làm sẽ là 9331 
người. Một xí nghiệp độ 200 người chỉ cần 4 cấp thôi. 


54 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II. THỰC HÀNH. 

1. Một lối tổ chức 

Phương pháp tổ chức cổ điển là phương pháp kim 
tự tháp: trên đỉnh là người lãnh đạo, dưới chân là các 
nhân viên thừa hành, ở giữa là đủ các cấp bực trung 
gian: chủ sở, trưởng ti, trưởng phòng, chủ sự... Người 
lãnh đạo nắm hết quyên hành, chịu hết trách nhiệm. 
Bất kỳ việc lớn, việc nhỏ, phải có sự thỏa thuận của 
người lãnh đạo, hoặc của người ủy quyên, thì mới 
đem thi hành. 

Như vậy có hai điều bất lợi: 

- Người thừa hành không có trách nhiệm, không 
cần có sáng kiến, không hăng hái làm việc, chỉ cốt 
“đếm giờ ăn tiên.” 

- Người dưới không dám quyết định, việc gì cũng 
phải đệ trình lên cấp trên, rồi cấp trên lại trình lên cấp 
trên nữa, thành thử guồng máy chạy rất chậm chạp, 
công việc bé tré. 

Muốn tránh những bất lợi đó, các xí nghiệp lớn 
phải dùng phương pháp tổ chức bình diện song hành. 
Theo phương pháp này, chỉ có hai hệ thống song song 
nhau: lớp lãnh đạo và lớp phụ trách. 

Người lãnh đạo có nhiệm vụ trù liệu chính sách, 


59 


Nguyễn Hiến Lê 


thảo kế hoạch, định chương trình; còn việc thực hiện 
chương trình thì hoàn toàn giao phó cho người phụ 
trách, cho họ đủ quyên quyết định, hành động và lãnh 
mọi trách nhiệm. 


Dưới đây là một lối tổ chức thường dùng trong 
các xí nghiệp lớn có trên 500 người. Mỗi cơ quan đều 
có lớp lanh đạo và lớp phụ trách. 


Những giới lãnh đạo trong mỗi cơ quan thường 
hợp với cơ quan quản lý thành một hội nghị lập chương 


trình, vạch đường lối chung. 

Giao thiệp với nước 
ngoài: Thư từ, Lưu 
trữ văn thư, tổ chức, 
Nhất luật hóa, An 
ninh, Phối trí, Kiểm 






Tìm hàng, Quỹ, 
Mua hàng, Kiểm soát, 
Nhận hàng. Kế toán. 









Dùng nhân  Khế ước, 
viên, Đào tạo Khai giá 
nhân viên, (devis) 

Vấn đề lao Com măng, 
dông, Dièu Quảng cáo, 
lệ. Giao hàng, 


Giá cả. 


Chuẩn bị, Chương trình, Nghiên 
cứu, Phương pháp, Dự trữ, Giữ 
gìn dụng cụ, Chở chuyên, Chế tạo. 





56 


Tổ chức công việc theo khoa học 


2. Liên lạc giữa các cơ quan. 

Giữa các cơ quan trong một xí nghiệp lại có nhiều 
liên lạc hàng ngày với nhau, như độc giả thấy trong 
biểu đồ dưới đây: 

3. Đô biểu ? tổ chức (organigramme) 

Khi đã tổ chức xong một xí nghiệp, ta phải vẽ 
một đồ biểu chỉ cách tổ chức, kêu là đồ biểu tổ chức 








pre, Faxeeen kem 
TT 
| 
| 






: Liên lạc đẳng cấp (liaison hiérarchique) 
: Liên lạc hợp tác (liaison de coopération) 
———_—. : Liên lạc tham mưu (liaison état major) 


Sec : Liên lạc về côngviệc (liaison fonctionnelle) 


57 


Nguyễn Hiến Lê 


để người chủ dễ chỉnh lý, kiểm soát công việc trong 
xí nghiệp. 

Có nhiều loại đồ biểu tổ chức. Loại cổ nhất và 
bất tiện nhất là loại hệ đồ (arbre généalogique) (vẽ 
một cây với nhiều nhánh), không thể dùng được khi 
xí nghiệp hơi phức tạp. 

Loại sáng súa, dễ vẽ, dê đọc nhất là loại đọc một 
chiều mà đây là một kiểu mẫu: 


58 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Xí nghiệp... Ngày... Tháng... 





Quản lý: 2 | Phó giám đốc 1 Xếp kíp: 6 


sản xuất 
Ông H ÔngN Xếp kíp 
xếp xưởng đốc công Cây 


Xếp kíp 


Xếp kíp 
Bàn ghế 


>< 
pS © 
3 


So 


: + 
È $ 


Thú quỹ 
Ông M 
Đại lý 


99 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG NHỈ 


NĂM CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 


L Dự tính 


1. Cần có một chương trình. 
2. Một chương trình phải có những tính cách gì? 
3. Khi lập một chương trình phải làm gì? 
4. Năm chương trình của một xí nghiệp. 
II. Tổ chức. 
HH Chỉ huy. 
IV. Phối tri. 
1. Mục đích. 
2. Trong các hội nghị phải làm sao? 
V. Kiểm soát. 
1. Kiểm soát những øì? 
2. Nguyên tắc phải theo trong khi kiểm soát. 


60 


Tổ chức công việc theo khoa học 


I. DỰ TÍNH. 
1. Cần có một chương trình. 


Mỗi xí nghiệp có một mục đích: Chế tạo cái gì? 
Bao nhiêu? Trong bao lâu? Để làm gì? Phải biết mục 
đích đó, vạch theo con đường đưa tới mục đích rồi tìm 
những cách để đạt tới mục đích. Công việc đó là công 
việc đầu tiên của người chủ hoặc giám đốc. 


Phải lập những chương trình đoản kỳ: 1 tháng, 3 
tháng, 6 tháng, 1 năm và những chương trình trường 
kỳ: 3 năm, 5 năm, 10 năm. Có chương trình chung cho 
cả xí nghiệp, có chương trình riêng biệt cho từng cơ 
quan trong xí nghiệp. 

Một xí nghiệp không có chương trình thì thiếu 
sự thứ tự, sự liên tục trong hoạt động, người chủ sẽ 
thường thay đổi khuynh hướng. Xí nghiệp đó sẽ như 
chiếc thuyền vụng đóng, chỉ một cơn gió nhẹ cũng 
làm cho nó chòng chành. 

Điều bất tiện thứ nhì là không sao kiểm soát được 
hết, không sao so sánh được xem số hóa vật đã chế 
tạo hơn hay kém số định chế tạo. 


Chương trình rất quan trọng cho nên hết thảy 
những cường quốc đêu có kế hoạch kiến thiết quốc 
gia. Kế hoạch tức là chương trình bao quát hết thảy 
những hoạt động của một quốc gia. 


61 


Nguyễn Hiến Lê 


2. Chương trình phải có tính cách gì? 
Một chương trình phải có tính cách: 


- Liên tuc, nghĩa là chương trình trước đã định tới 
đâu thì chương trình sau phải nối ngay từ đó, không 
được cách quãng. 


- Nhất trí, nghĩa là chương trình chung của xí 
nghiệp và những chương trình riêng của từng cơ quan 
phải cùng đạt tới mục đích duy nhất. 


- Đích xác, chứ không được hàm hồ, hoặc sai sự 
thực. Tính cách này rất quan trọng vì thiếu nó thì 
chương trình không còn ý nghĩa gì hết. Nhiều công sở, 
lúc cuối năm, lập chương trình cho năm tới, cứ việc dự 
tính quá lố, không kể tới những khó khăn có thể xảy 
ra được, thành thứ tới cuối năm sau không thực hiện 
được một nửa chương trình đã định. Như vậy chương 
trình mất ý nghĩa, mất tính cách bắt buộc phải theo. 
Cho nên đã có người phải than: “Chương trình lập ra 
để cho người ta không theo.” 

- Dễ sửa đổi vì khi lập chương trình ta không sao 
dự tính được hết những sự khó khăn, hoặc những sự 
bất ngờ sẽ xảy ra. Những lúc đó, nếu chương trình 
không thể sửa đối thì đành phải bỏ hẳn đi, chứ không 
sao tiếp tục thi hành được nữa. 


62 


Tổ chức công việc theo khoa học 


3. Khi lập một chương trình phải làm gi? 

Phải: 

- Tham khảo những sách vở, tạp chí, hỏi ý người 
này người khác, nhất là những nhân viên quan trọng 
cộng tác với ta và dùng hết thảy những tài liệu có thể 
tìm kiếm được. 

- Hỏi 7 câu hỏi sau này của QUINTILIEN (Canh 
ti liêng), một nhà hùng biện La Mã ở thế kỷ thứ nhất: 
AI? CÁI GÌ? Ở ĐÂU? BẰNG CÁCH NÀO? TẠI SAO? 
RA SAO? KHI NÀO? 

Ví dụ ta muốn mua một cửa tiệm để bán cà rem 
cây. Đó là một chương trình. Ta phải tự hỏi: 

a) Tai sao mua? mà không mướn? 

b) Mua cửa tiệm nào? Mua cái øì? Cả tiệm lần đất? 
Hay chỉ mua tiệm thôi còn đất thì mướn? Tại sao? Có 
mua luôn đồ đạc trong tiệm không? Tại sao? 

c) Mua cửa tiệm? ởđá„? Tại sao không mua tiệm 
ở đường khác mà mua ở đường này? 

đ) Mua cửa ai? Người đó có phải là chủ tiệm 
không? Làm sao biết chắc là chủ tiệm? 


(1) Cita tiêm: cira hàng (BT). 
63 


Nguyễn Hiến Lê 


e) Mua cách nào? Trà ngay môt lần hay trả góp? 
Tai sao? 

0 Giấy tờ làm ra sao? Nên giao cho người công 
chứng (notaire) ? chác không? Hay nên làm lấy? Tại 
sao? 

ø) Mua hi „ào? Bây giờ? Hay đợi ít tháng nữa? 
Tai sao? 

Trong 7 câu hỏi đó, câu hỏi: “Tại sao” cần nhất vì 
ta luôn luôn phải nhớ qui tắc thứ nhất cůa Descartes: 
chứng nghiệm một điều gì là đúng rồi mới tin là đúng, 
không bao giờ được hàm hồ. 

4. Năm chương trình của một xí nghiệp. 

Mỗi xí nghiệp phải lập những chương trình sau 
này: 

a) Chương trình dw fz#, ước số nguyên liệu phải 
mưa trong một thời gian nhất định. 

b) Chương trình eôøwø 1iệc, chỉ rõ những công việc 
phải theo một thứ tự nào đó để tạo ra hóa phẩm. 

c) Chương trình số /zợ»ø, bổ túc cho chương trình 
trên, ghi thì giờ giấy tờ cần thiết cho mỗi công việc và 
thì giờ cần thiết để chế tạo một hóa phẩm. 


(1) Người mà chính phủ cho quyền chứng thực những giấy tờ, biên 
bản thuộc về luật. 


64 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đ) Chương trình /hởi hạn, ghi những máy vào ngày 
nào dùng vào việc nào, ngày nào phải nghỉ chạy để 
sửa chữa, lau chùi, và định mỗi hóa vật phải bắt đầu 
làm từ ngày nào đến ngày nào phải xong để kịp giao 
cho khách hàng. 

e) Chương trình øio hàng, ghi rõ ngày giờ giao 
hàng, giao cho ai, ở đâu, và chở chuyên bằng cách nào? 
II. TỔ CHỨC 

Tổ chức tức là tìm vốn, kiếm đất nhà, mua máy 
móc, đặt các cơ quan, chia công việc cho nhân viên, 
định những điều lệ, kỷ luật. 

Khi tổ chức, phải nhớ những nguyên tắc sau đây: 

- Mỗi công việc chỉ để một người chịu trách nhiệm 
thôi. Bên cạnh người đó, luôn luôn phải có người thay 
thế phòng khi người kia vắng mặt. 

2. Phải giản dị cho công việc được nhanh chóng. 

3. Công việc giao cho ai phải rõ ràng, và nếu càn, 
phải chép trên những chỉ thị đàng hoàng. Nhưng cũng 
nên để cho mỗi người có sáng kiến riêng trong công 
việc của họ. 


(U Bốn chương trình đó sẽ được xét rõ trong phân II, tir chương 
V đến chuong IX. 


65 


Nguyễn Hiến Lê 


II. CHỈ HUY 

Muốn chỉ huy, phải đặt ra những điều lệ, kỷ luật 
và những chỉ thị cho nhân viên. Những công việc đó 
thuộc về công việc tổ chức ta đã xét ở trên. 

- Cần nhất phải có sự đy ø„hấf trong sự chỉ huy. 
Trong những xí nghiệp lớn, người chủ không coi 
sóc được hết mọi việc, phải có bộ tham mưu báo cáo 
những việc, những kết quả, chỉ vẽ cho, giúp việc cho. 
Ban tham mưu, đó là các người giám đốc các cơ quan, 
họ hiểu rõ những việc chuyên môn hơn người chủ, 
cho nên họ thường ra lệnh và chỉ thị trực tiếp cho 
các người thừa hành ở dưới. Như vậy thành ra có hai 
quyền hành không hợp với qui tắc: «Sự chỉ huy phải 
duy nhut”. Điều đó không thể tránh được nếu muốn 
công việc khỏi mất thì giờ. Nhưng nếu có sự bất đồng 
ý kiến giữa người chủ và bộ tham mưu thì ý người chủ 
phải được thắng; nghĩa là quyên người chủ phải ở trên 
quyền bộ tham mưu, để cho sự chỉ huy được duy nhất. 
Muốn vậy thì người chủ phải thạo việc, cho nên biết 
nghệ thuật chỉ huy đã đành là cần nhất mà cũng có 
đủ khả năng kỹ thuật nữa mới được. Đặt bất kỳ một 
công chức nào lên làm chủ ti canh nông, bất kỳ một 
người trong đảng phái nào lên làm ti giáo dục chẳng 
hạn, là một điều rất thất sách. 


Ngoài nguyên tắc rất quan trọng (sự chỉ huy phải 
66 


Tổ chức công việc theo khoa học 


duy nhất) đó ra, còn những nguyên tắc sau này nữa: 

- Những trách nhiệm phải rõ ràng. Người nhận 
trách nhiệm phải hiểu rõ trách nhiệm của mình đã 
đành, mà kẻ dưới quyên sai bảo của người đó cũng 
phải hiểu rõ trách nhiệm của chủ mình ra sao nữa. 

- Đã giao cho ai thì phải cho người đó cái quyền 
tương đương đủ để làm tròn trách nhiệm. Nếu bảo 
một người cai quản một xưởng mà không cho người 
đó quyên thưởng phạt thì thợ tất không sợ và không 
thèm nghe lời. 

- Cho một người những trách nhiệm quá nặng đến 
nỗi người đó gánh không nổi là một điều thất sách. 

- Khi rầy mắng người dưới phải đợi lúc vắng hoặc 
kêu người đó vào phòng riêng của mình, chứ không 
được mắng trước mặt những người khác, làm mất thể 
diện người ta. Nên nhớ rằng dù lớn hay dù nhỏ, ai cũng 
là người và đều có lòng tự ái. 

- Những đẳng cấp của nhân viên phải định cho rõ 
ràng. Mỗi nhân viên không được chỉ huy quá 6 nhân 
viên khác. 

- Phải thường giao thiệp với những người cộng 
sự, trò chuyện với họ để hiểu họ và tạo nên tinh thần 
đoàn kết giữa nhân viên một xí nghiệp. Phải thương 
lần nhau, trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Taylor nói: 
“Nếu nói 10 tiếng rồi mà thợ chưa tin mình thì là chưa 

67 


Nguyễn Hiến Lê 


biết cách chỉ huy họ”. Có tỉnh thần đoàn kết rồi, thì 
thợ ở lâu tại xí nghiệp, không xin ra xin vô hoài, như 
vậy năng lực sản xuất mới cao được. 


- Nên tìm hết cách cất nhắc người cộng sự, để 
khuyến khích họ. Vả lại những người đó, dù không có 
bằng cấp gì đi nữa, mà có sáng kiến, quen việc và tận 
tâm, chắc chắn là giúp mình được nhiều hơn những 
người mới mà có bằng cấp cao, phải để cho những viên 
giám đốc, và chủ sự có quyền tự do và người cộng sự 
với họ và giao cho họ hết trách nhiệm về đào tạo và 
dùng những người họ tuyển. 


Hiện nay, trong các xí nghiệp Âu, Mỹ, có khuynh 
hướng tân quyên (déccentraliser). Chẳng những các 
viên chủ sự có đủ quyền tự do điều khiển mà tới thợ 
thuyền cũng được đề nghị sửa đổi phương pháp làm 
việc nữa. 


Häng dâu Standard Oil từ khi chia làm 35 chỉ 
nhánh tự trị thì số lợi tức tăng lên nhiều. Cái thời tập 
trung quyên hành gần như hết rồi, và trong các xí 
nghiệp có nhiều chi nhánh ở những nơi xa nhau thì 
chính sách tự trị thành một chính sách bó buộc. 


- Phải có trật tự: mỗi vật có chỗ riêng của nó; mỗi 
người có địa vị riêng, công việc riêng; mỗi công việc 
lại phải làm trong khoảng thời giờ nhất định riêng của 
công việc đó. 

68 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- Phải công bằng và rộng lượng, hiểu rõ tâm lý 
người dưới. Nhưng nên nhớ rằng có điều mình cho là 
rất công bằng mà người dưới không hiểu những lý lẽ 
của mình, cho rằng không công bằng. Sự công bằng 
của trái tim công bằng hơn sự công bằng của lý trí. 

- Đừng để hết thì giờ vào những tiểu tiết, phải có 
óc biết nhìn xa trông rộng, biết bao quát các vấn đẻ 
thuộc về ngành hoạt động của mình. 

IV. PHỐI TRÍ ® 

1. Mục đích. 

Xí nghiệp càng quan trọng thì công việc phối trí 
các cơ quan càng cần thiết. Người chủ chia công việc 
cho mỗi người thợ. Đó là áp dụng qui tắc phân tích 
của Descartes. Trước khi thợ làm từng công việc riêng 
biệt đó, người chủ phải sắp đặt công việc sao cho nó 
liên lạc với nhau nghĩa là phối trí các công việc để cho 
nó cùng đưa tới một mục đích, để có sự nhất trí trong 
hoạt động và để cho công việc này xong thì tiếp công 
việc khác ngay, khỏi mất thì giờ chờ đợi. f Đó là áp 
dụng qui tắc tổng hợp của Descartes. 

2. Trong các hội nghị phải làm sao? 

Muốn phối trí công việc cần phải lập nhiều liên 
(1U Phối trí: coi nghĩa ở trang 51. 

69 


Nguyễn Hiến Lê 


lạc giữa các cơ quan, bằng những cuộc hội họp, hội 
nghị. Trong những cuộc hội nghị đó, phải: 


- Tới đúng giờ. Tại Anh, dù là thường dân đi nữa, 
ai cũng có một cuốn sổ tay biên giờ nào làm việc gì, 
cho nên ít khi họ tới trễ một cuộc hội họp. Bắt hàng 
chục người đợi ta là một cử chỉ rất vô lề. Nếu ta là 
người trên mà bắt người dưới đợi ta chỉ vì ta thiếu một 
chương trình làm việc, thì lỗi đó càng không tha thứ 
được, vì ta đã không làm gương cho họ, lại có ý cho 
rằng thì giờ của họ không đáng quí như thì giờ của ta. 


- Có chương trình nghị sự. Chương trình có vấn 
đề chỉ quan trọng thì phải thông báo trước cho các hội 
viên để người ta có thì giờ suy nghĩ, nghiên cứu. Như 
vậy, khi hội họp đỡ mất thì giờ mà được nhiều kết quả. 


- Có người chú tọa điều khiến cuộc bàn cãi, biết 
đặt vấn đẻ để giải quyết dễ dàng, biết giữ trật tự, cho 
cuộc bàn cãi đừng ra ngoài chương trình, biết chú ý 
nghe mọi người, biết suy xét, không được thiên vị 
hoặc có thành kiến, lại khéo léo hỏi ý kiến mọi người 
chứ không để cho vài người nói hoài trong khi những 
người khác thụ động. 


- Có một ủy viên báo cáo. 


(1) Coi chuong VII phân III độc giả sẽ hiểu rõ cách phối trí công 
VIỆC ra Sao. 


70 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Khi mở cuộc hội nghị, ủy viên đó tóm tắt mục đích 
của hội nghị và những vấn đề sẽ đem ra bàn. 


Rồi hội viên nào đã nêu ra những vấn đề trong 
chương trình, lần lượt đứng lên giãi bày ý kiến của 
mình. Không nên bàn suông, phải luôn luôn dẫn 
chứng. Muốn thay đổi một chương trình, một phương 
pháp, một lối tổ chức nào chẳng hạn, phải vạch rõ 
những sự bất tiện của nó và sau cùng phải đề nghị 
cách sửa đổi ra sao. Để bênh vực đề nghị của mình 
phải vạch ra những tiện lợi của nó. 


Những hội viên khác ngồi nghe, khi diễn giả nói 
xong, có điều gì muốn hỏi thêm, có ý gì muốn bày tỏ 
sẽ xin người chú tọa cho phép nói. Và lúc đó bắt đầu 
cuộc bàn cãi. 


Trong khi bàn cãi, phải có lễ độ, không được ôn 
ào phải có công tâm và nên nhớ rằng ở đời không có 
giải pháp nào hoàn toàn hết, chỉ có những giải pháp 
lợi nhiều hại ít, hoặc hại nhiều lợi ít mà thôi. 7ổ chức 
tức là cân nhắc lợi hại. Cân nhắc rồi là phải biểu quyết 
liền. Nếu bàn cãi hoài thì không bao giờ hành động 
được hết. Người chủ tọa cần có nhiều lương tri và uy 
tín để bắt hội viên ngưng cuộc bàn cãi khi nào nó hóa 
ra vô ích, biến thành một cuộc đấu khẩu không giải 
quyết được chỉ hết. 


71 


Nguyễn Hiến Lê 


Trước khi giải tán, ủy viên báo cáo tóm tắt những 
kết quả đã thâu hoạch được trong cuộc bàn cãi. Những 
điều gi quan trọng sẽ được chép vô một bản báo cáo 
đưa cho các hội viên coi và cất vào trong văn khố của 
xí nghiệp. 

Ông Louis Danty Lafrance khi mở một cuộc hội 
họp các nhà chuyên môn về khoa tổ chức công việc 
để giải quyết những vấn đề về sự tổ chức các công sở 
đã phải yêu cầu các nhà tổ chức đó như vây: “Tôi xin 
hết thảy các ông trọng kỷ luật... và phải biết tự chủ, 
nghĩa là phải “vặn cổ sự hùng biện” đi cho nó té, như 
thi sĩ Verlaine đã nói.” 

Người là các ông đừng “mổ bò”? và đừng bàn 
suông, dùng những danh từ kêu mà rỗng. 


V. KIỀM SOÁT. 
1. Kiểm soát những øì? 


Chỉ khi nào chương trình đã vạch kỹ, cách thức 
làm đã chỉ rõ, trách nhiệm đã định, rồi mới có thể 
kiểm soát một cách có hiệu quả được. 


Phải kiểm soát xem: 
- Chương trình có theo đúng không? 


(1) Mổ bò: Cãi cọ nhau ồn ào như đám mổ bò. 
72 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- Nguyên tắc có được áp dụng không? 
- Mệnh lệnh và chỉ thị có được thi hành không? 


- Những phí tổn có nhiều quá không? Công việc 
kế toán có sai lầm không? 


- Tiền công có công bằng không? 

- Hóa vật chế ra tốt không? 

- Nhân viên có dư, thiếu không? 

- Nhân viên làm việc có hăng hái không? 
- Những biện pháp an ninh có đủ không? 


- Sự tổ chức có chỗ nào chưa được hoàn hảo 
không? 


- Có phí thì giờ không? 
- Khách hàng có vừa lòng không? 


2. Phải theo những nguyên tắc sau này trong khi 
kiểm soát. 

Sự kiểm soát phải vô tư, mau chóng, không tốn 
tiên, khôn khéo, cho khỏi mất lòng người. 

- Thỉnh thoảng phải kiểm soát những tiểu tiết, 
nhưng không được kiểm soát nhiều quá, sợ làm mất 
trách nhiệm của người dưới vì nếu mình kiểm soát hết 
công việc của họ, lãnh hết trách nhiệm của họ. 


73 


Nguyễn Hiến Lê 


- Công việc kiểm soát trước hết phåi có muc đích 
chỉ bảo cho người dưới cách làm cho hoàn thiện hơn 
rồi sau mới có mục đích trừng răn kẻ không làm tròn 
phận sự. 


- Có thể dùng máy móc hay một phương tiện nào 
đó để kiểm soát thay cho mình, nhưng đích thân kiểm 
soát vẫn hơn. 

- Sau cùng phải kiểm soát công việc của cả xí 
nghiệp bằng cách so sánh những kết quả mình thâu 
hoạch được với kết quả của những xí nghiệp khác. 


74 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG BA 


CÁCH PHÂN LOẠI 
TAI LIEU PHU HIEU 

L Tài liệu. 

1. Ích lợi của tài liệu. 

2. Tài liệu kiếm ở đâu? 
IT. Phân loại. 

1. Ích lợi của sự phân loại. 

2. Các cách phân loại. 

3. Muốn phân loại tài liệu phải làm sao? 
HH Phù hiệu. 

1. Ích lợi của phù hiệu. 

2. Một cách đặt phù hiệu. 
I. TÀI LIỆU. 

1. Ích lợi của tài liệu. 

Tôi nhắc lại, công việc thứ nhất của người chủ là 
lập chương trình hành động và muốn vậy, phải hỏi ý 
kiến các người cộng sự và tìm kiếm tài liệu. 


75 


Nguyễn Hiến Lê 
Lấy một thí dụ rất dễ hiểu như một xí nghiệp cất 
nhà cần có những tài liệu. 


- Về các loại vôi, cát, cây, đá, sắt. Tính chất của 
mỗi loại ra sao? Ở nơi nào bán nhiêu? Giá bao nhiêu? 
Cách dùng ra sao? 


Về các loại máy để trộn bê tông. Đặc điểm ra sao? 
Cách dùng ra sao? Giá cả bao nhiêu? 


Về khoa kiến trúc, về địa dư, về phong thổ nơi 
định cất nhà v.v... 


2. Kiếm tài liệu ra sao? 

Muốn kiếm những tài liệu, phải đọc: 
Các loại sách chuyên môn. 

Các công báo, thông điệp. 


- Các tạp chí kỹ thuật (trong thế giới có tới 30.000 
loại tạp chí đó). 


- Những tập quảng cáo của các nhà sản xuất hoặc 
chế tạo. 


Những tờ tràn thuật. ® 


- Những bằng cấp phát minh? (brevet dinven- 
tion) v.v... 


(1) Tờ trong đó bày tỏ những việc đã làm hoặc kết quả của sự nghiên 
cứu. Nay gọi là “luận chứng” (B1). 


76 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II. PHÂN LOẠI 
1. Ích lợi của sự phân loại. 


- Kiếm được tài liệu rồi, phải biết cách sắp đặt nó 
để lần sau tìm lai cho dē, hoặc dễ cho người khác biết 
cách mà tìm. Và muốn sắp đặt phải biết cách phân loại. 


Sự phân loại tài liệu là một công việc cần thiết cho 
hết thảy các người làm việc về tinh thân, nhất là ở thế 
kỷ này mà biển học vô cùng mênh mông. Khi tìm học 
và lúc nghiên cứu một vấn đẻ gì phải biết phân loại 
các ý tưởng cho có thứ tự, có mạch lạc. 


Trong mỗi xí nghiệp, mỗi công sở, bao giờ cũng 
phải có một người chuyên giữ văn thư, biết rõ phương 
pháp phân loại những tài liệu. Ở nước ta, ít người chú 
trọng đến điều đó. Công sở nào cũng có người giữ văn 
thư, nhưng tại nhiều công sở, người đó là một nhân 
viên không quan trọng, chỉ là một thư ký tập sự hoặc 
công nhật. Họ muốn sắp đặt tài liệu văn thư ra sao, tùy 
họ, không theo một phương pháp gì hết, đến khi cần 
dùng tài liệu, kiếm không ra. Công việc giữ văn thư 
thường không phải là một công việc vui, lương họ lại ít, 
cho nên họ hay xin thôi việc. Người khác vô, lại cũng 
không biết gì về sự phân loại, lại sắp đặt theo ý họ, 


(2) Khi phát minh được một máy móc hoặc đồ dùng gì mới, bạn gởi 


cho chính phủ xét để xin một tờ chứng rằng sự phát minh đó do 
bạn tìm thấy, người khác không được bắt chước. 


77 


Nguyễn Hiến Lê 


thường khác với ý người trước. Cho nên ta thấy những 
tài liệu khác nhau mà xếp chung với nhau, không sao 
kiếm ra được. Như vậy có tài liệu cũng như không và 
số tiên lương trả cho các người giữ văn thư là số tiền 
quẳng xuống biển. 

2. Các cách phân hạng. 


a) Săp theo niên biĉu (classement chronologique) 
nghĩa là việc nào xảy ra trước thì sắp trước, xảy ra sau 
thì sắp sau, tức như lối chép sử hồi xưa của ta. 

b) Sắp theo /# øấw (classement alphabétique) 
nghĩa là theo thứ tự a, b, c như cách sắp chữ trong 
các tự điển. 

c) Sắp theo đjø điểm, nghĩa là những cái gì thuộc 
về một miền nào thì sắp chung với nhau. Cách này 
dùng trong các Viện Bảo tàng và các Sở Du lịch. 


d) Theo chúng loại. Chia ra từng loại như thảo 
mộc, động vật, sử ký, địa lý, toán học, văn chương 
v.v... Những cái gì thuộc về một loại nào thì sắp chung 
với nhau. 


Về các tài liệu có cách: 

a) Sắp theo tên tác giả. 

b) Sắp theo # ấu các đề mực (classement alpha- 
bétique de matières). Ví dụ những sách của ta chia ra 


78 


Tổ chức công việc theo khoa học 
thành những đẻ mục: Luật, Địa lý, Sử ký, Văn chương, 
theo thứ tự a, b, c. 


c) Phép thập tiến phổ cập của Dewey (Đi u ê). 
Dewey chia hết thảy những trí thức loài người ra làm 
10 loại, mỗi loại lại chia ra làm 10 bộ, mỗi bộ lại chia 
làm 10 nữa (do đó mà phương pháp gọi là thập tiến) 
và cứ như vậy cho tới cùng (vì vậy mà gọi phổ cập). 


Coi Phu luc 1 ở cuối sách, các bạn sẽ hiểu rõ thêm 
về phương pháp này. 


3. Muốn phân loại tài liệu phải làm sao? 


Trong mỗi xí nghiệp quan trọng cần có người giữ 
văn thư. Người đó phải: 


- Tìm tài liệu. 

- Phân loại các tài liệu sắp đặt. 

- Đưa tài liệu cho những người trong xí nghiệp 
dùng giữ gìn tài liệu. 

Muốn phân loại các tài liệu thì phải: 


- Có một sức học phổ thông khá và biết qua loa 
về công việc chuyên môn trong sở, trong xí nghiệp. 


- Có óc sáng suốt và nhiều lương tri. 
- Có thứ tự. 


79 


Nguyễn Hiến Lê 


- Nhớ rằng những trí thức của loài người có liên 
quan với nhau. Ví dụ có môt loai a cit (acide) làm tan 
đồng, sắt, kẽm... Tri thức đó sắp vào chương a cit không 
đủ, phải sắp vào những kim thuộc: đông, sắt, kẽm... nữa. 
Một cuốn Du ký sắp vào loại Văn chương du ký không 
đủ, phải sắp vào loại Địa lý, Phong tục nữa ®. 

- Biết cách đặt tài liệu vào loại nào có ích nhất. Ví 
dụ một tài liệu về một thứ bột giết loài mối đục gỗ, 
nên sắp vào mục “che chở gỗ cho khỏi bị mối ăn” chớ 
đừng sắp vào mục “bột hóa học” chẳng hạn. 

- Dùng những đề mục rõ ràng, không lầm lộn với 
đề mục khác được. 


II. PHÙ HIỆU 

1. Ích lợi của phù hiệu. 

Những đồ dùng, máy móc trong một xí nghiệp có 
một tên ngắn, giản tiện để dễ sắp nó vào từng loại, và 
để cho khi trông thấy tên đó, người ta biết ngay công 
dụng của nó, đặc điểm của nó. 


() Một lân tôi lại Thư viện Nam Việt tra cứu tài liệu vẻ tiểu sử 
Taylor. Tôi tìm trong mục Biographie không thấy, sau nhờ một 
ông bạn làm ở thư viện kiếm giùm. Thì ra những tài liệu đó sắp 
ở chữ Tolstoi. Như vậy là sự sắp đặt phân hạng chưa được hoàn 
bị. Đáng lẽ những tài liệu đó phải có thể ở trong mục Biographie 
nữa, hoặc ít nhất ở trong mục này cũng phải ghi ít chữ bảo độc 
giả kiếm thêm ở mục trên các danh nhân. 


80 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Muốn được như vậy, người ta phải dùng những 
phù hiệu, nghĩa là những dấu hiệu để ghi một vật gì. 

Lối biểu thị bằng phù hiệu được dùng trong môn 
hóa học. Một nhà hóa học không viết acide nitrique 
(a cit ni tơ rích) mà viết NO”H. 

2. Một cách đặt phù hiệu. 

Taylor đã kiếm được một cách đặt phù hiệu cho 
máy móc. 

Ví dụ ta có một đồ dùng để chế những kim thuộc. 
Đô dùng đó là bộ phận của một cái máy tiện một chiều 
20 li, một chiều 72 li. Ta phải đặt nó lên trên cái xe của 
máy tiện. Theo phương pháp của Taylor, ta sẽ dùng 
phù hiệu Ð.E. 20-72. T.X. để gọi nó. 

Ð = Đồ dùng. 

K = Kim thuộc. 

T = Máy tiện. 

X = Xe. 

Lẽ tất nhiên, lối đặt phù hiệu không nhất định, 
ai muốn đặt sao thì đặt, miễn là phù hiệu phải ngắn 
và dễ nhớ. Nếu một chữ T không đú gợi cho ta rằng 
đó là máy tiện thì phải thêm chữ ¡ nữa, thành ra Tìĩ 
chẳng hạn. 


81 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG TƯ 


NHÜNG CÂCH SO SÁNH 
THỐNG KÊ BIẾU - ĐỒ BIỂU 


L Thống bê biểu 

1. Ta cần so sánh các tài liệu. 

2. Thống kê biểu. 

3. Những nhâm lẫn nên tránh trong khi so sánh. 
II Đà biểu 

1. Đô biểu tử điểm. 

2. Các đồ biểu khác. 
I. THÕNG KÊ BIÉU (Satistique). 

1. Ta càn so sánh các tài liêu. 


Văn thư cho ta biết những khảo cứ D (donnée), 
những sự thực để nhận xét, so sánh rồi lập chương 
trình hành động hoặc thay đổi phương pháp cho có 


(1) Những chứng cứ để nghiên cứu. 
82 


Tổ chức công việc theo khoa học 


hiệu nghiệm hơn. So sánh là một tác dụng rất quan 
trọng của trí tuệ vì người biết so sánh là người thông 
minh và công việc so sánh là một việc rất cần trong 
đời người: So sánh để cho dễ thấy, dễ nhớ, suy xét 
khỏi lầm. 

Một nhà doanh nghiệp phải so sánh những gì? 


Phải so sánh giá vốn và giá bán, số vốn và số lời, 
năng lực sản xuất trong tháng trước, sức sản xuất của 
hãng mình với sức sản xuất của hãng khác, những tai 
nạn xảy ra trong năm nay và trong những năm trước... 
Tóm lại, cái gì cũng có thể so sánh được và cái øì cũng 
phải đem ra so sánh. 


2. Thống kê biểu. 

Muốn dễ so sánh, phải sắp đặt những khảo cứ, 
những sự thực cùng một loại với nhau, theo một thứ 
tự nhất định, thành một bảng gọi là ống bê biểu. 

Ví dụ ta muốn so sánh sức sản xuất của hai công 
ti thì ta sắp những tài liệu thành một thống kê biểu 
như sau: 

Khi làm thống kê biểu phải nhớ ghi đơn vị như 
trong bảng ở trên, phải ghi đơn vị sản xuất là ngàn tấn. 
Không gì bực mình cho độc giả bằng thấy những con 
số mà không biết chúng chỉ cái gì. 


83 


Nguyễn Hiến Lê 


| SỐ THƠ MỎ SỐ THAN SẢN XUẤT | Tiểu cHúÚ 





3. Những nhâm lẫn nên tránh trong khi so sánh. 


a) Không được so sánh 2 våt khác chất nhau: nhw 
tiền lương tháng của một người với tiền công nhật của 
người khác. Trong trường hợp đó, phải đổi ra làm tiền 
lương tháng hết hoặc tiền công nhật hết rồi mới so 
sánh được. Lẽ ra rất dễ hiểu nhưng người ta thường 
quên vì thiếu suy xét. Ví dụ lương tháng của thầy 
thư ký A là 2400đ. Công nhật của người thợ B là 80d. 
Nhiều người đem chia 2400đ cho 30, được 80đ rồi kết 
luận rằng thầy A ăn lương bằng thợ B. Như vậy là sai 
vì thây A không làm cả 30 ngày một tháng mà trung 
bình chỉ làm 25 ngày thôi, và nghỉ những ngày lễ và 
chủ nhật. Cho nên phải chia 2400đ cho 25 được 96. 
Vậy thây A lãnh hơn thợ B 16đ một ngày. 

b) Không nên hấp tấp, chỉ xét bề ngoài rồi vội kết 
luận. Như đọc thống kê biểu trên kia, ta thấy: 

84 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Tháng tư, 3230 thợ công ti B đào được 620 ngàn 
tấn than. 


Tháng sáu, 3420 thợ công ti B đào được 990 ngàn 
tấn than. 


Ta đừng vội kết luận rằng trong tháng sáu, thợ đã 
gắng sức gấp rưỡi trong tháng tư. Sự thực chưa hẳn 
như vậy. Ta phải tìm nguyên nhân sự tăng gia sản xuất 
đó. Có thể do lẽ trong tháng sáu có khí cụ tính xảo 
hơn cho nên làm nhanh hơn, hoặc do lớp than ở ngay 
trên mặt đất cho nên lấy mau hơn... 


c) Dùng có óc thiên 0ị, có thành biến, mà phải có 
tỉnh thân rất khách quan. 


Ví dụ công tỉ B là của ta, ta có ý nghi rằng thợ của 
ta làm biếng hơn thợ của người, và khi ta thấy tháng 
tư, số thợ của ta hơn số thợ của người (công ti ta 3230 
thợ, công ti người 3220 thợ) mà sức sản xuất của ta 
đã không hơn lại còn kém người tới 710-620=90 ngàn 
tấn, tất nhiên ta kết luận rằng thợ ta làm biếng quá. 
Sự thực chưa hẳn đã như vậy. Ta còn phải xét thợ của 
ta làm trong những điều kiện nào, trong tháng đó có 
nhiều người đau, nhiều người nghỉ không, thợ của 
người có làm thêm giờ không? 


Nói tóm lại, cần phải có lương tri trước hết và nhớ 


85 


Nguyễn Hiến Lê 


qui tác thứ nhất của Descartes: hễ chưa chứng nghiệm 
được một điều gì thì chưa có quyền nhận nó là đúng. 


d) Nhưng còn phải tránh thêm điều này nữa: đờ»g 
bắt những con số phải biện hộ cho ta. Phải dùng những 
con số thực đúng rồi để mặc nó muốn “nói” sao thì 
nói, đừng sửa đổi hoặc sắp đặt một cách sai lạc để 
dẫn chứng cho thuyết mình, bênh vực quan niệm của 
mình. Trong các công sở thường có sự cố ý làm sai 
lạc những con số như vậy. 


Một ông chủ sở muốn khoe sức hoạt động của 
mình, nếu đưa ta một bản thống kê số nhà đã cất trong 
năm chẳng hạn, mà cố ý quên rằng trong những nhà 
đó có non nửa cất từ năm trước, tới năm nay mới hoàn 
thành, non nửa mới cất năm nay nhưng qua năm mới 
hoàn thành, thì những con số đưa ra thực hùng hồn 
nhưng sai hết. Như vậy là thiếu tinh thần khoa học, 
thiếu sự thực thà. Chính vì nhiều kê làm sai lạc ý nghĩa 
của con số đó như vậy, nên có người phàn nàn: “Những 
con số không nói chỉ hết” (nghĩa là không chứng minh 
được điều chi hết). Thiệt ra, chúng nói rất nhiều. Đáng 
le là kẻ bắt nó nói sai để biện hộ cho họ thôi. 


II. DÔ BIÉU (graphique). 
Thống kê biểu cho bạn những con số, nhưng 


86 


Tổ chức công việc theo khoa học 


không được rõ ràng dễ thấy. Muốn so sánh những 
con số đó, bạn phải mất công suy nghĩ, hoặc trừ, chia, 
cộng... Muốn được rõ ràng, bạn dùng những con số 
đó để vẽ đồ biểu. 





Có rất nhiều loại đồ biểu. Những loại thường dùng 
riêng trong xí nghiệp là: 
Đồ Biểu Tử Điểm (graphique du point mort) cũng 
gọi là đô biểu lời lõ. 
67 


Nguyễn Hiến Lê 


Trên đường dọc B E ta ghi những số tiên phí tổn 
nhất dinh (frais généraux fixes, sô phí tôn bât định 
(frais variables) và sô lôi. Ví dụ muốn làm dao, phải 
mướn một cái xưởng, một phòng giấy, một cái kho, 
mất hết thây 1.000đ mỗi tháng. Dù làm 100 con dao 
hoặc 10.000 con mỗi tháng thì cũng phải trả số tiền 
đó. Phí tốn đó kêu là phí tổn nhứt định. Nhưng còn 
phải mướn nhân công, mua nguyên liệu nữa. Nhưng 
phí tổn lên xuống tùy theo số dao làm ra nhiều hay ít, 
cho nên kêu là phí tổn bất định. 


Những phí tổn đó, ta ghi lên đường BE theo một 
tỉ lệ nào đó, như 1 phân là 1.000đ chẳng hạn. Nếu phí 
tổn nhất định là 1.000đ, phí tổn bất định là 7.000đ số 
lời là 2.000đ thì ghi BC = 1 phân, CD = 7 phân, DE = 
2 phân. Rồi trên đường ngang AB, ta ghi tổng số thâu 
được, cũng theo tỉ lệ trên nghĩa là: 


AB = BC + CD + DE = 1.000đ + 7.000đ + 2.000đ = 
10.000đ = 10 phân. Ở A, ghi thêm đường AE cao bằng 
BC rồi gạch hai đường AE và FD. 


ED là đường không lời không lỗ. AE là đường có 
lời có lỗ. Hai đường đó gặp nhau ở điểm M. Từ điểm 
M, kéo thẳng đường MN xuống AB. Ta đo AN được 
ba phân rưỡi; tính theo tỉ lệ 1 phân là 1.000đ thì AN là 
3500. Vậy tổng số thâu của ta phải là 3500đ mới không 


88 


Tổ chức công việc theo khoa học 
lời không lỗ. Dưới số đó là lỗ, trên số đó là lời. Điểm 
M kêu là ## điểm. 


Đồ biểu này chỉ cho ta biết một cách rất phỏng 
chừng số lời số lỗ, nhưng vì nó rất giản tiện, nên rất 
có ích cho các nhà doanh nghiệp. 


2. Các đồ biểu khác: 


- Đồ biểu tổ chức coi chương I phần II 


- Đồ biểu Gantt (Gan to). | 

Coi chuong VII 
- Dô biéu KE hoach (Planning) } yà TX phân III 
- Đồ biểu hình răng cưa 


Ngoài ra còn nhiều loại đồ biểu khác vừa dùng 
trong khoa học vừa dùng trong xí nghiệp. 

Trước khi vẽ một đô biếu, phải lựa loại đô biểu 
nào cho hợp. Đồ biếu vẽ phải cẩn thận, rõ ràng, có 
nhan đẻ, có đủ con số và những lời chú giải để cho 
đề đọc và dễ hiểu. 


89 


Nguyễn Hiến Lê 


PHÂN THÚ BA 


HỌC THUYẾT TAYLOR 
và 


THƯC HÀNH 


ĐẠI Ý 


I. LÀM SAO RÚT GIÁ VÕN XUỐNG? 


Bắt đầu từ đây, ta bước vào phản học thuyết 
Taylor, phần quan trọng nhất trong môn T.C.T.K.H, 
phân đã thay đổi hết bề mặt cũng như bề trong của 
kỹ nghệ ngày nay và đã làm cho tên tuổi Taylor vang 
lừng khắp thế giới. 

Tất cả học thuyết đó chỉ có mỗi mục đích là rút 
giá vốn xuống. Ở chương II phân I, khi xét qua tiểu sử 
của Taylor, chúng ta đã được biết ông dùng 10 cách 
để rút giá vốn. Nên nhắc lại 10 cách đó ở đây: 


90 


Tổ chức công việc theo khoa học 


1. Dùng máy móc, khí cụ tỉnh xảo 
hơn, hợp với công việc, tài năng của 
mỗi người. Cách đó gọi là tân thức hóa. 


2. Phân công ra và giao mỗi việc 
cho mỗi người chuyên môn. 


để tăng năng 
lực sản xuất của 
người làm công. 


3. Nhất luận hóa mẫu mực những 
đô dùng và hóa vật. 


4. Hợp lý hóa cách thức làm việc 
bằng cách: 


để rút bớt thì giờ 
trong khi đợi công 


a) Nghiên cứu các cử động 

b) Đo và tính thì giờ làm việc. 

5. Chuẩn bị công việc. 

6. Phối trí công việc. 

7. Kiểm soát. 

8. Định số nguyên liệu cần phải đ fzZ 


9. Tính cách #z¿ công người làm, sao 
cho họ hăng hái làm việc. 


10. Cho những hoûn cảnh thuận tiên 
để làm việc, như lựa người mà giao việc, 
dạy nghề cho họ, sắp đặt nơi làm cho có đủ 
chỗ, đủ ánh sáng, đủ... không khí... 


việc, nghĩa là để 
cho sự liên tục 


trong công việc. 


để rút thì giờ trong 


khi làm việc 


Nguyễn Hiến Lê 


11. Sau cùng, không nên quên rằng phải biết tính 
giá vốn rồi mới có thể rút nó xuống được. 


Trong những chương sau, chúng ta sẽ lần lượt 
xét kỹ 11 điểm đó, trừ điểm 10, rất quan trọng, thuộc 
về tâm lý thực hành, ta sẽ nghiên cứu trong phản IV. 


II. PHẢI CÓ TINH THÂN KHOA HỌC TRƯỚC HẾT 


Nhưng trước khi xét những vấn đẻ đó, xin bạn 
chú ý đến điều sau này: 


Môn T.C.T.K.H. chỉ cho ta những phương pháp, 
qui tắc, tổ chức và đưa ra vài việc tổ chức làm thí dụ, 
chứ không dạy ta những “mánh khóe”, những thủ 
đoạn để áp dụng vào từng công việc một. Nghĩa là 
bạn muốn tổ chức một công việc nào thì xin đừng mở 
cuốn này để kiếm một giải pháp cho bạn. Như vậy 
vô ích. Cuốn này và không có một cuốn nào khác trả 
lời được cho bạn. Vì những công việc của loài người 
hàng ức hàng triệu, mỗi việc phải làm trong những 
điều kiện, những trường hợp khác nhau, làm sao mà 
biết hết để tính trước và định rõ một giải pháp riêng 
biệt cho mỗi việc được? 


Cho nên bạn phải hiểu rõ, thấm nhuần những qui 
tác tổ chức rải rác trong cuốn này, thứ nhất là lãnh hội 


92 


Tổ chức công việc theo khoa học 


4 qui tắc của Descartes ở chương III phản I, đừng bao 
giờ quên 7 câu hỏi của Quintilien: 4¿? Cới gà? Ở đâu? 
Bằng cách nào? Tại sao? Ra sao? Khi nào? rôi tùy cơ 
ứng biến, tự tìm lấy một giải pháp hợp với phương 
pháp khoa học, nghĩa là hợp với lương tri. 


Tóm lại, bạn phải có tinh thần khoa học trước đã. 


93 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG NHẤT 
TÂN THỨC HÓA 
L Ích lợi của sự tân thức hóa. 
II Phải tân thức hóa cho hợp lý. 


1. Máy móc, đô dùng phải hợp với việc. 
2. Đồ dùng phải hợp với người làm. 


L ÍCH LỢI CỦA SỰ TÂN THỨC HÓA. 


Chính nghĩa tân thức hóa là đổi mới cho hợp thời. 
Vậy phàm đổi mới cái gì, cũng có thể gọi là tân thức 
hóa được. Nhưng bây giờ nói tới tân thức hóa thì mọi 
người đêu hiểu là đổi mới máy móc và khí cụ. 


Ai thấy sự ích lợi phi thường của máy. Một người, 
một con trâu, một cái cày, cày mỗi ngày được 20 công 
đất; một cái máy cày với một người thợ máy, cày mỗi 
ngày được 400 công. Vậy một cái máy làm bằng 20 
người; có khi còn làm bằng hàng ngàn người nữa, như 
máy xe lửa, máy tàu. 


94 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Người ta trách máy móc sinh ra nạn kinh tế khủng 
hoảng và nạn lao công thất nghiệp. Ở đâu tập, tôi đã 
nói và ở đây tôi nhắc lại: Trách như vậy là lầm vì kinh 
tế khủng hoảng và sự thất nghiệp do sự tổ chức chưa 
hoàn hảo của xã hội mà ra chứ không do máy móc. 
Biết dùng máy móc mà lại biết tổ chức xã hội cho 
công bằng thì nhờ máy móc, nhờ phương pháp tân 
thức hóa, thế giới sẽ là thiên đường cho hết cả các 
giai cấp trong xã hội. 

Tất nhiên, khi một kiểu máy mới xuất hiện mà 
năng suất gấp mười những kiểu máy cũ thì trong lúc 
giao thời, thường có ít nhiều hỗn độn: một số thợ phải 
thất nghiệp trong một thời gian và phải học lại nghẻ; 
nhưng rút cục, vẫn có lợi cho giới cần lao vì nên cơ 
giới càng tiến thì càng đòi hỏi nhiều thợ thuyền mà số 
giờ làm việc của thợ càng được giảm ổi. Cứ xét hiện 
nay các nước tân tiến đều thiếu thợ chuyên môn, mà 
mực sống của thợ mỗi ngày một cao, thì đủ biết tân 
thức hóa chỉ có lợi chứ không có hại”, 


II. PHẢI TÂN THÚC HÓA CHO HỢP LÝ. 
1. Máy móc, đồ dùng phải hợp với việc. 
Nhưng có phải dùng máy móc lúc nào cũng lợi 


(1) Luận cứ này càng phủ hợp với kĩ thuật vi tính hiện nay (ĐT). 
95 


Nguyễn Hiến Lê 


không? - Không. Một người ở nhà quê, cứ 3 ngày một 
lần ra chợ bán một gánh rau, nếu mua 1 chiếc cam 
nhông tối tân của Mỹ để chở rau, lợi không thấy mà 
tất sạt nghiệp. Vậy trước khi sắm máy mới, hoặc đổi 
máy cũ, phải tính kỹ xem có lợi hay không đã. Tân thức 
hóa vâng, nên lắm! Nhưng phải tân thức hóa cho hợp 
lý mới được! Phải cân nhắc lợi hại trong sự dùng máy 
cày, vì lúc đó nhân công rất rẻ mà thợ máy ít người 
giỏi, máy chở vẻ, dùng ít ngày là hư, phải đem ra châu 
thành sửa lại, tốn hao hơn làm việc theo lối cũ. Họ đã 
vụng tính. Nhưng tình thế bây giờ có lẽ đã ngược lại. 

2. Đô dùng phải hợp với người làm. 

Taylor khi làm ở công tí thép Bethlehem, dùng 
500 thợ xúc quặng đổ vào những xe rùa”, Ông thí 
nghiệm như sau này: 

Ông dùng 2 người thợ xúc rất giỏi, để họ làm xa 
nhau, lại đặt thêm 2 người nữa ở bên cạnh mỗi người 
thợ đó, để xem cách họ làm và đo thì giờ làm. Ngày 
đầu ông dùng một cái xẻng (cái leng) đựng được 38liu 
(livre) quặng (một liu bằng non nửa kí lô) và ông tính 
ra mỗi ngày mỗi người xúc được 25 tấn quặng. 


Ít bữa sau, ông rút bớt bề mặt cái xêng đi, cho 


(1) Xe nhỏ chạy trên đường rây để chở đất, đá (Wagonnet). 
96 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nó còn chứa được 34 liu thôi và dùng xẻng đó thì mỗi 
người thợ xúc được 30 tấn mỗi ngày. 


Ông lại thu nhỏ cái xẻng lại cho chứa được 30liu. 
Một lần nữa, số quặng xúc được lại tăng lên. 


Khi bẻ mặt cái xêng rút xuống chỉ còn chứa được 
21, 22 liu thì số quặng xúc được lên tới mực cao nhất. 


Nếu rút xuống nữa cho còn 18 liu thì số quặng hạ 
xuống và từ đó, càng rút bề mặt cái xêng, số quặng 
xúc được càng hạ. 


Do đó ông kiếm được sự thực khoa học này: một 
người thợ xúc dùng một cái xẻng chứa được 21liu vật 
liệu thì làm việc nhiều kết quả hơn hết. (Sự thực đó 
đúng ở Mỹ chứ không đúng ở nước ta vì thợ Mỹ mạnh 
hơn Việt nhiều. Ở nước ta, con số 21 phải rút xuống). 


Và tất nhiên là ông chế ra những cái xẻng lớn 
nhỏ khác nhau, tùy theo vật phải xúc nặng hoặc nhẹ, 
nhưng cái nào sức chứa cũng được 21 liu (tức 10 kílô). 
Như vậy phải tốn tiền chế xẻng, mất công phân phát 
xẻng tùy theo việc, nhưng kết quả là mỗi người thợ 
trước xúc chỉ được 16 tấn thì bây giờ xúc được 59 tấn 
mà không mệt hơn chút nào và tiền công của họ tăng 
lên được 60 phần trăm. Chủ cũng có lợi mà thợ cũng 
có lợi. Cả hai đều vui, tuy chủ có phân vui hơn. 


97 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG NHỈ 
PHÂN CÔNG 
L Ích lợi của sự phân công. 
II. Phåi phân công cho hop lí. 


HH Phân công đưa tới sự chuyên môn. 
IV. Phân công đwa tới sự nhất luật hóa. 


I.ÍCH LỢI CỦA SỰ PHÂN CÔNG. 


Ai cũng nhớ truyện một người cha, trước khi chết, 
kêu 4 người con lại, đưa cho bó đũa để bẻ. Không người 
nào bẻ được hết. Ông bèn tháo bó đũa ra, bẻ từng chiếc 
một rồi cho các con bài học về sự hợp quân. 


Truyện đó cũng cho ta một bài học về sự phân 
công nữa. Gặp một việc nào đó, một người làm một lần 
không nổi thì phải chia ra cho nhiều người làm một 
lúc hoặc một người làm trong nhiều lúc. Phương pháp 
phân công đó là áp dụng qui tắc thứ nhì của Descartes: 
chia một sự khó khăn ra làm nhiều cái dễ. 

98 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II. PHẢI PHÂN CÔNG CHO HỢP LÍ. 


Nhưng trong sự phân công ta phải làm sao cho 
hợp lý mới được. Ta không thể lấy lẽ rằng càng chia 
công việc ra thì càng đễ làm mà đem chẻ một chiếc 
đũa ra làm 5 làm 10 rồi mới bẻ từng mảnh một. Làm 
như vậy là vô ý thức vì công việc đã không dễ gì hơn 
mà còn mất công nhiều hơn. Trái lại, nếu sức ta mạnh, 
bẻ một cách dễ dàng được 4 chiếc một lần thì phải chia 
bó lớn ra từng bó nhỏ bốn chiếc một, rồi bẻ từng bó 
nhỏ, như vậy mau gấp bốn bẻ từng chiếc một. Người 
nào yếu hơn thì bẻ ba chiếc một. 


II. PHÂN CÔNG ĐƯA TỚI SỰ CHUYÊN MÔN. 


Ta có công việc lấy đất ở trong một cái hầm, đổ 
đất vô một xe rùa rồi đẩy xe rùa tới một nơi để lấp 
hồ. Nếu chỉ dùng một người để làm 3 việc đó thì mất 
công nhiều lắm, vì mỗi lần thay đổi một công việc phải 
thay đổi khí cụ và mất cái đà làm việc trong công việc 
trước đi. 

Cho nên phải chia công việc cho 3 người, người 
thứ nhứt chuyên lấy đất ở dưới hầm rồi quăng lên 
miệng hầm, người thứ nhì chuyên xúc đất ở miệng 
hầm đổ vô xe rùa và người thứ ba chuyên đẩy xe rùa, 
đổ đất vào hồ rồi đẩy vẻ. 


99 


Nguyễn Hiến Lê 


Vậy sự phân công đưa tới sự chuyên môn. Sự 
chuyên môn làm cho người ta khéo léo và làm cho 
máy móc sản xuất hoài, khỏi phải nghỉ. 


IV. PHÂN CÔNG ĐƯA TỚI SỰ NHẤT LUẬT 
HÓA MẪU MUC. 


Sự phân công đưa tới sự dùng mỗi một cái máy 
chuyên vào một việc nhỏ: có máy chuyên cắt thiếc, có 
máy chuyên làm nút chai bằng những miếng thiếc đó, 
có máy chuyên lắp nút đó vào miệng chai. 


Nếu phải làm 10 kiểu nút thì tất nhiên phải có 10 
kiểu máy. Như vậy tốn tiền lắm. Nếu một hãng phải 
làm 10.000 cái nút mỗi ngày, một cái máy làm một 
ngày thì xong, nay có tới 10 cái máy, tất nhiên chỉ có 
vài cái máy chạy độ vài giờ một ngày, còn những máy 
khác phải nghỉ. Như vậy cũng là tốn tiền nữa. Vì máy 
nghỉ tức là số vốn bỏ ra để mua máy nằm đó không 
sinh lợi được. 

Cho nên phải bỏ bớt nhiều kiểu nút đi, chỉ giữ một 
vài kiểu nào thông dụng để làm mẫu mực thôi. Công 
việc đó gọi là nhất luật hóa mẫu mực (normalisation). 
Vậy sự phân công đưa tới nhất luận hóa mẫu mực. 


100 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG BA 


NHẤT LUẬT HÓA MẪU MỤC 


L Mục đích 0à ích lợi. 
II. Nhất luật hóa uào lúc nào? 
LH. Những tính cách của sự nhất luật hóa. 
1. Nhất luật hóa phải được phổ cập. 
2. Nhất luật hóa không phải là bắt buộc. 
TƯ. Những cơ quan nhất luật hóa. 
1. Trong một nước. 
2. Trên thế giới. 
3. Trong mỗi xí nghiệp. 
V. Đáp những lời chỉ trích 
1. Nhất luật hóa không phải là phản tiến bộ. 
2. Nhất luật hóa không phải là đơn điệu hóa. 
3. Bổn phận của chúng ta. 


I. MỤC ĐÍCH VÀ ÍCH LỢI. 
1. Nhất luật hóa có 3 mục đích: 
a) Làm cho øiđø fiên, nghĩa là loại bớt những kiểu 
101 


Nguyễn Hiến Lê 


mẫu không lợi gì cho người tiêu thụ. Hồi trước người 
ta có tới 132 kiểu ngòi viết, 119 kiểu gạch xây tường. 
Cần gì phải giữ nhiều kiểu như vậy cho mất công chế 
tạo? Bây giờ người ta bỏ gần hết những kiểu đó rồi, 
chỉ còn giữ một kiểu gạch và hơn chục kiểu ngòi viết. 


Như vậy số sản xuất tăng lên, số vốn hạ xuống 
và người dùng đễ kiếm hóa vật mới để thay thứ cũ. 
Ai đã lỡ lót sân bằng những viên gạch Bát Tràng (loại 
gạch vuông, móng, mỗi chiều độ 30 phân) chắc kiếm 
đỏ mắt không được ít chục viên để thay những viên vỡ 
mà có kiếm được thì giá cũng đắt lắm. Trái lại, những 
viên gạch thường mua ở đâu cũng có mà giá rất rẻ. 


b) Làm cho hop nhât. Những kiểu nào kích thước 
gần như nhau thì thu lại làm một kiểu. 

c) Chỉ rõ những đặc điểm của những biểu đã giữ 
lai làm mẫu mực và sắp đặt thành từng loại cho những 
nhà sản xuất theo những kiểu đó mà chế tạo và người 
dùng biết lựa thứ mà mua. 

2. Muốn chỉ rõ ích lợi của sự nhất luật hóa, ta lấy 
chiếc xe máy làm thí dụ: 


Xe máy ở bên Pháp đã được nhất luật hóa rồi. 
Một hãng làm xe máy gởi mua những ống sắt để làm 
sườn xe, những bù loong, đính ốc, đạn (bị), bánh xe, 
vỏ (lốp) ruột (xăm)... Tất cả những đô đó đã được 


102 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nhất luật hóa, cho nên hỏi mưa thì có liền và rẻ tiền 
nữa. Đến khi lắp thành bánh xe, cũng rất dễ vì bánh 
xe chỉ có hai, ba loại, những cây găm (tăm) bánh xe 
cũng vậy. Đó là lợi cho người bán. 


Người mua còn lợi hơn nữa. Lợi trước nhất là giá 
rẻ. Lợi thứ nhì là khi thay đồ phụ tùng, tiệm nào cũng 
có, khỏi phải tìm kiếm. Muốn thay ghi đông hoặc yên, 
cũng dễ vì khung đã được nhất luật hóa, cho nên các 
loại ghi đông, các thứ yên, tuy hình dáng khác nhau 
xa nhưng đều lắp vào bất kỳ thứ khung nào cũng 
được hết. 


Il. NHẤT LUẬT HÓA VÀO LÚC NÀO? 
Muốn chế tạo một hóa vật, phải trải qua 2 thời kỳ: 


1. Thời kỳ ø%„øgh¿ên cứu xem hóa vật đó phải chế 
bằng những nguyên liệu nào, kích thước bao nhiêu, 
hình dáng ra sao... 


2. Thời kỳ công %ghiệp hóa (ndustrialisation) 
tức là thời kỳ sản xuất rất nhiều để tung ra ngoài thị 
trường. 


Trong thời kỳ thứ nhất, tất nhiên là ta không thể 
nhất luật hóa được vì ta còn đương tìm tòi, chưa định 
rõ chi hết. Đợi tới thời kỳ sau, khi hóa vật đã đây ở thị 
trường, người ta đã quen dùng nó mà nhất luật hóa 


thì trễ quá. 
103 


Nguyễn Hiến Lê 


Cho nên phải nhất luật hóa ở giữa 2 thời kỳ đó. 


Ta lấy thí dụ này cho dễ hiểu. Nếu năm 1846 các 
nước ở Âu châu không biết cùng nhau dùng một loại 
đường rây, mỗi công ty tùy ý muốn dùng kiểu đường 
rầy nào cũng được, cho nên muốn đi từ nước này qua 
nước khác, từ miền này qua miền nọ, người ta phải 
đổi xe, vừa tốn thời giờ, vừa làm cho nhiều xe nằm ụ 
trong một thời gian. Lúc đó, xe lửa mới phát triển qui 
định mẫu mực ngay thì rất đễ: trái lại, nếu 4, 5 chục 
năm sau người ta mới tính chuyện dùng chung một 
kiểu thì tất nhiên nhiều nước nổi lên phản kháng vì 
họ phải bỏ những kiểu cũ đi, bỏ cả những toa cũ đi, 
tốn tiền biết bao nhiêu! 

Vậy phải nhất luật hóa cho đúng lúc, đừng sớm 
quá, đừng trễ quá. 

II NHỮNG TÍNH CÁCH CỦA SỰ NHẤT 

LUẬT HÓA 

1. Nhất luật hóa phải được phổ cập. 

Nhất luật hóa muốn cho có nhiều kết quả phải 
được phổ cập khắp trong nước và khắp cả hoàn cầu, 
nếu không thì kết quả sẽ là câu chuyện những lưỡi 
đao cạo sau đây: 


Hồi trước người ta đã nhất luật hóa những lưỡi 
dao cạo, lưỡi nào cũng có 3 lỗ để lắp vào dao. Một 


104 


Tổ chức công việc theo khoa học 


hôm, một nhà sản xuất thấy rằng có nhiều hãng mới 
ra tranh mất mối hàng của mình, bèn chế ra một kiểu 
đao cạo mới. 

Kiểu này dùng lưỡi dao 3 lỗ để lắp vào không 
được. Y tung ra thị trường vô số thứ dao đó. Trong mỗi 
hộp dao, y đặt vài lưỡi dao có kẽ ngang. Lưỡi dao này 
lắp vào những kiểu dao của các hãng khác đều được. 
Thành thử người ta đổ xô vào mua những lưỡi dao có 
kẽ của y vì nó tiện, lắp vào kiểu dao của y cũng được, 
mà lắp vào kiểu dao của người khác cũng được. 

Câu chuyện cạnh tranh gian lận đó sở dĩ có là vì 
lúc đó sự nhất luật hóa các lưỡi dao chưa được phổ 
cập, chỉ mới có một số nhà chế tạo dao dùng mà thôi. 

Vậy phải có sự đồng ý của mọi người thì mới nói 
đến sự nhất luật hóa được. 

2. Nhất luật hóa không phải là bắt buộc. 


Nhưng nhất luật hóa có tánh cách bắt buộc 
không? - Không. Các nhà kỹ nghệ đặt ra những mẫu 
mực chỉ có quyên bày giải những sự ích lợi, giản tiện 
của nó, rồi tùy ai muốn theo thì theo, chứ không có 
quyền bắt buộc người ta phải theo. Chỉ có Chánh phủ 
mới có quyên đó và lúc đó sẽ thành ra một lệ luật chớ 
không phải là mẫu mực nữa. 

Khắp thế giới chỉ có Nga bắt buộc các xí nghiệp 
dùng các mẫu mực. Điều đó rất dé hiểu vì hầu hết 


105 


Nguyễn Hiến Lê 


những xí nghiệp ở Nga đều bị quốc hữu hóa từ lâu ?), 


Các nước khác chỉ bắt buộc công sở dùng những 
mẫu mực thôi. Đối với tư nhân, chính phủ khuyến 
khích sự dùng mẫu mực. Nhưng thường thì có mẫu 
mực nào mới ra, người ta cũng dùng liền vì người mua 
thấy nó rẻ tiền và chắc rằng hóa vật nào đã được nhất 
luật hóa, nghĩa là đã được một cơ quan của Chính phú 
định rõ cách chế tạo ra sao, thì không thể là một thứ 
hàng xấu. 

IV. NHỮNG CƠ QUAN NHẤT LUẬT HÓA. 

1. Trong một nước. 

Cơ quan nhất luật hóa của mỗi nước có những 
bộ phận này: 

a) Ở trên cùng, có một #y øiêu của Chính phủ dự 
tính nên nhất luật hóa những vật øì rồi điều khiển và 
kiểm soát công việc nhất luật hóa đó. 

b) Ở đưới có những Hội nhất luật hóa (tại Pháp 
là Association française de Normalisation; viết tắt là 
AFNOR). Hôi này do các nhà sản suất họp lại để sửa 
soạn, sắp đặt công việc nhất luật hóa, làm cho những 
công việc đó có liên lạc với nhau bằng cách điều tra 
khắp trong nước và hỏi ý kiến các người tiêu thụ. 


(1) Nay thì tư hữu hóa lại như các nước phương Tây (ĐT). 
106 


Tổ chức công việc theo khoa học 


c) Sau cùng có những Phòng ›ghiên cứu sự nhất 
luật hóa, lập tại các xí nghiệp lớn. Hiện ở Pháp có 34 
phòng chính thức”, Khi các phòng đó định một mẫu 
mực rồi, phải gởi lên cho ủy viên của Chính phủ xét 
lại rồi mới đem đăng trong công báo cho toàn quốc 
áp dụng. 

Năm 1948, nước Pháp đã có khoảng 3000 mẫu 
mực. 

2. Trên thế giới. 

Ở trên hết thảy, có một cơ quan chung cho vạn 
quốc, tức là Cơ qwaøw nhất luật hóa của 0uạn quốc (Tiếng 
Anh là: International Organisation for Standardiza- 
tion). Cơ quan này đã được 26 nước gia nhập. (Vào 
thời điểm này - 1949). 

Cơ quan đó định những điều lệ chung cho các 
nước, chẳng hạn như: 

a) Định nghĩa những danh từ dùng trong kỹ thuật 
để cho một người gọi là thứ cây, thứ thép, thứ giấy 
này, những người khác khỏi lầm với thứ cây, thứ thép, 
thứ giấy kia. 

b) Định lối viết; lối vẽ, đánh bóng, tô màu để khi 
trông trên bản đỏ của một ngôi nhà chẳng hạn, hễ 
thấy màu vàng thì ai cũng biết rằng chỗ đó là đá hoặc 


(1) Những số liệu này có từ những năm 50 (BT). 
107 


Nguyễn Hiến Lê 


gạch, hễ thấy màu xanh da trời thì nhận ngay được là 
sắt, thép v.v... 


c) Định những hệ thống đơn vị ®. Thường thì 
mét hệ 2 được dùng. 

d) Định lối đo, lối thử. 

e) Định sự dung sai (tolérance). Ví dụ ta đã định 
bề dài một cái đinh ốc phải là 60ly. Nhưng nếu dài hơn 
hoặc ngắn hơn 2 phần 10ly cũng cho đúng. Như vậy 
số dung sai là 2 phân 10ly. 


Phải định những điều lệ chung đó để có thể hiểu 
nhau và làm việc chung với nhau được. 


3. Trong mỗi xí nghiệp. 


(1) (2) Muốn tính một vật thể, như đo chiêu đài, đong chất nước, căn 
sức nặng... Phải dùng những mẫu mực gọi là đơn vị (unité). Như 
hồi xưa ta dùng đấu để đong, thước ta để đo. Đấu và cây thước ta 
là những đơn vị. Gản hết thế giới ngày nay dùng đơn vị “mét” (tức 
thước tây) để đo chiêu dài, đơn vị ki lô ram để cân sức nặng, đơn vị 
lít để đo dung tích. Hai đơn vị sau có liên lạc với đơn vị “mét”. Cả 
3 họp thành một hệ thống đon vi (système d'unités) kêu là “mét 
hê” (système métrique). 

Nhân tiên các ban cũng nên biết rằng cơ quan nhất luật hóa của 
Vạn quốc đã định lối viết như sau này: 
1 đồng 2 cắc, 3 thước 3 tấc, 5 ki lô 7, 6 lít 9. 
Không viết là: 1§2, 3th, 3,5kg, 7,61,9 
mà viết là: 1,2đ 3,4th 5,7kg 6,9I 
Nghĩa là những dấu ngoặc chữ: đ, th, kg, l không viết trên đấu 
phết (virgule) mà viết sau những chữ số. 


108 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Mỗi xí nghiệp lớn đều phải có một người chịu 
trách nhiệm về công việc nhất luật hóa để: 

a) Theo dõi những công việc nhất luật hóa ở trong 
nước và ở khắp thế giới. 

b) Nghiên cứu những dự án mẫu mực do cơ quan 
toàn quốc nêu ra. 

c) Mua những mẫu mực thay cho những vật cũ. 

đ) Sản xuất mẫu mực. 

Những công việc đó quan trọng, ta đừng bỏ qua, vì 
nhất luật hóa là làm việc có tổ chức, có phương pháp, 
tức là tăng sức sản xuất lên. 


V. ĐÁP NHỮNG LỜI CHỈ TRÍCH 
1. Nhất luật hóa không phải là phản tiến bộ. 
Nhiều người đã chỉ trích sự nhất luật hóa. 


Các nhà thông thái cho nó làm trở ngại sự tiến 
bộ. Điều đó sai. Khi nghiên cứu một mẫu mực ta phải 
nghiên cứu từ hình dáng, kích thước đến phương pháp 
chế tạo, sự lựa nguyên liệu... làm sao cho vừa đẹp mắt, 
rẻ tiền, chắc chắn và nhanh chóng. Như vậy là một 
sự tấn bộ rồi. 

Sau khi dùng mẫu mực đó trong một thời gian, 
thấy nó bất tiện chỗ nào thì ta vẫn có quyền xin xét 
lại hoặc hủy bỏ nó đi để tiến lên một bước nữa. Như 
vậy có gì ngăn cản sự tiến bộ đâu? Nhất luật hóa, tóm 
lại, chỉ là tạm ngưng trong một giai đoạn để rồi lại 

109 


Nguyễn Hiến Lê 


tiến tới một giai đoạn mới. Trong khi tạm ngưng như 
vậy trong 10, 15 năm, nó cũng giúp cho công nghệ 
được nhiều. Nó chỉ là những bông tiêu đánh dấu con 
đường tiến bộ của công nghệ chứ không phải là mức 
chót của tiến hóa. 


2. Nhất luật hóa không phải là đơn điệu hóa. 


Còn người thường cho rằng nhật luật hóa là làm 
cho các hóa vật chỉ có một kiểu thôi. Họ đã lầm nhất 
luật hóa với đơn điệu hóa (uniformisafion). Ta nhìn 
kỹ các xe máy thì rõ: tuy xe máy đã nhất luật hóa rồi 
mà vẫn còn rất nhiều kiểu xe máy bán ở thị trường. 
Là vì người ta chỉ nhất luật hóa kích thước những ống 
sườn xe cho có thể lắp yên vào, ghi đông nào vào cũng 
được, chứ không nhất luật hóa hình dáng ghi đông, 
hình cái yên, hình cái sườn... mỗi nhà sản xuất có đủ 
quyền tự do để thay đổi những hình đó. 

3. Bổn phận chúng ta. 

Những lời chỉ trích đó phần nhiều do quân chúng, 
chưa hiểu rõ thế nào là mẫu mực và không được biết 
những vật gì đã nhất luật hóa rồi. 

Cho nên bổn phận của chính phủ cũng như của 
mỗi người là phải quảng cáo thiệt nhiều cho những 
mẫu mực. Đó là một cách làm tăng năng lực sản xuất 
của quốc gia. 


110 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG TƯ 


HỢP LÍ HÓA PHƯƠNG PHÁP 
LÀM VIỆC 


L Thế nào là hợp lí hóa? 
IT. Nghiên cứu cách làm. 
HH Nghiên cứu cử động. 
1. Ích lợi. 
2. 5000 năm nay người ta không biết cách xây 
tường. 
3. Gilbreth trị gia theo phương pháp Taylor. 
IV. Những luật uề cử động. 
Ứ. Tiết điệu của cử động. 
1. Tiết điệu là øì? Cử động có tiết điệu không? 
2. Bedaux. 


111 


Nguyễn Hiến Lê 


I. THẾ NÀO LÀ HỢP LÍ HÓA? 


Danh từ Hợp lý hóa (rationalisation) mới được 
thông dụng từ 1926, hồi mà các xí nghiệp ở Âu Mỹ 
đua nhau dùng phương pháp của Taylor để tăng năng 
suất lên và hạ giá vốn xuống. 


Trên 2000 năm trước, Trung Quốc đã có câu: “Tận 
tín thư bất như vô thư” (Tin hết ở sách không bằng 
không có sách). Nhưng người Trung Quốc hình như có 
tinh thần nô lệ cổ nhân, cho nên sách cổ nhân truyền 
lại không dám chỉ trích, công việc cổ nhân truyền lại 
không dám sửa đổi. Vì vậy học thuật của họ trên 2000 
năm không tiến, sự sinh hoạt của họ không thay đổi. 
Nước ta chịu ảnh hưởng của họ, cũng sống trong ao 
tù của thủ cựu trên 1000 năm. Cái cày của ta bây giờ 
ra sao thì 1000 năm trước có lẽ cũng vậy. Cách làm 
ruộng, đệt vải của ta bây giờ ra sao thì 1000 năm trước 
cũng vậy. 

Ta không bao giờ thử hỏi: Tại sao cổ nhân làm 
như vậy? Làm như vậy có mất công không? Có phí của 
không? Có cách nào làm giản tiện hơn không? Biết hỏi 
những câu đó, bỏ thói quen bắt chước cổ nhân đi, tìm 
cách làm mỗi việc cho hợp lý là hợp lý hóa. 


112 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II. NGHIÊN CỨU CÁCH LÀM. 


Bất kỳ trong nghề gì cũng có thợ khéo và thợ 
vụng. Khi thấy một người thợ vụng, chắc không bao 
giờ ta hỏi: “Tại sao người đó làm việc không được?” 
Nếu có hỏi như vậy, nữa rồi nghe người ta trả lời? “Tại 
người đó không biết cách làm”, thì ta cũng vừa lòng 
về câu đáp đó và quay đi. 


Taylor không chịu vừa lòng một cách dễ dàng như 
vây. Taylor còn hỏi thêm: “Tại sao người đó không biết 
cách làm? Và cách làm phải ra sao?” Rồi ông tìm cách 
làm nghiên cứu kỹ nó, thí nghiệm nó, sau cùng chép 
ra một tờ chỉ thị đưa cho thợ coi đó mà làm. 


II NGHIÊN CỨU CỬ ĐỘNG 


1. Ích lợi 


Trong khi nghiên cứu cách làm, ông chia công 
việc ra nhiêu việc nhỏ, phân tích một cử động ra nhiều 
cử động nhỏ, bỏ hết những công việc không cần thiết 
cùng những cử động vô ích cho khỏi mất thì giờ, khỏi 
phí sức, rồi ông dùng đồng hồ đo xem cử động mất 
bao nhiêu giây, mỗi công việc mất mấy phút. 

Thí dụ dưới đây chỉ cho ta thấy rằng có nhiều cử 
động mệt nhọc có thể thay bằng những cử động khác 

LES 


Nguyễn Hiến Lê 


được. Một lần Taylor thấy các thợ lấy đất cằm cái xẻng 
(cái leng) cắm xuống đất rồi lấy sức hai cánh tay đè 
lên cán xêng cho xẻng ăn sâu xuống đất. Ông thấy như 
vậy mau mệt và chỉ cho họ cách đặt cánh tay phải lên 
trên đùi bên phải rồi đè bằng cả sức nặng của thân 
họ xuống cái xẻng. 


2. 5.000 năm nay người ta không biết cách xây 
tường 


Nghề xây tường là một nghẻ có từ bốn, năm ngàn 
năm. Cổ nhân đã góp nhặt những kinh nghiệm từ đời 
này qua đời khác, đã cải thiện nhiều lần phương pháp 
làm việc. Gilbreth (một đô đệ của Taylor) hôi đó chưa 
cầm viên gạch lần nào mà dám có ý nghi ngờ sự hoàn 
thiện của nghẻ đó, thật cũng hùng tâm thay! 

Ông nhận xét, suy nghĩ và thấy người thợ nề làm 
mất 18 cử động. 

1. Họ cúi xuống để lấy một viên gạch. Như vậy 
mau mệt. Tại sao có cử động đó? Vô ích. Bỏ nó đi. 


2. Họ cúi xuống để lấy một viên gạch. Như vậy 
mau mệt. Tại sao không xếp gạch cao ngang tay họ, 
cho đỡ phải cúi? 

3. Tay trái họ lấy một viên gạch, lật nó lại để đặt 
đứng lên tường. 

114 


Tổ chức công việc theo khoa học 

4. Rồi họ đứng thẳng người lại. Khi đã bỏ được cử 
động số 2, thì bỏ luôn cử động này nữa. 

5. Họ bước một bước tới thùng đựng hô. 

6. Cúi xuống thùng hồ. 

7. Lấy cái bay xúc hồ. 

8. Đứng thẳng người lên, bước trở lại bức tường. 
Tám cử động đó có thể rút lại còn một cử động thôi 
nếu ta đặt thùng hô ở bên tay mặt, đống gạch ở bên 
tay trái, hai thứ đều ngang tay, đưa tay ra thì lấy được 
liền. Còn người thợ thì tay mặt cằm bay, tay trái lấy 
gạch, hai tay cùng làm luôn một lúc. 

9. Người thợ quết hồ lên viên gạch. 

10. Đặt viên gạch lên tường. 

11. Lấy cái bay gõ gõ vào viên gạch. 

Ba cử động đó đều cân thiết. 

12. Cho tới 17. Người thợ quay lại phía thùng hồ, 
bước một bước, cúi xuống, lấy một bay hồ, đứng thẳng 
lên, trở về bức tường. Sáu cử động đó rút lại còn một, 
khi đã để thùng hồ vừa tầm tay mặt như trên kia. 

18. Quết hồ lên trên tường, cử động này cân thiết. 

Vậy trong 18 cử động chỉ còn 5 cử động là cân. 


115 


Nguyễn Hiến Lê 


Ông bỏ 13 cử động kia đi và làm cho người thợ trước 
kia chỉ xây được 120 viên gạch mỗi giờ thì nay xây 
được 350 viên. Gilbreth còn tìm được một cách trộn 
hồ hơi lỏng để khi đặt viên gạch lên tường tự nó đè 
xuống lớp hồ, khỏi phải lấy bay gõ gõ nó nữa, và như 
vậy rút thêm được cử động thứ mười. 


Chắc các bạn sẽ nói: Đành rồi, rút được 13, 14 cử 
động như vậy thì mau lắm, nhưng phải có người xếp 
gạch ở bên trái và đổ hồ vào thùng ở bên phải cho 
mới được. Như vậy ta phải thêm một người nữa. Và 
muốn cho khỏi cúi, khỏi đứng dậy thì cái giàn (sàn) 
trên đó người thợ ngồi xây tường phải cùng lên cao 
với bức tường. 


Gilbreth đã chế tạo được thứ giàn đưa lên đưa 
xuống rất dễ. Lâu lâu có người vặn nó lên theo với 
bức tường. Người đó vừa làm công việc ấy vừa xếp 
gạch, vừa cho hồ vô thùng. Một người giúp việc như 
vậy không cần phải chuyên môn cho nên lương ít hơn 
lương thg nè. Rút cục phí tổn vẫn nhẹ hơn. Phương 
pháp đó tức là áp dụng qui tắc thứ nhì của Descartes 
(chia ra làm nhiều việc dé). 


3. Gilbreth trị gia theo phương pháp Taylor. 
Gilbreth áp dụng phương pháp Taylor không 


116 


Tổ chức công việc theo khoa học 


những trong xưởng mà cả nøay trong gia đình ông, 
trong sự dạy dỗ các con ông. 


Hồi ông chưa vợ, lại thăm gia đình nọ, thấy một 
người thợ nề đương xây lò sưởi. Ông cùng với chủ nhà 
đi qua. Ông ngừng lại, hỏi han người thợ, cho công việc 
thợ nề là nhẹ nhàng và dễ. Người thợ bất bình, cho 
rằng ông có vẻ khinh mình. Ông đương bận lễ phục, 
không ngại ngùng cúi xuống vén tay áo xây thử một 
viên gạch cho người thợ coi. Ông làm thạo quá, người 
thợ phải ngạc nhiên. 


Ông có 12 đứa con. Khi ông đi đâu về, muốn kêu 
chúng lại, huýt một tiếng còi rồi cầm đồng hồ lên xem 
trong 6 giây chúng đã tụ họp đủ chung quanh ông 
chưa: Ông muốn cho chúng tập thói quen làm việc 
cho mau, không mất thì giờ. 

Các con ông phải rửa chén lấy. Ông quay phim 
khi chúng rửa để xem cử chỉ nào vô ích mà bỏ đi. 

Mỗi buổi sáng, đứa nào tắm rửa rồi, dọn giường 
rồi, làm bài nhà trường rồi, đều phải ký vào một cuốn 
sổ đưa ông coi. 

Ông lập một hội nghị gia đình, họp vào buổi chiều 
thứ bây, để giải quyết các việc vặt. Hội nghị chia ra 3 
ủy ban: ủy ban mưa bán, ủy ban công chính để chia 


117 


Nguyễn Hiến Lê 


công việc cho mỗi người và định giờ làm cho mỗi việc 
và ủy ban giám sát để phạt những người làm phí điện, 
phí nước. 

Ông không muốn phí một chút nào hết trong bữa 
ăn cũng như trong khi tắm. Trong bữa ăn ông bắt các 
con ông chỉ nói những chuyện có ích thôi và ông chỉ 
cho chúng cách tính nhẩm. Còn trong khi rửa mặt và 
tắm, chúng phải nghe những đĩa hát tiếng Pháp và 
tiếng Đức. Trong những giờ rảnh ông chỉ cho chúng 
học đánh máy chữ. Ông lại vẽ lên tường những câu 
ngộ nghĩnh bằng những dấu Moocc (Morse) gợi óc tò 
mò của chúng. Một tháng sau chúng không học mà 
thuộc hết những dấu đó. 


Có người hỏi ông: 
- Làm gì mà ông sợ mất thì giờ quá như vậy? 
Ông đáp: 


- DÊ có thì giò làm viêc na, néu ta muôn lèm viéc, 
có thì giờ học thêm nta, néu ta muôn hoc thêm vå có 
thì giờ đánh đáo uới con nít nếu ta muốn đánh đáo ®. 


IV. NHỮNG LUẬT VÈ CÙ ĐỘNG 
Muốn nghiên cứu cử động để bỏ những cử động 


(1) Coi thêm cuốn Tổ chức gia đình của tác giả và cuốn Cheaper 
by the dozen đã dẫn. 


118 


Tổ chức công việc theo khoa học 


vô ích hoặc mau mệt đi, ta phải nhớ những luật sau này: 


1. Duõỗi một bắp thịt ra thì không mệt. Co nó lại 
mới mệt. Càng co nhiều càng mệt nhiều. Càng co lâu 
càng mệt nhiều. 


2. Co nhanh chừng nào thì mau mệt chừng nấy. 


3. Co theo một tốc độ nào đó ta có thể làm được 
nhiều việc nhất và ít mệt nhất. 


4. Công việc làm càng mau thì bắp thịt càng được 
mau duôi, nghĩa là mau được nghỉ. 


5. Khi làm một công việc nào, nếu ta được lợi về 
sức nhanh thì mất về sức mạnh, trái lại, nếu được lợi 
về sức mạnh thì mất về sức nhanh. Ví dụ cái đĩa xe 
máy càng lớn, nhiều răng thì đạp càng nhẹ đợi về sức 
mạnh) nhưng xe đi càng chậm (thiệt về sức nhanh). 
Trái lại, đĩa càng nhỏ, càng ít răng thì ta đạp xe càng 
nặng (thiệt về sức mạnh) nhưng xe đi càng nhanh (đợi 
về sức nhanh). 


6. Làm nặng quá thì mau mệt, nhẹ quá thì chậm: 
làm nhanh quá cũng mau mệt. Có một tốc độ lợi nhất 
và khí cụ cũng có sức nặng hợp cho ta nhất, như cuộc 
thí nghiệm của Taylor về sức nặng của cái xẻng xúc 
quặng đã chỉ cho ta thấy ở chương I phân III. 


H3 


Nguyễn Hiến Lê 


7. Khi mệt phải nghỉ ít nhất là 4 phút. Taylor đã 
làm tăng sức chở những thỏi gang của một người thợ 
lên gấp 4 lần, bằng cách chỉ cho họ lúc nào nên đi 
nhanh, lúc nào nên nghỉ. 


Một lần khác, có công việc kiểm soát lại các viên 
đạn xem viên nào có tật thì bỏ ra, ông cho thợ cứ làm 
việc 1 giờ 15 phút thì được nghỉ 10 phút. Kết quả là 
số giờ làm rút xuống được 2 giờ mà việc còn làm mau 
lên được 2 phân 3 nữa. 


V. TIẾT ĐIỆU CỦA CÔNG VIỆC 


1. Tiết điệu là gì? Công việc có tiết điệu không? 


Tiết điệu là cái nhịp nhanh hay chậm, dài hay 
ngắn. Một đợt sóng nhô lên, hạ xuống, mỗi lần như 
vậy tiến được một chút, tới bờ thì lùi ra, đợt sóng sau 
lại kế tiếp nhau như vậy. Đó là tiết điệu của sóng. Sau 
ba tháng xuân tới, ba tháng hạ, rồi thu, đông. Hết bốn 
mùa lại trở lại xuân. Đó là tiết điệu của bốn mùa. 

Nhìn cử động của người làm việc như người nhà 
quê giã gạo, người thợ rèn đập sắt... Ta cũng thấy có 
một tiết điệu; hoặc đưa cái chày hoặc cái búa lên khỏi 
đâu, ngừng một chút rồi đập xuống mạnh, ngừng một 
chút rôi lại đưa lên... 


120 


Tổ chức công việc theo khoa học 
Tiết điệu có 3 nguyên tố: tốc độ (nhanh hay chậm) 
thời gian (lâu hay mau), cường độ (mạnh hay yếu). 


Đầu thế kỷ 19, ông Babbage đã nghiên cứu tiết 
điệu của công việc tùy theo thời giờ và sức mạnh. Tới 
cuối thế kỷ đó, ông Binet lại nghiên cứu tiết điệu của 
chữ viết, tùy theo tốc độ viết. Ông thấy rằng: 


- Gạch một đường thẳng hoặc tròn, khi tới giữa 
đường ta gạch mau hơn ở đầu đường và cuối đường. 


- Có sự thay đổi gì bất ngờ thì tốc độ chậm lại. 


- Khi viết càng mau thì chữ càng nhỏ đi và càng 
liền với nhau, nhưng càng thưa ra. 


Một người khác nghiệm rằng muốn cho vừa mau 
vừa ít mệt: 
- Bắt đầu cử động mỗi phút 20 lân. 


- Bàn tay mặt khi đưa đi đưa lại độ 10 phân thì 
phải làm 120 lần mỗi phút, nhưng nếu đưa đi đưa lại 
20 phân thì mỗi phút chỉ nên làm 60 lân thôi. 


Vật càng lớn thì cử động càng chậm: 

- Loài bò co duỗi bắp thịt của nó mỗi phút 70 lân. 
- Loài chó mỗi phút 100 lần. 

- Loài mèo mỗi phút 160 lân. 


121 


Nguyễn Hiến Lê 


- Loài chuột nhắt mỗi phút tới 330 lần. 
- Loài ruồi đập cánh mỗi phút tới 20000 lần. 
Người cũng vậy, càng mập thì càng chậm. 


Suy nghĩ và nói cũng có liên lạc với cử động. Vừa 
đi vừa suy nghĩ thì ý tới dễ dàng. Đương đi, có điều gì 
nghi ngờ trong ý nghĩ thì chân cũng tự nhiên ngừng 
lại. Cho nên Montaigne nói: “Khi tôi ngôi, những ý 
nghĩ của tôi cũng ngồi” nghĩa là ý không lại nữa, nghĩ 
không ra nữa. Một thi nhân đời Đường thích ngồi trên 
lưng ngựa băng qua đồng, núi để tìm ý thơ và khi tìm 
được một ý nào, chép lại ngay, bỏ vô túi đeo bên mình. 
Các nhà diễn thuyết, tới đoạn nào hùng hồn, bất giác 
múa tay, như là họ “suy nghĩ bằng tay”. Mới nói, họ 
ngập ngừng, lời khô khan, nói được một lúc lời họ trôi 
chảy và bóng bảy, thao thao bất tuyệt. Đó là tiết điệu 
của tư tưởng. 

2. Bedaux (Bơ đô) 

Vì nghiệm thấy vậy, nên nhiều người chỉ trích máy 
móc là trái với thiên nhiên. Người chế tạo máy nghĩ tới 
sự sản xuất cho nhanh, cho nhiều rồi bắt người phải 
theo tốc độ của nó, tiết điệu của nó. Đó là một sự tủi 
nhục của loài người: ta chế tạo ra máy để rồi trở lại 
làm nô lệ cho máy, nó muốn xem ta phải theo vậy, bỏ 
cái tiết điệu của ta mà theo cái tiết điệu của nó. Ta 
122 


Tổ chức công việc theo khoa học 


chậm chạp, nó bắt ta phải làm nhanh cho kịp nó; ta 
mệt nhọc, nó không cho ta nghỉ, lôi kéo ta theo nó. 


Taylor chỉ nghĩ tới sự dùng người cho hợp với 
máy và công việc. Đó là một sự thiếu sót. Đáng lẽ ta 
phải chế tạo máy cho hợp với người để được đúng luật 
thiên nhiên. Gần đây Bedaux đã nghĩ vậy, nghiên cứu 
tiết điệu của cử động tùy theo thì giờ, sự gắng sức và 
những điều kiện làm việc, để tìm một phương pháp, 
một tốc độ hợp với mỗi việc, thay đổi tiết điệu của máy 
cho hợp với tiết điệu của người. So với Taylor, ông đã 
tiến được một bực. 


Tôi chưa được đọc sách nào chỉ rõ phương pháp 
Bedaux ra sao, nhung trong cuôn L'homme au Travail 
(C.N O.F) có nói phương pháp đó được áp dụng ở Mỹ 
trong chiến tranh vừa rồi và nhờ nó mà Mỹ đã sản 
xuất được một số khí giới thừa thãi, đã cho lính đổ 
bộ được 345000 tấn khí cụ một cách có thể gọi là dē 
dàng, không hấp tấp. 


Hình như phương pháp đó còn đương nghiên cứu 
thêm vi cüng trong cuôn L'homme au Travail c6 nôi 
năm 1945 một vài người đương thí nghiệm để tìm cách: 

- Tổ chức công việc cho hợp với tâm lý và sinh lý 
của loài người. 


123 


Nguyễn Hiến Lê 


- Định tốc độ của máy cho phù hợp với tiết điệu 
của ta. 

- Tìm vị trí của người sao cho hợp với mỗi việc 
(như việc này nên đứng mà làm hay nên ngồi, nên cúi 
hay nên thẳng người...) 

- Định số giờ làm việc và số giờ nghỉ. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng động tới não 
cân. 

Đó là cả một chân trời xán lạn, cho ta hy vọng 
một ngày kia loài người sẽ được giải thoát khỏi ách 
nô lệ của máy móc. Trong khi chờ đợi kết quả, ta nên 
nhớ rằng: cơ thể của ta có tiết điệu riêng, đừng nên 
làm trái nó. 


124 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG NĂM 


HỢP LÝ HÓA PHƯƠNG PHÁP 
LÀM VIỆC 
(TIẾP THEO) 


IV. Tính thì giờ làm tiệc là một điều cần thiết. 

1. Thì giờ đắt hơn vàng bạc. 

2. Làm việc có khi không phải là sản xuất. 

3. Muốn tổ chức công việc phải tính thì giờ trước 
khi làm việc. 
VII. Cách ảo thì giờ làm tiệc. 

1. Mục đích. 

2. Phương pháp đo thì giờ. 

3. Những điều nên nhớ. 


125 


Nguyễn Hiến Lê 


VI. TÍNH THÌ GIỜ LÀM VIỆC LÀ MỘT ĐIỀU 
CÂN THIẾT 


Tổ chức có mục đích là cốt yếu làm cho công việc 
cho được mau vì hễ mau thì ít tốn. Cho nên bất kỳ sự 
cải cách nào cũng phải đưa tới mục đích: mau, và bất 
kỳ công việc nào cũng phải tính xem làm mất bao lâu. 


Nhưng trước hết ta phải biết cái hại vô cùng của 
sự phí thì giờ đã, rồi mới thấy sự tính thì giờ làm việc 
là cần. 

1. Thì giờ đắt hơn vàng bạc 


Ai cũng nói thì giờ là vàng bạc nhưng phần đông 
chỉ thấy trong câu đó một lời nói bóng bảy, đẹp đẽ, ít 
ai thấy một sự thật bi thảm. 


Không có gì thân nhiên bằng thời gian! Trời đất, 
cây cỏ còn có lúc åm đạm như chia buồn cùng ta, lại có 
lúc vui tươi như giễu cợt ta, có lúc êm đêm như khuyên 
nhủ, có lúc rùng rợn như giận dữ, duy có thời gian là 
lặng lẽ trôi, đều đều trôi, ta gấp cũng mặc, không hề 
chậm lại, ta lo cũng mặc, không hề ngừng lại. Thời 
gian hoàn toàn không biết có ta. Mà ta lại cần biết 
thời gian, nhất là những nước mà nền kinh tế lạc hậu 
như nước nhà, 

(1) Coi thêm cuốn Sống 24 giờ một ngày của A. Bonnett Nguyễn 
Hiến Lê dịch. 
126 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Ta ví dụ một người thợ chuyên môn làm mỗi 
giờ được một vật giá là 10đ. Nếu người đó phải nghỉ 
một giờ thì không những thiệt cho người đó hết 10đ 
mà còn thiệt hại cho quốc gia 10đ nữa vì quốc gia 
không sản xuất được vật đó mà đáng lẽ sản xuất 
được. (Năm 1948 thợ mỏ ở Pháp đình công, làm 
thiệt cho Pháp mỗi ngày hàng triệu quan là lẽ đó). 
Nếu có 1.000.000 người thợ phí mỗi ngày một giờ 
thì quốc gia thiệt 10.000.000đ và một năm 300 ngày 
làm việc, thiệt mất 3.000.000.000đ. Một giờ phí bấy 
nhiêu, còn gì đắt bằng nữa không? 


Mà ở đời ta thấy biết bao việc vô ý thức, làm 
phí thì giờ cho cả ngàn, cả triệu người! Một thí dụ 
rõ rệt nhất là sự công chúng phải đứng nối đuôi 
nhau ở trước một sở để xin “bông” hoặc trước một 
tiệm để mua đồ. Nếu ta tính trung bình mỗi giờ 
thiệt cho quốc gia 10đ như trong ví dụ trên kia, thì 
1 triệu người phí mỗi năm 10đ x 10 x 12 x 1.000.000 
= 120.000.000đ một số tiền đủ khai phá một cánh 
đồng mênh mông bằng Nam Việt. 

Người ta sẽ nói: thì giờ đứng đợi đó là thì giờ 
bỏ không, nghĩa là nếu trong những giờ đó, không 
đứng nối đuôi nhau thì những người đó cũng không 
làm gì được hết. Không. Không có thì giờ nào là bỏ 


127 


Nguyễn Hiến Lê 


không cả. Nếu không đứng nối đuôi nhau thì người 
ta làm việc khác, hoặc học hành, hoặc nghỉ ngơi để 
cho khi làm việc óc được sáng suốt hơn, thân được 
khỏe mạnh hơn. 


Người ta lại nói: Nhưng không có cách nào làm 
khác được. Khắp các nước văn minh đều như vậy hết. 
Phải, các nước văn minh đều như vậy, nhưng bảo 
không có cách nào khác thì lấy gì làm bằng cớ? 


2. Làm việc có khi không phải là sản xuất 


Một ông chủ siêng năng nhưng quá tỉ mỉ, ra hàng 
chục chỉ thị cho người làm, trong khi có thể họ lại chỉ 
cho họ độ 5 phút là xong. Hỏi như vậy có ích lợi gì 
không? 

Ai đã làm trong các công sở đều thấy những 
giấy tờ, những tờ khai phải mất hàng giờ để làm 
mà khi gởi lên sở trên thì họ cho vào sọt rác. Trong 
cuốn Organisation, ông Chevalier, Chủ tịch Ủy ban 
tổ chức của Pháp nói: một đạo luật về phụ cấp cho 
thợ thuyền, ban hành năm 1944 bắt các xí nghiệp 
phải làm cho mỗi người thợ một tờ tính tiền phụ 
cấp; tờ đó có tới 35 cột để ghi tên, tuổi, nghề ng- 
hiệp, đàn ông hay đàn bà, tiền công, một phân tư 
tiền công, ba phần bốn tiền công, phụ cấp mỗi giờ, 
có giờ được phụ cấp v.v... Rồi ông kết: fác phẩm vi 


128 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đại đó phải truyền lại cho con cháu saw này nó biết ông 


cha nó đã làm viêc ra sao D 


Ta còn phải kể thêm các ông chủ sở bất kỳ giấy 
tờ gì, quan trọng hay không, cũng bắt thư kí gò từng 
nét chữ, cho đẹp mắt để được lòng bê trên cüa ho! 


Vậy các người trên ra chỉ thị cho người dưới, nhứt 
là các nhà làm luật, phải tính rõ xem các chỉ thị, các 
luật đó có sẽ làm mất nhiều thì giờ cho người khác 
không, có sẽ làm tốn giấy mực không? Nếu phí tổn 
nhiều mà lợi ít thì nên bỏ đi, hoặc làm giản tiện đi. 


3. Muôn tổ chức công việc phải tính trước thì giờ 
làm việc 


Sự tính trước thì giờ làm việc còn giúp ta biết cách 
tổ chức công việc. 


Ví dụ ta có hai công việc: lấy đất ở dưới hầm đưa 
lên miệng hằm, xúc đất ở miệng hầm đổ vào xe rùa. 
Công việc thứ nhất lâu bằng hai công việc thứ nhì 
chẳng hạn. Nếu ta biết tính trước như vậy, ta sẽ đặt 2 
người ở dưới, 1 người ở trên, để cho người ở trên luôn 


(1) Tôi tự hỏi tại sao người ta không lập một cuốn sổ lương cho mỗi 
nhân viên đã vô ngạch để tới cuối mỗi tháng họ lại Ngân khố lãnh 
tiên, như các nhân viên hồi hưu mang sổ hưu bổng lại lĩnh tiền 
vậy? Như thế có phải đỡ được bao nhiêu thư ký và giấy tờ cho 
công quỹ không? 


129 


Nguyễn Hiến Lê 


luôn có công việc làm. Trái lại, nếu không biết tính 
trước, đặt 1 người ở dưới 1 người ở trên, thì người ở 
trên chỉ làm có phân nửa thì giờ người ở dưới, còn thì 
đứng chơi. 

Tóm lại tổ chức là biết rõ công việc phải làm ra 
sao và mất bao nhiêu thì giờ. 


VII CÁCH ĐO THÌ GIỜ LÀM VIỆC 
1. Mục đích 


Người đầu tiên có sáng kiến đo thì giờ làm việc là 
Taylor. Sự đo thì giờ (chronométrage) là phần quan 
trọng nhất trong học thuyết của ông. Người ta biết 
ơn ông do đó mà hiểu lầm ông cũng do đó. Mới đầu 
thợ thuyền đều nghi ky, thù oán ông, cho rằng ông 
coi họ như cái máy. Rồi thì các nhà sản xuất đua nhau 
dùng phương pháp của ông để sản xuất quá lố và bóc 
lột thợ thuyền làm ông mang tiếng rất nhiều. Họ đều 
không hiểu mục đích của sự đo thì giờ làm viêc là làm 
lợi cho mọi người: 

a) Nó làm tăng sự sản xuất lên, hóa vật do đó rẻ 
đi. Như vậy là lợi cho nhân loại. Ai cũng thấy rằng mực 
sống trung bình của nhân loại còn kém lắm. Có kẻ cho 
sở đĩ vậy, là vì một số người giàu quá, còn phần đông 
thì nghèo quá. Vậy theo họ, phải chia lại. Cũng có lẽ, 


130 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nhưng dù có chia đều đi nữa, thì mực sống trung bình 
vẫn còn thấp vì có ít làm sao chia nhiều được. 

b) Rút bớt thì giờ làm việc đi, tăng lương cho thợ. 
Như vậy là ích cho thợ. 

c) Tăng số tiên lời lên, tức là ích cho chủ. 

Tóm lại, mục đích là để đạt tới sự “trả tiền công tối 
cao để sản xuất tối đa trong một thời gian tối thiểu”. 

2. Phương pháp đo thì giờ 

- Ta có một công việc làm theo lối cũ. Ta phân tích 
những cử động của người thợ làm công việc đó: Ví dụ 
công việc xây tường đã được Gilberth chia ra làm 18 
cử động như ở trên kia. 

- Dùng đồng hồ đo mỗi cử động mất bao nhiêu 
giây. 

- Cộng hết thảy các cử động nhỏ lại xem công 
việc mất bao lâu. 

- Về phòng giấy, xét kỹ lưỡng xem có cử động nào 
vô ích không, có cử động nào quá mệt không, có cách 
nào thu hai cử động lại làm một hoặc thay đổi thứ tự 
các cử động không, rồi tìm một phương pháp giản tiện 
hơn, nhanh chóng hơn, nhẹ nhàng hơn. 

- Chỉ cho một người thợ làm theo cách đó. 


131 


Nguyễn Hiến Lê 


- Đo xem cách mới này làm mất bao nhiêu thì giờ. 
Thêm vô đó mấy phản trăm để kể những sự bất thường 
và những lúc nghỉ ngơi. 


- Làm một bảng thống kê những cử động theo 
cách mới và tính gồm thì giờ cần thiết. 

Người ấo thì giờ phải là nhà chuyên môn hiểu rõ 
tâm lý thợ. Đừng làm mất lòng thợ. Trước hết, người 
ñó lựa một người thợ giỏi 0à tính tình dễ thương, giảng 
cho họ hiểu rằng từ trước tới nay công tiệc họ làm rất 
tôt, nhwng vån có thể có chỗ chưa được nghiên cứu kỹ 
càng, chưa được tiện lợi, tay cùng nhau nghiên cứu lại 
để tìm một lối tới, có lợi cho cả đôi bên (chủ 0à thợ). 


Rồi biểu người đó chỉ rõ cách làm của họ ra sao 
để phân tích những cử động. Khi đã phân tích rồi, cằm 
đông hồ để đo. 


Có nhiều thứ đồng hồ dùng riêng về việc đó. Thứ 
đồng hồ Thompson tiện nhất. Đông hồ này có hai kim. 
Một kim chạy chỉ 1/10 phút hoặc 1/10.000 giờ. Trong 
khi kim đó chạy thì kim thứ nhất đứng yên. Khi đo 
xong một cử động, ví dụ kim thứ nhất chỉ số 30 (30 
phần 100 phút), ta bấm vào một cái nút, tức thì kim 
thứ nhì đuổi kịp liên kim thứ nhất rồi ngừng lại ở số 
30. Ta biên số 30 vào một tờ giấy. Trong lúc đó, kim 
thứ nhất tiếp tục chạy. Hết cử động thứ nhì, kim thứ 


132 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nhất ở số 70. Ta lại bấm cái nút, kim thứ nhì nhảy tới 
số 70 liền. Ta biên 70 vô tờ giấy và tiếp tục làm như vậy. 


Khi đo xong, ta tính: 
- Cử động thứ nhất mất 30 phần trăm phút. 
- Cử động thứ nhì mất 70 - 30 = 40 phần trăm phút. 


Phải đo ít nhất 50 lẩ» Iiê» tiếp. Tất nhiên là những 
con số thấy trong 50 lần đó không giống nhau. Phải 
tính lấy con số trung bình, nghĩa là cộng hết thảy lại 
rồi chia cho 50. Một cách khác là kiếm con số nào trở 
đi trở lại nhiều nhất, lấy nó làm số trung bình. Một 
cách khác nữa là sắp 50 con số theo thứ tự từ nhỏ 
đến lớn, chia 50 cho 3, được 17, rồi lấy con số thứ 17. 
Con số trung bình đó là thời giờ tiêu chuẩn (temps 
standard), tức thời giờ ta định cho những người thợ 
để làm công việc đó. Nhưng không được quên rằng 
phải cho họ nghỉ nữa và phải kể những sự bất thường 
xảy ra trong khi họ làm viêc. Sau khi ẩo thì giờ, bao 
giờ cũng phải nghiên cứu sự mệt nhọc của thợ, vì nếu 
bắt thợ làm quá sức thì chẳng những tàn nhẫn mà còn 
có hại: năng suất của thợ sẽ kém di. 


Nếu có thể quay phim một công việc được thì 
càng tốt. 


Công việc của loài người rất nhiều nhưng những 


133 


Nguyễn Hiến Lê 


cử động có hạn. Ô Mi, Anh, Pháp đã có những cơ quan 
đo sẵn những cử động đó và chép vô một cuốn sách. 
Pháp cơ quan đó là Phòøwg do thì giờ căn bản. (Bureau 
des Temps élémentaires, viết tắt: B.T.E). 

Khi bạn muốn biết một cử động như đưa tay từ 
dưới lên tới ngang đâu, bước một bước cân lấy một vật 
øì... mất bao nhiêu thì giờ, bạn chỉ cầm mở cuốn sách 
của phòng đó ra mà coi, khỏi phải đo từng cử động nữa. 

Khi đo một cử động rồi ta sẽ có thể định cho thợ 
mỗi ngày làm bao nhiêu được, và làm bao lâu phải cho 
người ta nghỉ. Đó là cả một kỹ thuật cần có sự chuyên 
môn. Ở trên, chúng ta chỉ mới kể những nguyên tắc 
thôi. 

3. Những điều nên nhớ 

Ta nên nhớ kỹ 2 điều này: 

a) Khi đo thì giờ một người thợ, phải làm cho 
người đó tin ở sự ích lợi của công việc của ta đã. Không 
bao giờ được đo lén. 

b) Đo thì giờ không phải để bắt họ làm quá sức 
họ, mà là để bỏ những cử động vô ích đi. 

Sức người là một số vốn vô cùng quý giá. Biết cách 
dùng số vốn đó, còn việc nào hữu ích hơn nữa không? 


134 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG SÁU 


CHUẨN BỊ CÔNG VIỆC 


I. Chuẩn bị công 0uiệc ếa sao? 

II. Đô biểu liên lạc. 

LH. Chuẩn bị là cân nhắc lợi hại. 

TỰ. Chuẩn bị không phải là phân tiến bộ. 


I. CHUẨN BỊ CÔNG VIỆC RA SAO? 


Sau khi đã định cách làm việc và đo thì giờ, làm 
việc, phải chuẩn bị công việc, nghĩa là dự bị sẵn sàng, 
đây đủ bằng cách: 


a) Vẽ rõ mỗi bộ phận của hóa vật ta định chế tạo. 


b) Vẽ một hình chỉ rõ cách ghép các bộ phận ra 
sao cho thành hóa vật. 


c) Viết chỉ thị rõ công việc phải làm ra sao và bằng 
những đồ dùng nào. 


135 


Nguyễn Hiến Lê 

d) Ghi thì giò càn thiết để làm mỗi bộ phận, rồi 
cộng lại xem cần mất bao nhiêu nguyên liệu. 

f) Tinh tiên phí tốn để làm mỗi hóa vật. 


ø) Vẽ những đồ biểu liên lạc để tìm cách rút bớt 
quảng đường đi đi lại lại cho khỏi mất thì giờ. 


Il. ĐỒ BIỀU LIÊN LẠC (graphique de liaison) 
Ta lấy thí dụ rất đơn giản này: 


Một phòng giấy nọ nhận 2 loại văn thư: loại giấy 
tờ về kế toán và loại giấy tờ về kỹ thuật. Phòng giấy 
đó hiện nay tổ chức theo đồ biểu liên lạc dưới đây: 


—- L Dãnh máy | 





Đường liền chỉ đường của giấy tờ về kỹ thuật. 
Đường đứt... kể toán. 
Sự sắp đặt đó chưa hợp lý, ta sửa lại theo đồ biểu sau này. 


136 


Tổ chức công việc theo khoa học 





Trong đô biểu sau, con đường đi của giấy tờ rút đi 
được nhiều. Nếu trong hình trên, ta đối chỗ của người 
họa công và người thư ký đánh máy lẫn cho nhau, thì 
con đường còn dài gấp ba con đường ở hình dưới nữa. 


Xét thí dụ đó rồi, ta tưởng tượng một xí nghiệp có 
hàng chục phòng giấy, hàng trăm xưởng, nếu không 
khéo xếp đặt thì sẽ tốn thì giờ đi đi lại lại biết bao! 


II. CHUẨN BỊ LÀ CÂN NHẮC LỢI HẠI 


Công việc chuẩn bị do những cơ quan sau này 
trong xí nghiệp đảm nhận. 


- Phòng nghiên cứu. 
- Phòng mua các nguyên liệu để dự trữ. 


137 


Nguyễn Hiến Lê 


- Phòng coi về nhân viên. 
- Phòng chế tạo. 


Sự chuẩn bị kỹ càng như vậy tất phải mất nhiều 
thì giờ, nhiều giấy tờ, nghĩa là tốn tiền. Đó là điều 
người ta thường trách nó. Lời trách đó rất có lý. 
Cho nên trước khi chuẩn bị một công việc, ta phải 
xét kỹ xem thì giờ chuẩn bị cộng với thì giờ chế 
tạo, sau khi chuẩn bị có ít hơn thì giờ chế tạo mà 
không chuẩn bị không? Nếu nó lớn hơn thì tất nhiên 
là sự chuẩn bị của ta tỉ mỉ vô ích. Tóm lại, cách nào 
ít tốn thì theo. 


Ví dụ ta muốn đào một cái hầm đủ cho 4 người 
núp bom đạn. Ta có một cái cuốc, một cái xẻng và 
2 người làm. Ta không cần chuẩn bị vạch ngay trên 
đất chiều ngang chiều dài mặt hằm, định bề sâu là 
bao nhiêu rồi cho một người cuốc đất, một người 
xúc đất. Như vậy độ 1 giờ thì xong. 


Nếu ta không làm cách đó mà lại lấy giấy, 
thước, bút, vẽ cái hầm, vẽ kích thước rồi mới đưa 
cho thợ, giảng cho họ hiểu thì tất tốn thì giờ hơn. 
Nếu ta lại cho một người cuốc thử đất, một người 
xúc thử, thấy công việc chậm bằng hai công việc 
xúc chẳng hạn, ta bèn chạy khắp xóm kêu thêm 
một người thợ cuốc, mượn thêm một cái cuốc nữa 


138 


Tổ chức công việc theo khoa học 


thì có khi ta mất cả buổi mà vẫn chưa đào lấy được 
một tấc đất nào hết vì kêu thợ không được, mượn 
cuốc không được. 


Như vậy thì sự chuẩn bị của ta mặc dâu rất đúng 
phương pháp mà không hợp với lương tri, với lẽ phải vì 
đã quá tỉ mỉ, vô ích. Ta chỉ là một người gàn, một anh 
chàng “tổ chức giả hiệu” (faux organisateur). 


Hạng giả hiệu này tai hại cho xí nghiệp hơn hỏa 
hoạn nữa, cho nên phải đuổi họ đi mà dùng những 
nhà tổ chức chuyên môn. 


IV. CHUẨN BỊ KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN TIẾN BỘ 


Người ta lại trách rằng một sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
như vậy làm cho ta ngại ngần, lần sau không muốn 
thay đổi nó nữa, và do đó không có tấn bộ. Lời trách 
này vô lý. Chuẩn bị là định trước, chứ không phải là 
nhất định, và trong khi chế tạo, nếu thấy chỗ nào bất 
tiện thì tất nhiên ta phải sửa đổi ngay, chuẩn bị lại. 


139 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG BẢY 


PHỐI TRÍ CÔNG VIỆC 


I. Ích loi. 

II Đồ biểu bế hoạch. 

HHII. Phương pháp làm chuyền 

TỰ. Phương pháp tổ chức da âm. 

I. ÍCH LỢI 

Có chuẩn bị công việc rồi mới phối trí công việc 
được. Phối trí là sắp đặt ra sao cho công việc này tiếp 
theo liền công việc khác không bị gián đoạn. 

Phải phối trí công việc: 

a) Cho lúc nào thợ cũng có công 0iệc làm, khỏi 
phải đợi. Tâm lý người thợ là hễ công việc ít thì họ 
làm chậm lại, cầm chừng thôi. Cho nên đừng cho họ 
biết rằng công việc ít. 


140 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Có khi cùng một lúc, công việc ở một phòng nhiều 
quá, còn ở phòng khác, người làm lại ngồi không. 
Trong những giờ đó, phải rút người ở phòng sau để 
làm giúp phòng trên. 


b) Cho máy chạy luôn luôn không ngừng. 


Il. DÔ BIÉU KÉ HOACH (Planning) 


Muốn chuẩn bị công việc, phải làm những đồ 
biểu kế hoạch. 


Ta thí dụ làm 1.000 bóng đèn điện: 

- Làm chân bóng đèn mất 2 ngày. 

- Làm những sợi trong bóng đèn mất 4 ngày. 

- Làm 2 đầu dương cực (anode) mất 8 ngày. 

- Lắp 3 bộ phận đó lại với nhau mất 2 ngày. 

- Gắn bóng lại mất 2 ngày. 

- Rút hết không khí trong bóng đèn đi mất 2 ngày. 
- Làm cái chân bằng đồng mất 4 ngày. 

- Lắp chân vào bóng, mất 2 ngày. 

Ta vẽ đỏ biểu sau này: 


141 


Nguyễn Hiến Lê 


| i SÕ NGÀY LÀM 
CONG VIEC D D 1 3 3 i 8 


Chân bóng 
Sợi dây 


Dương cực 


Lắp 
Gắn 
Rút không khí 
Chân đồng 
Lắp chân đồng 





Đồ biểu đó chỉ cho ta biết mỗi công việc làm mất 
mấy ngày. Đồ biểu sau này cho ta biết làm xong 1.000 
bóng đèn mất bao nhiêu ngày. 


CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC SỐ NGÀY CÂN THIẾT 
012345678910 11 12 13 14 15 16 
Chân bóng 
Sợi dây 


Dương cực 
Lắp 
Gắn 
Rút không khí 
Chân đồng 
Lắp chân đồng 





142 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Nếu ta muốn cho công việc xong vào ngày 28 
tháng 3 thì ta vẽ thêm đồ biểu sau này nữa. 





CONG virt lHANG BA 
22 14 14 15 16 17 18 19 99 24 44 24 24 24 An 27 28 
Chảu i ì 
Soi diy — - ——— 
Fuvug cụ" : 
lầu 
dan 


Km. kháng k]u | 
ikt. dny i; — 
Låg chàs dòng ja 


Đồ biểu trên chỉ cho thấy rằng phải làm dương 
cực trước, vào ngày 12 tháng 3, ngày 14 phải bắt 
đầu làm chân đèn, ngày 16 bắt đầu làm sợi dây để 
cho tới ngày 20, ba công việc đó cũng xong và lắp 
sợi dây vào dương cực được. Còn cái chân đồng, 
phải bắt đầu làm từ bữa 22 tháng 3 để kịp ngày 26 
lắp nó vào bóng đèn. 


Ta lấy thí dụ nữa. Có người đặt ta làm 3 món hàng: 
H1, H2, H3. Ta có 3 cái máy M1, M2, M3. 


Muốn chế tạo món hàng H1, phåi dùng máy M1 
trong 3 giò, máy M2 trong 2 giờ và máy M5 trong 1 giờ. 





143 


Nguyễn Hiến Lê 


Muốn chế tạo món hàng H2, phải dùng máy 
MI trong 1 giờ, máy M2 trong 3 giờ và máy M3 
trong 2 giờ. 


Muốn chế tạo món hàng H3, phải dùng máy 
MI trong 2 giờ, máy M2 trong 1 giờ và máy M3 
trong 5 giờ. 


Những thì giờ đó, ta kê vào bảng sau đây: 


Nếu ta không biết 
cách khéo dùng máy, 
cứ để cho máy làm rồi 
món hàng thứ 1 đã, rồi 
mới đến món hàng thứ 
2, thứ 3 thì mất hết thảy 
13 giờ, theo đồ biểu 
dưới đây: 





6 7 8 8 1 





144 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Như vậy ta thấy máy M3 phải nghỉ chạy trong 5 
giờ đầu, rồi chạy 1 giờ rồi lại nghỉ 2 giờ nữa. Nếu biết 
sắp đặt cho các máy làm món hàng nào trước cũng 
được thì có thể rút bớt số giờ máy nghỉ chạy và có đồ 
biểu sau này: 





(Coi đoạn Kiểm soát Rỳ hạn ở chương sau, sẽ hiểu ý nghĩa những 
đường gạch xéo trong đồ biểu). 


Trong đồ biểu trên ta thấy công việc mất hết thảy 
9 giờ (nghĩa là rút bớt đi được 4 giờ) và máy M2 chạy 
luôn, khỏi phải nghỉ. 


III. PHUONG PHÁP LÀM CHUYÊN 


Phương pháp làm chuyền là kết quả của một lối 
phối trí tuyệt khéo. Công việc chuyên tay nhau hoặc 
chuyên từ máy này qua máy khác, tiếp tục không lúc 
nào ngưng cho tới khi thành hóa vật mới thôi. 


145 


Nguyễn Hiến Lê 


Không có gì kích thích ta mạnh bằng cảnh một 
dây máy lắp xe hơi, máy này lắp một bộ phận khác 
thêm vào, tiếp tục như vậy, chỉ trong 45 giây đồng hồ 
là xong được một chiếc xe hơi! Cách xếp đặt đó tài 
tình làm saol 

Ở Âu Mỹ, không những các xưởng mà cả phòng 
giấy nữa, người ta sắp đặt cho công việc “trôi” từ tay 
người này qua tay người khác, như một dòng sông 
trôi giữa hai bờ, không vướng một cái cầu, cái đập 
nào hết. 


Nhưng cách làm chuyền đó đã bị nhiều người 
chỉ trích. Bạn nào đứng tuổi chắc được coi phim «Les 
temps modernes” trong đó anh chàng Charlot đóng 
vai một người thợ trong một xưởng lớn ở Mỹ. Anh 
ngồi trước một cái máy nó cứ đều đều chạy. Khi nó 
đưa tới trước mặt anh một công việc nào đó thì anh 
phải làm ngay một hai cử động cho xong công việc 
ấy, làm rất mau, nếu không thì không kịp vì máy 
sẽ chạy đi chỗ khác mất. Vừa xong công việc ấy thì 
công việc khác cũng y như công việc trên lại lù lù 
ở trước mặt anh rồi. Thành thử luôn trong mấy giò, 
anh phải ngồi một chỗ, làm hoài một vài cử động, 
làm rất mau, mà không được nghỉ một giây. Nếu 
nghỉ thì công việc sẽ không xong, không sao làm 
tiếp được. Chủ sẽ thấy lỗi của anh liền và sẽ đuổi 


146 


Tổ chức công việc theo khoa học 


anh. Sau một buổi làm việc như vậy, anh bước ra, 
lảo đảo, muốn như điên. 


Vậy cách làm chuyền, mau thì mau thật, nhưng 
cũng tàn nhẫn nếu người ta không nghĩ đến sự 
nghỉ ngơi của thợ. Nó biến con người thành một 
cái máy, một cái máy bằng xương thịt mà cứ phải 
theo cái điệu đều đều không biết mệt của cái máy 
bằng gang thép. 


Đau lòng nhất là cái máy người đó lại có một bộ 
óc để suy nghĩ, một tấm lòng để cảm xúc để tự ví tình 
cảnh của mình với tình cảnh những tên nô lệ thời xưa, 
rồi mà thổn thức, thấy sao ông chủ sung sướng như 
vậy mà mình thì cực khổ như vây, muốn gẫy xương 
sống mà vẫn phải ngồi không nhúc nhích, đương cơn 
nóng lạnh mà vẫn phải đứng như pho tượng, không bao 
giờ nghỉ tay được một chút, vì nếu nghỉ thì chú biết, 
thì bị “cúp” lương hoặc bị đuổi. Và kiếp người còn có 
øì nhục nhã bằng suốt đời phải đóng hoài một cái 
đinh hoặc vặn một con ốc không. Trời cho một bộ óc 
mà không được dùng, cho hai bàn tay làm đủ ngàn 
việc mà chỉ được làm có mỗi một cứ động! Cây đờn 
độc huyền kia còn được phát lên những âm bổng, 
trầm, trong, đục, chứ người thợ nô lệ cho phwong 
pháp độc huyền này (phương pháp làm chuyển, tiếng 
Pháp kêu là organisation monocorde) chỉ làm được 

147 


Nguyễn Hiến Lê 


mỗi một cử động thôi và chỉ có thể phát được một 
lời thôi, là lời oán! 


IV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC ĐA ÂM 
(Organisation polyphonique) 


Vì có những lời oán đó mới phát sinh ra phương 
pháp đa âm. Người ta nghiệm thấy rằng mỗi người có 
thể làm được nhiều nghề khác nhau và nếu mỗi ngày 
hoặc mỗi tuần cho ta thay đổi công việc một lần, thì 
ta thích lắm. Vì bắt buộc phải làm hoài một việc cho 
nên phần đông chúng ta đều có một tiêu khiển riêng 
nó gần thành như nghề thứ nhì của ta. Tôi thấy có 
giáo sư chăm nom gà vịt, có ông phán thích đóng bàn 
ghế, có kỹ sư ham viết văn, có ông kiểm lâm lại chích 
thuốc và làm y tá cho cả xóm, ai có cơn nóng đâu xổ 
mũi thì cứ đưa lại ông, ông vui vẻ tận tâm trị bệnh cho 
mà không nhận lời cám ơn. 


Nếu xã hội tổ chức ra sao cho người nào cũng 
vừa làm một công việc về tinh thần vừa làm một công 
việc bằng tay chân được thì tôi chắc loài người sẽ vui 
sướng mạnh khỏe hơn nhiều. 


Trong hiện tình của xã hội, ta chưa thể làm đúng 
như vậy, nhưng ít nhất ta cũng có thể fhay đối hoạf 
động của mỗi người trong pham 0ì một nghề cho công 


148 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Uiệc khỏi chán. Đó là qui tắc của phương pháp tổ chức 
da âm. 


Các nhà tổ chức ở Mỹ đã nghiên cứu phương pháp 
ấy, bỏ hẳn lối phân công quá đáng của Taylor, mà chia 
công việc ra từng kíp chứ không chia cho từng người 
nữa và họ thấy kết quả khả quan. 


Ví dụ muốn làm những bóng đèn nói ở đoạn trên, 
trước kia người ta giao mỗi công việc cho một người 
thợ hoặc một số thợ, người thì chuyên làm dây đèn, 
người chuyên lắp, người chuyên rút không khí trong 
bóng đi... 


Bây giờ người ta giao những công việc đó cho 
một kíp thợ, để thợ tự lựa lấy người trong kíp, như vậy 
mới có thiện cảm giữa anh em trong kíp. Rồi họ chia 
công việc mỗi người hôm nay làm công việc này, mai 
làm công việc khác, thay phiên nhau. Mỗi người cũng 
được thay phiên làm cai kíp nữa. Tất nhiên là sự thay 
phiên đó phải được dự tính kỹ càng để cho công việc 
được nhiều kết quả. 

Người ta nhận thấy rằng như vậy thợ đều được 
dùng hết tài năng của họ, họ vui vẻ hơn, không thấy 
phải làm nô lệ cho máy móc nữa và việc sản xuất tăng 
lên được nhiều. 


149 


Nguyễn Hiến Lê 


Như trong một hãng làm thuốc điếu trước kia 
giao một công việc cho mỗi người nay giao hai công 
việc cho mỗi người, thì sức sản xuất tăng lên được từ 
10 đến 15 phản 100. 


Ông Wyatt còn nhận thấy rằng chỉ cần báo trước 
cho thợ biết là buổi chiều sẽ thay đổi công việc mà 
năng lực sản xuất sáng hôm đó tăng lên liền. 


Ông Leon Walther thí nghiệm ngược lại: 9 người 
đương quen với lối cứ 3 giờ thay đổi công việc một 
lần, bỗng nhận được lệnh phải làm hoài một công 
việc. Suốt tuân lễ đó, họ chán nản vô cùng tới nỗi mất 
ngủ, thấy nhức đầu, mệt nhọc và cuối tuân có nhiều 
người muốn khóc. 

Để thợ thay phiên nhau làm cai kíp còn được cái 
lợi này nữa là làm cho thợ mất lòng ganh tị, có tinh 
thân đoàn kết với nhau hơn, vui vẻ giúp đỡ nhau hơn. 

Tóm lại, phương pháp đa âm chẳng những làm 
tăng năng lực sản xuất lên mà còn thay đổi cả tỉnh thần 
của thợ, đã đưa họ từ địa vị nô lệ cho máy móc gần tới 
được địa vị tự mình làm chủ mình. 

Phương pháp ấy đã được áp dụng ở Âu, Mi 20 
năm nay rồi. Bao giờ nó mới được áp dụng ở nước 
nhà? Tôi tưởng vấn đề đó chỉ do sự hiểu biết của các 


150 


Tổ chức công việc theo khoa học 


ông chủ sở, chủ hãng thôi. Nếu họ hiểu thì có thể áp 
dụng được liền vì đã không tốn tiền mà cũng không 
cần thêm máy móc gì cả. 


Ở sở Bưu Điện, tôi thường thấy các thây thay 
phiên nhau bán tem, làm ngân phiếu... Và trong những 
bọn người đào đất, tôi cũng thấy người ta thay phiên 
nhau, lúc thì đào, lúc thì gánh, lúc thì đắp... 


Tại sao chưa đọc những sách về môn Tổ chức 
công việc mà những người ấy đã biết áp dụng ngay 
phương pháp đa âm như vậy? Tại phương pháp ấy rất 
tự nhiên và hợp với nhu câu của họ, tức là của chung 
loài người. 


151 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG TÁM 


KIỀM SOÁT CÔNG VIỆC 


L Kiểm soát những gì? 
1. Kiểm soát thì giờ. 
2. Kiểm soát giá nhân công. 
3. Kiểm soát nguyên liệu. 
4. Kiểm soát kì hạn. 
5. Kiểm soát sức sản xuất của thợ. 
6. Kiểm soát hóa vật. 


II. Bản báo cáo. 
I. KIÉM SOÁT NHỮNG GÌ? 

1. Kiểm soát thì giờ. 

Sau khi chuẩn bị và phối trí công việc rồi, ta giao 
việc cho thợ làm. 

Khi làm, họ phải biên vào một tờ “bông” làm việc 
152 


Tổ chức công việc theo khoa học 


(bon de travail) thì giờ họ dùng để làm mỗi công việc 
là bao nhiêu: Ví dụ hôm nay họ làm 8 giờ, 4 giờ rưỡi 
vào việc làm chìa khóa, 2 giờ vào việc đỉnh ốc, 1 giờ 
rưỡi vào việc làm cán dao. 

Một kế toán thu thập những tờ đó lại, cộng những 
giờ làm việc của các thợ về mỗi hóa vật là bao nhiêu, 
rồi so sánh với số giờ đã định trong khi chuẩn bị công 
việc, xem thợ làm nhanh hay chậm hơn. Đó là sự kiểm 
soát về thì giờ. 


2. Kiểm soát giá nhân công 

Rồi người kế toán lại biên công của mỗi người thợ 
vào tờ “bông” làm việc, để tính xem mỗi hóa vật, tiền 
công mất bao nhiêu, nhiều hơn hay ít hơn số đã định 
trong khi chuẩn bị công việc. Đó là sự kiểm soát về 
giá nhân công 

3. Kiểm soát nguyên liệu 

Khi giao một công việc cho thợ, người ta đồng thời 
phải giao nguyên liệu cho họ. Nguyên liệu đó, mỗi lần 
lấy ở kho ra, phải làm cái “bông” lấy ra (bon de sortie). 
Dùng nguyên liệu không hết thì phải trả vào kho, lại 
phải làm cái “bông” trå vè nta (bon de rentrée). 

Khi công việc làm rồi, người ta dùng 2 thứ “bông” 
đó mà tính xem mất bao nhiêu nguyên liệu và giá 


153 


Nguyễn Hiến Lê 


nguyên liệu là bao nhiêu. Người ta so sánh xem số 
nguyên liệu đã dùng có đúng với số nguyên liệu trong 
khi chuẩn bị công việc không. Đó là sự kiểm soát về 
nguyên liệu. 


4. Kiểm soát kỳ hạn. 


Muốn kiểm soát kỳ hạn, người ta dùng những đồ 
biểu ở trang 150 và 152. Mỗi ngày công việc nào làm 
xong thì người ta gạch một đường nhỏ ở dưới (coi đồ 
biểu trang 150) hoặc gạch những đường xéo (coi đồ 
biểu trang 152). Coi 2 đồ biểu đó, ta thấy công việc 
làm dương cực trễ mất 2 ngày, công việc của máy M1 
trê mất 1 giờ. 


5. Kiểm soát sức sản xuất của thợ. 


Để kiểm soát sức sản xuất của thợ, người ta 
thường dùng đô biểu sau này do Gantt, một đô đệ của 
Taylor, đặt ra. 


_ | Thử Thứ ' Thứ | Thứ | Thử ; Thứ 
a hai ba ; tư ¡ năm! sảu : bảy 
may! 2/5 ¡3/5 4/5 5/5 ¡ 7/5 





154 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Đô biểu chia ra làm 9 cột. Trong côt (a) ta biên 
tên thợ; trong cột (b), số hiệu của thợ, trong cột (c) 
số hiệu của máy ta giao cho thợ. 


Ngày thứ hai ta giao cho thợ Xuân làm chân đèn 
trong com măng (commande) số 17: công việc đó, ta 
định cho làm nửa ngày xong, ta gạch đường [——] 
dài bằng nửa ngày thứ hai, nghĩa là nửa chiều ngang 
ô (đ). Viết số 17 trên đường mới vẽ đó. 


Làm xong công việc đó, người thợ phải làm cán 
đao trong com-măng 20, ta tính cho đến hết ngày thứ 
3 mới xong, ta vẽ đường sẻ đài tới hết cột (2). 
Những công việc khác ta cũng định trước như vậy cho 
tới cuối tuân. 

Trong tuần, thợ làm rồi công việc, ta gạch một 
đường đậm ở dưới . Như ở trên đô biểu, tới 
trưa thứ 7, thợ Xuân làm chưa xong com-măng 27, trễ 
mất khoảng 3 giờ. 

Thợ nghỉ những ngày nào thì ta vẽ hình E——== 
đè lên những ngày đó. Nếu nghỉ vì đau thì viết chữ 
Ð lên trên hình, nếu nghỉ vì máy hư thì viết chữ M.H 
lên trên. 


Đô biểu Gantt rất có ích. Nó giúp ta dự tính công 
việc, việc nào phải làm vào ngày nào, giờ nào, tới bao 





155 


Nguyễn Hiến Lê 


giờ thì xong, bằng máy nào, điều khiển cho thợ nào. 
Nó lại giúp ta kiểm soát xem kết quả có đúng với điều 
dự tính không, công việc làm mau hơn hay chậm hơn. 


Nếu phải kiểm soát hàng trăm người thợ thì óc 
người ta, dù thông minh, có thứ tự tới đâu, cũng không 
thể nào nhớ hết được, hoặc trông vào con số mà thấy 
rõ ràng những sự thay đối được, cho nên phải vẽ cho 
dễ thấy. Mà trong các loại đô biểu, đỏ biểu Gantt chiếm 
ít giấy nhất, cho nên rất tiện. Chỉ một tờ giấy đủ cho 
ta vẽ một đồ biểu dùng để kiểm soát được công việc 
của hàng chục người thợ. 


6. Kiểm soát hóa vật 


Sau cùng, khi mua nguyên liệu về, phải kiểm soát 
phẩm chất của nguyên liệu; trong khi chế tạo, phải 
kiểm soát những bộ phận của hóa vật đương chế tạo; 
xong, lại phải kiểm soát cả hóa vật. Sự kiểm soát nầy 
nên vừa phải thôi. Nếu là một hóa vật phẩm chỉ cần 
trung bình, mà ta dùng những đô đo, lường, cân cực 
kỳ tính xảo để kiểm soát thì phí tổn kiểm soát quá 
nặng, không xứng với lợi. 


II. BẢN BÁO CÁO 


Tóm lại, bất kỳ ở một giai đoạn nào, ở một ngành 
hoạt động nào, sự kiểm soát cũng rất cần thiết, và 


156 


Tổ chức công việc theo khoa học 


muốn kiểm soát được dễ dàng thì sự chuẩn bị và sự 
phối trí công việc phải làm rất kỹ lưỡng. 

Tất cả những sự kiểm soát phải chép vào một 
bản báo cáo để ta rút kinh nghiệm và lần sau có thể 
tổ chức một cách hoàn toàn hơn, nghĩa là đỡ tốn thì 
giờ, nhân công và nguyên liệu hơn. 


157 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG CHÍN 


DU TRÜ 


L Không biết dự trữ thì hại ra sao? 
II. Đồ biểu răng cưa. 
HH Phương pháp dự trữ. 

1. Số dự trữ tối thiểu. 

2. Số dự trữ phòng xa. 

3. Số dự trữ tối đa. 

4. Luật dự trữ. 

5. Số dự trữ tổng cộng. 


I. KHÔNG BIẾT DỰ TRỮ THÌ HẠI RA SAO? 


Vấn đẻ dự trữ nguyên liệu và hóa vật là một vấn đề 
quan trọng mà các nhà doanh nghiệp thường ít để ý tới. 


- Nhiều khách hàng lại hỏi mua một món hàng, 


158 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nếu không trữ sẵn khách đi tiệm khác và ta mất mối 
hàng. 


- Một hãng buôn lớn đặt làm một món hàng, nếu 
ta không có sẵn nguyên liệu, phải đi kiếm đâu này đầu 
nọ, món hàng giao không đúng kỳ, hãng buôn không 
vui lòng. Trong khi đi kiếm nguyên liệu như vậy, gặp 
lúc giá đắt, ta phải trả giá đắt. Có khi người thấy ta 
cần gấp, lại bắt chẹt ta nữa. 

- Nếu không trữ sẵn nguyên liệu, có khi đương 
chế tạo mà thiếu, phải để cho thợ ngồi không, để máy 
nghỉ, tốn tiền cho ta nhiều. 

- Trái lại, nếu trữ nhiều nguyên liệu quá, tức là 
bỏ ra một số vốn nằm không đó, như vậy thiệt cho ta 
vì số vốn đó có thể dùng vào việc khác sinh lợi được. 
Nếu số vốn đó phải đi vay, tất nhiên ta phải chịu lời 
trong khi để nó nằm không. 

- Vả lại, nhiều khi một món hàng có thể xuống 
giá được, nếu chứa nhiều thứ hàng đó quá, tất 
nhiên thiệt. 

II. DÔ BIÉU RANG CUA 

(Graphique en dents de scie) 


Muốn tránh những sự bất lợi đó, phải định trước 
một kỳ hạn là bao lâu, hết kỳ hạn đó phải xem lại số 


159 


Nguyễn Hiến Lê 
vật phẩm chứa trong kho nhiều quá hay không đú. Kỳ 
hạn đó thường là một tháng. 

Công việc thứ nhì là phải vẽ một đô biểu số vật 
phẩm dự trữ. 





Thí dụ hãng ta bán dầu dừa và kỳ gian xét lại số 
dầu dự trữ là một tháng. 


Trên đường ngang ƠT (coi hình trên) ta ghi những 
tháng giêng, hai, ba, tư... Trên đường dọc OY ghi số 


160 


Tổ chức công việc theo khoa học 


thùng dâu còn ở trong kho: 1000 thùng, 2000 thùng, 
3000 thùng... Ngày mùng một tháng giêng ở trong 
kho có 3.700 thùng, ta chấm một điểm ở a. Tới mùng 
1 tháng 2, đã bán được 1.200 thùng, còn lại 2500 thùng, 
ta chấm điểm b ở ngay chữ H (tháng hai) thẳng lên. 
Nhưng cũng hôm đó mua vô (hoặc chế tạo) được 700 
thùng, thành thử số dự trữ là 2500 + 700 = 3200 thùng. 
Ta chấm điểm e, gạch những đường ab, ac, bc. 


Tới mùng 1 tháng 3, còn 2400 thùng ta chấm điểm 
d. Nhưng hôm đó, mua thêm được 1.100 thùng, cộng 
là 2400 + 1.100 = 3.500, ta chấm điểm e, ròi lai gach 
những đường cđ, ce, đe Mấy tháng sau cũng làm như 
vậy. Ta được hinh tam giác abc, cde, efg... Ta gach xéo 
những hình tam giác đó, được một đô biểu tựa như 
răng cưa, cho nên đô biểu gọi là đồ biểu răng cưa. 

Bạn nhận thấy rằng những điều thấp nhất của 
những răng cưa đó đều ở trên một đường O”T”. Đường 
này đi ngang số 2000. Wậy số dâu dự trữ nhiều quá, 
Húc nào cũng dự trên 2000 thùng. Có thể rút bớt 2000 
thùng mà không sợ thiếu dầu bán. 

Khi dự trữ quá nhiều như vậy thì thiệt mất bao 
nhiêu? Ví dụ mỗi thùng dâu giá 50đ cho đễ tính. 2000 
thùng giá 50đ x 2000 = 100.000đ. Nếu tiền lời là 10 
phân một năm, thi 100.000đ một năm lời: 


161 


Nguyễn Hiến Lê 


100.000d x 10 = 10.000đ 
100 
Vậy mỗi năm ta chịu 10.000đ lời một cách vô ích. 
II. PHƯƠNG PHÁP DỰ TRỮ 
1. Số dự trữ tối thiểu 


Nhưng làm sao tính được tới một ngày nào đó 
(mùng một tháng 8 chẳng hạn) phải mua thêm bao 
nhiêu thùng dâu để dự trữ? 


Ta thí dụ mỗi tháng làm com-măng dâu một lân. 
Com-măng gởi hôm nay thì phải đợi 2 tháng sau dầu 
mới tới. Hôm nay là mùng 1 tháng 8. Com-măng làm 
hôm nay, mùng 1 tháng mười mới tới. Lúc đó (mùng 
1 tháng 10) ta phải đủ dâu để bán tới mùng 1 tháng 
11, tức là com-măng gởi bữa mùng 1 tháng 9 sẽ tới. 


Vậy, phải có số dâu dự trữ ít nhất đủ bán trong 3 
tháng (từ mùng 1 tháng 8 đến mùng 1 tháng 11). Nếu 
mỗi tháng bán trung bình được 1200 thùng thì số dự trữ 
phải là 1.200 x 3 = 3.600 thùng. Mà số dự trữ hiện nay 
có: 1.100 thùng ở trong kho và 1.200 thùng com-măng 
mới tới, cộng là 2.300 thùng. Vậy ta phải com-măng ít 
nhất là: 3.600 - 2.300 = 1.300 thùng. 


Tóm lại: Số hàng dự trữ tối thiểu (d0) bằng số 


162 


Tổ chức công việc theo khoa học 
hàng bán được trong mỗi tháng (b) nhân với thời hạn 
đợi com-măng (h) cộng với I. 
dt= (h + D b. 
Như trong thí dụ trên kia: 3.600 = (2 + 1) 1.200. 


Và: Số hàng tối thiểu phải com-măng (ct) băng sõ 
hàng dự trữ tối thiểu (dt) trr sõ hàng có trong kho (k). 


ct=dt-k 
Như trong ví dụ trên kia: 1300 = 3600 - 2300. 
2. Số dự trữ phòng xa (dp) 


Nhưng cũng nên phòng xa những lúc com-măng 
tới chậm hoặc hàng bán chạy quá. Như vậy phải com- 
măng nhiều hơn số tối thiểu. Số dự trữ đó kêu là dự 
trữ phòng xa (dp). 


Người ta định số đó bằng 2, 3, 4 số hàng bán được 
mỗi tháng, tùy theo giá hàng đương lúc rẻ hay đắt, tùy 
theo kho chứa được nhiều hay ít. 


3. Số dự trữ tối đa (dđ) 


Số đó bằng số dự trữ tối thiểu cộng với số dự trữ 
phòng xa: 


dd = dt + dp 
Vi dụ số dự trữ tối thiểu đã tính trên kia là 3.600 


163 


Nguyễn Hiến Lê 


thùng. Nếu bạn muốn cho số dự trữ phòng xa bằng số 
hàng bán trong 2 tháng, tức là: 1200 x 2 = 2400 thùng, 
thì số dự trữ tối đa là 3.600 + 2400 = 6000 thùng. 


4. Luật dự trữ 


Ta nhận thấy rằng: khi số hàng dự trữ lớn hơn số 
dự trữ tối thiểu thì không cần phải com-măng thêm 
hàng nữa, có thể đợi đến kỳ hạn sau (theo thí dụ trên 
kia thì tới tháng sau vì mỗi tháng com-măng một lần) 
sẽ com-măng luôn thể cho tiện và rẻ (mua nhiều rẻ hơn 
mua ít). Còn khi số dự trữ ít hơn số dự trữ tối thiểu, thì 
không nên com-măng một số tối thiểu như trên kia đã 
định mà nên tăng nó lên độ 20 hay 30 phân 100 để phòng 
khi người mua nhiều quá mà thiếu hàng bán. 


Trên kia đã nói rằng số dự trữ phòng xa bằng 2, 
3, 4 số hàng bán được mỗi tháng, nói cho gọn là x lần 
số hàng bán mỗi tháng. 


Làm sao lựa số x dé là mấy? Nếu số x nhỏ thì hàng 
com-măng ít, nghĩa là số vốn để nằm đó không sinh 
lợi sẽ ít, đỡ tốn tiền lời, nhưng có chỗ thiệt là phải trả 
giá đắt vì ta mua ít. Còn như nếu số x lớn thì lợi là mua 
được rẻ, nhưng lại có điều thiệt là phải chịu nhiều tiền 
lời vì số vốn đặt ra lớn. 

Vậy phải tính số x sao cho phân thiệt ít mà phần 
lợi nhiều. 


164 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Ta lại nên nhớ những điều sau này nữa: 


- Nếu hãng ta chế tạo lấy hóa phẩm mà gặp lúc 
bán ra được ít, muốn khỏi đuổi thợ, tất nhiên ta phải 
tiếp tục sản xuất, nhưng nên cho sản xuất những hóa 
phẩm mất nhiều nhân công để cho số hóa phẩm dự 
trữ đừng mau lớn quá. 


- Những hóa phẩm mới chế tạo lần thứ nhất, chưa 
chắc bán chạy hay không thì không nên dự trữ nhiều. 


- Mỗi tháng tính trung bình bán được 1200 thùng 
dầu chẳng hạn. Nếu trong tháng, đột nhiên bán được 
một số rất quan trọng, 3000 thùng chẳng hạn, thì tức 
thời phải làm một cái com-măng đặc biệt để bù vào 
số đó rồi tới đầu tháng sau, vẫn làm com-măng như 
thường lệ. 


5. Số dự trữ tổng cộng 


Trên kia là nói về dự trữ riêng một món hàng. 
Nếu tiệm bán 3,4 thứ hàng (nón, giây, áo, dầu thơm 
v.v...) thì phải tính số dự trữ riêng từng món mới có 
thể biết được thứ hàng nào thiếu, thứ hàng nào dư, 
chứ không thể tính chung vào làm một được, vì tính 
chung thì thường khi ta thấy số tổng cộng dư nhiều 
mà không ngờ có một hai món hàng lại thiếu bán. Như 
vậy vì những món hàng khác dư nhiều quá. 


165 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG MƯỜI 


GIÁ VỐN 
I. Xét chung vè kë toán. 


1. Kế toán chung và kế toán công nghệ. 
2. Nhất luật hóa các kế toán. 
IT. Tính giá vôn. 
1. Tại sao cần biết giá vốn? 
2. Giá vốn là gì? Không ai biết. 
3. Có nhiều thứ giá vốn. 
4. Cách tính giá vốn. 
5. Phải tính cho hợp lí. 
6. So sánh với các hãng khác. 


I. XÉT CHUNG VÊ KÉ TOÁN 


Tổ chức công việc để rút thì giờ làm việc và hạ 
giá vốn xuống, cho nên phải biết cách tính giá vốn để 


166 


Tổ chức công việc theo khoa học 


xem sự tổ chức có hiệu quả không. 


Sự tính giá vốn thuộc về công việc kế toán, một 
ngành chuyên môn phải học ít nhất ba tháng mới 
hiểu được. Trong chương này tôi chỉ kể vài nguyên 
tắc quan trọng thôi. 


1. Kế toán chung và kế toán công nghệ 


Công việc kế toán chia ra làm hai loại với mục 
đích riêng biệt. 


- Kế toán chung (comptabilité générale) cho ta 
biết tình hình tài chánh trong xí nghiệp ra sao. 


- Kế toán công nghệ (comptabilité industrielle) 
cho ta biết sức sản xuất và giá vốn hóa vật là bao nhiêu. 


Kế toán chung cần phải đúng từng đồng từng xu, 
kế toán công nghệ không cần đúng như vậy nhưng 
cần phải làm cho nhanh. 


Ví dụ trong tháng lấy ở quỹ ra 120.608đ để mua 
nguyên liệu, trả công thợ... Cuối tháng ta phải cộng 
hết thảy những số chỉ tiêu đó xem có đúng 120.608đ 
không. Nếu dư hoặc thiếu 1đ chẳng hạn là ta đã làm 
toán lộn, phải tìm cho ra sự lầm lộn đó ở đâu để sửa 
lại sổ sách cho đúng. Đó thuộc về công việc kế toán 
chung. 


167 


Nguyễn Hiến Lê 


Khi chế tạo một hóa vật nào rồi, phải tính giá 
vốn của nó cho nhanh để định giá bán. Sự tính giá 
vốn đó như ở đoạn sau bạn sẽ rõ, không thể nào 
hoàn toàn đúng được, cho nên chỉ cần tính một cách 
đại khái thôi. Nếu hóa vật đáng giá vài chục đồng 
thì tính sai một hai cắc cũng không sao. Đó thuộc 
về kế toán công nghệ. 


Kế toán chung phải để cho phòng kế toán 
của xí nghiệp làm. Kế toán công nghệ phải để cho 
xưởng làm. 


2. Nhất luật hóa các kế toán 


Kế toán mỗi xí nghiệp làm một khác, điều đó rất 
bất tiện. Các nhà doanh nghiệp thường kiếm một nhà 
kế toán chuyên môn rồi để cho họ tự ý lập kế hoạch 
kế toán (plan comptable) ra sao thì lập. Như vậy rất 
có hại vì có kế hoạch tốt mà cũng có kế hoạch đở, gặp 
phải kế hoạch dở thì sự tính toán không được rõ ràng, 
khó mà kiểm soát được. Vả lại các xí nghiệp cạnh tranh 
nhau cần có một cách tính toán như nhau mới có thể 
so sánh với nhau được. 


Ví dụ các xí nghiệp khác tính giá vốn mà trong 
đó không kể tiền lời của số vốn đặt ra để chế tạo 


168 


Tổ chức công việc theo khoa học 


hóa vật, nếu ta tính tiền lời đó thì giá vốn của ta cao 
hơn giá vốn của người, và đấu thâu chắc ta không 
thấy được. 


Vì le đó mà Hội nghị kế toán vạn quốc (Congrès 
international de Comptabilité) da cé ÿ dinh môêt phuong 
pháp kế toán chung cho cả thế giới, và ở Pháp, Ủy ban 
nhất luật hóa các kế toán (Commission de Normalisa- 
tion de Comptabilités), sau bôn năm thí nghiệm, đã cho 
xuất bản kế hoạch kế toán 1947 (Plan comptable 1947) 
để làm mâu mực cho kế toán các xí nghiệp. 


II. TÍNH GIÁ VỐN 

1. Tại sao cần biết giá vốn? 

Một xí nghiệp tư, một xí nghiệp quốc hữu hóa 
cũng vậy, cần biết giá vốn để: 

- Tính xem lời hay lỗ. 

- Định giá bán. Thường thì có nhiều xí nghiệp 
cùng chế một thứ hàng. Giá hàng tùy theo luật cung 
cầu ? mà lên hay xuống. Có nhiều người mua, giá 
hàng đương lên, nếu ta tính sai giá vốn mà bán rất 
rẻ, tất là đã thiệt cho ta mà còn thiệt cho những nhà 
sản xuất khác nữa. 


(1) Coi trang 18... 
169 


Nguyễn Hiến Lê 


2. Giá vốn là gì? Không ai biết 

Nhưng có cách nào tính cho thiệt đúng giá vốn 
được không? 

Tôi lấy ví dụ này: Ta đi chợ mưa 10 lít gạo (nặng 
8 Kí lô) là 20đ và 2 kí thịt là 24đ, đi xe về nhà mất 
3đ. Vậy giá vốn cúa 20 lít gạo là bao nhiêu? của 2 kí 
thịt là bao nhiêu? Ba đồng bạc đó phải chia ra làm 
sao? 10 lít gạo chịu bao nhiêu đồng? 2 kí thịt chịu 
bao nhiêu đồng? 


a. Phải chia tùy theo sức nặng của gạo và của thịt? 

b. Hay tùy theo giá tiền của nó? 

c. Hay chỉ tính vào giá gạo thôi vì ta cốt ý mua gạo 
rồi thấy thịt rẻ, mới mua thịt về? 

Tùy theo 3 cách đó, ta tính ra, thấy giá vốn của 
mỗi thứ là: 








3đ 
theo lối a - giá gạo = 20đ + SẺ “Š ; 10 ~ 2đ24 
8+2 
- giá thịt = 24đ + SẺ XỞ : 2 ~ 12,30 
+2 
3đ x 20 


: 10 = 2,14 





theo lối b - giá gạo = 20đ + 
adiis 20 + 24 


170 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- giá thịt = 24đ + 3đ x 24 : 2 = 12,80 
20 + 24 


theo lối c - giá gạo = (20đ + 3đ) : 10 = 2,30 
- giá thịt = 24đ : 2 = 12đ.00 


Nếu ta là một nhà bán gạo, tính theo giá 2đ14 
một lít, còn những nhà khác tính theo giá 2đ24 thì tất 
nhiên là ta thiệt. Hoặc nếu ta bán cả 2 thứ gạo và thịt, 
gạo theo giá 2đ30, thịt theo giá 12đ (nghĩa là tiền xe 
bắt gạo phải chịu hết) thì tất nhiên thịt có nhiều người 
mua mà gao thì č và ta phải lỗ. 

Trong thí dụ đơn sơ đó, bạn cũng đã thấy rằng có 
tới 3 cách tính giá vốn. Cách tính nào cũng có lý hết, 
không biết cách nào là đúng cả, nghĩa là không biết 
giá vốn là cái øì, phải tính ra sao. Cho nên có người đã 
nói: “Giá vốn ư: Không ai biết nó là cái gì hết. Không 
ai có thể biết nó là cái gì hết.” 


3. Có nhiều thứ giá vốn 


Chính vì giá vốn khó tính nên càng phải định rõ 
nghĩa để cho mỗi người đừng hiểu một cách khác 
nhau. 

Trước hết ta phải phân biệt: 

a) Giá vôn dw tính (1) (Prix de revient 

prévisionnel). 
171 


Nguyễn Hiến Lê 


Năm ngoái ta làm nón bán, giá vốn tính ra là 
30đ một chiếc. Năm nay vật liệu và nhân công đều 
cao lên khoảng 20đ, vậy giá vốn năm nay phải vào 
khoảng 30đ + 30đ x 20 = 36đ. Giá 36đ đó là giá vốn 

100 dự tính. 


b) Giá uốn bế toán (Prix de revient comptable). 


Sau khi làm nón rồi, tính giá vốn lại thấy nó lên 
tới 40đ chứ không phải 36đ như đã định. Giá vốn 40đ 
đó là giá vốn kế toán. 


c) Nhung ta nhận thấy rằng sở đĩ giá vốn tới 40đ 
như vậy là vì thợ đáng lẽ làm được 500 cái nón chẳng 
hạn, thì chỉ làm được 300 cái thôi, hoặc vì họ đau phải 
nghỉ, hoặc vì thiếu vật liệu cho họ làm. Nếu họ làm 
vừa sức họ, số nón sẽ nhiều hơn và giá mỗi chiếc sẽ 
hạ xuống chỉ còn 34đ thôi. Giá 34đ đó tức là giá vốn 
tính theo cách hợp lý (Prix de revient đimputation 
rationnelle). 


Ta lại phải nói rõ giá vốn vào lúc nào nữa: khi mới 
làm thành chiếc nón hay khi đã dán hiệu, đã làm cái 
hộp để đựng nó? Hay là giá vốn sau khi đã bán được? 
(Trong giá này có lương của những người đứng bán, 
tiên phí tổn về gian hàng, về quảng cáo v.v...). 


Vì những giá vốn khác nhau như vậy cho nên nói 


172 


Tổ chức công việc theo khoa học 


giá vốn suông không được, phải chỉ rõ giá vốn nào? 
Vào lúc nào? 


4. Cách tính giá vốn 


Khi tính giá vốn, phải biết giá nguyên liệu và phí 
tổn chế tạo. Trong phí tổn chế tạo có công thợ, có phí 
tốn chung nhất định và phí tổn tỉ lệ (rais généraux 
proportionnels), cũng kêu là phí tốn phụ thuộc (dé- 
penses complémentaires). 


Ví dụ hãng ta làm dao (lưỡi thép, cán đồng) và 
kéo. Thép và đồng là nguyên liệu. Phải dùng hai cái 
máy, một cái xưởng, một cái kho, một buông giấy, hai 
thây thư ký, 18 người thợ. Mỗi tháng làm được 10.000 
con dao và 5.000 cái kéo. 


Số tiền mươn xưởng, mướn phòng giấy, số tiền 
trừ lần khoản hao mòn máy móc (amortissement), số 
lương thư ký... kêu là phí tổn chung nhất định. 


Nhưng muốn cho máy chạy, cần có dầu nhớt, có 
điện... Những phí tổn đó cũng phải tính vào giá vốn 
dao, kéo. Và tất nhiên là không thể chia hai, dao chịu 
một nửa, kéo chịu một nửa được. Máy làm kéo cần 
dùng nhiều dầu nhớt, nhiều điện thì phải tính nhiều 
phí tổn vào kéo, máy làm đao cân ít dầu nhớt và điện 
thì phải tính ít. Vì vậy mà những phí tổn đó kêu là phí 
tốn tỉ lệ. 


173 


Nguyễn Hiến Lê 


Tóm lại, nếu V là giá vốn 

N là giá vốn nguyên liệu 

C là tiền công thợ. 

T là phí tôn ti lê. 

P là phí tôn chung nhãt đinh 
thiV=N+C+T+P. 


Nhung N + C + T túc là giá vốn ở xưởng, ta gọi 
là V1 

Vậy V=VI+P 

Bạn thấy rằng nếu làm 1.000 con dao thì cũng 
phải một cái xưởng, một phòng giấy, hai cái máy mà 
làm 100 con dao cũng vậy. Nghĩa là phí tổn chung nhất 
định đó không thay đổi. Nếu làm 1.000 con dao số phí 
tổn chung nhất định đó không thay đổi. Nếu làm 100 
con thôi, thì mỗi con phải chịu tới: 

1.000đ = 104đ. 
100 

Vậy sản xuất càng nhiều thì giá vốn càng nhẹ đi. 

9. Phải tính cho hợp lý 

Tính giá vốn rất khó, phải cần thận, có thứ tự lắm 
mới khỏi lầm lẫn, khỏi bỏ sót. Muốn vậy, phải để cho 


174 


Tổ chức công việc theo khoa học 


một người hoặc một cơ quan chịu trách nhiệm thôi. 
Bất kỳ giấy tờ kế toán gì cũng phải do người đó hoặc 
cơ quan đó phát ra rồi lại thu vẻ để tính toán. 


Ở dưới đây, chúng tôi sẽ nhắc lại những điều cần 
nhớ để tính cho được hợp lí. 


a) Ta dùng thép làm dao, nhưng trong kho có ba, 
bốn thứ thép mưa trước mua sau, thứ đắt, thứ rẻ; khi 
tính giá nguyên liệu phải lấy giá nào? Giá cũ nhất? Giá 
mới nhất? Giá cao nhất? Giá thấp nhất? Giá trung bình? 
Tính theo lối nào cũng có lý hết. Điều cốt yếu là các 
hãng cạnh tranh nhau phải cùng tính một lối như nhau. 


b) Số vốn dùng để làm ăn, nếu đi vay, tất nhiên ta 
phải chịu lời. Nếu không vay thì tự nó cũng phải sinh 
lời. Có nên kể số lời đó vào giá vốn hóa vật chế tạo 
ra không? Thuyết xưa cho rằng không, nhưng thuyết 
ngày nay khuyên nên kể, và kế hoạch kế toán 1947 
đã theo thuyết sau này. Vì nếu không kể thì giá vốn 
các xí nghiệp sẽ khác nhau nhiều. Bạn có xưởng, khỏi 
đi mướn, nếu bạn không kể tiên lời giá căn nhà làm 
xưởng đó thì giá vốn của bạn sẽ nhẹ. Tôi không có 
nhà, phải đi mướn, giá mướn đó tôi phải tính trong số 
phí tổn chung nhất định, cho nên giá vốn của tôi cao 
hơn giá vốn của bạn. Như vậy làm sao so sánh được? 


c) Còn một vấn đề nữa bàn cãi cũng đã nhiều, là 


175 


Nguyễn Hiến Lê 


cách trừ dần khoản hao mòn máy móc. Ta mua một 
cái máy năm 1936 giá 10.000đ, định cho nó chạy 10 
năm rồi thay. Vậy mỗi năm phải trừ lần: 


10.000đ = 1.000đ 
10 


Đến năm 1946, trừ đủ 10.000đ và ở trong sổ, ta 
ghi máy đó không đáng giá gì nữa. Nhưng thật ra thì 
vì thời cuộc, máy móc hiếm, giá tăng lên, cho nên năm 
1946 máy đó vẫn còn bán được 5.000đ. Số 5.000đ đó, 
nếu muốn công bằng, phải chia đều cho các phần hùn 
(cổ phản). 


Nếu năm 1964 máy đó hoàn toàn vô dụng, bán 
không được tiền nữa, ta phải mua máy khác. Nhưng 
số 10.000đ đã trừ váo máy trước, nay không đủ để mua 
máy mới (vì máy năm 1946 đắt hơn nhiều). Nay phải trả 
100.000đ chẳng hạn. Như vậy nghĩa là ta đã trừ ít quá. 


Cho nên khi tính số tiền trừ lần khoản hao mòn 
máy móc, phái tính sao cho tổng cộng các số tiền đã 
trừ từ trước tới nay phải bằng giá bây giờ của máy mới 
trừ Uuới giá bây giờ của máy ců. 

Thí dụ máy mua năm 1942. Từ đó đến năm 1948, 
đã trừ được 50.000đ. Máy đó, năm 1949, nếu bán lại 
thì được 30.000đ. Và nếu mua một máy mới y như vậy 





176 


Tổ chức công việc theo khoa học 


phải 100.000đ, thì ta phải trừ lần hết thảy tới nay là: 
100.000đ - 50.000đ, = 70.000đ. Mà như trên kia đã nói, 
những năm trước ta đã trừ lần được 50.000đ rồi, vậy 
năm nay ta phải trừ thêm: 70.000đ - 50.000đ = 20.000đ. 


6. So sánh với các hãng khác. 

Sau khi đã biết giá vốn rồi, phải tính xem: 

- Tiền công bằng mấy phân 100 giá vốn. 

- Tiền nguyên liệu bằng mấy phần 100 giá vốn. 

- Tiền công bằng mấy phân 100 giá nguyên liệu. 

- Tiền công bằng mấy phản 100 tiền phí tổn để 
quản lý. 

Rồi so sánh với những hãng cạnh tranh với ta, 
để biết phí tổn nào quá đáng và tìm cách giảm nó đi. 


177 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT 


TIÊN CÔNG 


I. Các thuyết vè tin công. 


1. Thuyết của Adam Smith. 

2. Thuyết trả theo vật giá. 

3. Thuyết trả theo luật cung cầu. 
4. Thuyết của Ricardo. 

5. Một thuyết công bình. 


II Các lốt trả tiền công. 


178 


1. Trả công giờ hoặc công nhựt. 
2. Trả khoản. 
3. Trả thêm tiền thưởng. 

a) Tiên thưởng tính khóa 

b) Lối Halsey 

c) Lôi York 

d) Lôi Rowan 


Tổ chức công việc theo khoa học 


4. Tiền công sai biệt. 

a) Lối Taylor 

b) Lối Gantt 
5. Tiền thưởng chung. 
6. Thưởng người chỉ huy. 
7. Các lối thưởng khác. 
8. Cách lựa lối trả công. 


HH. Những lối trả công mới mê nhất 
1. Lối chia tiền công cho từng kíp tự quản. 
2. Lối chia tùy theo số sản xuất. 
a) Lối Schueller. 


b) Lối Rucker. 
TỰ. Chính phủ tới thợ thuyền. 


I. CÁC THUYẾT VỀ TIỀN CÔNG 


Từ mấy ngàn năm nay người ta vẫn chưa giải quyết 
một cách ổn thỏa vấn đẻ tiền công, bao giờ cũng sôi 
nổi và hiện đang sôi nổi nhất. Sở di thé giới chia làm 
2 khối, nhân loại phập phông lo sợ chiến tranh thứ ba, 
căn do sâu xa là nó. 


Vì vấn đề gay go nhất cho nên từ trước tới nay đã 
có nhiều người đặt ra thuyết này thuyết khác để rán 
giải quyết: 


179 


Nguyễn Hiến Lê 


1. Thuyết của Adam Smith 


Adam Smith ở thế kỉ thứ 18 nói: Khi trả công phải 
xét xem: 


- Công việc có khó nhọc không, có hại đến sức 
khỏe không? 

- Công việc có cần một sự học nghề lâu, khó và 
tốn tiền không? 

- Công việc làm vĩnh viễn hay tạm thời. 

- Nghề làm có mất danh giá người ta không? Nghẻ 
đao phủ chẳng hạn, ai cũng khinh, cho nên phải trả 
công nhiều mới có người chịu làm. 


- Và phải kể sự khéo léo, tài đặc biệt của mỗi 
người. 
2. Thuyết trả theo vật giá 


Có người lại cho rằng công việc càng ích lợi hoặc 
hóa vật bán ra càng đắt thì tiền công càng phải cao. 
Thuyết đó sai, vì giá hóa vật đâu phải chỉ tùy theo 
nhân công, nó còn tùy theo giá nguyên liệu, tùy theo 
vốn và lời nữa. 

3. Thuyết trả theo luật cung cầu 


Thuyết này cho rằng tiền công cũng theo luật 


180 


Tổ chức công việc theo khoa học 


cung cầu như một hóa phẩm. Luật đó tóm tắt lại như 
sau này: nếu có 100 người mưa mà chỉ có 99 người bán 
thì giá hàng phải tăng lên cho tới khi người mua thứ 
100 phải bỏ, không mua nữa. Tái lại, nếu có 99 người 
mưa và 100 người bán thì giá hàng phải sụt xuống cho 
tới khi người bán thứ 100 phải thôi không bán nữa. 
Thuyết trả công đó không hoàn toàn đúng vì nếu nhiều 
hàng quá, người bán có thể hạ giá bán xuống bao 
nhiêu cũng được, còn người làm công không thể xin 
làm việc với bất kỳ một số tiền công nào được. Ít nhất 
họ cũng phải lãnh tiền cho đủ sống, dù là sống một 
cách khốn khổ. Họ không thể làm không công được. 


4. Thuyết của Ricardo 


Ricardo cho răng sõ tiên công tw nhiên (salaire 
naturel) của người thợ phải đủ cho người đó sống và 
nuôi con để cho nòi giống họ truyền lại sau, không 
tăng mà cũng không giảm. Như vậy, một người thợ có 
vợ phải lãnh tiền công sao cho đú 2 vợ chồng sống và 
nuôi được 2 đứa con sau này thay thế cho họ. Nhưng 
như vậy là không muốn cho người làm công có trên 
hai đứa con nào? Muốn cho số dân trong nước không 
tăng lên sao? Và nếu người thợ có năm, sáu đứa con 
thì họ phải nhịn cho con họ ăn sao? - Và lại sống cách 
nào? Với hai nắm cơm và hai con mắm như thợ ta hồi 


181 


Nguyễn Hiến Lê 


trước, hay với xe hơi, máy lạnh, máy thâu thanh như 
thợ thuyên bên Mỹ bây giờ? Thuyết này cũng sai nữa. 


5. Một thuyết công bình 


Tiền công thợ phải đủ cho họ sống và thỏa mãn 
những nhu câu cần thiết của họ. Trong những nhu cầu 
này có sự học hỏi thêm, sự nghỉ ngơi và sự tiêu khiển. 
Những nhu cầu đó cùng với những kết quả của khoa 
học mà tăng lên. Rồi nếu họ gắng sức nhiều thì phải 
trả cho họ nhiều, hãng có lời thì phải thưởng bằng cách 
cho họ hưởng một phân lời. Như vậy, không những 
công bình mà còn có lợi cho ta nữa vì tiền công của 
thợ có cao, thợ mới có tiền mua hóa vật, và hóa vật 
có bán chạy ta mới có lời. Cho nên người Mỹ thường 
nói “Không phải vì chúng tôi bán được nhiều xe hơi 
mà có thể trả lương cao được, chính vì chúng tôi trả 
lương cao mà thiên hạ có tiền mua và xe hơi chúng 
tôi mới bán chạy.” 


II. CÁC LÕI TRÅ TIÊN CÔNG 


Ở dưới đây, chúng ta sẽ xét những lối trả tiền 
công từ trước tới nay ra sao để xem lối nào giản tiện, 
có lợi cho chủ và thợ. 


1. Trả công giờ hoặc công nhật 
Lối này cổ, thông dụng và dễ tính nhất, nhưng 


182 


Tổ chức công việc theo khoa học 


chẳng những làm cho thợ mất tinh thần ganh đua, lại 
còn sinh ra tật cố ý làm “rênh ràng” cho qua giờ nữa. 
Từ trước người ta đều cho sự “rênh ràng” đó là do thợ 
làm biếng. Taylor là người đầu tiên xét một cách rành 
rọt những nguyên nhân của nó, vì chính ông đã làm 
thợ, nên rõ lòng người thợ. Những nguyên nhân đó 
thuộc về tâm lý. 

Trong xưởng tất có thợ giỏi và thợ vụng, thợ chăm 
và thợ lười. Nếu họ lãnh tiền công như nhau thì người 
giỏi tội gì làm mau, người chăm tội gì làm nhiều? Đó 
là nguyên nhân thứ nhất. 

Thợ không muốn cho chủ biết rõ sức làm việc 
của họ là bao nhiêu vì nếu chủ biết thì chủ sẽ bắt làm 
nhiều lên mà không tăng tiền công. Đó là nguyên 
nhân thứ nhì. 

Còn nguyên nhân nữa là thợ sợ nếu ai cũng gắng sức 
làm cho mau thì trước cần 10 người thợ, nay chỉ cần sáu, 
bảy người, tất sẽ có ba, bốn người bị đuổi, bị thất nghiệp. 

Vậy sự «rênh ràng” không do thg làm biếng mà 
do thợ cho rằng quyền lợi của họ bắt họ phải như 0ậy. 

2. Trả khoán 


Mỗi công việc trả một số tiền công nhất định, thợ 
muốn làm bao lâu cho xong thì làm. 
183 


Nguyễn Hiến Lê 


Lối trả công này có nhiều điều hại: 

- Chủ muốn trả rẻ, thợ muốn làm mau, cho nên 
công việc cầu thả. Nhưng nếu họ làm nhanh quá, chủ 
rút giá xuống, họ lại càng phải làm nhanh hơn nữa, 
chủ lại càng rút giá xuống. Ví dụ: đóng một cái tủ, chú 
tính phỏng chừng 10 công thợ thì xong, mỗi công 50, 
vị chi 500đ. Nhưng khi giao khoán cho thợ, chủ muốn 
trả rẻ, chỉ trả 45đ thôi. Thợ biết vậy là rẻ nhưng cũng 
lãnh, vì hy vọng làm mau, độ 8 công thì xong. Khi tủ 
đóng rồi, chủ thấy thợ làm có 8 công thôi, cho rằng 
mình đã tính hớ, lần sau tụt xuống, trả độ 37đ thôi. 
Thợ nếu không có việc khác làm, tất nhiên phải lãnh 
và lại hết sức làm cho thiệt mau để độ 7 ngày xong. 
Thành thứ nếu không làm khoán, cứ làm công nhật 
thì làm chằm chậm cũng được một ngày 50đ, nay lãnh 
khoán, tiền công thêm được vài ba chục mà phải làm 
mau gấp rưỡi. Cho nên lối lãnh khoán không khác 
một cái thòng lọng tròng vào cổ họ, họ càng kéo dài 
càng bị thắt chặt. 

- Lại thêm, người lãnh việc ít khi làm lấy, mà kiếm 
thợ bạn giao cho và bóc lột bọn này, cho nên công việc 
làm càng tệ hơn, chủ càng thiệt. 


- Sau cùng vì thợ muốn làm cho thật mau cho nên 
họ lao lực, đồ dùng mau hư và chủ luôn luôn phải coi 
chừng họ. 


184 


Tổ chức công việc theo khoa học 


3. Trả thêm tiền thưởng 


Tiên thưởng phải cho thợ biết trước và ít nhất 
cũng bằng 20 phản 100 tiền công thợ. Phải trả cùng 
với tiền công. 

Có nhiều cách tính tiền thưởng. 


a) Tiền thưởng tính khoán - Định tiền công giờ, mỗi 
giờ 10đ chẳng hạn. Thợ làm 10 giờ thì trả 100đ. Rồi 
trong 10 giờ đó thợ đóng được một cái ghế thì thưởng 
thêm một số tiền nào đó, ví dụ 3đ. Đóng được 2, 3, 4 cái 
ghế thì thưởng 2, 3, 4 số tiền đó nghĩa là 6đ, 9đ, 12 đ. 


b) Lối Haisey. Thợ làm nhanh thì phí tổn về nhân 
công rút đi. Ví dụ: trước làm 10 giờ mới xong một việc, 
nay làm 6 giờ, rút đi được 4 giờ, mỗi giờ tiền công là 
10đ thì 4 giờ là 40đ. Vậy phí tổn về nhân công rút được 
40đ. Số 40 đó chủ lấy một nửa, hoặc 2 phân 3, còn bao 
nhiêu thưởng cho thợ. 


c) Lôi York. Một công việc tính ra, làm mất 10 giờ 
và trả công là 100đ. Nay giao công việc đó cho thợ và 
trả công người thợ đó 60đ nhưng mỗi giờ làm việc thì 
trả thêm cho người đó 4đ nữa. Nếu họ làm 8 giờ xong, 
họ sẽ lãnh 60đ + 32 đ = 92đ. Nhưng, nếu họ làm trên 10 
giờ thì cũng chỉ trả thêm 40đ thôi, nghĩa là họ không 
được lãnh quá 60đ + 40đ = 100đ. 


185 


Nguyễn Hiến Lê 


d) Lối Rotuaw. Lối này, chính ra, hơi rắc rối, thợ 
khó hiểu, nên người ta làm giản tiện đi như sau này 
cho thợ hiểu được. 


Một công việc định cho 10 giờ thì xong, mỗi giờ 
10đ. Nay thợ làm mất 7 giờ lợi 3 giờ nghĩa là 3 phân 10 
số giờ đã định. Vậy tiền công mỗi giờ cũng tăng lên 3 
phân 10 nghĩa là: 10đ + 10đ x 3 = 13đ một giờ. 

10 

Thợ thường không chịu lối này vì họ muốn họ làm 
lợi giờ được bao nhiêu thì phải trả cho họ bấy nhiêu. 
Lối này có lợi là tiên thưởng mới đầu tăng lên nhiều, 
nhưng thợ càng làm mau thì tiên thưởng càng bớt tăng 
đi, nên nó tựa như hãm thợ lại không cho làm quá sức. 





4. Tiền công sai biệt (Salaires différentiels) 

Sai biệt nghĩa là khác nhau. Cũng một việc mà nếu 
làm mau thì tiền công nhiều, làm chậm thì tiền công 
ít, tiền công khác nhau như vậy nên gọi là sai biệt. 

a) Lối Taylor. Chuân bi kỹ càng công việc định 
rõ mỗi ngày mỗi người thợ trung bình phải làm được 
bao nhiêu. Nếu làm mau hơn thì thưởng, làm chậm 
hơn thì rút tiền công xuống. 

Ví dụ trước kia mỗi người thợ mỗi giờ đóng được 
5 cuốn sách và công mỗi cuốn là 2đ50. Bây giờ ta thấy 
186 


Tổ chức công việc theo khoa học 


họ có thể đóng được 10 cuốn mỗi giờ nên định lại như 
vây: nếu thợ đóng được từ 5 đến 9 cuốn thì trả mỗi 
cuốn 125, nếu đóng được từ 10 cuốn trở lên thì trả 
mỗi cuốn 1đ75. Thành thứ: 


Tiền công hồi trước: 5 cuốn = 2đ50 x 5 = 12đ50 
- bây giờ 9 cuốn = 1,25x9=1125 khác nhau 
10 cuốn = 1,75x10 = 17,50 toi 6425. 


Lối này vừa bất công vừa tàn nhẫn, vì bắt thợ làm 
quá sức. 


b) Lôi Gazt. Ta định trước mỗi công việc phải mất 
mấy giờ và mỗi giờ tiền công là bao nhiêu. Nếu thợ 
làm đúng thì giờ đó hoặc ít hơn thì thưởng cho họ từ 
20 đến 30 phản trăm tiền công đó. Nếu thợ làm chậm 
hơn thì không trả công giờ nữa mà trả công ngày, ít 
hơn tiền công giờ. 

Trong lối này, không có øì khuyến khích thợ làm 
mau hơn số giờ đã định, cho nên thợ chỉ giữ cho đúng 
số giờ đó thôi. 

c) Lôi cüa ông Chevalier dẫn trong cuốn Organ- 
isafion: Một việc hiên làm mât 3 gid, môi gi trà 10d. 
Sau khi nghiên cứu cử động, ta thấy có thể làm trong 
2 giờ được, chỉ tốn 20đ thôi, tiết kiệm được 10đ. Vậy 
trong 3 giờ hôi trước, làm tiết kiệm được 10đ. 


187 


Nguyễn Hiến Lê 


Trong 1 giờ, tiết kiệm được 10: 3 = 3433. 


Ta định lối trả sau này: công việc làm xong thì trả 
20đ, rồi mỗi giờ làm việc trả thêm 3đ33 nữa. 


Nếu thợ làm mất 3 giờ thì lãnh 20đ + (3,33x3) = 
30đ, nghĩa là mỗi giờ 10đ như cũ. Nếu làm mất 2 giờ 
thì lãnh 20đ + (3,33x2) = 26đ66 nghĩa là mỗi giờ được 
13đ33. Lối này công bằng, rất giản dị, thợ dễ hiểu. 


5. Tiền thưởng chung 

Mỗi người thợ lãnh một số tiền công riêng, còn tiền 
thưởng thì phát chung cho cả bọn rôi họ tự ý chia nhau. 

6. Thưởng người chỉ huy 


- Ta có thể thưởng tùy theo sức sản xuất tăng 
nhiều hay ít, tùy theo số thời giờ và nguyên liệu tiết 
kiệm được nhiều hay ít. 


- Còn lối này do Gantt đặt ra nữa. Một người chỉ 
huy cai quản một số thợ. Mỗi lần có người thợ trong 
bọn được thưởng thì người chỉ huy cũng được thưởng. 
Hễ càng nhiều thợ được thưởng thì số tiền thưởng 
người chỉ huy càng tăng. Ví dụ có từ 9 người thợ trở 
xuống được thưởng thì người chỉ huy được thưởng 
thêm 2đ về 1 người thợ. Như có 5 người thợ được 
thưởng thì người chỉ huy được thưởng 2đx5=10đ. Có 9 
người thợ được thưởng thì người chỉ huy được thưởng 


188 


Tổ chức công việc theo khoa học 


24 x 9 = 18d. Nhưng nếu có từ 10 người thợ trở lên 
được thưởng thì người chỉ huy được thưởng 3đ về một 
người thợ. Như có 10 người thợ được thưởng thì người 
chỉ huy được thưởng 3đ x 10 = 30đ. Có 12 người được 
thưởng thì người chỉ huy được thưởng 3đ x 12 = 36. 

7. Các lối thưởng khác 

Người ta nghiệm thấy rằng sự cho thêm tiền 
thưởng chỉ có hiệu nghiệm lúc đâu thôi. Lần lần thợ 
quen đi, bớt hăng hái. Cho nên lại phải đặt những lối 
thưởng khác như khen, thăng chức, mẻ đay v.v... 

8. Cách lựa lối trả lương 

a) Lõi trå công giờ hay công nhật nên dùng khi nào 
thợ đở và nhiều quá mà chủ có đủ người để coi chừng 
họ luôn luôn hoặc khi chú đã định rõ được công việc 
của thợ mỗi ngày là bao nhiêu, có đủ cách phạt thợ 
nếu họ không làm đúng số công việc đã giao cho. 

b) Lối trả khoán chỉ có thể dùng trong những 
hãng sản xuất nhiều từng lô một. 

c) Về những công việc nhỏ mà ta không đú thì 
giờ để chuẩn bị kỹ thì nên dùng {61 Rowan. 


d) Trái lai, công việc nào ta đã chuẩn bị kỹ, định 
rõ một cách chắc chắn số thì giờ cần thiết để làm, nên 
dùng lối Chevalier rất giản tiện hoặc lối Gantt để cho 


189 


Nguyễn Hiến Lê 


sự sản xuất được đều, không lúc nào mau, không lúc 
nào chậm. 


e) Khi dùng từng bọn thợ một thì nên theo lối 
phát tiền thưởng chung cho cả bọn. 


ø) Đừng dùng chính sách thăng chức theo thâm 
niên. Chỉ những người đủ tài mới được thăng chức. 
Nếu làm lâu mà không đủ tài thì thưởng một món gọi 
là øh+ cấp thâm niên. 


II. NHỮNG LỐI TRẢ CÔNG MÓI MÈ NHẤT 
1. Lối chia tiền công cho từng kíp tự quản 


Mỗi xí nghiệp chia ra làm nhiều kíp cai quản. 
Những kíp đó chẳng khác những xí nghiệp nhỏ, độc 
lập trong một xí nghiệp lớn, tự kiếm người làm, tự phát 
tiền công, tự đuổi thợ. Lối đó cũng như lối khoán và 
cũng có thể có những tệ hại như lối làm khoán. 


2. Lối chia tùy theo số sản xuất 


a) Lối Sehweller. Ông Schueller, trong cuốn Cách 
mang kinh të (La Révolution de l’économie) cho rằng 
tình trạng kinh tế hỗn loạn từ đầu thế kỷ này do sự ích 
kỷ và sự ngu muội của các nhà tư bản. Nhờ máy móc 
tinh xảo, loài người đã tăng sức sản xuất lên bội phân, 
không những đủ thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt 
của loài người, mà còn dư nhiều nữa. Vậy mà những 


190 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nhà sản xuất vẫn tiếp tục trả cho thợ một số tiền công 
chỉ vừa đủ cho họ sống. Họ tưởng như vậy là lợi cho 
họ, không ngờ vì trả ít lương cho thợ, thợ không đủ sức 
mua nhiều cho nên những hóa vật họ sản xuất ra bán 
không hết, đọng lại sinh ra nạn kinh tế khủng hoảng. 
Lúc đó họ phải bán lỗ hoặc đổ xuống biển và đuổi thợ 
đi. Năm 1932, ở Mỹ, người ta đổ cà phê xuống biển, ở 
Pháp người ta nhổ những cây nho đi. Trong lúc ấy ở 
Mỹ có 18 triệu thợ thất nghiệp. Nhưng thợ không có 
việc làm càng không mua được hóa vật, hóa vật càng 
dư thì thợ lại càng thất nghiệp. Cho nên người ta phải 
chuẩn bị chiến tranh ở Đức, Ÿ đề cho thợ có việc làm, 
và chiến tranh phải bùng nổ. 

Vì vậy ông Schueller biểu phải trả công thợ tùy 
theo sức sản xuất. Phải định số tổng thu mỗi tháng 
của xí nghiệp là bao nhiêu để cho xí nghiệp khỏi lỗ: 
600.000đ chẳng hạn. Ta định một số lương cho các 
người làm công là bao nhiêu phần trăm của số tổng 
thu đó, ví dụ: 30 phần trăm. Vậy số tiền tối thiểu để 
trả những người làm công phải là: 

600.000đ x 30 = 180.000đ. 

100 


Số đó chia một cách công bằng cho từng hạng thợ 
thây. Nếu thu được dưới số 600.000đ thì ta cũng phải 


191 


Nguyễn Hiến Lê 


phát cho thợ thuyền số 180.000đ đó. Nếu thu được 
nhiều hơn thì cứ tính lấy 30 phần 100 mà phát. Ví dụ: 
thu được 900.000đ thì phát cho thợ: 


900.000đ x30 = 270.000đ 


100 

Như vậy có sự cộng đồng lợi hại giữa chú và 
người làm công: người làm công có cảm tưởng rằng 
công việc của chủ là công việc của mình, không có sự 
chia rẻ, bóc lột giữa chủ và người làm công. Tóm lại, 
không có giai cấp làm công nữa vì người làm công lúc 
đó cũng như ông chủ nhỏ, và có lẽ sẽ không có giai 
cấp đấu tranh nữa. 


Thuyết Schueller có vẻ nhân đạo, công bằng, 
nhưng khi thực hành có được hoàn mĩ không? Số lương 
tối thiểu cho thợ là bao nhiêu? Nếu mỗi xí nghiệp định 
số đó một cách khác thì sẽ ra sao? Ta chưa biết. 


b) Lối Rucker. 


Mới rồi, ông Rucker, trong công ty làm giấy “Con- 
tinental Paper Co” ở Mi, tìm được một lối trả lương như 
sau này, có lẽ là phỏng theo lối Schueller. 

Ông tính toán 50 năm, thấy số tiền trả thợ, tuy mỗi 
năm nhiều ít khác nhau, nhưng số đó so với số tiền bán 
được trừ tiền nguyên liệu đi, thì luôn luôn thành một tỉ 


192 


Tổ chức công việc theo khoa học 


lệ nhất định. Ông lấy 5 năm sau cùng (1936-1940) mà 
tính thì thấy tỉ lệ đó là 31/100 nghĩa là nếu nguyên liệu 
giá 30.000đ, bán được 130.000đ, trừ đi còn 100.000đ, 
thì số tiền trả công cho thợ vào khoảng 100.000 x 31\ 
100 = 31.000đ. Rồi ông nghĩ: năm nào cũng mất công 
bàn cãi với thợ về tiền lương, năm nào cũng có chuyện 
xích mích giữa chủ và thợ, năm nào cũng có vụ làm 
“reo”, phải có nghiệp đoàn và chính phủ can thiệp để 
rôi rốt cuộc năm nào cũng phải trả cho thợ thuyền một 
số tiền nhất định bằng 31 phần 100 số tiền bán được 
trừ tiền nguyên liệu, thì tại sao không đem số sách 
cho thợ coi rồi định với họ một lần rằng dù luật lao 
động cho tăng tiền công hay hạ nó xuống cũng mặc, 
dù hãng sản xuất nhiều hay ít cũng mặc, cứ lấy ra 31 
phân 100 số tiền đó mà phát cho thợ. 

Thợ nghe ông giảng giải, bằng lòng theo lối đó, 
vì ông có chỉ rõ rằng 69 phần 100 còn lại không phải 
chủ được hưởng hết, mà còn phải trả lương cho ban 
quản lý, cho các phòng giấy, trả tiền mua máy, mướn 
nhà, mướn đất, thuế má, phí tốn và tai nạn, về sự đi 
nghỉ mát của thợ v.v... 


Kết quả mĩ mãn. Những sự bất bình giữa chủ và 
thợ gàn như hết hẳn, thợ hăng hái làm việc hầu tăng 
sức sản xuất lên để chia được nhiều lời. 


193 


Nguyễn Hiến Lê 


Giữa thợ với nhau có tỉnh thần đoàn kết hơn trước 
nhiều, họ tự đặt kỷ luật cho nhau, không cần có chủ 
ở bên để đốc thúc họ làm việc nữa. Một đêm, một cái 
máy hư; người thợ đang ngủ ở nhà, nghe tin đó, tung 
mền, chạy lại xưởng để chữa liền, không cần đợi chủ 
tới bảo. Người đó hiểu rằng máy ngưng, sản xuất kém 
thì không những người đó thiệt, mà bạn bè cũng thiệt, 
chủ cũng thiệt nữa. 


Nhờ lối trả lương đó mà chủ và thợ cùng kiếm 
tiên chung với nhau, chứ không tìm cách bóc lột, bắt 
bí nhau nữa. Do đó, một phân sự rắc rối trong xã hội 
được giải quyết một cách ổn thỏa. 


IV. CHÍNH PHỦ VỚI THỢ THUYỀN 


Trở lên trên là những sự cố gắng của các nhà 
doanh nghiệp và các học giả để giải quyết vấn đẻ tiền 
công. 


Tất nhiên các chính phủ cũng đã tìm nhiều cách 
để cải thiện đời sống thợ thuyền. Kể những luật lao 
động ra, e dài quá, ở đây tôi chỉ tóm tắt những quyền 
lợi mà thợ được hưởng ở Pháp năm 1946. 


Mỗi tuần lễ thợ làm 40 giờ. Có vợ, không con thì 
thợ lãnh ít nhứt mỗi giờ 20f, một tuân lễ 800f. Người 
đó phải đóng 6% (tức 480, cho quỹ bảo hiểm xã hội 
và 45f. 20 tiền thuế đánh vào tiền công, cộng là 48f + 
45f.20 = 93f.20, còn lại 706f.80. 


194 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Người chủ phải trả 800f đó rồi lại phải đóng thêm: 
a) Bảo hiểm xã hội 10% =80 
b) Phụ cấp gia đình 118% = 134,4 


c) Bảo hiểm tai nạn 9% = 72 
d) Thuế dạy nghẻ 0,2% = 1,6 
e) Tiên cho thợ nghỉ ăn lương 


4% sõ tông công =4l1,8 

Công = 1.129(8 

Vậy thợ tuy lãnh có 706f.80 nhưng thực ra được 
hưởng số tiền 1.129£80 mỗi tuần. Nếu người thợ đó 
có con thì được thêm 12% tiền công cho mỗi đứa và 
30% kể từ đứa thứ 3 trở đi. 

Những con số kể tên từ 1946 đến nay chắc đã thay 
đổi nhiều, quyền lợi của thợ chắc đã được tăng, nhưng 
tôi không đủ tài liệu để nghiên cứu. 

Ở Pháp, thợ được hưởng nhiều lợi như vậy mà 
vẫn chưa đủ sống. O Anh, thg các hãng công hay tu, 
hễ đau, lại y sĩ khám bịnh khỏi trả tiền và mang toa lại 
nhà bào chế mua thuốc cũng khỏi trả tiền nữa. 

Còn tình cảnh thợ ở bên ta ra sao, chắc các bạn 
đã rõ. 


195 


Nguyễn Hiến Lê 


PHẦN THỨ TƯ 


NHỮNG ĐIỀU KIÊN 
THUẬN TIỆN 
ĐỂ LÀM VIỆC 


ĐẠI Ý 


Tổ chức công việc là để tăng gia sản xuất. Nguyên 
liệu là vật để sản xuất. Máy móc, khí cụ là đồ dùng sản 
xuất. Phương pháp là cách làm để sản xuất. Nhưng có 
nguyên liệu mà không có người thì không sản xuất 
được. Có máy móc mà không có người điều khiển thì 
cũng không sản xuất được. Có phương pháp tốt mà 
người không muốn làm hoặc không hiểu cách làm, 
không đủ sức làm, thì phương pháp hay tới mấy cũng 
vô dụng. 

Cho nên người vẫn là quan trọng hơn hết. Học 
cách tổ chức mà không xét cách dùng người, dùng 
cái vốn vô cùng quý giá đó thì là thiếu sót. 


196 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Trong phân tư này, ta sẽ xét những vấn đề vẻ 
người trong sự làm việc, nghĩa là những điều liên quan 


tới tâm lí người làm công như: 
Tâm lí thực hành (chương ]) 
Sự lựa người làm (chương II) 
Sự dạy nghẻ (chuong IT 
Nghê thuât chi huy (chuong IV) 


Cơ quan xã hội, y tế và an ninh (chương V) 


Những hoàn cảnh thuận tiện để làm việc 
(chuong VI) 


197 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG NHẤT 
TÂM LÍ THỰC HÀNH 


L Một thiếu sót trong chương trình các trường học. 
II. Muc dich khoa tâm lí thực hành. 
III. Phương pháp 

1. Phương pháp trong y viện. 

2. Phương pháp khoa học. 

3. Một bảng trắc nghiệm. 

4. Thế nào là một bảng trắc nghiệm tốt? 


I. MỘT THIẾU SÓT TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
CÁC TRƯỜNG HỌC. 


Muốn dùng một vật gì ta phải biết rõ tính chất 
nó ra sao, cách dùng nó ra sao. Trong đời ta, ít 
có cơ hội - nếu ta không phải là một nhà chuyên 
môn - dùng những chất hóa học, những kính hiển 
vi, những máy này máy khác. Vậy mà ở ban Trung 


198 


Tổ chức công việc theo khoa học 


học người ta bắt chúng ta nhớ tính chất hoặc cách 
dùng những thứ đó. 


Trái lại, trong xã hội không ai từ sáng đến tối 
là không “dùng” người. Dùng đây có nghĩa rộng là 
giao thiệp, là tiếp xúc. Dù là mướn một người thợ, 
chỉ bảo cho người học trò, đi thăm một người trên, 
chuyện trò với một người bạn, lúc nào ta cũng cần 
biết tính tình những người đó, để làm cho họ được 
vui lòng, cho ta được vui lòng, nói rộng ra, để cho 
hành động và ngôn ngữ của ta đạt được kết quả ta 
muốn. 


Vậy mà ở nhà trường, cả trong nhiều trường đại 
học đào tạo những người sau này gánh một nhiệm vụ 
quan trọng trong xã hội, người ta chưa hề dạy sinh 
viên cách biết tâm lí từng hạng người để tùy cơ sử 
dụng. Chính phủ đào tạo mỗi năm cả ngàn thạc sĩ, cả 
chục ngàn kĩ sư mà quên không đào tạo những người 
chỉ huy. 


Môt lé là vi câc dân tộc, cả những dân tộc tân tiến, 
đều chú trọng đến lí thuyết nhiều quá mà xao lãng 
phương diện thực hành trong vấn đề giáo dục. 


Một lẽ nữa là vì môn tâm lí thực hành sanh ra 
muộn, sau những môn toán pháp, vật lí học, hóa 


199 


Nguyễn Hiến Lê 


học, thiên văn... rất xa. Hồi trước, nó còn ở khu vực 
kinh nghiệm và mới bắt đầu thành một khoa học 
thực nghiệm từ vài chục năm nay, từ khi Galton tìm 
được những cách đo tâm lí, Afred Binet kiếm được 
lối đo trí tuệ. 


II. MỤC ĐÍCH KHOA TÂM LÍ THỰC HÀNH 
Mục đích của khoa tâm lí thực hành là giúp ta: 


1. Lựa người để giao việc 

Nếu biết khéo dùng người thì trong đời, không 
có người nào là vô dụng, trừ những người tàn tật. Vì 
mỗi người có một tài riêng. Người kia không làm được 
công việc nặng thì làm được việc nhẹ; người này đứng 
bán hàng không được nhưng về kế toán rất giỏi; có 
kẻ làm công việc gì cũng không được nhưng khéo 
sai khiến những người khác; có người không có sáng 
kiến, uy quyền chi hết nhưng rất siêng năng, tín cẩn. 

Biết đặt người cho phải chỗ, dùng người cho phải 
tiệc đó là điều kiện cốt yếu để thành công trong sự 
tổ chức. 


2. Đào tạo người cộng sự về chức nghiệp 
Không phải người thợ nào cũng đều được học 


200 


Tổ chức công việc theo khoa học 


chuyên môn và có kinh nghiệm. Công việc giao cho 
họ có thể họ chưa bao giờ làm cả. Vì vậy mỗi xí nghiệp 
cần phải có một cơ quan đào tạo lấy: huấn luyện thêm 
những công việc, đó, ta phải biết tính tình, khả năng, 
tâm lí của mỗi người. Không những vậy, còn phải tìm 
những đồ dùng hợp cho mỗi người nữa. 


Huấn luyện thợ là cần, nhưng cũng không nên 
quên sự đào tạo các cán bộ, các người chỉ huy để họ 
thay mà giúp ta một cách đắc lực, vì ta không thể mỗi 
lúc tiếp xúc với từng người thợ được. 


3. Biết cách xử thế, điều khiển, chỉ huy 


Có người ưa ngọt, có người chỉ sợ uy quyền, nhưng 
hé là người thì dù hèn thấp đến đâu cũng có lòng tự 
ái. Quên điều đó, tức là mưa lấy sự thất bại hoàn toàn 
trong cách dùng người. Cho nên kỷ luật tuy phải ng- 
hiêm mà không được tàn khốc, phạt là cần mà thưởng 
còn cần hơn. Cổ nhân nói “Ta trọng người thì người 
trọng lại ta”, nhưng ta trọng người thì người cũng trọng 
người nữa. Ta tin người là giỏi, khen người là giỏi, thì 
người tự tin người là giỏi và tập tành cho giỏi thêm. 

Ta thương người thì người sẽ thương ta, tận tâm 
với ta. Ta bo bo nghĩ tới lợi của ta mà quên lợi của người 
thì người chỉ cũng chỉ nghĩ tới lợi của người mà quên 
lợi của ta. Trên 2.000 năm nay, Mạnh Tứ đã khuyên 


201 


Nguyễn Hiến Lê 


Lương Huệ Vương như vậy mà loài người tự tàn sát 
lẫn nhau chỉ do lẽ đó ®, 


4. Tránh tai nạn và giữ gìn sức khỏe và tỉnh thần 
của người làm công 

Đồ dùng có lúc hư hỏng, gãy nát, huống hồ là 
người, sao không có lúc đau ốm, rủi ro? Không lo xa 
cho thợ, cứu giúp họ trong lúc hoạn nạn thì không 
những là không biết tâm lí người mà còn là không có 
cái tâm lí của con người. Cho nên mỗi xí nghiệp phải 
có một cơ quan để coi về: 

Sw an ninh trong khi làm việc. 


Và nhng vãn đè y té và xã hôi. 


5. Tìm hoàn cảnh thuận tiện cho sự làm việc 


Sau cùng phải biết những luật về sinh lí và tâm lí 
của loài người để tìm những hoà? cảnh thuận tiên cho 
sự làm uiệc. Ánh sáng, nhiệt độ màu sắc không khí, 
âm thanh tại nơi làm việc phải làm sao cho sức hoạt 
động của ta tăng lên được nhiều, ta ít mệt. 


Tâm lí người ta ai cũng như nhau 


(U Coi thêm cuốn Đắc nhân tâm: bí quyết để thành công của Dale 
Carnegie, Nguyễn Hiến Lê dịch và xuất bản. 


202 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Tóm lại phải nhớ rõ điều này: người không phải 
là cái máy, hê mở thì chạy, khóa lại thì ngừng, đổ than 
nhiều thì chạy mau, đổ than ít thì chạy chậm. Ủy quyền 
0à tiền bạc không đủ cho người khác giúp ta môt cách 
đắc lực. Là vì thị dục của loài người rất nhiều mà tình 
cảm của loài người cũng không ít. Ta biết trọng, biết 
cảm, biết khinh, biết ghét, biết vui, biết buôn và tuy 
ta sợ uy quyền nhưng có lúc cũng biết phân kháng 
lại uy quyên. Ta biết yêu, yêu ta trước hết, yêu nhà, 
yêu nước, yêu cái CHÂN, cái MỸ, cái THIỆN, yêu sự 
tự do và yêu cả tiền nữa, nhưng cũng có khi ta lại yêu 
những người biết khinh tiên. 

Vậy những ai có trách nhiệm kiến thiết quốc gia, 
xin nhớ rằng không có sự kiến thiết nào đẹp đẽ bằng 
sự kiến thiết HÒA BÌNH trong xã hội. Cần phải lấp 
cái hố giữa người chủ và người làm công, cái hố đó là 
những cuộc làm “reo”. Cân phải xây cái cầu nối liền 
giai cấp chủ và giai cấp thợ, và muốn như vậy, phải 
nâng cao giai cấp thợ lên ngang hàng hoặc gần ngang 
hàng với giai cấp chủ, vì cầu càng bằng thì càng vững, 
càng nghiêng thì càng đổ. 


II. PHUONG PHÁP 
Khoa tâm lí thực hành dùng 2 phương pháp để 
đò tâm lí người. 
203 


Nguyễn Hiến Lê 


1. Phương pháp trong y viện chỉ cách nhận xét rồi 
chép lại những nét mặt, những cử động, hành vi, ngôn 
ngữ đặc biệt của mỗi người rồi kiếm nguyên nhân của 
những cái đó. Phương pháp này, phải là những nhà 
chuyên môn về tâm lí mới biết cách áp dụng và tới nay 
vẫn chưa cho nhiều kết quả. 


2. Phương pháp khoa học chỉ cách do tâm lí bằng 
những trắc nghiệm D (test). Người Âu Mỹ đã đặt ra 
được nhiều trắc nghiệm để đo gần hết những năng lực, 
thiên tư của người lớn trẻ con (như sức thông minh, 
sức nhớ dai, sức kiên nhẫn, tính tò mò, sự chú ý...). 


Ông Đàm Quang Thiện, cách đây khoảng 20 năm 
có soạn một cuốn sách độ vài chục trang nhan đề là: 
Một phương pháp đo tinh thần độ của trẻ con. 


Tôi nhớ trong cuốn đó có rất nhiều câu hỏi từ dễ 
tới khó để hỏi trẻ em từ tháng 12 trở lên và tùy theo 
câu trả lời đúng hay không mà cho điểm. Cộng hết số 
điểm lại, chia cho số tháng của trẻ (ví dụ em bé được 
28 tháng thì chia cho 28) được một số nào đó. Nếu số 
này lớn hơn số 5 thì trẻ thông minh hơn tuổi, ở dưới 
số năm thì là dân độn. 


(1) Trắc nghiệm là đem những vấn đề này nọ để hỏi một người rồi 
xét nghiệm trình độ tình thân của người đó. 


204 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Những câu hỏi đó đại loại như sau này: 
- Bảo em bé đếm ngược từ 20 đến 1. 


- Bảo em bé làm 4 công việc đễ như khép cửa rồi 
lại lau cái bàn, rồi cất sách vô tủ, rồi vô phòng lấy đồ 
chơi ra. Nếu em bé nhớ được, làm đúng theo thứ tự 
đó thì cho nhiều điểm, nhớ mà làm không đúng thứ 
tự thì ít điểm, quên một hai việc thì rút điểm đi nữa. 

- Một cái sân hình tròn rào chung quanh, có cửa 
A để vô; một trái banh rớt trong đó, không biết ở chỗ 
nào. Biểu em bé chỉ xem nên đi theo con đường ra 
sao để kiếm trái banh. Nếu em bé vẻ được con đường 
ở hình I hoặc hình II thì đúng. Nếu đi lộn xộn như ở 
hình II thì sai. 


- Có một cái nón móc ở thân cây lớn, tại gốc cây 
buộc con chó. Hỏi em bé làm sao lại gần cây lấy được 


205 


Nguyễn Hiến Lê 


chiếc nón mà khỏi bị chó cắn. Em bé phải trả lời: 
đập con chó cho nó đuổi mình, rồi mình chạy xung 
quanh cây cho sợi dây quấn hết vào cây, chó xổ ra 
không được nữa, rồi mới lại lấy nón. Nếu trả lời 
khác thì sai. 


Mỗi câu hỏi ấy dùng riêng cho một tuổi nào đó 
mà tôi không được nhớt, 


Phương pháp đó tức là phương pháp trắc ng- 
hiệm của Âu Mỹ. 

3. Một bản trắc nghiệm. Dưới đây là một bản 
trắc nghiệm để làm thí dụ: 


Muốn thử một người biết suy luận không, ta 
biểu họ trả lời 7 câu hỏi này. 


Mỗi câu có 2 phần: phần thứ nhứt, chữ đứng, 
cho biết một vài điều mà các bạn phải tạm nhân là 
đúwø. Do những điều đó và chỉ do những điều đó 
thôi, suy luận ra trong những điều thứ nhì, in chữ 
ngã. 


Nếu bạn cho rằng suy luận này đúng thì bạn viết 
chữ Ð ở trước phần thứ nhì, chỗ để trắng, có 3 dấu 


(1) Bạn nào muốn biết rõ cách đo tinh thân và tâm lí của trẻ em, nên 
doc cuôn: Précis d’une Psychologie de l'Enfant của G.Collin và đón 
coi cuốn Tim hiểu con chúng ta của Nguyễn Hiến Lê. 


206 


Tổ chức công việc theo khoa học 


chấm. Nếu bạn cho là sai thì bạn viết chữ S vào đó. 


Ví dụ: Tôi lớn hơn Ba. Ba lớn hơn Tư. Đó là 2 điều 
người ta cho bạn biết... Rồi người ta kết luận: ...ĐÐ.... 
Vậy tôi lớn hơn Tư. 


Lời kết luận này đúng. Bạn viết chữ Ð ở trước. 


HẠN 10 PHÚT 
1. Người dạy con gái tôi học, chưa tới tuổi đầu 
phiếu, tóc người đó đẹp. Vậy: 
.. Người đó là một cô chưa tới 21 tuổi. 


2. Trên con đường này chỉ có vài cửa tiệm dùng 
đèn điện thôi nhưng tiệm nào cũng có mành mành 
(bức sáo). Vậy: 


a) ... Vài tiêm có hoặc mxành tmành, hoặc đèn điện. 
b)... Vài tiêm uừa có mành månh vra có đền điện. 


3. Khoai tây rẻ hơn cà chua. Tôi không có tiền 
mua một ký khoai tây. Vậy: 


a) ... Tôi không có đủ tiền tua núa ký cà chua. 
b) ... Có thể rằng tôi có đủ tiền tua nửa ký cà chua. 


4. Một hình vuông là một hình có góc. Hình này 
không có góc, vậy: 
207 


Nguyễn Hiến Lê 


a) ... Hình này là một hình tròn. 

b) .... Người ta bhông thể bết luận môt cách chắc 
chắn được. 

c) ... Hình này hông phải là một hình vuông. 

5. Tỉnh Mi Tho ở Tây Nam Saigon. Tỉnh Bến Tre 
cũng ở Tây Nam Saigon. Vậy: 

a) … Bên tre gân Mĩ Tho hơn Sài Gòn. 

b) ... Sài Gòu ở Đông Bắc Mĩ Thọ. 

c) ... Mĩ Tho ở gần Sài Gòn. 

6. Ông ngồi trong xe hơi của ông. Nếu ông 
thắng (hãm) ngay lại thì ông sẽ đụng một chiếc 
cam nhông nó đang chạy sát ông. Nếu ông không 
thắng lại thì ông sẽ đụng một người đàn bà đang 
đi qua đường. Vậy: 


a).... Những người đi bộ bhông được xuống dưới 
đường mà phải ở trên bờ lê. 


b) ... Chiếc xe cam nhông i mau quá. 


€)... Ôwø sẽ hoặc là đụng chiếc xe ca nhông, hoặc 
là đụng người đàn bà. 


7. Bộ đội số 100 đã đánh nhau với quân thù, và có 
lẽ đã hoàn toàn bị diệt rồi. Anh Xuân ở trong bộ đội 


208 


Tổ chức công việc theo khoa học 
đó, được người ta chở vào nhà thương ở hậu phương 
và tại đó anh đã tỉnh lại. Vậy: 
a) ... Những người khác trong bộ đội đó đã chết hết. 
b) ... Tđf cả bộ đội đã bi diệt. 
c) ... Không phải tất cả bộ đội bị diệt. 
(coi câu trả lời dưới đây) 
4. Thế nào là một trắc nghiệm tốt? 
Một trắc nghiệm phải: 
- Đừng làm cho người ta chán. 
- Rõ ràng đừng để cho người ta hiểu làm. 
- Đừng có những điều may rủi ở trong. 
- Đừng làm mất nhiều thì giờ. 


- Người bị thử không cần có học rộng mà trả lời 
cũng được. 


- Áp dụng vào đàn ông, đàn bà, già trẻ gì cũng 
được. 


- Có nhiều câu từ dễ đến khó, để có thể chia hạng 
được. 


- Đã thứ vào nhiều người rồi. 
- Người cho điểm không có cách nào tư vị được. 
209 


Nguyễn Hiến Lê 


- Càng ít câu hỏi càng hay. 
Trắc nghiệm trên có toàn những câu hỏi. Sở đĩ tôi 
lựa nó làm ví dụ vì nó dễ thử. 


Trả lời những câu hỏi trong trắc nghiệm trang 
216-218. 


1; S 

2. a) S b) Ð 

3. a) S b) D 

4. a) S b) S c) D 
5. a) 5 b) D C) S 
6. a) ¬ b) S C) D 
T a) S b S co) D 


Mỗi câu trả lời đúng thì tính một điểm. Người nào 
được 15 điểm là rất tốt, được 10 điểm là trung bình, 
biết cách suy luận chớ không giỏi. 


Nhưng nên nhớ: chỉ cho làm trong 10 phút thôi, 
không được quá. 


210 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG NHỈ 


LỰA NGƯỜI LÀM 


L Công uiệc phải hợp tới tâm lí uà sinh lí mỗi người. 
II Ích lợi của sự lựa người làm. 
HH. Những lời chỉ trích. 
TỰ. Cách lựa. 
1. Theo thị hiếu. 
2. Theo tài năng. 
2A - Các hạng người. 
2B - Không hạng nào quý hơn hạng nào. 
2C - Sắp đặt theo tài năng. 
2D - Bảng ghi tài năng. 
2E - Thẻ của thợ. 
3. Theo tính tình. 
4. Vài kết quả. Kết luận. 
5. Diện mạo giúp ta biết người. 


211 


Nguyễn Hiến Lê 


I. CÔNG VIỆC PHẢI HỢP VỚI TÂM LÍ VÀ 
SINH LÍ MÔI NGƯỜI 


Ta phải lựa người làm mà giao công việc để đạt 
được mực tối cao của năng lực sản xuất mà không đi 
nguoc voi những nhu cầu tâm lí 0à sinh lí của mỗi 
Hgười. 


Vè tâm lí, ta thấy đàn bà khác đàn ông. Đàn bà 
có lòng nhân từ nhưng phản tình cảm thắng phản lí 
trí, cho nên rất tận tâm nhưng cũng dễ cố chấp. Đàn 
ông, vì lí trí thắng tình cảm, cho nên sáng suốt hơn, 
quả quyết hơn nhưng có phần ích kỉ. 


Đó là nói về phần đông. Trong số đàn bà và 
đàn ông cũng có người nóng nảy, có kẻ điểm tĩnh, 
có người hăng hái, có kẻ lạnh lùng. Giao một công 
việc tỉ mỉ cho người nóng nảy, hoặc công việc điều 
khiển một đoàn thể cho kẻ lãnh đạm, tức là mua 
trước sự thất bại. 

Về si: lí, ta thấy có hạng người bắp thịt nổi khắp 
mình, có hạng người mà toàn thân chỉ là một bó gân 
hoặc một bao mỡ. 

Taylor đã nghiên cứu công việc vác những thỏi 
gang để đặt vào xe. Trung bình trong 8 người thợ, ông 
chỉ lựa được một người “vai u thịt bắp” (không có nghĩa 


212 


Tổ chức công việc theo khoa học 


gì khinh bỉ trong bốn tiếng ấy hết), hợp với công việc 
đó. Lựa được người rồi, ông cho họ nghỉ một chút sau 
khi vác được 10 hoặc 20 thỏi gang. Kết quả là công 
việc làm mau hơn trước gấp bốn lân. 


Một người khác đã thí nghiệm thấy rằng những 
bắp thịt của bàn tay co vào duổi ra nhiều lắm, mỗi phút 
được 120 làn. Nếu dùng một cái máy để bắt những bắp 
thịt đó co vào 150 lần trong một phút và như vậy trong 
5 phút liên tiếp thi khi nghỉ, bàn tay sẽ cứng đơ và 1 
giờ sau bàn tay mới cử động lại được. Nếu làm như 
vậy trong 10, 15 phút thì bàn tay sẽ không cử động 
được nữa, cho tới suốt đời người. 

Nhưng mỗi phút co vào 120 lần thì tuy mau mà 
chóng mệt. Mỗi phút có 30 lần thi không mệt chút nào 
nhưng chậm quá. Lợi hơn hết là bắt co mỗi phút 60 
lần thôi (nghĩa là nửa số tối đa 120/2 = 60). Như vậy 
vừa mau mà vừa làm hoài không mệt. 


II ÍCH LỢI CỦA SỰ LỰA NGƯỜI LÀM 


Những điều trên kia chỉ rằng nếu biết theo những 
luật tâm lí và sinh lí của loài người thì năng lực sản 
xuất lên cao được nhiều. 

Không những vậy, sự lựa người làm còn có những 
ích lợi sau này: 


213 


Nguyễn Hiến Lê 


- Khi công việc hợp với thể chất và tài năng một 
người, thì người đó thích làm và muốn tập tành thêm 
cho mỗi ngày mỗi khéo. 


- Người đó không muốn đổi nghề và do đó nhân 
viên trong xí nghiệp quyến luyến với chủ hơn. Người 
ta đã nghiệm rằng 30 phần 100 những người xin thôi 
việc là vì công việc không hợp với họ. 


- Số tai nạn xảy ra trong khi làm việc sẽ bớt đi vì 
thợ chú ý tới công việc hơn và không vụng về, không 
phải làm quá sức. 


II. NHỮNG LỜI CHỈ TRÍCH 
Chắc bạn sẽ nói: 


Nhưng nghề cũng có ảnh hưởng tới người ta vậy. 
Một người tính nóng nảy, nếu tập cho họ làm những 
công việc tỉ mỉ thì lâu họ cũng thành kiên tâm được. 
Và lại nếu trong 8 người chỉ lựa được 1 người phu vác 
như Taylor đã làm, thì 7 người kia sẽ bị đuổi đi và số 
người thất nghiệp tăng lên nhiều lần. 


Đã đành nghề ảnh hưởng tới người nhưng nếu ta 
bắt một người làm một việc không hợp với họ thì trong 
khi làm họ phải đè nén những xu hướng, bản năng 
của họ, khổ cho họ lắm. Nếu có thành công nữa thì 
cũng phải lâu. Như vậy không ích gì cho họ và cho ta 
214 


Tổ chức công việc theo khoa học 


hết. Còn sự làm tăng số người thất nghiệp thì khỏi lo, 
vì 7 người kia ta sẽ dùng vào công việc khác hợp với 
họ hơn và nhờ đó họ sẽ có tương lai hơn. 


IV. CÁCH LỰA 
Ta phải lựa theo: 
- Thị hiếu. 
- Tài năng, thể chất và tính tình họ. 
1. Lựa người theo thị hiếu 


Thị hiếu là cái mà ta ưa thích, ham mê. Theo lệ 
thường, ai có tài về việc gì thì muốn được làm việc ấy. 
Người có hoa tay thì ưa vẽ, người có khiếu về toán thì 
thích làm kĩ sư. Nhưng cũng có khi thị hiếu không hợp 
với tài năng. Cho nên ở trong xã hội có người thiệt thà 
mà thích buôn bán, không có khiếu về văn thơ mà lại 
sính làm thơ. Trong lòng người ta có những mâu thuẫn 
như vậy. Gặp những trường hợp đó, ta phải giảng giải 
cho người ấy hiểu rằng công việc họ muốn làm cần 
có những tài năng mà họ thiếu, và tài năng của họ 
hợp với việc khác hơn. Nếu giảng kĩ cho họ rồi, mà 
họ vẫn nhất định đòi làm cho được thì ta cũng để cho 
họ làm, vì bất kì công việc nào, sự hazw thích là điều 
kiện cốt yếu để thành công. Nếu ta ham làm thơ thì dù 
ta không có khiếu, mà chịu kiên nhẫn tập tành cũng 


215 


Nguyễn Hiến Lê 


thành một thi nhân trung bình được. Còn như có hoa 
tay mà lại ghét vẽ, không chịu học vẽ, thì cũng không 
sao thành họa sĩ. 


Tuy vậy cũng phải phân biệt thị hiếu và lòng tham 
nhất thời. Tôi rất thích đàn, luyện từ sáng đến tối, bạn 
bè mỉa mai, tôi không nản lòng, đâu có hòa nhạc thì 
dù xa xôi mưa gió tôi cũng tới, như vậy hàng năm mà 
không biết chán. Đó là thị hiếu. 


Anh bạn tôi nghe một cuộc hòa đàn, cảm vì những 
bản nhạc, lại thấy nhạc sĩ được nhiều người mến, mau 
có tên tuổi, anh thích nghề đó liên, về nhà hăng hái 
học, nhưng chỉ được ít bữa là chán. Đó không phải là 
thị hiếu mà là sự ham thích nhất thời. 


Nên cho mỗi người thợ lựa công việc theo thị hiếu 
của họ nhưng nhất quyết phải đánh đổ lòng ham thích 
nhất thời của họ. 


Đại khái người ta biết rằng những người hung 
tợn thường làm nghề đồ tể, những người lãnh đạm, 
có thứ tự, giỏi lí luận, biết tự chú, thường lựa nghề kĩ 
sư, nhưng vì ít ưa giao du cho nên không nên cho cai 
quản một xí nghiệp. Kẻ ưa tĩnh, không chịu bó buộc, 
bao giờ cũng lựa nghề tự do. Những thảy thông thây 
ký phần nhiều là những người gây ốm, ít vui, chăm 
chỉ, kiên tâm, có thứ tự, ít hoạt động, có ý tứ, cần thận, 


216 


Tổ chức công việc theo khoa học 


cần kiệm và hay lo xa. Trái lại những người bán hàng, 
giao thiệp nhiều, thường là người tròn, mập, vui tính, 
có óc thực tế, nhưng không cần kiệm và ít thành thật. 


2. Lựa người theo tài năng 

Có những tài năng thuộc về: 

- Thể chất: tài vác nặng, tài leo, tài lặn... 

- Giác quan: tay khéo, mắt nhanh, tai thính.. 

- Trí tuệ: nhớ dai, mau hiểu, dễ chú ý, giàu tưởng 
tượng... 


Muốn đoán được tài năng mỗi người, phải biết 
thể chất và tính tình họ. 


2A. Các hạng người 


Đã có nhiều nhà tâm lí, sinh lí và coi tướng chia 
loài người ra làm nhiều hạng tùy theo thể chất và tính 
tình. Mỗi người đứng về một phương diện, chia theo 
một lối, sắp đặt theo một cách, một quan niệm. 1. Các 
y sĩ chia loài người ra làm 4 hạng: 

a) Hang däm chât (tempérament bilieux), trong 
máu có nước mật (cũng kêu là đảm trấp) da thường 
nóng, khô, vàng, nhiều xương, ít thịt, tính tình nóng 
nảy, hiếu thắng, hay ghen. 

b) Hang lâm ba chất (tempérament lymphatique) 

217 


Nguyễn Hiến Lê 


có nhiều mỡ, da hồng hào, mát, bắp thịt nhão, làm 
biếng, không hoạt động. Lâm ba là một chất trong 
huyết trắng. Người Trung Quốc dịch âm chë lymphe 
rồi ta phiên âm lại thành ra lâm ba: 


c) Hạng thân kinh chât (tempérament nerveux) 
thân kinh mẫn tiệp, mắt sáng, ưa hoạt động nhưng 
không bên chí, tưởng tượng mạnh và có sáng kiến. 


d) Hạng huyêt chât (tempérament sanguin) nhiều 
huyết, da hồng hào và nóng, ăn nhiều, ngủ cũng nhiều, 
rất hoạt động, dễ cảm, nhưng nông nổi, ít suy nghĩ. 


Tuy chia ra làm 4 hạng như vậy, nhưng ít có người 
ở riêng một hạng nào lắm. Do sự di truyền mà thể 
chất người ta thường ở trong 2 hoặc 3 hạng, hỗn hợp 
với nhau. 


2. Nhà tâm lí Léone Bourdel căng chia loài người 
làm 4 hạng: 

a) Hang điĉu hòa (harmonique), đễ cảm và hiểu xã 
hội chung quanh nhưng chỉ có thể phát triển khi hoàn 
cảnh hợp với họ. Những nghệ sĩ ở trong hạng này. 

b) Hạng hap diêu (mélodique) ở trong hoàn cảnh 
nào cũng phát triển được vì họ khéo biến thông để cho 
thích hạp với hoàn cảnh. Các người bán hàng và các 
nhà ngoại giao ở trong hạng này. 


218 


Tổ chức công việc theo khoa học 


c) Hạng //ếf tấu (rythmique) nhất định giữ ý của 
họ, con đường của họ, mục đích của họ, ngoài ra họ 
không cần hiểu cái gì hết. Họ thường là những người 
độc tài, nghiêm khắc. Các tướng sĩ ở trong hạng này. 

d) Hang hỗ» hợp có đủ tính tình phản trái nhau 
của 3 hạng trên cho nên hay dời đổi. 

Bốn hạng đó hợp với 4 thứ máu A, O, B, AB, hạng 
điều hòa có nhiều máu A, hạng tiết tấu có nhiều máu 
B, hạng hạp điệu có nhiều máu O, hạng hỗn hợp có 
nhiều máu AB © 

Ngoài ra, tính tình người ta, từ thuở nhỏ tới già 
còn thay đổi tùy theo tuổi. 

- Tới 7 tuổi, con nít dễ cảm xúc nhất. 

- Từ 7 tuổi đến 14 tuổi, con nít khó bảo nhất, 
bướng nhất. 

- Từ 14 đến 21 tuổi, tính tình không nhất định, hay 
do dự, lo lắng, nhiều tình cảm và năng lực. 


- Từ 21 đến 28 tuổi, thanh niên biết thích ứng với 
hoàn cảnh nhưng dễ bị cảm hóa. 


- Từ 28 đến 35 tuổi, có tánh xã giao, hợp quần. 


(1) Coi phụ lục II ở cuối sách. 
219 


Nguyễn Hiến Lê 


- Từ 35 đến 42 tuổi, năng lực làm việc mạnh nhất. 

- Từ 42 tuổi trở đi, cố chấp, không chịu bỏ thói 
quen và tật của mình. 

3. Claude Sigaud cũng chia làm 4 hạng: 

a) Hang tiêu hóa manh, tinh tinh lãnh đạm, thích 
yên tĩnh. 

b) Hang hô håp manh, dě cåm xúc. 

c) Hạng øiðw bắp thịt, vui vẻ, tận tâm, nhưng ít 
chịu suy nghĩ. 

d) Hang dâu óc, thích suy nghi. 

4. Garin, giám đốc viện xét tính tình ở Genève 
(Thụy sj) chia ra làm 5 hạng. 

a) Hạng fêw hóa, mặt nở, tròn, nhiều thịt, ít xương, 
bộ tiêu hóa rất mạnh, làm biếng, bảo thủ, làm công 
chức hoặc làm bếp thì rất hợp. 

b) Hạng cở động, mặt gân guốc, nhiều xương, ít 
thịt, má gồ, cầm đưa ra, thích làm công việc nặng nhọc. 

c) Hang đa cåm, nét mặt thanh tú, không ưa việc 
nặng, thích khoa học và nghệ thuật. 

d) Hạng đê hòa, ưa những địa vị chỉ huy như 
trong quân đội, chính trị, tư pháp. 


220 


Tổ chức công việc theo khoa học 


e) Hạng không điều hòa, tính tình khó đoán được. 


5. Nhưng có lối sắp đặt này của Dwcofeaw là có 
ich cho công 0iệc lựa thợ hơn hết. Ông chia hạng thợ, 
wghĩa là hạng nhiều bắp thịt của Sigawd, hoặc hạng cử 
động của Garin ra làm 4, tùy theo sýc nhanh, sw khéo 
léo, sức dai 0à sức mạnh, rôi lấy chữ đâu: N (nhanh) 
K (khéo), D (da, M (mạnh) để đặt tên (Hếng Pháp 
là V (Vitesse), A (Adresse), R (résistance), F force). 


Hạng người chạy đua một quãng đường ngắn chỉ 
cần nhanh chứ không cần khéo, dai và mạnh, ở vào 
hang N k d m (N là nhanh, cần hơn hết, cho nên in 
chữ lón). 


Nếu quãng đường hơi đài, cần phải khéo léo trước 
hết thì phải dùng hạng người n K d m (K là khéo léo, 
cần hơn hết cho nên in chữ lớn). 

Nếu quãng đường rất dài, cần sức dai trước hết 
thì phải lựa người ở hạng n k D m. 

Nếu công việc gì cần mạnh trước hết thì phải dùng 
người ở hạng n k dM. 

Muốn cho dễ nhớ, ta có thể lấy chữ N để chỉ sức 
nhanh, chữ h để chỉ sự khéo (h là chữ thứ nhì trong 


chữ khéo), chữ a để chỉ sức dai (a là chữ thứ nhì trong 
chữ dai) và chữ m để chỉ sức mạnh. 


221 


Nguyễn Hiến Lê 
Ghép lại thành NÑ h am đễ nhớ hon là N k d m. 


2B. Không hạng nào quý hơn hạng nào 


Bảo trong những hạng người đó, có hạng quý, có 
hạng hèn là không có tinh thân khoa học. Con dao cạo 
không quý hơn con đao rựa, vì nếu ta cần chặt cây, 
đẽo gỗ thì dao cạo có ích gì cho ta đâu, mặc dầu nó 
rất bén, rất đắt tiền. Trái lại một con dao ra dù cùn 
cũng giúp cho ta được nhiều trong việc đó. Giá trị của 
người cũng như của vật chỉ là tương đối, không khi 
nào tuyệt đối. Cho nên sau chiến tranh, những thợ nề, 
thợ mộc, thợ máy, tới đâu cũng có người dùng, còn 
những thảy ký thảy thông ít khi kiếm được việc. Biết 
dùng người và vật cho phải chỗ, phải việc thì người 
nào cũng đáng trọng, vật nào cũng quý. 


2C. Sắp đặt thợ theo tài năng 


Ở chương trên, các bạn đã biết rằng muốn đo tài 
năng, trí tuệ và tính tình mỗi người, cần có những trắc 
nghiệm. Trắc nghiệm nào cũng chỉ cho ta cách cho 
điểm. Nếu có thể được nên cho từ 0 đến 10 điểm, rồi 
ghi những điểm đó trên một đường ngang OX. Trên 
đường dọc OY, ghi số người được điểm. Ví dụ thử 3.000 
người. Có 50 người được từ 1 đến 2 điểm, bạn gạch 
đường ab ngang với số 50 (coi hình trên). Có 100 được 


222 


Tổ chức công việc theo khoa học 


từ 2 đến 3 điểm, bạn gạch đường cd ngang với số 100. 
Có 200 người được từ 3 đến 4 điểm, bạn gạch đường 
ef ngang với số 200 v.v... Rồi vẽ một đường cong để 
nối những đường ngang đó lại. Đường cong của bạn 
giống hình cái chuông. 

Sau cùng bạn chia hình đó ra làm 4 phần bằng 
những đường dọc đi ngang qua số 10, số 7, số 5,5 và 
số 4. Những phân đó là I, II, II, IV. Người nào ở trong 


LE LL LT LT LL LL —— 





5 55 6 8 9 X 
Số điền 





phân I (nghĩa là được từ 7 điểm trở lên) vào hạng rất 
tốt, ở trong phân II là hạng tốt, ở trong phản I là hạng 
tầm thường, ở trong phân IV là hạng dở. 


223 


Nguyễn Hiến Lê 


2D. Bảng ghi tài năng 

Khi đã biết một người thợ có những tài năng gì và 
hợp với công việc nào rồi, ta lập bảng sau đây: 

Thợ Ng-v-H rất giỏi về việc khiêng gạch, xách 
nước, đào đất, nhưng phải dùng người đó làm thợ nẻ 
vì trong xưởng thợ nề hiếm mà những công việc kia 
Hi nhiều người quá rồi. 


THUÔC VỀ HANG NÀO TRONG 
NHŰNG NGHË SAU NÀY 


Tho | Trôn Khiêng Đảo | Nghề đã | Nghề có 
TÊN THO | nê hô gạch đất lựa thể lảm 
xách nước được 


Ng-v-X ở thưởng |thưởờng| trôn hồ 
Trần-v-C dở dở thợ nề 
Lê-v-B j giỏi giỏi 
Ng-v-H thường |thường| tấtgiỏi | rất giỏi 
V.V... 





2E. Thẻ của thợ 


Ngoài ra lại phải làm một cái thẻ (che) cho mỗi 
người thợ, trên đó biên: 


1. Tên, họ, tuổi, chỗ ở. 

2. Học nghề những khóa nào. 

3. Trước đã làm ở đâu, các chủ trước xét ra sao? 
224 


Tổ chức công việc theo khoa học 


4. Gia đình ra sao? 

5. Thể chất và tính tình thuộc vào hạng nào? (điều 
hòa, hay hạp điệu, tiết tấu? Nkdm, hay nKdm, nkDm, 
nkdM?). 

6. Giỏi về những việc gì? 

7. Dở về những việc gì? 

8. Nên giao những công việc gì cho người đó? Phải 
hướng dẫn họ ra sao? 

9. Cách dùng người đó ra sao? Nên ngọt hay nên 
xăng? Nên trả lương lối nào? Nên chỉ trích người đó 
không hay để cho họ tự ý làm? 

10. Phải coi chừng người đó ở phương diện nào? 

Thẻ làm rồi, ta nên cho thợ biết khoản 6 và 7 trong 
thẻ để thợ biết sở trường và sở đoản của họ mà học 
tập, sửa đổi. 

3. Theo tính tình 

Nhưng lựa thợ theo tài năng, chưa đủ, vì vẫn 
có thể sai lắm được, cho nên còn phải lựa theo tính 
tình nữa. Năm 1947, ở Mỹ đã một triệu thợ được lựa 
theo tính tình rồi mới giao việc, và người ta nhận 
thấy năng lực của họ tăng lên được từ 10 đến 30%. 


Hãng đóng phi cơ Lockheed trước kia chỉ lựa 


225 


Nguyễn Hiến Lê 


theo tài năng, thì cứ ba người thợ, có một người 
không hạp với công việc; từ khi lựa lại theo tính 
tình thì cứ hai mươi người thợ mới có một người 
không hạp. 

Phương pháp trắc nghiệm tính tình, rất giản dị, 
không cân máy móc, dụng cụ gì cả. Chỉ cần vài tờ 
giấy in sẵn những câu hỏi dé đáp; thợ đọc xong rồi 
ghi câu trả lời: “có” hay “không”; chẳng hạn những câu: 

- Anh thích những màu rực rỡ hay những màu 
phơn phớt? 

- Anh có thích tới một cuộc hội họp khi anh không 
biết trong cuộc hội họp có cái øì không? 

- Trong lúc chuyện trò, anh thích kể một truyện 
vui không? 

- Phản đông những người anh gặp có làm cho anh 
thích không? 

- Đi xem hát bóng, anh có muốn cho kê hung bạo 
trong phim bị tội không? 

- Anh có thích hòa giải những người gây lộn với 
nhau không? 


- Mỗi khi phải quyết định, anh có thấy khó khăn 
không? 


226 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Nhưng câu hỏi đó, cũng như trên ba trăm câu hỏi 
khác mà các nhà tâm lí đã tốn công lập ra rồi thí ng- 
hiệm, có vẻ tầm thường mà thực ra có nhiều ý nghĩa. 
Hai câu đầu chẳng hạn cho ta biết người mà ta thử, 
có tỉnh thân mạo hiểm không, hay là trái lại, an phận. 
Hai câu sau thuộc vẻ tính thích giao thiệp hay thích 
cô độc. Hai câu sau nữa thuộc về tài chỉ huy. Còn câu 
cuối thuộc về tánh tự chủ. 


Nhờ những câu hỏi đó, hãng Lockheed lựa 
những thợ bướng bỉnh hay gây lộn cho làm chung 
với nhau, những thợ hiền lành, cho làm chung với 
nhau, những thợ tính tình cô độc cho làm riêng một 
mình những công việc tỉ mỉ, những thợ thích cái mới 
thì được thay đổi công việc thường, trái lại những 
thợ ghét sự thay đổi, thì được làm hoài một công 
việc. Kết quả là năng lực sản xuất của thợ tăng lên 
rất nhanh. 


4. Vài kết quả - kết luận 

Để bạn nhận rõ sự ích lợi và cần thiết nữa - của 
công việc lựa người, tôi kể mấy thí dụ sau đây đã được 
ghi vô hồ sơ của viện Tâm lí thực hành ở Ba lê: 

a) Một thầy thư ký trong một xí nghiệp nọ, rất 
nhiều tài năng. Từ những nhà tâm lí chuyên môn đã 


227 


Nguyễn Hiến Lê 


xét thầy cho đến những người xếp đều khen thây là 
siêng năng, thông minh, mau mắn, nhớ đai, lễ phép, 
trọng kỷ luật, hoạt bát... nhưng các nhà tâm lí chê 
là thây dễ chịu ảnh hưởng của người khác, không 
gánh được trọng trách và khuyên nên để thây đó bán 
hàng. Ban quản lí vi thiếu người, phải cho thầy làm 
xếp một phòng giấy. Sau hai tháng, thất bại, người ta 
đuổi thầy ra. 

b) Cũng tại xí nghiệp đó, trong thẻ một nhân 
viên có mấy hàng này “Phải coi chừng người này 
giao du với những hạng người nào.” Quả nhiên, 
sau người đó ăn cắp của hãng, không phải vì lòng 
tham mà vì nể một người bạn tham lam nên giúp 
kẻ đó ăn cắp. 


c) Một người khác, già, chậm lại mau quên, nhưng 
rất được các người dưới phục và nghe. Ban quản lí cho 
người đó làm xếp một xưởng. Công việc rất chạy vì 
người đó biết mình mau quên cho nên tìm ra được một 
cách sắp đặt và một lố thẻ để ghi cho dễ nhớ. Loại thẻ 
đó sau được cả xí nghiệp dùng. 

d) Trong một mỏ nọ ở miền trung nước Pháp, 
xảy ra một vụ trộm quan trọng; người ta nghi ngờ 
hai người thợ nhưng không đủ bằng cớ. Cuộc điều 
tra không tiến hành được chút nào thì viên giám 
228 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đốc sực nhớ mấy tháng trước có bắt hết các nhân 
viên trong mỏ đi lên Paris để bà Léone Bourdel 
trắc nghiệm về tâm lí và sinh lí. Hồ sơ của họ bà 
đó còn giữ. Ông bèn viết thư cho bà, kể qua lại vụ 
trộm rồi nhờ bà coi hồ sơ số 304 và số 637 của hai 
người mà ông nghi. Ông giấu tên hai người đó mà 
trong hồ sơ cũng không ghi tên họ. 


Xét hồ sơ rồi, bà Léone Bourdel kêu điện thoại 
trả lời một cách quả quyết: 


- Tên 637 đã xếp đặt vụ trộm và đứng canh gác 
cho tên 304 vô lấy đồ rồi chở lên xe cam nhông. 


Trong một bức thơ gởi tới sau, bà giải nghĩa: 


“Tên 637: tính tình không ngay thẳng, có thứ 
tự, có sáng kiến, có tài sai khiến, khéo tổ chức, giỏi 
tưởng tượng, mắt lanh. Chắc chắn y đã xếp đặt công 
việc và đứng canh gác. Tên 304 đễ bị cám dỗ, không 
có bản ngã, không biết bổn phận, hay gần gũi kẻ 
khác, khéo léo và bên sức. Chắc chắn y đã bị tên 
637 dụ dỗ và sai lấy đô rồi chở lên xe.” 

Viên giám đốc kêu họ lại phòng giấy, trước mặt 
những nhân viên điều tra của chính phủ. Trước họ 
tin rằng không ai biết được cả, mà nay bỗng nhiên 
những bí mật của họ người ta rõ biết từng chi tiết, 


229 


Nguyễn Hiến Lê 


họ sợ lắm, thú nhận hết. Một viên thanh tra vừa cùm 
tay họ vừa nói: 


- Các anh là nạn nhân của khoa tâm lí thực hành. 


Một nhà doanh nghiệp nói: “I[rong kĩ nghệ thời 
nay, hai xí nghiệp cùng ở trong một ngành kinh tế, 
có khác nhau chỉ ở vấn đề người mà thôi, vì máy móc 
cũng như nhau”. Tôi có thể nói thêm: Trong việc nhà 
cũng vậy, việc nước cũng vậy chỉ có vấn đề người là 
quan trọng hơn hết. 


5. Diện mạo giúp ta biết người 


Sau cùng chắc các bạn đều biết điên ạo và chữ 
uiết của ai giúp ta đoán được tính tình và tài năng người 
đó. Ở Genève (Thụy Sĩ) có một viện nghiên cứu điện 
mạo để hướng dẫn những người nào muốn lựa nghè. 
Ông Garin giám đốc viện đó, trong một bài nhan đề: 
Khoa coi tướng thực hành đăng trong tap chi Sciences 
pour tous có nói: Ngoài cách dùng trắc nghiệm để 
đo tâm lí, còn phải xét tướng người rồi mới giao việc. 
Như muốn giao một chức quản lí, ban kĩ thuật phải lựa 
người mà sơn căn (sống mũi ở giữa 2 con mắt), rộng, 
xương trán ở chỗ lông mày gồ ra một chút (những 
tướng đó là tướng biết nhận xét) cằm không lẹm, mũi 
cao (tướng quả quyết). Người đó phải thuộc vào hạng 


230 


Tổ chức công việc theo khoa học 


điều hòa, nghĩa là có trán rộng, nét mặt đều đặn, không 
xương quá, nhưng cũng không thịt quá. 

Tôi chỉ nêu vấn đề đó ra đây thôi để các bạn thấy 
rằng những khoa học như coi tướng, coi chữ viết không 
phải là hoàn toàn vô căn cứ không giúp ta được việc 
øì trong sự xét người. 


231 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG BA 


PHƯƠNG PHÁP DẠY NGHỆ 


I. Ở nước ta chưa có lớp dạy thợ. 

II. Phương pháp dạy nghề. 

LH. Muốn dạy học trò phải dạy ông thây trước đã. 
IV. Tập sự. 


L Ở NƯỚC TA CHƯA CÓ LỚP DẠY THỢ 


Ở các nước văn minh mỗi xí nghiệp đều có mở 
vài lớp tối để đạy cho thợ học thêm nghẻ. Ở nước ta, 
những lớp như vậy rất cần thiết vì đa số thợ của ta thất 
học, và trước khi vào làm, không biết chút gì về nghẻ. 

Trong những xưởng của ta, khi một người thợ 
không biết nghề vô làm, người ta giao cho một người 
thợ rành nghề chỉ bảo cho. Nói là chỉ bảo chứ thiệt là 
người đó làm công việc của họ; người mới vô, trông 


232 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đó mà làm theo, có chỗ nào không hiểu thì hỏi. Nếu 
người thợ mới thông minh, mau hiểu thì người thợ cũ 
cho người đó làm một mình liên, tự ý xoay xở. 


Trái lại nếu người thợ mới trì độn, người thợ cũ 
cũng không chịu chỉ kĩ bao giờ, không chịu sửa những 
thói xấu cho, mà để mặc làm sao thì làm. Cho nên 
những việc khó thì thợ cũ làm lấy hết, còn việc dễ, thợ 
mới cứ làm hoài, không học thêm được chỉ cả. 


Lại còn cái tệ giấu nghẻ nữa, sợ người ta khéo 
hơn mình chiếm chỗ của mình. 
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY NGHỆ 


Như vậy không phải là dạy nghề. Phải có một 
phương pháp dạy. 


Phương pháp đó là: 
- Định sẵn chương trình. 
- Lựa người theo nổi hãy dạy. 


- Chia việc ra rồi sắp đặt công việc từ dễ tới khó. 
Dạy điều dễ trước rồi khó sau. 


- Mỗi việc phải để cho thợ làm thuần tay rồi mới 
đạy qua việc khác. 


- Người dạy phải theo đuổi từng bước sự tấn tới 
233 


Nguyễn Hiến Lê 


của học trò và như vậy mỗi lớp 5, 6 học trò là vừa. 

- Khi nào học trò mệt, phải cho họ nghỉ ngay. 

- Tìm cách làm cho lớp học vui. 

- Giải nghĩa thật rõ ràng, làm ngay trước mặt cho 
họ thấy, đem những kiểu mẫu chỉ cho họ, hoặc cho 
họ coi hình ảnh và những phim chiếu bóng. 

- H thấy thợ có một cử động nào vụng vẻ, không 
hợp phép thì sửa đối liên, đừng để cho thói xấu đó 
đâm rễ sâu rồi mới nhổ. Lúc đó sẽ mất công lắm. Ta 
có câu: “I[re non dễ uốn”. Vẻ phương điện nào, câu 
đó cũng đúng. Đứa nhỏ cầm bậy cây viết, không sửa 
ngay, lớn lên sẽ không sửa được nữa. 

- Thợ giỏi, phải lựa ra để dạy riêng một lớp, đừng 
cho thợ giỏi và thợ đở học chung. 

- Công việc cho học trò làm đừng dễ quá, dễ quá 
thì mau chán; cũng đừng khó quá, khó quá thì nản 
lòng. 

- Nếu họ làm hỏng, phải chỉ rõ nguyên nhân ở đâu 
cho họ hiểu, một vài lần như vậy rồi sau để họ tìm lấy 
nguyên nhân. 


- Sau cùng, phải nhớ luật sau này của Fost. 
Đừng cho họ tập một việc lâu quá. Nên cho họ 
234 


Tổ chức công việc theo khoa học 


tập hai, ba công việc trong thời gian, tập công việc thứ 
nhất một lúc rồi qua công việc thứ nhì rồi lại qua công 
việc thứ ba. Thay đổi công việc thường như vậy, mau 
có kết quả hơn, vì làm hoài một công việc, họ mau thấy 
chán mà khi chán rồi thì họ không chú ý nữa. 


Người ta đã thí nghiệm, giao một công việc cho 
4 kíp thợ đều sức nhau. Kíp thứ nhất làm luôn trong 
2 giờ. Kíp thứ nhì làm trong 3 lần, mỗi lần 40 phút (3 
lần đó làm trong 6 ngày). Kíp thứ ba cũng làm trong 
6 ngày nhưng chia làm 6 lần, mỗi lần 20 phút. Kíp thứ 
4 cũng làm trong 6 ngày, nhưng chia làm 12 lần mỗi 
lần 10 phút. 

Cộng lại, thì giờ làm việc của 4 kíp đó bằng nhau: 
cùng 120 phút hết. Nhưng kíp thứ nhất làm được 120 
hóa vật thì kíp thứ nhì làm được 180, kíp thứ ba được 
240 và kíp thứ tư được 260. 

Thí nghiệm đó cho ta thấy rằng nên để cho học 
trò tập một việc từ 10 đến 15 phút là vừa. 


III. MUỐN DẠY HỌC TRÒ PHẢI DẠY ÔNG 
THẦY TRƯỚC ĐÃ 


Công việc dạy học trò đó rất khó nhọc, phải có 
một người chuyên môn, có đú thì giờ dạy, nghĩa là 
trong khi họ dạy, đừng bắt họ làm việc gì khác. 


235 


Nguyễn Hiến Lê 


Người đó phải có những điều kiện này: 

a) Vè ĐỨC 

- Kiên nhẫn có lòng vị tha, hiểu tâm lí học trò. 
- Tự tín, có uy quyên. 

- Biết rõ trách nhiệm của mình. 

- Tính tình không dễ thay đổi. 

b) Vẻ TRÍ 

- Biết nhận xét, lí luận, thí nghiệm. 

- Có óc thực tế. 

- Có trí nhớ. 

c) Vẻ THẺ CHẤT 

- Đủ sức khỏe để săn sóc cần thận các học trò. 


Những người có đủ điều kiện đó không phải dễ 
kiếm, cho nên nhiều khi ta phải đào tạo lấy. Trước khi 
dạy học trò, phải dạy ông thây đã. 


IV. TẬP SỰ 

Thời kì tập sự đối với một nhân viên từ cấp trung 
trở lên cũng quan trọng như thời kì học nghề đối với 
thợ. 


236 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Ở trường, sinh viên học rất nhiều, học một cách 
hối hả. Chương trình cho họ một học thức rộng mà 
không sâu, thiên vẻ lí thuyết vì không đủ thì giờ để 
thực hành. Trong các nước tân tiến, Pháp có một nên 
giáo dục thiên về lí thuyết hơn hết, trái với Anh, Mỹ. 
Đã có nhiều người ở Pháp chỉ trích nên giáo dục đó, 
nhưng chương trình vẫn chưa thay đổi nhiều, cơ hồ 
như tính ưa lí thuyết, lí luận là một đặc tính của con 
cháu Descartes. 


Nền giáo dục của ta cũng theo khuôn cúa Pháp 
cho nên cũng mang những cái tệ của họ”, 


Sinh viên các trường đại học ra, tự đắc rằng mình 
biết nhiều lắm, hi vọng được giao cho những công việc 
quan trọng để thực hành hết thảy những điều đã học. 
Không ngờ người ta chỉ giao cho họ những công việc 
rất tâm thường. Một lẽ cho họ thất vọng. 


Công việc đó có khi họ phải làm hoài trong nhiều 
năm, trong lúc ấy những điều đã học được ở trường 


() Tôi còn nhớ trong một kỳ thi mở cách đây 8, 9 năm cho các trắc 
lượng viên công nhật (opérateurs) sở Công chính vô ngạch, người 
ta ra một bài toán về quỹ tích (lieu géométrique). Họ ở những 
trường thực nghiệp ra đã lâu năm và trong suốt đời họ không 
bao giờ dùng tới “lieu géométrique”. Trái lại họ có lúc dùng tới 
“Logarithmes” mà người ta lại không hỏi về chương đó. 2. Đây là 
nói trong thời kỳ Pháp thuộc. 


237 


Nguyễn Hiến Lê 


lần lần quên đi. Thêm một lẽ nữa cho họ thất vọng. 


Họ tự so sánh với những người chỉ huy họ, thấy 
những người này nhiều khi dốt nát, chỉ vì khác màu 
da ® hoặc có chút kinh nghiệm mà được ra lệnh cho 
họ. Ba lẽ cho họ thất vọng. 

Thất vọng sinh ra chơi bời, không học thêm nghề 
nữa. 

Nhưng người chỉ huy cũng rất thất vọng về các 
nhân viên tập sự. Cái gì cũng biết một ít mà làm cái gì 
cũng không được. Việc đời chẳng hiểu chút chi mà lại 
tự đắc, không “dễ bảo” như những nhân viên không 
có bằng cấp, nhưng có nhiều kinh nghiệm. 

Thành thử giữa các công chức tập sự và các viên 
chỉ huy một đôi khi có sự bất hòa và không bao giờ 
có sự tin mến lẫn nhau. 

Tâm lí đó hình như ở Âu, Mỹ cũng có, cho nên 
Fayol đã nói: “Không phải chỉ trường học mới có cái 
chức vụ đào tạo các viên kĩ sư, mà xưởng cũng có 
chức vụ đó nữa”. 

Thời kì tập sự là thời kì quá độ (thời kì ở giữa, nối 
thời kì trước và thời kì sau) cần thiết giữa trường và 


(1) Đây là nói trong thời kì Pháp thuộc 
238 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đời. Nó chỉ cho người sinh viên mới ra trường biết rằng 
công việc ở trường khác, ở ngoài đời khác: ở ngoài đời 
phải làm lâu một công việc để cho thuần tay, thuần óc, 
chứ không như ở trường phải học nhiều điều để biết 
được nhiều việc. Thời kì đó lại cho ta cơ hội tìm hiểu 
tâm lí người để tập cai quản, chỉ huy. 

Muốn cho thời kì đó có nhiều kết quả, người chỉ 
huy phải: 

- Để cho người tập sự tự do làm việc, nhưng phải 
kiếm soát họ thường. 

- Cho họ hiểu rõ những ngành hoạt động ở trong 
sở, trong xí nghiệp. 

- Hướng dẫn họ về một ngành chuyên môn hợp 
với tài năng họ. 

- Không được quá nghiêm khắc, hoặc để mặc họ 
muốn làm øiì thì làm. Phải thương họ, khoan hồng với 
họ. Vì ta không nên quên rằng: người tập sự là người 
học nghẻ, chưa hẳn là một nhân viên. Đối với họ phải 
như người anh nhiều kinh nghiệm đối với em. 


239 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG TƯ 


NGHỆ THUẬT CHỈ HUY 


L Sự quan trọng của người chỉ hy. 
II. Công viêc của người chi huy. 
LH. Những đúc tính của người xếp để: 
1. Dự tính và tổ chức. 
2. Ra lệnh và phối trí công việc. 
3. Kiểm soát. 
4. Dùng người. 
5. Khuyến khích, hướng dẫn. 
6. Thưởng phạt. 
7. Giải quyết những xích mích giữa nhân viên. 
TỰ. Tâm lí người làm công. 


I. SỰ QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI CHỈ HUY 
Trong một xí nghiệp, người là quan trọng nhứt, mà 
240 


Tổ chức công việc theo khoa học 


những người chỉ huy lại quan trọng hơn những nhân 
viên khác. Biết rõ được người chỉ huy thì đoán được 
liền những người dưới ra sao. Nã Phá Luân cằm quân 
thì những sĩ quan thành những tướng giỏi và những 
tiểu tốt đều trở nên anh hùng. 


Fayol đã cho người chỉ huy không cần biết rõ cách 
làm mỗi công việc nhỏ nhặt trong ngành hoạt động 
của mình. Nếu tài năng của người chỉ huy có thể chia 
ra làm 100 phản được thì tài năng về kĩ thuật chỉ cần 
chiếm 15 phân 100 thôi, còn 85 phần 100 vẻ tài năng 
chỉ huy. 

Có người ví viên chỉ huy như người điều khiển 
một giàn nhạc. Lời đó rất đúng. 

Mỗi nhạc công trong giàn nhạc đều sở trường 
về một nhạc cụ và ở trong phạm vi sở trường của họ, 
người điều khiển giàn nhạc có thể không giỏi bằng 
họ được. Nhưng người điều khiển hiểu bản nhạc hơn 
hết, biết lựa những nhạc cụ để diễn tả những tình cảm 
trong bản nhạc rồi ra hiệu cho nhạc công theo để cho 
ăn nhịp với nhau, điều hòa với nhau. 


Viên chỉ huy cũng vậy. Đập một thỏi sắt, gỡ một 
cái máy thì người thợ mỏ nhứt trong xưởng cũng làm 
được giỏi hơn họ. Nhưng họ biết rõ chương trình, hiểu 


241 


Nguyễn Hiến Lê 


rõ mục đích hơn hết, biết lựa người lựa máy đúng vào 
mỗi việc, biết tính toán nên làm công việc nào ra sao, 
vào lúc nào. Không có họ thì những việc làm của thợ 
không ăn nhịp nhau và không đưa tới kết quả gì cả. 


II. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI CHỈ HUY LÀ: 
- Dự tính và tổ chức công việc. 
- Ra lệnh và phối trí công việc. 
- Kiểm soát. 
- Khéo dùng người. 
- Khuyến khích, hướng dẫn người làm. 
- Thưởng và phạt. 
- Giải quyết những xích mích giữa nhân viên. 


Muốn làm được những công việc đó, người chỉ 
huy cần: 


- Có uy quyền. Trách nhiệm càng nặng thì uy 
quyền càng phải lớn. 


- Có một người đủ tài năng để thay mình trong 
khi mình vắng mặt. 


- Có những người giúp việc hiểu mình và biết đoàn 
kết với nhau. 


Những người đó sẽ chống đỡ mình. 
242 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II. NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI CHỈ HUY 


Trong khi làm những công việc kể trên, người chỉ 
huy cần có những đức tính gì? 


1. Dự tính và tổ chức 

Muốn dự tính cho đúng phải: 

- Sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng. 
- Hiểu rõ mục đích của mình. 

- Biết nhận xét kĩ lưỡng. 

- Có nhiều lương tri và biết suy xét. 
- Nhớ nhiều, tìm nhiều tài liệu. 

- Biết quyết định, không do dự. 

- Đừng quá tự ái, biết nghe lời phải của người dưới. 
- Có phương pháp. 

- Can đảm, kiên nhãn. 

- Chịu hết trách nhiệm về mình. 


- Lạc quan quá đáng không được, mà bi quan lại 
càng không nên. 


2. Ra lệnh và phối trí công việc 
Phải: 


243 


Nguyễn Hiến Lê 


- Hăng hái làm việc để làm gương cho người khác. 
- Có nhiều nghị lực. 


- Luôn luôn vui vẻ mà vẫn có uy quyền, không 
phải thứ uy quyền mượn mà là thứ uy quyền tự nhiên 
do tài đức và kinh nghiệm cho ta. 


- Khi ra lệnh phải rõ ràng và có lễ độ. Bất đắt di 
mới phải chép những lệnh đó ra giấy. Nếu có thể nói 
cho người dưới nghe được thì tốt nhất, vì người nghe 
mình chịu ảnh hưởng nhiều hơn người đọc mình. Và 
lại nếu giấy tờ nhiều quá, nó sẽ không có giá trị nữa, 
người nhận được chỉ đọc qua rồi cất đi nếu không 
liệng vào sọt rác. 

- Biết sức lực tài năng của người dưới để khỏi 
giao cho họ những trách nhiệm quá nặng, họ gánh 
không nổi. 

- Có một quyết định gì hơi lạ thì phải giảng kĩ cho 
người dưới hiểu, độc đoán quá không nên. 

- Ở Mi, bác sĩ Kurt Lewin đã thí nghiệm với học 
sinh một trường thực nghiệp, trai và gái mà ông chia 
làm ba bọn: 

Bọn thứ nhứt, bị điều khiển bằng uy quyền, theo 
những mệnh lệnh kỷ luật rất nghiêm khắc. 


244 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Bọn thứ nhì được điều khiển một cách dân chủ. 
Một người chỉ huy chia công việc, chỉ cách làm rồi 
để học sinh thực hành, quyết định lấy, giữ trật tự lấy. 


Bọn thứ ba được hoàn toàn /# đo nghĩa là không 
có người cầm đầu, muốn làm cách nào thì làm, muốn 
làm cách nào tùy ý. 


Sau bác sĩ thay đối ba bọn đó và người chỉ huy. 
Chẳng hạn cho bọn thứ nhứt được tự do, bọn thứ nhì 
phải theo kỷ luật nghiêm khắc, đưa người chỉ huy bọn 
thứ nhì xuống chỉ huy bọn thứ ba... như vậy để biết 
chắc rằng kết quả không chịu ảnh hưởng của cá tánh 
người chỉ huy hoặc cá tính các học sinh. 


Bác sĩ thấy bọn thứ nhứt mới đâu tiến rất nhanh, 
làm được nhiều việc hơn hết, nhưng sau có chuyện 
bất bình, và người ta phải đuổi vài trò ra khỏi bọn. Khi 
vắng mặt người chỉ huy thì lớp học thành một cái chợ. 


Bọn dân chủ trái lại, mới đầu tiên hơi chậm nhưng 
lần lần sức làm việc tăng lên, hơn bọn trên. Chúng biết 
hợp tác với nhau, và khi người chỉ huy vắng mặt thì 
chúng vẫn làm việc, vẫn giữ trật tự. Chúng còn hãnh 
diện được tự chỉ huy lấy, được ở trong cái nhóm của 
chúng. Còn bọn thứ ba thì kết quả thật tai hại, không 
làm được việc gì, lớp học luôn luôn như cái chợ. 


245 


Nguyễn Hiến Lê 

Thí nghiệm đó đáng cho ta suy nghĩ và áp dụng 
vào xí nghiệp. 

3. Kiểm soát 

Phải: 

- Có ý tứ, đừng làm mất lòng người dưới. 

- Nhớ rằng kiểm soát không phải để phạt người, 
mà có mục đích chánh là giúp ta tìm nguyên nhân 
những sự sai lầm, thiếu sót trong cách làm việc để cải 
thiện phương pháp và chỉ bảo thêm cho người dưới. 

- Ngay thẳng và đại lượng. 

- Nếu mình lầm thì phải thẳng thắn nhận lỗi. 

4. Khéo dùng người 

Người chỉ huy phải khéo dùng người cho hợp với 
khả năng, với công việc, lẽ ấy đã di nhiên, mà còn phải 
tìm cách thích nghi ngedi uới những người nta. 

Hiện nay các tâm lí gia đương nghiên cứu vấn đẻ 
thích nghi người với người đó, đương tự hỏi những 
câu hỏi dưới đây và tìm cách giải quyết: 

- Có nên để toàn những thợ giỏi làm chung, những 


thợ dở làm chung, hay là nên để một người thợ giỏi 
trong một bọn thợ dở cho có sự ganh đua mà năng 


246 


Tổ chức công việc theo khoa học 


lực sản xuất tăng lên? 


- Làm sao tạo được tỉnh thần đồng đội trong 
xưởng, trong hãng? 

5. Khuyến khích hướng dẫn 

Phải: 

- Giao thiệp thường với người dưới để hiểu họ. 
Muốn làm những việc lớn, phải sống chung những 
người khác, chứ không nên cách biệt họ quá. 

- Người dưới có ý kiến gì mới mẻ, muốn bày tỏ với 
mình thì phải biết chăm chú nghe, đừng lấy lẽ rằng 
bận việc mà không tiếp họ. 

- Nếu ý đó hay thì phải khen người ta, khuyến 
khích thêm nữa, đừng cướp lấy đó làm ý mình. 

- Hướng dẫn người dưới trong nghề nghiệp không 
đủ, còn phải hướng dẫn họ tới một đời sống có ý nghĩa 
nữa. 

Tóm lại người chỉ huy phải như một người anh 
cả trong gia đình chứ không phải là một ông thần tác 
phúc, tác họa. 

6. Thướng phạt 

Phải: 

- Công bình và giữ lời hứa. 

247 


Nguyễn Hiến Lê 


- Rộng rãi trong sự thưởng, thận trọng trong khi 
phạt. Nếu muốn thưởng mà còn ngờ vực không biết 
người đó có đáng không, thì cũng cứ thưởng, nếu 
muốn phạt mà còn một chút ngờ vực thì không nên 
phạt. 


- Rất bình tĩnh, không được nóng nảy. 


- Khi rây mắng ai, phải lựa lời, lựa lúc. Đừng rầy 
người ta trước mặt người khác. Phải nghĩ tới sự phản 
động trong lòng người đó ra sao khi nghe lời rầy của 
mình. Rây người là để cho người bỏ tật xấu chứ không 
phải để làm cho người ta mất mặt. 


- Giảng cho người ta hiểu vì lẽ øì mình phạt người 
ta. 


- Đừng theo đúng điều lệ của xí nghiệp hoặc của 
sở để thưởng phạt vì sự công bằng của luật lệ thường 
lạnh lùng quá, không bằng sự công bằng của lòng 
nguòi. 

7. Giải quyết những xích mích giữa nhân viên 

- Khi thợ phàn nàn, kêu ca điều chi (vì lương ít, 
trả trễ, hoặc vì công việc nặng nhọc quá, vì cách cư xử 
bất nhã của bạn bè hay người trên), phải thành thật 


và chú ý nghe họ, vì lời kêu ca đó ta có thể cho là trẻ 
con, không đáng để tâm tới nhưng đối với họ thì bao 


248 


Tổ chức công việc theo khoa học 


giờ cũng là quan trọng. 


Bất đắc dĩ họ mới phải tới ta, cho nên ta phải tự 
đặt vào địa vị của họ mà xét họ. Phải niềm nở tiếp đón 
họ, cho họ khỏi ngại ngùng, rụt rè mà giải bày tâm 
sự cho ta hay. Nghe họ rồi, phải điều tra thêm cho kĩ 
lưỡng, xem sự kêu ca của họ có lí không? 

Phải rất thận trọng trong khi quyết định, đừng hấp 
tấp nhưng cũng đừng để trễ quá. Trong khi quyết định, 
nghe theo lẽ phải của lí trí chưa đủ, phải xét đến tâm lí 
người ta nữa. Xử như vậy, có làm chạm lòng tự ái của 
họ không? Sẽ có ảnh hưởng øì đến công việc của người 
đó và tới những người khác trong hãng không? Nên 
đại lượng nhưng không được nhu nhược. Công bằng 
là một đức quý, mà nhân từ, còn là một đức quý hơn. 


Và khi quyết định rồi, phải thi hành ngay. 


IV. TÂM LÍ NGƯỜI LÀM CÔNG 

Những đức cốt yếu của người chỉ huy là hiểu tâm 
lí của người giúp việc mình. 

Một người, dù thấp kém đến đâu cũng vẫn là một 
người, nghĩa là có tâm lí chung của loài người. 

Ai cũng có: 


A - Tâm lí muốn có người để yêu và được người 
249 


Nguyễn Hiến Lê 


yêu lại. Người trên bao giờ cũng được người dưới sẵn 
lòng quý mến, cho nên chỉ cần tỏ chút tình thân mật 
là được lòng người dưới ngay. Huống hồ nếu lại nhũn 
nhặn, có lễ độ, không mày tao với họ, không làm cho 
họ điều gì mà ta không muốn họ làm lại cho ta, biết 
để ý đến những vui buôn, đau khổ, khó khăn và tương 
lai của họ, để tìm cách giúp họ, thì tất nhiên ta được 
họ tận tâm với ta ngay. 


B - Tâm lí muốn có người nâng đỡ mình, cho nên 
khi giao công việc cho người dưới rồi mà không để 
ý đến cách làm của họ, nếu công việc đó hơi khó thì 
chắc chắn là họ chán nản lắm. 


Nhưng cũng đừng kè kè đứng bên cạnh họ từ 
sáng tới chiêu. 


Họ lấy làm tủi nhục lắm nếu bạn không tin họ. Sự 
ngờ vực người dưới là một tật rất lớn của người trên. 
Ngờ ai là làm cho người đó không trung tín với mình 
nữa. Đức tin cậy người dưới cần có nhiều can đảm, độ 
lượng, và kẻ nào có độ lượng nhiều thì chỉ huy giỏi. 


Muốn có lòng tin lẫn nhau giữa chủ và thợ, phải 
tập cho thợ tánh thực thà, tự nhiên, trong lòng ra sao 
thì bề ngoài cũng vậy, đừng làm vẻ khúm núm, cần 
mãn để lấy lòng ta. 


250 


Tổ chức công việc theo khoa học 


C - Tâm lí được giao cho một công việc hơi khó, 
một trách nhiệm hơi nặng để tỏ tài mình, và khi làm 
được thì muốn được người trên khen. Vậy ta phải tăng 
lần lần trách nhiệm của họ lên, phải dám để cho họ có 
sáng kiến, giải quyết lấy những việc đừng quá sức họ. 
Đó là một lối khuyến khích họ. Khi lập chương trình, 
định kế hoạch, nên để cho họ cùng bàn. Trong những 
xưởng lớn của Âu, Mi, người ta đặt những thùng thơ 
để cho những người giúp việc có ý gì hay thì viết rồi 
bỏ vào đó. Nhờ lối ấy mà những người giúp việc hăng 
hái học tập thêm để hợp tác với chủ một cách thông 
minh và có hiệu quả hơn. 


D - Sau cùng, người ta đã làm thí nghiệm như sau 
này: Chỉ một quả tạ nặng 20kg cho một người thợ và 
bảo: “Quả tạ này nặng 40kg, anh nhắc nó lên”. Thợ 
nhắc lên một cách khó khăn, mệt nhọc. Một lần khác, 
chỉ một quả tạ khác cũng nặng 20kg mà bảo: “Quả tạ 
này nặng có 10kg thôi”. Lần này người thợ nhắc lên 
dē dàng, không mệt chút nào hết. Vậy khi ta tin tưởng 
một việc øì là dễ thì làm sẽ thấy dễ, tin là khó thì sẽ 
thấy khó. Lòng tin tưởng có ảnh hưởng lớn đến năng 
lực của ta như vậy. 


Khi miễn cưỡng phải làm một việc, ta thấy mau 
nhọc, khi vui vẻ thì quên nhọc. Trong chiến tranh vừa 


251 


Nguyễn Hiến Lê 


rồi, một người Pháp bị Đức bắt làm tù binh, phải đi 
bộ luôn 2 ngày, mỗi ngày 25 cây số dưới sự canh gác 
của lính Đức. Người đó thấy mệt tưởng muốn đứt hơi. 
Ít lâu sau người đó vượt ngục, thoát được, trong một 
ngày đạp xe máy 100 cây số và đi bộ 60 cây nữa mà 
nửa đêm tới rừng không thấy mệt nhọc chút chi hết. 


Hiểu tâm lí đó rồi, ta thấy có bổn phận phải làm 
sao cho thợ tin ở sự thành công dễ dàng, ở sự ích lợi 
của công việc và tin ở tương lai của họ. Như vậy họ 
mới vui vẻ làm việc, không thấy mệt và sự sản xuất 
mới tăng lên. 


Tóm lại, phải đem cả tấm lòng của ta để đối với 
người dưới: được vậy thì những nỗi bất bình giữa 
những giai cấp trong xã hội bớt đi được già nửa rồi, vì 
những bất bình đó chỉ có hai nguyên nhân, tiền công 
ít và sự đối đãi không nhân đạo mà thôi ®. 


(1) Coi thêm cuốn Đắc nhân tâm: bí quyết thành công (sách đã dẫn) 
và cuốn: Hiệu năng, châm ngôn của nhà doanh nghiệp của tác giả. 


252 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG NĂM 


BAN XÃ HỘI - BAN Y TẾ - 
BAN AN NINH 


L Ban xã hội. 
1. Mục đích 
2. Ban xã hội trong xí nghiệp. 
3. Chức phụ tá xã hội. 
4. Chức cố vấn xã hội. 
II. Ban y té. 
1. Muc dich. 
2. Ban y té trong xi nghiép. 
3. Kết quả. 
HH Ban an ninh. 
1. Mục đích. 
2. Phương pháp. 
3. Máy móc không phải là nguyên nhân chính 
của tai nan. 


253 


Nguyễn Hiến Lê 

4. Sự thiệt hại do tai nạn. 

5. Đề phòng tai nạn 

6. Ban an ninh 
I. BAN XÃ HỘI 

1. Mục đích 

Ban xã hội có mục đích: 

- Thi hành những luật lao động. 

- Trông nom những công việc xã hội. 

- Săn sóc sự an ninh của người làm công trong 
khi làm việc. 

- Hòa giải chủ và người làm công những khi họ 
bất đồng ý kiến với nhau. 

- Tìm nguyên nhân những sự khó khăn của người 
làm công như: đau ốm, tai nạn, mất việc... để chỉ cho 
họ tránh được. 

- Khi những sự khó khăn đó đã xảy ra thì cứu 
giúp họ. 

- Dạy cho họ rõ quyên lợi của họ và những điều 
thường thức về vệ sinh. 

Ở Pháp, những ban xã hội có từ 1917, nhưng lúc 
đó các người chủ xí nghiệp không hiểu ích lợi của nó 


254 


Tổ chức công việc theo khoa học 


mà cho nó là một gánh nặng phải miễn cưỡng chịu. 
Họ hằn học vì họ mất công và mất tiền săn sóc người 
làm công. 


Lần lần họ hiểu rằng ban xã hội ở trong một xí 
nghiệp, nếu làm việc đúng đắn, có lợi cho họ rất nhiều 
vì nhờ nó mà những người làm công đỡ đau ốm, đỡ tai 
nạn, có một đời sống yên ổn hơn, vui vẻ hơn, bớt cờ 
bạc, bớt rượu chè, ham thể thao, ham học tập và do 
đó sức sản xuất của họ tăng lên gấp bội. 


Ngày nay họ đã chịu nhận rằng hễ họ tìm cái 
lợi cho người làm công thì họ sẽ thấy cái lợi của 
họ, trái lại, nếu họ chỉ tìm cái lợi riêng cho họ, thì 
người làm công đã bị thiệt thòi mà họ cũng không 
lợi chi hết. 


2. Ban xã hội trong xí nghiệp 


Cho nên trong xí nghiệp nào ở Âu Mỹ cũng có 
một ban xã hội. Nếu số thợ trên 300 người thì ban đó 
làm việc suốt ngày. Nếu số thợ từ 150 đến 300 thì ban 
đó làm việc nửa ngày. Nếu số thợ dưới 150 thì vài ba xí 
nghiệp họp nhau lại mà tổ chức chung một ban xã hội. 

Trong một xí nghiệp hoặc công sở quan trọng, 
ban xã hội phải có: 


- Một hoặc nhiều y sĩ. 


255 


Nguyễn Hiến Lê 


- Một viên cố vấn xã hội làm chủ ban. 

- Nhiều viên phụ tá xã hội. 

- Nhiều viên điều dưỡng. 

- Nhiều viên giảng tập. 

- Và thư ký. 

Ban đó phải hoàn toàn độc lập ở trong xí nghiệp, 
không chịu mệnh lệnh hoặc chỉ thị của các cơ quan kĩ 
thuật, quản lí hay thương mãi và chỉ giao thiệp trực tiếp 


với người chủ, nhưng tất nhiên phải có những sự liên 
lạc về chức vụ với các cơ quan kia để tiện bề làm việc. 


3. Chức phụ tá xã hội 


Những viên phụ tá xã hội phải có học trong những 
trường riêng, có bằng cấp do chánh phủ phát. Ở Pháp, 
chương trình học là 3 năm, đại loại như chương trình 
các lớp điều dưỡng, nhưng thêm những môn về xã 
hội, tâm lí, kinh tế v.v... 

Nếu làm việc lâu năm, có kinh nghiệm nhiều, kết 
quả tốt, phụ tá xã hội có thể được bổ làm cố vấn xã hội. 
Cũng có lớp đào tạo riêng những viên cố vấn xã hội. 

4. Chức cố vấn xã hội 


Công việc của viên cố vấn xã hội là: 


256 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- Làm một tấm thẻ cho gia đình mỗi người thợ, 
trong thẻ ghi những nhu câu của gia đình, số con, sức 
khỏe của mỗi người. 

- Đề nghị với chủ hang để mở bệnh thất, quán 
cơm rẻ tiền cho thợ, viện Dục Anh, nhà thương trị lao. 


- Tổ chức những cuộc đi nghỉ mát. 


- Giám sát xưởng và những nơi làm việc xem có 
hợp vệ sinh không. 


- Giúp chủ trong việc lựa người làm và dạy nghề 
cho thợ. 

- Khi có một người thợ xin đổi công việc thì giúp 
ý kiến với chủ. 

- Tổ chức các cuộc tiêu khiển: nói chuyện âm 
nhạc, ca kịch, cắm trại, vận động... Nhưng phải để 
cho thợ tự do, chơi môn øì tùy thích, đừng bắt buộc 
họ, vì mỗi hạng người, mỗi tuổi ưa một lối tiêu khiển. 
Và lại tiêu khiển mà miễn cưỡng thì không phải là 
tiêu khiển nữa. 

- Nếu có thể được, làm trung gian giữa chủ và thợ 
để xin chủ giúp đỡ những thợ siêng năng, tận tâm, có 
chí, bằng cách cho họ mượn tiền cưới vợ, nuôi con ăn 
học, cất nhà, mua vườn... 


257 


Nguyễn Hiến Lê 


II. BAN Y TË 
1. Mục đích 


Người chủ hãng nào cũng giữ gìn máy móc của 
họ kĩ lưỡng lắm: mỗi ngày lau dầu một lần, một tuần 
lễ hay nửa tháng coi lại môt làn, hē hoi ht môt chút 
thì sửa liền, còn bộ máy của con người, tức là thân thể 
của thợ, thì hồi trước, không bao giờ người ta để ý tới. 
Người ta bắt bộ máy đó chạy khi nó chưa đủ tuổi, bắt 
nó chạy khi nó đã quá tuổi, mà chạy từ sáng tới tối, 
chạy trong những nơi ẩm thấp, thiếu không khí, đây 
bụi cát, chạy cho tới khi những bộ phận của nó tê liệt, 
tung ra, văng ra, đứt ra, nát ra mới thôi. Có khi mới 
có một bộ phận nào hư hỏng là người ta thải ngay cả 
bộ máy đi. Người chủ nào nhân từ khi cho thợ đi nhà 
thương thì trả công cho những ngày nghỉ, nếu nghỉ 
không lâu quá. Nhân từ hơn chút nữa thì mướn một y 
sĩ nào đó, lâu lâu lại hãng khám bệnh một cách chớp 
nhoáng cho những người đau. Như vậy đủ đâu! 


Nhưng gần đây tại các nước tân tiến, người ta đã 
biết trọng sức khỏe của người làm công. 


Mỗi xí nghiệp đã có một ban y tế để: 
- Chữa bệnh cho nhân công. 


- Tìm nguyên nhân của các tai nạn, các bệnh do 


258 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nghề nghiệp sanh ra và kiếm cách đề phòng. 


- Lo cho nơi ăn chốn làm của người làm công được 
hợp vệ sinh. 


Và những ông chủ hãng nào chịu bỏ tiền lập ban 
y tế đàng hoàng đều nhận thấy rằng lời sau này của 
Bác sĩ Mock là rất đúng: Người ta càng săn sóc đến sức 
khỏe của thợ bao nhiêu thì càng lợi bấy nhiêu. 


2. Ban y tế trong xí nghiệp 


Trong những hãng đưới 150 #„gười, ban y tế phải 
CÓ: 


- Một phòng cứu thương với đủ thuốc và đồ dùng. 
- Một viên điều dưỡng. 


- Một nhân viên trong hãng có theo học lớp Hồng 
thập tự. 


- Một y sĩ gần hãng, mỗi tuần lại khám sức khỏe 
cho nhân viên một lần. 


Nếu hãng có fzêw 150 #„gười thì phải có: 
- Một phòng đợi trước khi vô khám bệnh. 
- Một phòng khám bệnh. 
- Một phòng băng bó. 
- Một phòng cho thợ đau nằm nghỉ ngơi. 
259 


Nguyễn Hiến Lê 


- Đủ các thuốc cân thiết và đô dùng. 
- Một y sĩ ở luôn tại chỗ. 
- Và thêm một viên điều dưỡng cho 500 người 


làm công, 2 viên điều dưỡng cho 1000 người làm 
công v.v... 


Bổn phận của y sĩ đó là: 

- Khám xét ki lưỡng mỗi người xin vô làm, xem 
họ có đủ sức, đủ tài năng không và nếu có thể được, 
xét tâm lí người đó có hợp với việc làm không. 

- Săn sóc luôn luôn những người tập nghề và 
những thợ nhỏ tuổi. 

- Mỗi tháng một lần xét lại sức khỏe của hết thảy 
các nhân viên trong hãng. 

- Khám xem các xưởng có hợp vệ sinh không. 

- Đề phòng, ngăn ngừa những bệnh truyền nhiễm 
và những bệnh do nghề nghiệp sanh ra (như bệnh đau 
bụng của thợ làm trong các xưởng chì, bệnh sưng mồm 
của thợ làm trong các xưởng chế thủy ngân, bệnh ghẻ 
của các thợ làm xi măng...). 

3. Kết quả 

Vài con số sau đây chứng tỏ sự ích lợi của ban y tế. 

Một hãng A, sau khi lập ban y tế được 3 năm, thấy 
260 


Tổ chức công việc theo khoa học 


số giờ nghỉ của thợ do tai nạn, đau ốm... bớt đi được 
49 phân 100, nghĩa là trước khi có ban y tế, cộng hết 
thảy số giờ nghỉ của thợ trong một tháng là 1.000 giờ 
chẳng hạn thì nay bớt đi được 49% tức 490 giờ, còn lại 
S10 giờ. 


Một hãng khác, sau 4 năm làm việc của ban y tế, 
thấy số đó rút được 57 phân 100, một hãng khác nữa, 
sau 6 năm, thấy số đó rút được 59 phần 100. 


Vậy thợ đã lợi, chủ cũng lợi, mà quốc gia càng lợi 
nhiều trong đó nữa. 
HI. BAN AN NINH 

1. Mục đích 


Những nguy hiểm trong khi làm việc mỗi ngày 
một tăng lên cùng với sự phát đạt của máy móc, sự 
tấn triển của hóa học. 


Những nguy hiểm đó là: 
- Tai nạn. 
- Những bệnh do nghề nghiệp sanh ra. 


- Sự hư mòn lân lần của cơ thể người ta vì làm lụng 
quá sức hoặc ăn ở thiếu vệ sinh. 


Lo vấn đề an ninh cho người làm công tức là đẻ 
261 


Nguyễn Hiến Lê 


phòng những nguy hiểm đó cho họ, và khi nguy hiểm 
đã xảy ra rồi, săn sóc, chữa bệnh cho họ. 


2. Phương pháp 

- Nhận xét kĩ lưỡng các tai nạn. 
- Phân tích để tìm nguyên nhân. 
- Tìm cách ngăn ngừa. 

- Thi hành ngay những cách đó. 


- Kiểm soát lại những cách đó xem có công hiệu 
không, rồi cải thiện. 

3. Máy móc không phải là nguyên nhân chính 
của tai nạn 


Nhưng muốn cho có kết quả thì phải nhớ điều sau 
này: máy móc không phải là nguyên nhân chính của 
tai nạn. Nguyên nhân chính là sự vô ý của loài người. 
Trong một phân xưởng dùng máy móc, thường thì 75 
phản 100 những người bị tai nạn là những người không 
làm máy mà chỉ có 25 phân 100 là làm máy thôi. Trong 
số người làm máy này, cứ 100 người thì 80 người bị tai 
nạn do vô ý, chỉ có 20 người mới thiệt là bị tai nạn do 
máy sinh ra. Tóm lại, 100 tai nạn thì chỉ có 5 tai nạn 
do máy sinh ra thôi. 


262 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Theo ông Fisher, những nguyên nhân của tai 
nạn là: 

- Sự ngu đại và thiếu kinh nghiệm. 

- Sự vô ý, đãng trí. 

- Tỉnh thân không minh mẫn, hoặc suy yếu. 

Trong các loại tai nạn, những loại này thường xảy 
ra nhất: 

- Đất lở, sụp, sập đổ, rớt, đụng chạm. 

- Thợ té. 

Những người từ 30 đến 40 tuổi bị nhiều tai nạn 
hơn cả. Càng già càng ít bị. 

4. Sự thiệt hại do tai nạn 

Tại Pháp người ta tính ra trung bình mỗi năm có 
trên 2.000 thợ chết vì tai nạn trong khi làm việc; số 
người bị thương mà không chết trên 1.000.000. Từ 
1920 đến 1932, trong 12 năm, có 30.000 người chết và 
100.000 người tàn tật suốt đời, thành phế nhân. 

Trung bình mỗi người thợ chết, làm thiệt cho Pháp 
6.000 ngày làm việc. Tính sức sản xuất của người thợ 
mỗi ngày rồi nhân cho 6.000, sẽ biết một người thợ 
chết thiệt cho Pháp là bao nhiêu, và 2.000 người mỗi 
năm thiệt là bao nhiêu. 


263 


Nguyễn Hiến Lê 


Ở nước ta chưa ai làm những toán đó, nếu làm 
chắc sẽ thấy những con số kinh khủng. 

5. Đề phòng tai nạn 

Cho nên muốn ngừa tai nạn, phải nghĩ đến người 
trước rồi mới nghĩ tới máy sau. 

a) Về #gười, ta phải: 

- Lựa người cho hợp với việc. Nếu họ không đủ 
sức, không biết chú ý mà giao cho họ một việc nặng 
nhọc, một cái máy có nhiều bộ phận rắc rối thì tất 
nhiên tai nạn phải xảy ra. 

- Tập cho thợ thạo nghẻ vì hễ thiếu kinh nghiệm 
thì tất có nhiều tai nạn. 

- Cấm thợ bận áo lụng thụng đứng gần máy. 

- Săn sóc đến sức khỏe của thợ. 

- Để ý đến đời sống của họ bằng cách lập những 
ban xã hội, tổ chức các cuộc chơi, cuộc tiêu khiển, sự 
giáo dục, sự nghỉ ngơi. 

- Và thứ nhất là ngay khi thợ mới học nghẻ, phải 
chỉ rõ cho họ thấy những nguy hiểm, biết nguyên 
nhân nó ở đâu, cách nào tránh được... Muốn vậy, phải 
in sách, truyền đơn, dán yết thị, diễn thuyết và quay 
phim vẻ tai nạn cho họ coi. 


264 


Tổ chức công việc theo khoa học 


b) Về máy móc, phải: 

- Lựa máy móc và khí cụ hợp với người. 

- Sửa đổi máy móc và khí cụ cho bớt tai nạn. 

- Giữ gìn máy móc. Nửa tháng hoặc một tháng 
một lần, phải coi lại kĩ lưỡng, hễ bộ phận nào sắp hư 
phải thay liền. Ta thử tưởng tượng một cái máy nặng 
treo vào một sợi dây sắp đứt mà không hay, thì nguy 
hiểm biết bao. 

- Sắp đặt máy móc và chỗ làm cho được tiện lợi 
và thợ không mệt. 

- Nơi nào nguy hiểm, phải rào lại hoặc làm dấu, 
báo hiệu một cách chắc chắn, rõ ràng cho mọi người 
ở xa cũng thấy. 

- Những giàn phải có tay vịn, tay vịn phải chắc 
chắn và cao ít nhất 90 phân. 

- Lối đi giữa hai cái máy phải rộng ít nhất 80 phân 
và bằng phẳng, không gô ghê để khỏi vấp. Không được 
đặt gì trên lối đi đó hết. 

- Có đô chữa lửa và một số người biết công việc 
chữa lứa. 

6. Ban an ninh 

Vấn đề an ninh trong xưởng rất quan trọng cho 
nên: 


265 


Nguyễn Hiến Lê 


- Nhiều người đã có ý muốn lập một ban chuyên 
môn đào tạo những vị kĩ sư - y sĩ, vừa có khả năng của 
một viên kĩ sư, vừa có cái học của một viên y sĩ. Ÿ kiến 
đó rất hợp lí. 

- Tại Pháp, một đạo luật ban hành từ năm 1941, 
bắt buộc các xí nghiệp dùng trên 500 thợ, phải tổ chức 
một ban an ninh gồm: 

- Người chủ xí nghiệp làm chủ tịch. 

- Viên kĩ sư coi về an ninh. 

- Viên y sĩ. 

- Hai người đại biểu của thợ. 

- Một người đốc công do chủ đề cử. 

Nhiệm vụ của ban là tìm hết cách đẻ phòng tai 
nạn và mỗi khi có tai nạn phải điều tra để tìm nguyên 
nhân, rồi cuối năm gởi một tờ phúc trình những công 
việc làm trong năm lên Nha Thanh tra Lao động. 

Viên kĩ sư coi về an ninh phải là một người rất có 
công tâm, không thuộc quyên người chủ xí nghiệp 
thì điều tra mới đúng được. Người đó lại phải đủ sức 
sáng suốt để hiểu rằng nhiều khi dù thợ có vô ý mà bị 
tai nạn đi nữa thì trách nhiệm vẫn có thể về chủ như 
trong trường hợp sau này: 


266 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Tại một ga no, sân ga hẹp mà xe lửa lui tới nhiều 
quá, trên một đường rây cứ trung bình 7 phút có một 
chuyến xe qua. Nhưng vì xe có chuyến sớm, chuyến 
chậm, nên có khi 2 chuyến xe chạy cách nhau có 5 
phút thôi. Rồi một đêm đông, sương mù nhiều, một 
người thợ mới vô làm, còn chậm chạp lại mệt nhọc, 
rét cóng, không làm việc kịp, để đến nỗi 2 chiếc xe 
đụng nhau. 

Lỗi đã đành ở người đó, nhưng xét kỹ, chính viên 
kĩ sư nào đã định cho 2 chuyến chạy gần nhau quá, và 
người xếp kíp đã bắt người thợ mới đó còn vụng làm 
một việc khó khăn, phải chịu hết trách nhiệm. 


267 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG SÁU 


NHỮNG HOÀN CẢNH THUẬN TIÊN 
ĐỀ LÀM VIỆC 


L Hoàn cảnh ảnh hưởng đến sức sản xuất 
II. Ăn uống. 
HH Anh sáng. 


1. Tự nhiên. 
2. Nhân tạo. 
IV. Sự thoáng hơi. 
V. Nhiệt độ của không khí. 
VI. Tiếng động và âm nhac. 
1. Tiếng động. 
2. Âm nhạc. 
VII. Màu săc. 
VII Sự thứ tự uà sự thuận tiên. 
IX. Trong hiên tình nước Ía. 
X. Hoàn cảnh không bằng lòng người. 
268 


Tổ chức công việc theo khoa học 


L. HOÀN CẢNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
SỨC SẢN XUẤT 

Ta chịu nhiều ảnh hưởng của hoàn cảnh ở chung 
quanh ta. Đứng trước cảnh mênh mông cúa biển cả, 
tâm hồn ta lâng lâng, quên những danh lợi phù du 
trong trân thế; hít không khí nhẹ nhàng trên đỉnh 
núi, lòng ta phơi phới, trút sạch những ưu tư nhỏ nhen 
hàng ngày; dạo trong vườn bông ngạt ngào hương và 
lộng lẫy sắc, ta thấy vui vẻ, thảnh thơi như hồn bướm; 
vào trong buồng tối, sặc mùi mốc và nghẹt hơi thở, ta 
thấy tức bực, nặng nẻ như đá đeo. Đó là ảnh hưởng 
vê tâm li. 


Mùa hè nóng như nung, mồ hôi nhễ nhại, ta thấy 
ué oải, không muốn cất nhắc chân tay, ngủ ít, ăn ít; 
mùa xuân mát mẻ, gió thổi hây hây, ta thấy nhẹ nhàng, 
nhựa sống dạt dào trong thân thể, ăn nhiều mà ngủ 
cũng nhiều. 

Ở nơi rừng thẳm ta bị sốt rét, ở chốn mưa nhiều 
ta bị thấp khí. Đó là ảnh hưởng về s¿zJ lí. 


Vui vẻ mạnh khỏe, ta làm việc được nhiều. Buôn 
bực và đau ốm, làm việc được ít. Cho nên ảnh hưởng 
về tâm lí và sinh lí tức là ảnh hưởng đến sức làm việc, 
sức sản xuất. 


269 


Nguyễn Hiến Lê 


Biết tìm những hoàn cảnh thuận tiện cho sự làm 
việc để tăng gia sản xuất, đó là một tấn bộ của thế kỷ 
này và các nhà khởi xướng xa phương pháp tổ chức 
công việc theo khoa học đã có công lớn trong việc đó. 


Ở dưới đây chúng ta sẽ xét đến. 


thức ăn, ánh sáng, sự 
thoáng hơi, nhiệt độ 
của không khí, tiếng 
động và âm nhạc, màu 
sắc, sự thứ tự 


Ảnh hưởng đến sức 


sản xuất. 


và chỉ cách bố trí nơi làm việc ra sao cho được thuận 
tiện. 


II. ĂN UỐNG 


Khi ta không làm øì hết, cơ thể của ta cũng cần 
có một sức nóng để cho các bộ phận (tiêu hóa, tuần 
hoàn, hô hấp...) chạy, nghĩa là để sống. 


Nếu ta làm việc thì sức nóng đó phải nhiều hơn. 
Ở Pháp người ta thí nghiệm rằng mỗi ngày một 
người lớn: 


270 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- Không làm việc gì cần có 2.500 tới 3.000 ca-lô-ri. 


- Làm việc nhẹ cần có 3.000 - 3.600 ca-lô-ri. 


- Làm việc nặng cần có ít nhất 5.000 ca-lô-ri D, 


Sức nóng trong thân thể ta do thức ăn mà có, 
cho nên khi no ta thấy mình ta nóng hơn khi đói. Vậy 
người làm việc phải được đủ ăn để có đủ sức nóng 
mà làm. Thiếu ăn thì làm việc yếu đi và mau chết. Ở 
Ba Lê trong chiến tranh vừa rồi, người ta nhận thấy 
vì thiếu ăn (mỗi người lớn trung bình chỉ được 1.800 
ca-lô-ri thức ăn) cho nên số người chết vì lao tăng lên: 
cứ 100.000 người thì năm 1939 có 155 người chết vì 
lao mà năm 1941 có tới 214 người. Ở nước ta các nhà 
trồng cao su nhận thấy chỗ nào thợ làm mủ cao su 
thiếu ăn thì chết nhiều (vì không đủ sức chống cự với 
bệnh sốt rét) cho nên đã có một số người săn sóc đến 
thức ăn của họ, phát cho họ gạo, khô cá... Đó là một 
cách. Còn những cách sau này nữa: 


- Nấu cơm tháng cho thợ. 


- Khuyến khích thợ lập hợp tác xã để mua bán 
thực phẩm. 


(1) Ta có một gam nước, nghĩa là khoảng một cm” nước. Muốn cho 
nhiệt độ của cm nước đó tăng lên được 1 độ, ta phải dùng một sức 
nóng để đốt. Sức nóng một độ là một ca-lô-ri (calorie). 


271 


Nguyễn Hiến Lê 


Nhưng cân nhất phải trả công cho thợ đủ sống. 
Họ có đủ sống mới làm việc cho ta được. 


II. ÁNH SÁNG 
1. Ánh sáng tự nhiên của mặt trời 


Ánh sáng tự nhiên ít làm mỏi mắt và không tốn 
tiên nhưng có điều bất tiện là nơi nhiều nơi ít, khi tỏ 
khi mờ. 


Nhà kiến trúc khi vẽ bản đồ một xưởng, phải biết 
hướng nó về phương nào cho xưởng được nhiều ánh 
sáng nhất, để nhân viên khỏi bị nắng giọi. Lợi hơn hết 
là hướng xưởng về phương bắc, 2 bên hông là tường, 
phía trước phía sau là kính. Những kính đó nên quét 
một lớp sơn đặc biệt cho ánh sáng chiếu qua được mà 
không cho tia nắng xuyên qua. 


2. Ánh sáng nhân tạo, tuy tốn tiền nhưng có lợi 
là tăng giảm được và đặt ở đâu cũng được. Nếu ánh 
sáng vừa đú và ta đặt đèn cho hợp lý thì năng lực sản 
xuất có thể tăng lên được 30 phản 100 và bớt tai nạn 
đi được 40 phản trăm. 


Người ta đã thí nghiệm và thấy rằng muốn cho đủ 
sáng phải có: từ 5 đến 10 lux ® (doc là luých) ở ngoài 
sân, tại những lối đi. 

(1) Lux là đơn vị ánh sáng chiếu ra trong một giây trên một thước vuông. 
272 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- 20 đến 30 lux trong những kho chứa đỏ. 


50 lux trong những phòng giấy. 

- 100 đến 200 lux - trong phòng vẽ, phòng may vá. 

trên 1500 - trong phòng mổ xẻ ở nhà thương. 

Có nhiều cách chiếu sáng: 

a) Chiếu sáng chung cả phòng làm việc. 

b) Chiếu sáng riêng chỗ làm việc. 

c) Chiếu sáng hỗn hợp, nghĩa là đã chiếu chung 
cả phòng rồi lại chiếu riêng thêm chỗ làm việc. 

d) Chiếu sáng trực tiếp: ánh sáng rọi thắng ngay 
xuống chỗ làm. 

e) Chiếu sáng gián tiếp: ánh sáng rọi lên chỗ 
khác (lên trần nhà chẳng hạn) rồi phản chiếu xuống 
chỗ làm. 

0 Chiếu sáng bán trực tiếp 60% ánh sáng rọi xuống 
dưới còn 40% rọi lên trần nhà rồi tỏa xuống dưới. 

ø) Chiếu sáng bán gián tiếp: 60% ánh sáng rọi lên 
trên và 40% xuống dưới. 

Trong xưởng có nhiều máy móc và trong các 
phòng giấy có bàn thư ký đánh máy, nên dùng lối 
chiếu sáng hỗn hợp. 


273 


Nguyễn Hiến Lê 


Trong phòng vẽ, muốn khỏi có bóng các đồ vật, 
bất tiện trong khi vẽ ta nên dùng lối chiếu sáng gián 
tiếp. 

Ngoài sân nên dùng những ngọn đèn có chụp rất 
láng để tăng sức sáng lên. 

Mấy năm gần đây, người ta dùng những ống phơ- 
lu-ơ (tubes fluorescents) rẻ tiền mà chiếu một ánh sáng 
rất tỏ, gần bằng ánh sáng ban ngày. Còn những đèn 
dùng hơi thủy ngân hoặc hơi nát ri (vapeur de mercure 
ou de sodium) rẻ tiền và chiếu ánh sáng một màu: 
xanh, đỏ, vàng, tím... cho nên được dùng để quảng cáo 
nhiều hơn là dùng trong các xưởng, các phòng giấy. 

Mỗi bóng đèn trung bình dùng được 1.000 giờ, 
nhưng khi nó sắp hư thì nên thay ngay đi, như vậy ít 
tốn hơn là dùng bóng đèn cũ quá. 

Muốn biết nên dùng lối chiếu sáng nào, dùng 
kiểu đèn nào, mắc đèn ở đâu, ta nên hỏi ý kiến một 
nhà chuyên môn. 


IV. SỰ THOÁNG HƠI 

Không khí trong xưởng thường độc vì có khói, 
có hơi dâu, hơi các chất hóa học và vì có bụi: bụi đất 
cát, bụi các kim thuộc. Thợ hít những hơi đó, đễ mắc 
bệnh đau phổi, ốm yếu lần đi rồi phải nghỉ việc. Như 
vậy hại cho thợ mà cũng hại cho chủ. 


274 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Bụi ma-nhê-si (magnésium) có hại nhất vì có thể 
cháy được nếu gặp một đốm lửa đỏ. Trong các hằm 
mỏ, càng phải đề phòng hơn. Ở Ÿ có một cái động 
trong đó thán khí, nặng hơn không khí, tụ thành một 
lớp, dày độ 1 thước, phủ mặt động. Loài chó, thấp, vào 
động hít thán khí đó, trong vài phút thì chết. Người, 
cao hơn, hít được lớp không khí trong sạch ở trên lớp 
thán khí, cho nên không sao. Vì vậy động đó kêu là 
động chó. Trong mỏ than thường có một thứ không 
khí không có mùi chi hết, nhưng nếu gặp ngọn lửa thì 
nổ lên dữ dội, làm sập hằm, chôn sống cả ngàn thợ. 


Những thí dụ đó ta thấy rằng một không khí ta hít 
không thấy gì lạ hết mà có thể chứa chất độc được, cho 
nên phải có nhà hóa học phân chất không khí trong 
xưởng và dùng một cái máy để đo xem không khí có 
nhiều bụi không, rồi mới có thể nói quyết rằng không 
khí đó trong sạch hay không. 

Khi không khí không được trong sạch, ta phải 
dùng những cách sau này: 

a) Bao miệng và mũi lại như trong các xưởng làm 
vôi, làm cát. 

b) Khi bụi chỉ sinh ra ở trong một chỗ nào nhất 
định, thì dùng máy để hút bụi đó đi chỗ khác, xa nơi 
làm việc. 

275 


Nguyễn Hiến Lê 


c) Nếu có ít bụi thì dùng máy quạt cũng đủ. 


d) Nếu cửa cần phải đóng kín thì cho thợ nghỉ sau 
khi họ đã làm việc trong một vài giờ để mở tung cửa 
ra và thay đổi không khí. 


Sau cùng nên nhớ rằng mỗi người thợ ít nhất phải 
có 7 thước khối không khí trong 4 giờ. 


V. NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ 


Hàn thử biểu không chỉ một cách đúng nhiệt 
độ ở chung quanh ta. Thí nghiệm như vây thì biết. 
Lấy hàn thử biểu để trong phòng kín, thấy nó chỉ 
30 độ chẳng hạn; đem ra ngoài sân, đưới bóng cây 
cho khỏi nắng, cũng thấy nó chỉ 30 độ, hoặc hơn 
một chút. Nhưng ở trong phòng ta thấy nóng mà ra 
ngoài sân, thấy mát nhiều. Tại sao vậy? Là vì nhiệt 
độ của không khí giảm tăng tùy theo có gió nhiều 
hay không, mà hàn thử biểu không đo được những 
cái đó. Sau cùng, nhiệt độ ở chung quanh ta còn 
tùy theo da ta nóng hoặc lạnh nữa. 


Cho nên khi nói tới nhiệt độ một nơi nào, muốn 
cho rõ ràng, phải chỉ nhiệt độ đó là nhiêt độ hợp lực 
(température résultante) của ba nguyên nhân kể trên, 
hay chỉ là nhiệt độ ở trên hàn thử biểu. 


Khoa học ngày nay đã cho ta biết cách đo nhiệt độ 
276 


Tổ chức công việc theo khoa học 
hợp lực ấy và ở Âu Mỹ đã có nhiều người thí nghiệm 
sự ảnh hưởng của nó tới sức sản xuất của thợ. 


Bên Anh người ta đã thí nghiệm 138 người thợ 
làm trong những mỏ sâu từ 165 thước tới 820 thước. 
Hề càng xuống sâu, nhiệt độ càng tăng. 


Kết quả như sau: 

Nhiệt độ hợp lực là 17 độ, sức sản xuất là 100 

Nhiệt độ hợp lực là 18 độ, sức sản xuất là 94 

Nhiệt độ hợp lực là 24 độ, sức sản xuất là 91 

Nhiệt độ hợp lực là 25 độ, sức sản xuất là 82 

Nhiệt độ hợp lực là 26 độ, sức sản xuất là 81 

Nhiệt độ hợp lực là 28 độ, sức sản xuất là 59 

Ở Pháp người ta cũng nghiệm thấy rằng: 

- Sức sản xuất rút đi mất 50 phần 100 nếu nhiệt 
độ hợp lực tăng lên từ 18 đến 33 độ. 

- Khi nhiệt độ hợp lực là 18 độ thì thợ làm khéo 
léo nhất, ít xảy ra tai nạn nhất. 

- Trong phòng giấy nào mà nhân viên ít cử động, 
thì nhiệt độ từ 16 đến 18 độ là vừa. Nếu nhân viên cử 
động nhiều thì nhiệt độ chỉ cần từ 10 đến 12 độ thôi. 


277 


Nguyễn Hiến Lê 


Vậy nhiệt độ có ảnh hướng lớn tới sức sản xuất và 
chúng ta có năng lực sản xuất kém người Âu nhiều, 
một phần lớn cũng do khí hậu nước ta nóng quá. 


Nhưng nhiệt độ cũng có ảnh hưởng tới sức khỏe 
và tai nạn nữa. Trong những xưởng giặt bằng hơi nước 
ở Mỹ, thợ thường bị chứng nhức đầu, chóng mặt, đau 
mắt. Trong những xưởng làm thép mà nhiệt độ quá 
cao, thợ hay đau phổi và trong những xưởng dệt vải, 
không khí vừa nóng vừa ẩm thấp, số thợ chết gấp hai, 
gấp ba số thợ trong các xưởng dệt len không khí mát 
mẻ hơn. Trong các mỏ, nếu nhiệt độ từ 16 độ tăng tới 
25 độ, số thợ chết cũng tăng lên gấp rưỡi, số thợ bị 
tai nạn phải nghỉ làm dưới 10 ngày, tăng lên gấp bốn. 


Vì những lẽ đó, ta phải: 


- Giữ cho nhiệt độ nơi làm việc đều đều vào 
khoảng 15 độ. Muốn vậy phải dùng máy sưởi điện khi 
trời lạnh hoặc máy lạnh khi trời nóng. 

- Nhiệt độ ở dưới chân (khoảng 10, 15 phân cách 
mặt đất) nên cao hơn nhiệt độ ở đầu cho khỏi chóng 
mặt. 

- Không khí trong phòng nên lưu thông với tốc độ 
từ 10 đến 20 phân mỗi giây. 

- Độ ẩm thấp trong phòng không được trên 60% 
278 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nghĩa là mỗi thước khối không khí không được có quá 
16 gam nước. 

- Trong những xưởng kim thuộc, phải có máy che 
chở thợ cho khỏi bị nóng quá mà cháy da thịt. 

- Người làm công nào ngồi yên một chỗ mà thấy 
lạnh thì phải có máy điện sưởi thêm cho người ta. 
VI. TIẾNG ĐỘNG VÀ ÂM NHẠC 

1. Tiếng động. 

Trong một xưởng máy chạy rầm rầm suốt ngày, 
dinh tai nhức óc, thợ hầu hết không hóa điếc thì cũng 
nghênh ngäng. 

Bên Mỹ Ủy ban Vệ sinh thành phố New York thí 
nghiệm thấy rằng nếu nơi làm việc không tĩnh thì sức 
sản xuất giảm di 5 phần 100 và sự mệt nhọc tăng lên 
200 phần 100. 

Người ta đã chế được máy đo cường độ của tiếng 
động. Người ta lấy décibel (phần 10 ben; đọc là đê xi 
ben) làm đơn vị; một tiếng nói lớn đo được khoảng 
20 décibel). 

Tiếng động của chày máy là 110 décibel. 


Tiếng động của máy ¡n là 90 décibel. 


279 


Nguyễn Hiến Lê 
Tiếng động của phòng đánh máy chữ là 70 déci- 
bel. 


Tiếng động của phòng nói chuyện ồn ào là 50 
décibel. 


Tới 60 décibel còn nghe được, trên 120 décibel 
thì nhức óc. 


Muốn giảm tiếng động, ta có thể làm theo ông 
Michelin. 


Ông thấy một phòng giấy ôn ào quá, nhân viên 
không chú ý vào công việc được, cho nên thường lầm 
lộn. Ông bảo ghi hết thảy những tiếng động vào một 
tờ giấy rồi sắp đặt theo thứ tự lớn nhỏ như sau: 


1) Nhân viên nói với nhau lớn tiếng quá. 


2) Một cánh cửa khi khép lại, đập và kêu mạnh 
quá. 


3) Có 12 cái chuông điện thoại và 6 cái chuông 
khác để gọi người làm. 


4) Nhân viên nói lớn quá khi kêu điện thoại. 


5) Nhân viên hay đứng lên ngồi xuống và mỗi lẫn 
như vậy làm cho chân ghế cọ vào sàn mà rit lên. 


6) Có nhiều tiếng động ở ngoài đường đưa vào. 


280 


Tổ chức công việc theo khoa học 


7) Người ta đi đi lại lại trong phòng nhiều quá. 

8) Người ta thường lớn tiếng gọi nhau để hỏi nhau 
một điều gì. 

Rồi ông nghiên cứu từng tiếng động một và tìm 
cách làm cho nó mất đi. 

1) Ông bảo nhân viên nói nhỏ thôi. Họ không 
muốn nói lớn, nhưng vì phòng ồn ào quá cho nên phải 
nói lớn mới nghe được. 

2) Dùng một thứ cửa êm để thay vào cái cửa đập 
mạnh. 

3) - 4) Đặt những máy điện thoại gần người làm, 
cứ bốn người một máy rồi bỏ chuông đi, thay vào một 
bộ phận rung động se sẽ đủ cho mọi người ngồi gần 
bên nghe được. Còn chuông để kêu ai, cũng bỏ đi nữa, 
dùng đèn thay vào, muốn gọi ai thì bật đèn lên. 

5) Chân ghế đều có bọc một cái móng cao su cho 
khỏi rít lên mỗi khi cọ vào sàn. 

6) Ông không tìm cách làm bớt tiếng động ở ngoài 
phố được. 

7) Sắp đặt lại chỗ ngồi của nhân viên cho những 
người nào thường có chuyện hỏi nhau được ngồi gần 
nhau, khỏi phải kêu lớn mới nghe thấy. 


281 


Nguyễn Hiến Lê 


Kết quả hoàn toàn khả quan. Nhưng bây giờ ta có 
thể làm hơn ông mà giảm những tiếng động ở ngoài 
bằng cách: 

- Xây 2 lớp tường mỏng, ở giữa là một lớp không 
khí hoặc một lớp vải, nỉ, để cho tiếng động gặp lớp đó, 
không chuyển đi được nữa mà ngừng lại. 

- Cửa và cửa kính cũng làm hai lớp. 

- Mặt tường trong phòng cũng bao phủ một lớp 
ngăn cách tiếng động trên. 

- Dùng những loại máy mới chạy thật êm. 

2. Âm nhạc 

Ở Anh Mỹ người ta đã dùng âm nhạc để làm cho 
thợ bớt mệt và tăng sức sản xuất lên. 

Trong chiến tranh vừa rồi, hãng phát âm B.B.C. 
của Anh mỗi ngày cho truyền thanh 3 lần (sáng, chiều 
và tối, mỗi lần non nửa giờ) những bản nhạc đã được 
lựa sẵn cho thợ thuyền nghe trong khi làm việc. 

Chương trình đó được 83% số thợ và hết thảy các 
chủ nhân tán thành vì: 

- Thợ mệt thấy được khỏe lại, bớt gắt gỏng, bực 
tức. 


282 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- Tỉnh thần thợ sảng khoái, hăng hái lên, chú ý 
thêm vào việc làm. 


- Thợ bớt nói chuyện. 
- Sức sản xuất tăng lên được một phân năm. 


Nhưng sự lựa chọn những bản nhạc và sự định 
giờ phát thanh rất khó, phải có nhà chuyên môn 
mới được. Âm nhạc phải thuộc loại nhẹ nhàng êm 
đềm thì thợ mới bớt mệt. Không nên dùng các bài 
ca, sợ thợ chú ý vào đó quá. Điệu valse (một điệu 
khiêu vũ múa tròn) và những bản cổ điển hợp với 
công việc tinh thân nhất. Ở Mỹ có nhiều sinh viên 
đại học nghe âm nhạc trong khi học. Điều cốt yếu 
là tiếng âm nhạc phải thật nhẹ, như ở xa văng vắng 
đưa lại thôi. 


VIL MÀU SẮC 


Màu sắc cũng ảnh hưởng đến tâm lí người ta 
nhiều. 

- Một vật nếu sơn đỏ thì người ta thấy nặng 
hơn là sơn xanh, sơn màu thẫm nặng hơn sơn 
màu nhạt. 


- Màu trắng phản chiếu tới 90% ánh sáng, mâu 
vàng 70% màu xanh lá cây 60%, màu xám nâu 40%. 


283 


Nguyễn Hiến Lê 


- Màu xanh lá cây làm dịu mắt, trên địa cầu màu 
đó nhiều nhứt và rất ít màu đỏ rực, màu kích thích 
thần kinh rất mạnh. 

- Màu vàng dễ thấy nhứt, màu da cam làm cho ta 
chú ý tới trước nhất. 

- Muốn cho chữ đề đọc thì nên dùng màu đen trên 
nền vàng rồi tới chữ xanh dương (xanh lơ) trên nền 
trắng, chữ trắng trên nên den. 

Những nhận xét đó chỉ cho ta cách sơn tường và 
máy móc một cách hợp lí. 

- Trong một cái máy, những bộ phận nào cứ động 
nên sơn màu trắng cho dễ thấy, còn những bộ phận 
khác nên sơn màu xanh cho dịu mắt. 

- Tường và trần nên sơn màu xanh lợt để ta có cảm 
giác như nó cao lên, xa ra. 


- Sàn những xưởng nên sơn màu xám lợt. 

- Chỗ nào dé do mà phải rửa luôn thì mới cần láng, 
ngoài ra không nên dùng những màu sơn láng vì nó 
làm cho mệt mắt. 

- Sau cùng ta nên biết thêm rằng muỗi không ưa 
màu vàng. 


284 


Tổ chức công việc theo khoa học 


VIII. SỰ THỨ TỰ VÀ SỰ THUẬN TIÊN 


Sự quá thứ tự có khi là một tật làm mất thì giờ. Ai 
cũng nhận rằng hễ giấu một vật kĩ quá thì mất công 
tìm kiếm lâu. Ta có vài chục đồng tiền cổ, thứ bằng 
đông, thứ bằng kẽm, bằng bạc, bỏ chung vào một hộp 
là đủ. Nếu quá tỉ mỉ, chia ra làm ba hộp: hộp đựng tiền 
đồng, hộp đựng tiền kẽm, hộp đựng tiên bạc rồi hộp 
thứ nhất để chung với những vật khác bằng đồng, hộp 
thứ nhì để chung với những vật bằng kẽm, hộp thứ 
ba với những vật bằng bạc thì khi kiếm một thứ tiền 
mà ta không nhớ nó bằng đông, bằng kẽm hay bằng 
bạc, tất nhiên ta phải mất nhiều thì giờ kiếm cả ba nơi 
mới thấy được. 

Giấy tờ trong sở cũng vậy, chia ra nhiều loại quá 
chỉ thêm tốn công, những loại nào giống nhau có thể 
thu lại làm một. 

Những sự thứ tự vừa phải, hợp lí làm cho các bạn 
khỏi mất thì giờ, đồ đạc mà dé kiểm soát, tránh được 
nhiều tai nạn. Vào một phòng có thứ tự ta còn thấy 
rộng rãi, khoan khoái nữa. 

- Cho nên khi sắp đặt một xưởng, một phòng giấy, 
phải suy tính trước sao cho sự sắp đặt được hợp lí, khỏi 
mất công đi đi lại lại tìm vật này vật khác. 


285 


Nguyễn Hiến Lê 


- Những lối đi nào có nhiều người, phải được vạch 
rõ lên đất, lên gạch. 


- Chung quanh một nơi làm việc phải tính trước 
chỗ đặt máy móc, khí cụ ở đâu, chỗ để rác ở đâu... 

- Những vật chướng ngại phải được sơn trắng cho 
dễ thấy. 

- Những ống nước, ống hơi, ống điện phải được 
sơn bằng những màu đã định trước cho ai thấy màu 
đó cũng biết ngay là ống øì. 

- Chỗ làm phải rộng rãi cho dễ làm việc. Mỗi 
nhân viên phải có ít nhất là 6 thước vuông trong 
phòng quản lí, 9 thước vuông trong phòng nghiên 
cứu. 

- Phải tìm hết cách cho thợ ngồi làm việc được, 
đừng bắt họ đứng mệt sức vô ích. 

- Phải có đủ phòng thay đồ, phòng tắm, nhà xí, 
phòng nghỉ. Phòng thay đồ phải kể ngay nơi làm 
VIỆC. 

- Chung quanh nơi làm việc nên trồng cỏ, trồng 
cây, trồng bông để cho cảnh được vui vẻ. Những xưởng 
lù lù một màu xám, nằm lố nhố trên một khoảng đất 
đây than, bụi, và nhả ra những cuộn khói đen xì, coi 


286 


Tổ chức công việc theo khoa học 


còn ảm đạm, rùng rợn hơn những khám đường nữa. 
Ai có thể bước chân vào đó mà hăng hái làm việc cho 
được? 


IX. TRONG HIỆN TÌNH NƯỚC TA 


Đã đành trong tình thế hiện tại, nền kĩ nghệ nước 
ta còn lạc hậu, nhân viên trong các hãng, các sở chưa 
có thể hy vọng được hưởng tất cả các sự tiện nghi đó 
và chỉ cầu sao cho đủ ăn mặc, đủ nuôi con, đủ thuốc 
thang, đừng làm việc quá sức. Nhưng các chủ nhân 
(của sở cũng như của hãng) nên nhớ rằng người làm 
công có được thảnh thơi thì làm việc mới được nhiều, 
nên phải luôn luôn nghĩ tới hoàn cảnh của họ trong 
khi họ làm việc, rồi tận lực kiếm cách cải thiện đời làm 
công của họ (trung bình mỗi người phải làm trong sở 
hay trong xưởng 2 phần 7 đời người chứ ít đâu) và nếu 
bây giờ điện còn đất thì, trái lại, không khí và nước ở 
Việt Nam này vẫn còn rẻ lắm, vẫn có thể cho họ đủ 
không khí để thở và đú nước để tắm giặt, hầu họ bớt 
ốm đau mà đủ sức phụng sự Tổ quốc, hoặc sinh lợi 
cho chú. 


Phải bỏ những sự tính toán biển lận đi, phải trông 
xa nhìn rộng mới có thể làm được việc lớn, mới có thể 
ganh đua với nước ngoài, và hễ ai trông xa một chút thì 


287 


Nguyễn Hiến Lê 


phải nhận rằng những phí tổn dùng vào sự cải thiện 
đời sống của người làm công, trong khi họ làm việc 
cũng như trong đời tư của họ, là những phí tổn lợi cho 
quốc gia, cho xí nghiệp. 


Phương Tây nói: Tiền bạc trốn ta nếu ta kiếm nó. 
Phương Đông cũng nói vậy. Ta cứ tìm cái lợi cho người 
đi rồi ta sẽ có cái lợi của ta. Tôi mong các nhà doanh 
nghiệp hiểu điều đó và các nhà kiến trúc, kĩ sư, y sĩ, 
tâm lí thấu cái nhiệm vụ xã hội của họ là đồng tâm 
hiệp lực cải thiện đời sống của thây thợ. 


Hiểu thấu nhiệm vụ và thứ nhất là thi hành ngay. 
Tri mà không hành thì chưa phải là tri. Nên kĩ thuật 
và kinh tế càng lạc hậu, đời sống của công nhân càng 
khổ thì nhiệm vụ của họ càng nặng và càng gấp. 


Trong cuốn này tôi có mục đích vạch rõ phương 
pháp tổ chức công việc của Âu Mĩ, để các bạn tự áp 
dụng vào mỗi việc riêng biệt. Nếu ngay bây giờ, ta chưa 
có thể áp dụng hết những phương pháp trong phần 
thứ tư này được thì ít nhất ta cũng có thể bắt đầu làm 
những việc sau đây: 


1. Tuy ta chưa có những nhà chuyên môn và đủ 
máy móc để trắc nghiệm tâm lí, ta vẫn có thể lựa 
người theo thị hiếu và tài năng của họ. Người ốm yếu 


288 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đừng giao cho việc nặng, người tín cẩn mới dùng làm 
thủ quỹ. Bằng cấp cho ta biết sức học của mỗi người 
khi mới ở trường ra, nhưng sức học đó có thể tăng 
lên được (nếu người đó chịu học thêm) và cũng có 
thể sụt đi nhiều. Vả lại bằng cấp ít khi cho ta biết tài 
năng. Muốn xét tài năng của ai, có thể cho người đó 
làm thử một việc trong ít ngày, ít tuần. Nếu làm không 
được thì bằng cấp cao cũng không dùng, nếu làm giỏi 
thì dù không bằng cấp cũng trả lương cao. Trả lương 
theo bằng cấp nhiều khi không công bằng mà quá tin 
ở bằng cấp là một sự “mê tín” rất tai hại. 


2. Mở nhiều trường dạy nghề là nhiệm vụ của 
Chánh phủ. Nhưng trong một xí nghiệp lớn, mở một 
vài lớp dạy thợ vào buổi tối cũng là bổn phận của chủ 
nhân. Phí tổn không mấy (vì ở đâu ta cũng thấy có 
những người sẵn lòng dạy không cho những người 
dưới) mà lợi rất nhiều. Thợ nhờ ta mà rành nghẻ làm 
việc có kết quả hơn và cũng quyến luyến với ta hơn. 


Trong những xưởng nhỏ, mở riêng một lớp không 
được thì trong khi thợ làm việc, phải tận tâm chỉ cho 
họ biết thêm nghề. 

3. Trừ vài tháng về mùa mưa, ánh sáng tự nhiên ở 
Nam bộ rất nhiều, không như ở Pháp, Anh mà nhiều 


289 


Nguyễn Hiến Lê 


nơi thời tiết u ám gần hết năm. Ta chỉ cần đục nhiều 
cửa sổ, nhất là cửa kính, khi mưa đóng kính lại, mưa 
không hắt vào mà phòng vẫn sáng. Tôi không hiểu 
tại sao ở Nam bộ mưa nhiều hơn Bắc bộ mà thứ cửa 
đó ít nhà có. Giá điện tuy còn cao nhưng hà tiện bóng 
đèn và hơi điện trong những nơi làm việc là một điều 
vô ý thức. 

Ô Nam bô không càn dùng máy sưởi. Máy lạnh 
đắt quá, nhưng mở nhiều cửa, phòng sẽ thoáng và sẽ 
mát. Máy quạt không tốn kém nhiều mà nhiều công 
sở không có. Người ta tiết kiệm một cách vụn vặt như 
vậy trong khi dư tiền dùng bốn năm người để làm công 
việc của một người. 


Thợ chưa hy vọng được cái thú vừa nghe âm nhạc 
vừa làm việc nhưng khi mua một cái máy mới, ta nên 
lựa những máy chạy êm cho bớt tiếng động và nếu chịu 
khó nghiên cứu những tiếng động như ông Michelin 
đã làm thì ai cũng có thể làm cho phòng giấy bớt ôn 
ào đi nhiều. 

Sự lựa màu không tốn tiên vì sơn xanh hay sơn đỏ 
thì cũng một giá đó. Sao ta không để ý lựa màu sơn 
cho nơi làm việc được sáng sủa, vui vẻ hơn? 


Nếu chưa có thể xây phòng thay đô và phòng 
290 


Tổ chức công việc theo khoa học 


tắm cho người làm thì ít nhất nhà xí cũng phải có đủ 
sạch sẽ. 

4. Về những công việc xã hội, y tế và an ninh, ta 
có thể làm được nhiều và có bổn phận tùy năng lực 
của ta dùng mọi phương pháp đề phòng tật bệnh và 
tai nạn cho người làm. 

Xưởng có trên 100 người mà không có một viên 
điều dưỡng hoặc một người biết cứu thương, thuốc 
men cần thiết cũng thiếu, sàn thì cao mà không có tay 
vịn, cột chống thì yếu quá... như vậy là cố ý giết người. 

Tội đó không tha thứ được. 


5. Còn về cách đối đãi với công nhân, ta có thể 
làm hơn những điều đã chỉ ở chương IV về Nghệ thuật 
chỉ huy. Ta phải: 


- Yêu hết thảy những thợ có tài và thông minh, 
săn sóc họ như một người làm vườn săn sóc cây quý. 


- Dìu dắt, cất nhắc họ lên những địa vị cao hơn. 


- Nếu họ không đủ sức làm mọi việc thì phải cho 
họ một việc khác ngay, đừng để họ làm hư việc rồi 
rây họ. 

Ta lại nên bắt chước hai ông chủ hãng sau này, 
đều hiểu thấu tâm lí người làm công. 


291 


Nguyễn Hiến Lê 


Một ông chủ xưởng đóng tàu, khi thả một chiếc 
tàu, cho hết thảy thây thợ nghỉ một giờ lại coi thả tàu 
và ngắm công trình mà họ đã chung sức tạo nên. 


Một ông khác, chủ hãng nhỏ, mở cửa hãng rất 
sớm, đứng ở sân niềm nở, tươi cười chào hỏi mỗi người 
thợ khi họ tới, chào một cách lễ phép và mời vào phòng 
nghỉ đợi giờ làm việc, không như các hãng khác bắt 
họ châu chực dưới mưa nắng đợi lúc cửa hãng mở. 
Lúc mãn giờ làm việc cũng vậy, chủ đứng ở cửa, bắt 
tay từng người giúp việc một f), 

Thợ được chủ đãi như khách quý, tự thấy nhân 
phẩm tăng lên và không khi nào tới trễ giờ, chú khỏi 
phải kiểm soát mà họ tập tính thứ tự, sạch sẽ, cẩn thận, 
năng lực sản xuất tăng lên được 15 phần 100, nguyên 
liệu tiết kiệm được 5 phần 100. 

Làm việc độ 2 giờ, thợ được phép nghỉ một chút. 
Ai muốn hút thuốc tùy ý; tại mỗi chỗ ngồi có một cái 
để gạt tàn thuốc. Phòng rất sạch sẽ, có nhà xí riêng 
cho đàn bà; nơi rửa tay có đú xà bông và khăn lau 
trắng tinh. 


Khách hàng mua hóa vật của ta thì ta tiếp đãi rất 


(1) Chỉ trong những hàng nhỏ hoặc trung bình, chủ mới có thể tiếp 
đãi hết thây các người làm công như vậy được. 


292 


Tổ chức công việc theo khoa học 


niềm nỡ. Tại sao thợ là người chế tạo những hóa vật 
đó cho ta, ta lại khinh rẻ? Nghĩ cho kỹ, niềm nỡ với 
người làm công còn hơn với khách hàng. Các bạn thử 
thí nghiệm xem. 


X. HOÀN CẢNH KHÔNG BẰNG LÒNG NGƯỜI 


Trước khi chấm dứt chương này, tôi xin nhắc bạn 
một điều rất quan trọng, là hoàn cånh không quan trong 
bằng lòng người. 

Häng Western Electric ở Mỹ đã thí nghiệm như 
sau: Người ta cho một bọn thợ đàn bà làm việc chung 
trong một phòng riêng, theo những điều kiện thông 
thường (tuân lễ 48 giờ, tiền công trả từng tuần, không 
được nghỉ một phút nào trong giờ làm việc). Rồi người 
ta thay đổi lần lần những điều kiện ấy để xem ảnh 
hưởng đến sức làm việc của họ ra sao. 


Chẳng hạn, người ta trả công họ không theo số 
ngày làm việc nữa, mà tùy theo sức làm việc của mỗi 
người. Như vậy 4 tuần. Rồi người ta bắt họ làm mỗi 
tuần 44 giờ thôi hoặc cho họ thỉnh thoảng nghỉ mười 
phút, thứ bảy nghỉ trọn ngày; có khi lại thay đổi bóng 
đèn cho phòng sáng hơn, sửa đổi kiểu ghế cho họ 
ngôi được tiện hơn... 


293 


Nguyễn Hiến Lê 


Người ta nghiệm rằng mỗi lần có một sự thay 
đổi thì sức làm việc của thợ tăng lên. Có điều này lạ 
lùng nhất là sau hai năm nguòi ta cüng vån thay đổi 
điều biện làm uiệc, nhưng hông cải thiện nó nia mà 
trở lại lần lần những điều bất tiện hôi đầu vå súc sån 
xuất cũng 0uẫn đều đều tăng lên! Thật không còn ai 
hiểu được chút gì cả. 


Sau nhiều lần suy nghĩ chiêm nghiệm, người ta 
mới tìm được chân lí này: điều kiện để làm việc không 
quan trọng bằng sự săn sóc của chủ: hễ chủ hỏi han 
thợ, quý mến họ, để ý đến đời sống của họ, coi họ 
như người thân tín cúa mình, thì họ mến công việc và 
gắng sức, dù gặp những điều kiện không thuận tiện, 
cũng sản xuất được nhiều. 

Tóm lại, hoàn cảnh không bằng lòng người, và 
người chỉ huy trước hết phải là người đắc nhân tâm. 

Thí nghiệm đó đã được nhiều xí nghiệp khác thử 
lại và kết quả không lần nào sai. Nó là một tiến bộ lớn 


trong môn Tổ chức công việc theo khoa hoc”. 


(1) Coi thêm cuốn Hiệu năng, châm ngôn của nhà doanh nghiệp 
của tác giả. 


294 


Tổ chức công việc theo khoa học 


KẾT LUẬN 


I. Tóm tắt đại ý trong tập. 

II Bí quyết của môn T'C.T'K.H. 

HH. Bốn điều biên: chương trình, thì giờ, người uà 
tiền. 


I. TÓM TẮT ĐẠI Ý TRONG TÂP NÀY 

Tóm lại, trong một xí nghiệp nào cũng có sáu công 
VIỆC: 

- Công việc kĩ thuật, công việc thương mãi, công 
việc tài chánh, công việc an ninh, công việc kế toán, 
công việc quản lí. 

Trong các công sở, công việc thương mãi và an ninh 
thường không quan trọng. Công việc thương mãi thường 
chỉ có mua chứ không có bán, trừ một vài sở như sở Lúa 
gạo, sở Hỏa xa. Còn công việc an ninh thì ở sở Công chánh 
và sở Hỏa xa cũng quan trọng như trong các xí nghiệp. 

Ta phải biết sáu công việc đó để tổ chức, rồi vẽ một 
biểu đồ tổ chức và một đô biểu liên lạc các cơ quan. 

Những người quản lí phải rõ năm chức vụ sau này: 


295 


Nguyễn Hiến Lê 


- Dự tính - tổ chức - chỉ huy - phối trí các cơ quan 
kiểm soát. 

Họ phải có nhiều tài liệu để nghiên cứu, phải biết 
cách kiếm tài liệu, phân loại tài liệu và trong khi so 
sánh, phải biết dùng các thống kê biểu và các đồ biểu. 

Đó là sự tổ chức một xí nghiệp, phản học thuyết 
của Fayol. 

Muốn tổ chức xưởng phải: 

- Chia công việc ra nhiều công việc nhỏ. 

- Nghiên cứu từng công việc nhỏ một. 

- Nghiên cứu từng cử động mội. 

- Tìm cách làm việc hợp lí, mau chóng hơn. 

- Đo xem cách làm đó mất bao nhiêu thì giờ. 

- Chuẩn bị, phối trí công việc cho nó liên tiếp nhau, 
không gián đoạn, muốn vậy phải biết cách tính số nguyên 
liệu dự trữ. 

- Tả rõ cách thức đã định làm ra sao cho thợ hiểu 
mà làm theo. 

- Đưa cho họ những máy móc, khí cụ đã được tân 
thức hóa, nhất luật hóa, hợp với công việc và hợp với 
mỗi người. 

- Tìm những điều kiện thuận tiện cho họ làm việc. 

- Trả công cho họ một cách công bằng. 

- Và khi việc đã làm xong, kiểm soát lại xem có 


296 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đúng với chương trình đã định không, có chỗ nào nên 
cải thiện nữa không. 
Đó là phân học thuyết của Taylor. 


Ea 

Tất cả hai thuyết đó đều: 

Dựa trên bốn qui tắc của Descartes: 

- Không được tin điều gì là đúng khi chưa chứng 
nghiệm nó là đúng. 

- Phân tích công việc. 

- Rồi tổng hợp lại. 

- Đừng bỏ sót điều gì. 

- Và đều đưa tới mục đích duy nhất là hạ giá vốn 
xuống, tăng năng lực sản xuất lên, rút bớt thì giờ làm 
việc đi, để cho hết thảy nhân loại: 

- Có nhiêu hóa vật mà dùng. 

- Có nhiều thì giờ nghỉ ngơi hoặc học tập thêm. 

Thời xưa, năng lực sản xuất của nhân loại còn kém, 
không đủ cho ai nấy đêu dư đã được, cho nên tổ tiên ta 
chỉ có hai thứ luân lí: một thứ là “lấy” một thứ là “cho”. 

Kẻ nghèo hoặc tham mà mạnh thì chỉ tính cách lấy 
của kẻ khác: Hi Lạp và La Mã, đi chính phục châu Âu và 
một phản châu A; Thành Cát Tư Hãn chinh phục châu 
A và môt phàn châu Au, máu thành sông, xương thành 
núi chỉ vì họ theo luân lí “lấy”. Nguòi nhân từ, đạo đức, 
trái lại theo luân lí “cho”. Thích Ca, Giê Su đều coi mọi 

297 


Nguyễn Hiến Lê 


vật ở đời là của chung, không giữ gì riêng cho mình hết, 
xả thân cho nhân loại. 


Ngày nay ta có thể sản xuất được dư dùng. Một nhà 
bác học nói phú nguyên của thế giới đủ nuôi một dân số 
lớn gấp sáu dân số hiện nay. Vậy ta không theo luân lí “cho” 
mà nên đặt ra một luân lí mới: “sản xuất nhiều để chia 
nhiều và công bằng”. Môn T.C.T.K.H. giúp ta thực hành 
được phân thứ nhất trong luân lí đó. Cho nên J.P.Palewski 
tác giả cuốn L'organisation scientifique du travail cho 
môn T.C.T.K.H. có tác dụng luân lí rất sâu xa: nó định 
rõ quyên hạn và bổn phận của mỗi người trong cái thời 
đại cơ khí và thế giới bình đẳng của chúng ta. 


II. BÍ QUYẾT CỦA MÔN TỔ CHỨC THEO KHOA HỌC 

Như bạn đã thấy, phương pháp đó thật mâu nhiệm. 
Năng lực sản xuất của loài người đã tăng lên gấp 100 gấp 
1000 lần và không cần dùng khí cụ mới, ta cũng có thể, 
nhờ phương pháp đó, tăng sức sản xuất lên được vài ba 
lần, có khi vài chục lần nữa. 

Mà không có chi lạ hết. Chỉ cần chịu suy xét và có 
chút lương tri là đủ. Trong 7 câu hỏi của Quintilien chi càn 
nhớ câu hỏi này quan trọng nhất: “PAI SAO?” Biết dùng 
câu hỏi đó tức là ta có cái đũa thần của nàng tiên, gõ vào 
cửa Vũ trụ thì cửa từ từ mở, đón ta vào coi những bí mật 
của Hóa công, gõ vào bất kì một vật nào trên thế giới thì 
vật đó cũng sẽ biến hóa thành một vật khác, tùy ý ta. 


298 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Em Bé mới bập bẹ biết nói, mở tròn cặp mắt đen 
lánh nhìn Vũ trụ, thấy cái gì cũng kì dị. Em Bé ngạc 
nhiên, luôn miệng hỏi: “Tại sao vậy Ba?” “Tại sao vậy, 
Má?”. Nhờ biết câu hỏi đó mà Em Bé học được trong ba 
năm nhiều hơn chúng ta học trong mười năm. 

Chúng ta hãy chịu khó học lại Em Bé và gặp 
mỗi vật gì, việc gì cũng hỏi “Tại sao?”. Tại sao làm 
như vây? Tại sao đặt nó ở đây? Tại sao làm như thế 
mà không được? Tại sao phải làm nó trước? Tại sao 
không dùng vật này? Tại sao không dùng người kia? 
Tại sao thành công? Tại sao thất bại? Tại sao thợ ghét 
chủ? Tại sao chủ nghi thợ? Tại sao thợ làm biếng? Tại 
sao thợ hay nghỉ? Tại sao có tai nạn? Tại sao thợ làm 
“reo”? Tại sao...? 

Và khi trả lời những câu hỏi đó, phải có LƯƠNG 
TRI và chút lòng CÔNG BĂNG. Tôi chỉ nói công bằng 
thôi chứ không nói nhân từ vì đức nhân cao quá, không 
phải ai cũng có được. Công bằng là biết có ta mà cũng 
biết có người, tìm cái lợi cho ta nhưng cũng tìm cái lợi 
cho người vì nếu người không có lợi thì ta cũng không 
có lợi, hoặc có mà không bền; là đặt ta vào địa vị người, 
cái gì ta không muốn thì đừng bắt người chịu, cái gì ta 
muốn thì gắng làm cho người được. 

Có một chút lương tri, một tính thân biết hỏi “Tại 
sao?” đó và một tấm lòng công bằng tức là hiểu được cái 
bí quyết của khoa Tổ chức công việc theo khoa học này. 


299 


Nguyễn Hiến Lê 


II. BỐN ĐIÊU KIỆN: CHƯƠNG TRÌNH, THÌ 
GIỜ, NGƯỜI VÀ TIÊN 


Đọc hết cuốn này, chắc có bạn muốn đem áp dụng 
ngay phương pháp của Taylor và Fayol trong công việc. 
Sự thực hành sẽ giúp bạn hiểu thêm phương pháp, nhưng 
trước khi thực hành bạn nên nhớ thêm điều sau này nữa: 

Muốn tổ chức, phải có 4 điều kiện: chương trình, 
thì giờ, người và tiên. 

1. Chương trình quan trọng nhất, vì tổ chức không 
phải là xáo trộn. Phải biết mục đích của ta muốn tới đâu, 
định việc nào gấp phải làm trước, bỏ những việc nào vô 
ích, hoặc tốn tiền không thể làm được. Phải có óc thực 
tế, lí luận quá không ích gi. 

Khi tổ chức lại một công việc đang làm, phải hiểu 
rõ công việc đó, tìm những sự bất tiện, làm lộn của nó ở 
đâu rồi sửa lại lần lần. 

2. Rồi tới tì giờ. Khi tổ chức lại một xí nghiệp hay 
công sở, ta không thể bắt các cơ quan ngưng hoạt động, 
đợi tổ chức lại hết rồi mới tiếp tục hoạt động lại. Vậy phải 
sửa đổi những việc dễ trước, những việc khó sau, vừa 
thay đổi vừa làm việc. 

Và lại, ai cũng vây, làm theo lõi cü quen rôi, không 
muốn đổi cách làm. Cho nên sự thay đổi phải rất từ từ, 
đừng cho người làm công bất bình. Lại phải dẫn dụ họ 
cho họ hiểu rõ sự ích lợi của phương pháp mới, có hiểu 
rồi họ mới hết lòng theo ta và giúp ta một cách đắc lực. 


300 


Tổ chức công việc theo khoa học 


3. Khi chương trình đã định, phải tìm những người 
thông minh, hoạt động, còn trẻ (khi trên 40 tuổi, người 
ta không hoan nghinh những sự thay đổi nữa), luyện 
cho họ theo phương pháp của ta, rồi sau một thời gian 
kinh nghiệm, giao cho tổ chức lấy những việc đễ. Không 
có người phụ lực đó để nâng đỡ ta, tuyên truyền cho 
phương pháp thì rất khó thành công. Và cần nhất phải 
có một người chủ tin ta, bênh vực ta. Như vậy sự tổ chức 
lại một xí nghiệp lớn, một công sở phải vài ba năm mới 
hoàn thành được. 

4. Sau cùng phải có #. Muốn mua máy, phải có 
tiên. Muốn chuẩn bị, kiểm soát công việc, phải thêm giấy 
tờ, thêm người làm, nghĩa là có tiền. Muốn cho nơi làm 
việc được rộng rãi, sáng sủa mát mẻ hơn, cũng phải có 
tiên. Điều đó ai cũng hiểu. Nhưng điều mà ít người chủ 
hiểu là phải rộng rãi với thợ, thưởng họ, tăng lương cho 
họ. Không chịu bỏ vốn ra thì không mong øì thu lợi hết, 
mà khéo bỏ vốn thì có khi lời gấp mười vốn. 

Có bốn điều kiện đó rồi bạn mới bắt đầu vào việc 
được. 

Và xin bạn bắt đầu vào việc ngay đi, vì chúng ta đi 
sau thiên hạ quá xa rồi. Hiện ở Âu Mĩ, người ta đã sắp 
vượt giai đoạn của Taylor mà tiến tới một giai đoạn mới 
mẻ hơn nữa. 


301 


Nguyễn Hiến Lê 


PHU LUC I 


PHUONG PHÁP PHÂN HANG 
THẬP TIẾN PHỔ CẬP 


Từ trước tới nay đã có nhiều phương pháp phân hạng 
xuất hiện. Có phương pháp Brunet, Cutter, Crozet, Bliss. 
Nhưng phương pháp thịnh hành nhất, được khắp hoàn cầu 
dùng là phương pháp hân hạng thập tiến phổ cập (classe- 
ment décimal universel, viết tắt: C.D.U.) 

Nguyên tắc phương pháp đó do Dewey (ĐÐiu-ê) đặt 
ra. Dewey chia hết thảy tri thức của loài người ra làm 10 
loại, mỗi loại chia làm 10 bộ, mỗi bộ lại chia làm 10 nữa, 
và cứ như vậy cho tới cùng. Mười loại đầu họp thành một 
bảng chính là: 

0. Tác phẩm tổng quát. 

1. Triết học. 

2. Tôn giáo. Thân học. 

3. Xã hội học. Luật học. Hành chánh học. 


4. Bác ngữ học. Ngôn ngữ học. 


302 


Tổ chức công việc theo khoa học 


5. Khoa học thuần túy. 


6. Khoa học thực dụng. Y học. Sinh lí học. Công nghệ 
học. 


7. Mi thuật. Nghệ thuật thực hành. Du hí và thể thao. 
8. Văn học. 

9, Sử kí và địa dư. 

Mỗi loại trong bản chính đó lại chia làm 10 bộ. 


Ví dụ: - 6 là khoa học thực hành, chia ra làm 60, 61, 
62, 63... 69. 


- Ð cũng chia ra làm 50, 51, 52, 53... 59. 
- 1 cũng có 10, 11, 12, 13... 19. 


Mỗi số đó chỉ một bộ, như 63 chỉ về canh nông, 17 
chỉ về luân lí, 59 chỉ vẻ động vật học, 53 chỉ vẻ vật lí học. 


Rồi mỗi bộ 53, 63, 17... lại chia ra làm: 
DÓU, 051. 1142, Quá... DIA, 

630, 631, 632, 633... 639 

170, 171, 172, 173... 179 v.v... 


Vậy bảng chính chia ra làm rất nhiều bảng phụ. Trong 
mỗi bảng phụ người ta dùng những dấu hiệu dưới đây: 


- Những con số ở trong ngoặc đơn (parenthèces) chỉ 
tên nước, như (12) là Anh, (43) là Đức, (44) là Pháp... 


- Những con số ở trong ngoặc kép chỉ thời gian, như 
303 


Nguyễn Hiến Lê 


“14 là thế kỉ thứ 14, “1457” là từ năm 1450 đến năm 1460. 


- Những ngoặc đơn ở trong có một con số không tiếp 
đến những con số khác, chi thé thwc (forme). Vi du: (01) 
là lí thuyết, (02) là khái luận, (04) là tùy bút, điễn thuyết). 


- Những dấu đẳng thức sau có những con số, chỉ tiếng 
nói. Ví dụ: = 2 là tiếng Anh, = 3 là tiếng Pháp. 


Để tóm tắt, ta lấy ví dụ cuốn sách viết bằng tiếng Anh 
về canh nông và xuất bản ở Pháp trong thế kỉ 19. Để chỉ 
cuốn đó, ta sẽ dùng những dấu hiệu sau này: 


63 là canh nông. 
63 (44) là canh nông ở Pháp. 
63 (44) “18” là canh nông ở Pháp trong thế kỷ 19. 


63 (44) “18” (02) là khái luận về canh nông ở Pháp 
trong thế kỷ 19. 


63 (44) “18” (02) (02) = 2 là khái luận bằng tiếng Anh 
về canh nông ở Pháp trong thế kỷ 19. 


Phương pháp phân hạng thập tiến phổ cập còn dùng 
nhiều dấu hiệu nữa, ví dụ dấu hiệu: để chỉ sự liên lạc giữa 
các đề mục, như 7 là nghệ thuật, 17 là luân lí. 


7: 17 là liên quan giữa nghệ thuật và luân lí. 
17 : 7 là liên quan giữa luân lí và nghệ thuật. 


Nhưng vì cuốn này chỉ có mục đích phổ thông cho nên 
chúng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết. 


304 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Như ta thấy, lối phân hạng đó rất giản dị, dùng rất ít 
số, thêm bao nhiêu đề mục vào cũng được. Người ta đã tính: 
có thể sắp đặt được tới trên một tỉ (1.000.000.000) đề mục. 


Lối đó được nhiều cơ quan trong khắp thế giới đùng 
thứ nhất là để phân hạng sách, báo, bản đô v.v... Nhưng 
một lối phân hạng rất tốt cho sở này có thể không hợp với 
sở khác. Về kĩ nghệ chẳng hạn, dùng lối thập tiến phổ cập 
có vài chỗ bất tiện, nên khi áp dụng nó, phải biết tùy cơ mà 
sửa đổi cho nó hợp với nhu cầu của ta. 


Ta không nhất định phải theo một lối kí hiệu (nghĩa là 
lối dùng dấu để ghi một vật) nào hết. Ví dụ: khoa học thực 
nghiệm, ta theo phương pháp thập tiến phổ cập, cho nó số 
6 cũng được, mà gọi nó bằng số khác cũng được, bằng chữ 
A, chữ B cũng được. Lối nào tiện thì theo. 


Tuy vậy, nếu tài liệu của ta, công chúng (nghĩa là 
những người ngoài sở hoặc ngoài xí nghiệp), có thể dùng 
được thì cũng nên theo một lối kí hiệu nào mà nhiều người 
đã biết rồi. 


305 


Nguyễn Hiến Lê 


PHỤ LỤC II 


CÁC LOẠI MÁU VÀ CÁC TÍNH TÌNH 


Ở chương II phần IV các bạn đã biết rằng bà Léone 
Bourdel, nhà tâm lí trứ danh ở Pháp, xét tâm lí loài người 
và chia làm 4 hạng: 


a) Hạng điều hòa, dễ cảm, chỉ phát triển khi hoàn cảnh 
hợp với họ, tức như các nghệ sĩ. 


b) Hạng hợp điệu, biết tùy thời, biến thông, trong hoàn 
cảnh nào phát triển cũng được, như các nhà bán hàng, các 
nhà ngoại giao. 


c) Hạng tiết tấu, nhất định giữ ý của họ, thẳng tiến tới 
mục đích, độc tài và nghiêm khắc như các nhà binh. 


đ) Hạng hỗn họp, có đủ tính tình phản trái khác nhau 
của 3 hạng trên, cho nên tính tình bất nhất, hay thay đổi. 
Họ vừa dễ cảm, vừa biết biến thông, vừa cố chấp, thủ cựu. 
Nhưng nếu hoặc vì hoàn cảnh, hoặc nhờ giáo dục, ý chí 
mà họ có thể lúc nào nên quả quyết thì quả quyết, nên tùy 
thời thì tùy thời, và biết cảm động cho phải lúc, sắt đá với 
tùy người thì họ là những người có nhiều năng lực nhất. 


306 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Trong 4 hạng đó đều có những người tài giỏi không 
hạng nào quý, không hạng nào hèn. Điều cốt yếu là biết 
lựa người hợp với việc. 


Léone Bourdel còn nghiệm thấy rằng 4 hạng tính tình 
đó hợp với 4 loại máu A, O, B, AB mà các nhà bác học đã 
tìm thấy, Hạng điều hòa thuộc về loại máu A, hạng tiết 
tấu thuộc về loại máu B, hạng hạp điệu thuộc về loại máu 
O, hạng hỗn hợp thuộc về loại máu AB. 


Điều đáng chú ý là: 


1) Những người hợp điệu sống ở hoàn cảnh nào 
cũng được, giao thiệp uới ai cũng được, có nhiều máu O, 
tà loại máu này chính là loại tráu sang cho người ào 
cũng được. Chắc các bạn biết rằng khi sang máu cho 
một người thiếu máu, phải tìm loại máu hợp với máu 
của người đó. Ví dụ người máu A phải kiếm máu A mà 
sang, nếu không sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng 
máu O sang cho người máu O đã đành là được rồi, mà 
sang cho người có máu A, hoặc máu B, hoặc máu AB 
cũng được nữa. 


2) Máu AB có máu A và máu B hỗn hợp mà tính tình 


(1) Trong máu có chất nước (Sérum) và huyết câu (Glubules). Đại 
khái các nhà bác học đã lấy các thứ máu, đổ vô một chất hóa học, 
tôi trộn với nhau và tùy theo chất nước cùng huyết câu của các 
thứ máu có dính với nhau hay không mà chia máu ra làm 4 loại: 
loại 1 cũng gọi là AB, loại II cũng gọi là A, loại [II cũng gọi là B, 
loại IV cũng gọi là O. 


307 


Nguyễn Hiến Lê 


hỗn hợp cũng là tính tình vừa điều hòa (máu A), vừa hợp 
điệu, vừa tiết tấu (máu B). 


Léone Bourdel đã thí nghiệm như vầy: 


1) Giáo sư Kossowitch ở viện Pasteur nhờ bà xét 
tính tình hai người phụ tá. Xét kĩ rồi bà đáp: người thứ 
nhứt thuộc về hạng điều hòa, tất có máu A; còn người 
thứ nhì, thuộc về hạng hợp điệu, phải có máu O. Giáo 
sư thử máu thì quả nhiên như vậy. (Ta nên nhớ rằng 
máu một người không phải thuần chất vì người ta chịu 
ảnh hưởng của di truyền, cho nên người nào cũng có đủ 
4 thứ máu A, B, O, AB, nhưng phần máu A nhiều nhất 
gọi là A v.v... t, 

2) Bà và một vài người khác chia nghề nghiệp ra 
làm 3 loại: 

a) Nghề nghiệp tìm tòi và sáng tác (như họa sĩ, nhà 
điêu khắc, nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu trong các phòng 
thí nghiệm, nhà văn, người vẽ các kiểu áo mới...). 

b) Nghề thi hành, không phải sáng tác gì hết, chỉ 
có việc thi hành chỉ thị của người khác (như thợ may, 
thợ máy, đốc công, sĩ quan...) 

c) Nghề giao thiệp, phải giao thiệp với nhiều người 
(như các người điều đưỡng, thây thuốc, giáo sư, người 
bán hàng, thư ký đánh máy, nhà quảng cáo, viên thanh 
tra...) 

(1U Thiệt ra vấn đề phức tạp hơn nhiều, tôi giảng vắn tắt như vậy chỉ 
để cho dễ hiểu mà thôi. 
308 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Sau khi chia như vậy rồi thử máu của 500 người, vừa 
đàn ông vừa đàn bà, người ta thấy rằng: 


- Trong các nghẻ sáng tác, số người có máu A nhiều nhất. 


- Trong các nghề giao thiệp, số người có máu AB nhiều 
nhất rồi tới những người có máu O. 


Vậy những người có máu A hợp với việc sáng tác hơn 
cả, tức là hạng người điều hòa. 


Những người có máu B hợp với công việc thi hành 
hơn hết, tức là hạng người tiết tấu. 


Còn những người có máu O, hoặc máu AB giao thiệp 
giỏi, thuộc vào hạng hạp điệu và hỗn hợp. 


Người ta lại thử máu các dân tộc và thấy rằng các 
dân tộc phương Tây có nhiều máu A, các dân tộc phương 
Đông có nhiều máu B, càng đi từ phương Tây lần lần qua 
phương Đông thì máu của các đân tộc càng bớt loại A mà 
thêm loại B lên. 

Và người ta kết luận rằng phương Tây có óc sáng 
tác, thay đổi, vụ lợi xã hội, dân chủ còn người phương 
đông có óc thủ cựu, cá nhân, nghiêm khắc, quả quyết 
chuyên chế. 

Trong những dân tộc phương Đông, người Nhật có 
nhiều máu A nhất, cho nên thủ cựu nhất. 

Trong những dân tộc phương Tây, người Anh có nhiều 
máu O và A hơn hết cho nên buôn bán và ngoại giao giỏi; 


309 


Nguyễn Hiến Lê 


người Đức giỏi sáng tác và hiếu chiến vì có nhiều máu A 
và máu B f, (coi bảng thống kê dưới đây). 





Không những các loại máu thay đổi từ nước này qua 
nước khác mà trong một nước, loại máu của hai miền cũng 
không giống nhau. Như ở Pháp, tại miền Nam (Marseilles) 
máu A nhiều hơn cả, miền Đông Bắc máu B nhiều hơn cả. 
Vì vậy mà người phương Nam nghệ sĩ hơn, người ĐôngBắc 
hiếu chiến hơn. 


(U Nhưng ta nên nhớ rằng đó là nói về phần đông mà thôi; dân tộc 
nào cũng có những người xuất chúng. Cho nên nước nào cũng 
có những người sáng tác hoặc hiếu chiến hoặc giỏi ngoại giao. 
Vả lại máu của một dân tộc có thay đổi không? Nếu không thì tại 
sao xưa Trung Hoa sáng chế nhiều mà nay ít, xưa Âu châu sáng 
chế ít mà nay nhiều? Và nếu thay đối thì tại sao thay đối? Vấn đẻ 
còn phức tạp lắm. 


310 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Những nhận xét và thí nghiệm đó sẽ có những tác 
dụng rất lớn. 


Trong phạm vi nghề nghiệp, người ta có thể chỉ thử 
máu một người mà biết được tính tình, khả năng của người 
đó để giao việc cho. 


Về phương diện nhân chủng và quốc gia, người ta 
sẽ giải quyết được vấn đề đi di dân một cách có phương 
pháp. Có những dân tộc mà tính tình, khả năng nên giữ 
và không nên cho hỗn hợp với những dân tộc khác. Trái 
lại nhiều dân tộc thiếu một chút máu nào, nên được hỗn 
hợp với những dân tộc dư chất máu đó. Trong một nước 
cũng vậy: miền này nên cho những người có máu này lại 
sinh nhai, miền kia không nên cho những người có máu 
đó tới lập nghiệp. 


Trong một bài diễn văn, bà Léone Bourdel kết: 
“Chúng ta phải quan niệm một thế giới mới dựng trên 
những luật về sinh lí, nghĩa là những luật của Tạo hóa”. 
Tôi tưởng thế giới đó sẽ là một thế giới đại đồng, các giống 
người sẽ phối hợp với nhau thành một giống có nhiều 
máu A và O, ít máu B, một giống người có tinh thần sáng 
tác rất cao, có tình xã hội rất quý, không chuyên chế, thủ 
cựu và hiếu chiến. 

Công việc đó tất phải mất nhiều thế kỉ nhưng dù là 
mười thế kỉ nữa thì cũng có là bao trong cái lịch trình tiến 
hóa hàng triệu năm của nhơn loại! 


311 


Nguyễn Hiến Lê 


DANH TỪ 
CHUA ĐƯỢC THÔNG DỤNG 


Trong tập, tôi đã định nghĩa những danh từ chưa ñược 


thông dựng. Tuy Uậy, nhưng danh từ nào dùng nhiều lần, tôi 
sẽ tóm tắt định nghĩa trong bảng này để khi quên nghĩa, các 
bạn tra trong bảng có thể nhớ lại được. Còn những danh từ 
nào chỉ dùng trong một chương, trong những chương bhác 
ít khi gặp, thì tôi chỉ biên tên Pháp ở bên cạnh thôi. Những 
danh từ nào cần có thí dụ tới hiểu rõ được. 


C 


CH 


312 


Ca-lô-ri: (calorie) đơn vị đo sức nóng. 

Công nghiệp hóa: (industrialisation) sản xuất, 
chế tạo thiệt nhiều để bán. 

Công chúng: (nataire) người mà chính phủ cho 
quyền chứng thực giấy tờ về luật. 

Chày máy: (marteau-pilon) chày rất lớn chạy 
bằng máy chuẩn bị (préparation) dự bị sẵn sàng. 
Dung sai: (tolérance) số sai mà có thể cho là đúng 
được. 

Du án: (projet) bån dự tính một chương trình, 
một công việc. 

Đai chuyên: (courroie) sợi dây lắp vào 2 bánh 
xe để cho khi một bánh xe này chạy thì bánh xe 
kia cũng chạy. 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Đêsi-ben: (décibel) một phần mười ben (bel), đơn 
vị để đo tiếng động. 

Đồ wc: đầu đè. 

(Tánh) Dièu hôa, (tempérament hamonique). 

Đo giờ làm (chronométrage). 


Đơn điệu hóa: (uniformisation) làm cho nhiều 
vật khác nhau hóa giống nhau hết. 


Đồ biểu: (graphiques): coi phần II, chương IV, 
đoạn II. 


Đồ biểu bế hoạch (planning) đoạn II. 
Đồ biểu liên lạc (graphique de liaison) đoạn II. 


Đồ biểu răng cưa (graphique dent de scie) 
đoạn II. 


Đồ biểu tổ chức (organigramme) đoạn II 


Dô bifu tú diêm (graphique du point mort) 
đoạn II. 


G Giá vôn du tinh (Prix de revient prévisionne) 
đoạn II. 


Giá uốn hế toán (Prix de revient comptable). 


Giá uốn tính theo cách hop lí (Prix de revient 
d’imputation rationnelle). 


H (Tinh) Hop diêu (Tempérament mélodique) 
Hé dû (arbre généalogique): bän đồ vẽ hình một 
cây để chỉ thế hệ của một họ. 
313 


Nguyễn Hiến Lê 


Fe 


314 


Hệ thống (système): thứ tự của một sự vật có 
quan hệ với nhau. 

Hệ thống đơn tị (système đunités). 

Hiện tượng (phénomène): trạng thái của vật mà 
ta có thể cảm thấy, biết được. 

Họp lí hóa (rationalisation): thay đổi khí cụ và 
phương pháp làm việc cho hợp lí. 

Huyết chất (tempérament sanguin): thể chất 
nhiều máu. 

Kế toán chưng (comptabilité générale). 

Kế toán công nghệ (comptabilité industrielle). 
Ký hiệu (symbolisation): dùng dấu hiệu để ghi 
hoặc một ngành chuyên môn. 

Khảo cứ (donnée): chứng cứ để nghiên cứu. 
Làm chuyển (travail à la chaine): theo cách làm 
đó, một đô vật chuyển tay từ người này qua người 
khác, mỗi người làm một việc, cho tới khi đồ vật 
hoàn thành. 

Lâm ba (lymphe): một chất trong huyết trắng. 
Luât cung câu (loi de l'offre et de la demande): 
Nếu có nhiều người mua, ít người bán thì giá sẽ 
gia tăng lên, trái lại nếu người mua ít, người bán 
nhiều thì giá sẽ hạ xuống. 

Luật quyết định (déterminisme); theo luật đó, 
cùng một nguyên nhân thì phải cùng một kết 


Tổ chúc công việc theo khoa học 


NH 


PH 


quả, cùng một kết quả thì cùng phải do một 
nguyên nhân. 


Luych (lux): đơn vị để đo ánh sáng. 
Mẫu mực (norme): cái mẫu để làm chừng mực. 
Mét hé (système métrique). 


Năng suất (rendement): hiêu luc cüa việc làm 
nhiêu hay ít. 


Nhất luật hôa mâu muc (normalisation). 

Nhiệt dô hop luc (température résultante). 
Phân công (division du travail): chia một việc ra 
nhiều công việc nhỏ cho dễ làm. 

Phân hang (classement) 


Phân hạng theo chủng loại (classement par 
espèces). 
Phân hang theo dè muc (classement par 
matières). 
Phân hang theo dia thé (classement 
topographique). 
Phân hạng theo tu mâu (classement aphabétique). 
Phân hạng thập tiến phổ câp (classement décimal 
universel). 
Phân loại (classification): chia ra từng loại để 
xếp đặt. 
Phân tích (analyse): chia nhỏ ra để xem xét, 
nghiên cứu. 

315 


Nguyễn Hiến Lê 


316 


Phí tổn bất định (frais variables): phí tổn thay 
đổi tùy theo sản xuất nhiều hay ít. 

Phí tổn chung nhất định (frais généraux): phi 
tổn chung cho cả xí nghiệp và không thay đổi 
mặc dầu sản xuất nhiêu hay ít. 

Phí tổn tỉ lệ (frais proportionnels): phí tổn thay 
đổi tùy theo số sản xuất. Nếu sản xuất nhiều 2, 
3, 4... thì phí tổn cũng nhiều gấp 2, 3, 4... 

Phối trí (coordonner): sắp đặt công việc cho được 
liên tiếp nhau. 

Phù hiệu (symbole) dấu hiệu dùng để gọi tên 
một cái máy hoặc một vật gì cho dễ nhớ. 

Phương pháp còn thừa lại (méthode des résidus) 
Phương pháp đồng thời thay đổi (méthode des 
variations concomitantes). 

Phuong pháp phù hgp (méthode de 

concordance). 

Phuong pháp sai di (méthode de différence). 

Tân thúc hóa (modernisation): đổi mới. 

Tỉ lệ (proportion): cái lệ dùng để so sánh. 

Tiềm thức (subconscienÐ) cái ý thức ngầm ở trong. 
Tiền công tự nhiên (salaire naturel). 

Tin công sai biêt (salaire différentiel). 

(Tinh) Tiét tãu (tempérament rythmique) 

Tổng hợp (synthèse): họp nhiều cái lại làm một 


Tổ chúc công việc theo khoa học 


TH Thành kiến: ý kiến cố chấp. 


TR 


Thân kinh chât (tempérament nerveux) thë chất 
của một người mà bộ thần kinh mẫn tiệp. 

Thé thúc (forme): cách thúc. 

Thống kê biểu (statistique): Biểu để so sánh, 
trong đó người ta họp những sự vật cùng một 
phạm vi lại một chỗ. 

Trắc nghiệm: (test) những câu đem ra hỏi một 
người để dò xét tài năng, tâm lí, tính tình người đó. 

Ức thuyết (hypothèse): lí thuyết đo mình nghĩ 
ra chứ không có căn cứ gì khác. 

Xí nghiệp (entreprise): sự nghiệp kinh doanh, 
lấy sự sản xuất, mưu lợi làm mục đích. 


317 


Nguyễn Hiến Lê 


SÁCH THAM KHẢO 


TÊN SÁCH 


Organisation scientifique 
du travail 


De la Méthode dans les sciences 
expérimentales 


Organisation. Tomes I et Il 
Organisation du Travail 
Organisation scientifique 
Organisation à la française 


Sommaire des principes 
d'organisation des entreprises 


L'Organisation dans L'Entreprise 
et dans la Nation 


Administration industrielle et générale 
L'Organisation dans les 


Administrations publiques 


Le bon sens administratif 


Comment concevoir et réaliser 
une documentation 


318 


TÊN TÁC GIẢ 
J.P. Palewski (P.U.F) 


H. Le Chatelier 


J. Chevelier 
J. Chevelier 
E. Landauer, 
Rimailho 


Robert Caussin 
André L.A. Vincent 


Henri Fayol 
Comité National de 


Þorganisation 
francaise (C.N.O.F.) 


Francois Léo 


H. Bernaténe 


Tổ chức công việc theo khoa học 


La Technique du Classement 


Initiationaux méthodes de 
la Statistique 


Les graphiques employés comme 
procédé d'exploitation des 
phénomènes et des faits 


Les graphiques 


Le graphique Gantt instrument 
de direction 


Le système de Taylor 
Ma vie et mon oeuvre 
Direction des ateliers 
Les Nouveaux Standards 


La Préparation et la Régulation 
du Travail 


Notions Pratiques de Chonométrage 


Traité théorique et pratique de 
comptabilité industrielle 


Ce quest le Plan comptable 1947 
malisation des Comptabilités. 


Le Prix de Revient 
Les Salaires 
Le réapprovisionnement des Stocks 


La Connaissance des Hommes 
par la Psychobiologie 


La Mission de la France 


Thérèse Leroy 
A.de Montcetz 


Thellesme (Dunod) 


R. Satet et Voraz. 
W. Clark. 


(Dunod) 

H. Ford (Payot) 
Taylor (Dunod) 
H. Dubreuil 
(C.N.O.F) 


Michelin 


Léo Chardonet 


Commission de Nor- 


J. Danty la France 
J. Danty a France 
G.Bequart 


Léone Bourdel 


Léone Bourdel 


319 


Nguyễn Hiến Lê 


Les examens d'aptitude 
professionnelle 


L'Homme au Travail 

Le Maniement des hommes 

Le Patron est un chef d'orchestre 
Principes des relations humaines 
Le Rôle Social de l'Ingénieur 


Précis d'une Psychologie de 


l'Enfant 


F. Baumgarten 
(Dunod) 


(C.N.O.F.) 

Colonel Edward 

H. Satet 

Norman H.F. Maler. 
La Miraud 

G. Collin 


(Delagrave) 


Trong bảng trên đây, những tên ở trong dấu ngoặc đơn 
chỉ nhà xuất bản. Những cuốn nào không chỉ tên nhà xuất 
bản thì có thể hỏi mưa tại nhà sách của Comité National 


de l’Organisation française 57 Rue de Babylone Paris 7è. 


320 


Tổ chức công việc theo khoa học 


UC LU 

P.6... JÔ, sms savane exe as 5 

Tựa lần xuất bản thứ nhất .................... 6 

Tựa lần tài bán.............‹ «acc {ca cac {sa ses 11 
PHẦN THỨ NHẤT - KHÁI LUẬN. ................ 15 
CHƯƠNG NHẤT: 

- Định nghĩa và mục đích. ................... 16 
CHƯƠNG NHÌ 

- Lịch trình của khoa tổ chức 

công việc es KO HO. à cvvvvox ceveaei củ 24 

CHƯƠNG BA. 

- Phương pháp khoa học..................... 35 
PHẦN THỨ NHÌ 

- HỌC THUYẾT FAYOL VÀ THỰC HÀNH. .... 46 
CHƯƠNG NHẤT: 

“TÔ GÌ ĐI GIHEHÌÊN te bia cõi tua 6u của 48 
CHƯƠNG NHÌ. 

- Năm chức vụ của người quản lý.............. 59 
CHUONG BA. 

- Cách phân loại tài liệu phù hiệu.............. 74 


321 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG TƯ. 

- Những cách so sánh thống kế biểu và đồ biểu . 81 
PHẦN THỨ BA. 

- HỌC THUYẾT TAYLOR VÀ THỰC HÀNH. ... 89 
CHƯƠNG NHẤT. 


RE nent dans A 93 
CHƯƠNG NHÌ 

sẻ... " .ẽ........... 97 
CHƯƠNG BA. 

< N ät lust hóa MAU MUC r: cóc (ý cóc: cõ 100 
CHUONG TU. 

- Họp lý hóa phuong pháp làm viêc. .......... 110 
CHUONG NĂM. 

- Hợp lý hóa phương pháp làm việc (nối) ...... 124 
CHƯƠNG SÁU. 

Chuẩn bị công vÍỆC: ...c.«‹ coccce ca 00 134 
CHƯƠNG BẢY. 

- Phối trí công việc ........................ 139 
CHƯƠNG TÁM. 

- Ni šSUII ENHE VI grococ Guns da di 151 
CHƯƠNG CHÍN. 

EME cerveau mena meme 6 157 
CHƯƠNG MƯỜI. 

entame NON EME LANDES M 165 


322 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT. 

TION COR HD secstavsccoeui0soota Day và 177 
PHẦN THỨ TƯ. 

- NHỮNG ĐIÊU KIỆN THUẬN TIỆN 

ĐỀ LÀM VIỆC........................... 195 
CHƯƠNG NHẤT: 

- T11àh HựChànGH....................‹ cà << a 197 
CHƯƠNG NHÌ. 

- T00 ĐH ou out ARCS SUR dd 210 
CHUONG BA. 

-Ehương pháp day nghề sà‹ cvveeex ceveuea c¡ 231 
CHƯƠNG TƯ. 

- Nghệ thuật chỉ huy. ...................... 239 
CHƯƠNG NĂM. 

- Ban xã hội ban y tế ban an ninh. ............ 252 
CHƯƠNG SÁU. 

- Những hoàn cảnh thuận tiện để làm việc .... 267 
RETT: oenen cseesees ceasnee ve 295 
PHU-EUC. 

I. Phương pháp thập tiến phổ cập ............ 302 

H, Các loại mẫn và các tính:ÑnHh: s.«. css os 306 
DANH TỪ CHƯA ĐƯỢC THÔNG DỤNG. ........ 312 
SÁCH ĐỀ THAM KHẢO ....................... 318 


323 


Tổ CHỨC CÔNG VIỆC THE0 KHOA HỌC 
NGUYÊN HIẾN LÊ 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập: Phòng biên tập NXB 


NHÀ XUÁT BÁN TỎNG HỢP TP. HÒ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TÔNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 
ĐT: 38225340 — 38296764 — 38247225 
Fax: 84.8.38222726 
Email: tonghop@nxbhem.com.vn 
Website: www.nxbhem.com.vn / www.sachweb.vn 


GPXB s6: 1440-2012/CXB/109-152/THTPHCM ngày 30/11/2012 


Tổ chức công việc theo khoa học 


LÒI NHÀ XUẤT BẢN 


Tố chúc công uiệc theo bhoa học tác giả uiết 
uà cho xuất bản từ năm từ 1949 bhi môn Tố chúc 
chưa được người Việt Nam quan tâm. Sau đó (1958) 
sách được tái bản vai lần uà mãi cho đến năm 1989 
mới được in lại; tuy nhiên lân in này NXB Bông Tháp 
đã tự ý cắt bỏ các bài tựa uà một số trang quan trọng 
làm cho cuốn sách thiếu nhất quán uà mất sự liên tục. 


Lân này NXB Văn Hóa được sự đồng ý của thân 
nhân gia đình tác giả in lại đúng như bản đã được tác 
giủ hiệu chỉnh, bố sung uào năm 1956. 


Tuy sách uiết cách nay đã mấy thập niên, nhưng 
cho đến bây giờ tính khoa hoc của nó vån còn được xem 
là một môn học có tính bhoa học chính xác, NXB Văn 
Hóa trân trọng giới thiệu đến bạn đọc để tham khảo 
trong công uiệc của mình. 


NXB VĂN HÓA 


Nguyễn Hiến Lê 


TUA 


(Lần xuất bản thứ nhất) 


Về tôn giáo, triết lí, uăn chương uà mĩ thuật Đông, Tây 
không hon kém nhau nhiều: lọ có cái rực rỡ, cái tới lạ của 
họ thì ta cũng có cái thâm trầm, cái duyên bín của ta. Nhưng 
vè khoa hoc thì ta kém họ cả ngàn bực. 


Sau non môt thë ki Âu hóa, vè phuong diên dó ta chưa 
tiến được mấy. Ta mới có được lób son khoa hoc: môt md 
bằng cấp, ít chục cái xưởng: còn cái chất khoa học, tức là 
tình thần bhoa học thì ta gần nh hoàn toàn còn thiếu. 


Phân đông trí thức nước ta, đừng nói chỉ tới quần chúng, 
vån còn tật hàm hồ: ai nói sao tin ngay làm våy, không biết 
chút chỉ cũng bình phẩm, 0à làm viêc thì hông có phương 
Pháp, chương trình, gặp đâu làm đấy, người làm sao, ta bắt 
chước làm uậy. 


Óc hàm hô đó, sự thiếu tinh thân hoa học đó, có cái 
hại lớn là luôn luôn trói ta ở địa vi nô lê, theo gót người, chứ 
không bao giờ đuổi bịp người, hầu góp sức uào 0iệc phát huy 
ăn hóa của nhân loại. 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Nhưng cái hại ngay trước mắt là sự biến thiết quốc gia 
sẽ chậm chap, khó có hết quả khả quan. Nước ta đã bị tàn 
phá tất nhiều - bà sẽ còn bị tàn phá tới đâu nữa! - dân số ta 
ít, năng lực sản xuất của ta lại kém (vi ta ốm yếu, khí hậu 
của ta nóng quá), chỉ trông 0uào bầu nhiệt huyết của đồng 
bào không đủ. Phải làm sao cho một số đông những người 
gánh nhiệm vu biến thiết quốc gia có được tỉnh thân bhoa 
học, lãnh hội được phương pháp tổ chúc công 0uiệc theo khoa 
học của Âu, Mĩ thì mới mong có nhiều hiệu quả được. 


Mì tôi trộm nghi vây, nên tuy tự biết mình còn bém mà 
cũng không dám không đem một uài điều đã học được 0ê 
phương pháp đó trình bày trong tập sách nhỏ này. Bảo là để 
hiến thiết quốc gia thì bhông dám, nhưng đem nhiệt huyết 
gợi một uấn đề để cho những ai có nhiệm 0uụ kiến thiết, suy 
nghĩ, chiêm nghiêm, khảo cứu thêm thì đó chính là mục 
đích của tôi. 

Những điều học được tất nhiên là ít; trong những điều 
đó, lại tất nhiên có những điều chưa hiểu rõ, 0ì 0ậy tôi rất 
mong ở tấm lòng đại lượng của độc giả để được tha thứ trong 
nhưững chỗ sơ sót uà chỉ bảo trong những chỗ sai lầm. 


Tập này gồm 4 phân: 


- Phần thứ nhất xét vè tinh thân vå phương pháp khoa 
học. 


- Hai phần sau bàn vè sw áp dung phương pháp đó trong 
sự tổ chức công 0iệc để đỡ tốn tiền của, thì giờ. 


- Phần cuối cùng (II uà IV) chuyên tìm những điều 
7 


Nguyên Hiến Lê 


kiện thuận tiên cho sự làm tiệc. Phần này cũng quan trọng 
như 3 phần trên, 0ì trong đó, độc giả sẽ thấy tính cách nhân 
đạo của môn Tổ chức công 0iệc theo khoa học 0à một 0ài lối 
giải quyết những sự xích mích giữa hai giai cấp: chủ nhân 
vå tho thuyên. Có hiểu rõ được tinh cách dó rôi, tô chúc méi 
cÔ hiôêu quå, và mói giảm bớt được những sự mâu thuân 
trong xã hội ngày nay. 


Trước mỗi phần có một, hai trang tóm tắt đại ý trong 
phân. 


Trudc môt chương cũng có ít hàng tóm tắt đại ý trong 
Chương. 


Cuối tập lại có tóm tắt đại ý trong cuốn 0à một bảng 
biên tên những sách cho độc giả tham bhảo nêu muôn nghiên 
citu thêm. 


Mì sách thuộc loại phổ thông 0ề triết học bà bhoa học, 
êm lời lấy đạt ý làm trọng, 0uăn lấy sáng sửa làm gốc. 


Về ý, chúng tôi đã hết sức sắp đặt cho có mạch lạc, chú ý 
đến phần thực hành hơn phần lí thuyết uà đã dùng rất nhiều 
thí dụ cho độc giả dễ hiểu. 

Về lời chúng tôi đã bắt buộc phải dùng nhiều Hếng Hán 
Việt uì chắc độc giả đã nhận thấy răng tiếng Việt, tốn cho 
đủ phong phú để phô diễn được hết thảy, những ý vè khoa 
học, triết học thì không thể rời cái gốc đó được. Điều đó hông 
còn là một vån dè nta. 


Tuy 0ậy, mỗi bhi dùng tiếng nào mà phần đông độc giả 
còn lạ tai lạ mắt thì chúng tôi đã dụng ý giảng nó một cách 


8 


Tổ chức công việc theo khoa học 


gián tiếp trong mấy hàng sau. Một đôi khi còn chua thêm 
tiếng Pháp ở bên, hoặc giải thích bằng tiếng Việt cuối trang. 
Những tiếng đó, chúng tôi lai hop lai theo thú twa, b, c trong 
một bảng ở dưới sách, cho độc giả dễ kiếm. 

Một uài tiếng Việt nào chỉ dùng riêng ở Bắc hoặc ở 
Nam, có thể bhó hiểu, thì chúng tôi chua ở bên cạnh, trong 
dấu ngoặc đơn, tiếng đồng nghĩa uới nó dùng ở Nam (nếu 
nó chỉ dùng riêng ở Bắc) hoặc ở Bắc (nếu nó chi dùng riêng 
o Nam). 


Về chánh tả, tôi theo bộ Việt Nam từ điển của hội khai 
trí Tiến Đức uà bộ Hán Viêt từ điển của Đào Duy Anh, 2 bộ 
đã được phần đông học giả nhận là đúng hơn hết. 


Những danh từ 0ê khoa học thì phần nhiều theo ông 
Hoàng Xuân Hãn. 


Về những danh từ riêng của Âu Mĩ, chúng tôi nghĩ: 
tiếng Việt đã dùng tự mẫu la tinh thì bây giờ chưa cân Việt 
hóa nó uội. Người Trung Quốc không dùng mẫu tự đó cho 
nên phải phiên âm ra tiếng họ uì nếu uiết theo Âu Mĩ thì đại 
đa số người TYwng Quốc sẽ không đọc được chút chỉ hết. Tủ, 
trái lại, cứ viêt là Taylor, là Fayol, thì những người không 
học tiếng Pháp cũng đọc được một cách gần đúng. Họ sẽ đọc 
là Tay lo, Phay on chẳng hạn. 

Tôi nói: chwa cân Viêt hóa nó vôi uì công uiệc đó nếu 
có cần làm thì cũng nên giao cho môt viên Hàn Lâm. Nay, 
mỗi người viêt sách, theo ý riêng của mình mà Việt hóa 
móôt cách, chỉ làm cho độc giả thêm hoang mang thôi. Ví dụ 


9 


Nguyên Hiến Lê 


nhw danh tr Truman, tông thông Huê Ky, có chỗ Việt hóa 
là Tru men, có chỗ lại Việt hóa là Truy măng. Như uậy là 
;một người hay hai? 


Người Pháp nghĩ uậy cho nên để nguyên những danh 
từ riêng của Anh, Mĩ, Nga, Đức, Việt... uà chỉ trong từ điển 
mới chưa cách đọc cho đúng thôi. Tôi theo nguyên tắc đó, để 
nguyên tên riêng, nhưng ở bên một uài tên quan trọng cần 
Phải nhớ, tôi có chua cách đọc. 


Như uậy có lợi là đọc tập này tôi, sau có đọc những sách 
uiết bằng ngoại ngữ, các bạn nhận ngay được những danh 
từ riêng đó. Còn như tiết: Tê lơ, Phê on, sau này đọc đến 
Taylor, Fayol, ta có thê không nhận ra được những tên này. 

Long Xuyên ngày 11 tháng 11 năm 1949 
Tác giả 


10 


Tổ chức công việc theo khoa học 


TỰA 
(Lần tái bản) 


Thua bạn, tám năm trước, khi cuốn này mới xuất 
bản lần đầu, tôi ngại nó làm mẻ mất cái uốn của một 
ông bạn thân. Tôi ngại cũng phải. Môn Tổ chức công 
uUiệc, hồi đó, đối uới quốc dân, còn lạ tai quá, đi mà 
để ý tới? Thậm chí có một viên kī sw no mói coi nhan 
đề sách xong đã liêng xuống bàn, bảo: «Người nào có 
óc tổ chúc thì chẳng cần đọc sách của anh cũng biết tổ 
chức; còn bè nào không có óc tô chúc thì không khi nào 
đọc nó cả.” 

Một uiên hĩ sư éà còn Đậy, nói chỉ tới người thường. 
Chả trách một thân phụ học sinh đã nhắn tôi: «Sqo 
không để thì giờ dạy tw cho học sinh được nhờ, mà 0iết 
sách vé vín làm gi?” 


Tinh trang nhw Uậy, tôi chỉ dám hy 0ong bán được 
chừng năm trăm cuốn thôi. Ngờ đâu, không đẩy một 


11 


Nguyên Hiến Lê 


năm rưỡi, bán hết được hai ngàn cuốn. Tôi từng quá, 
„ung cho ông bạn của tôi thì ít - ông thuộc 0ào hạng 
người không nhớ tiền của mình đã dùng våo tiệc gì 
nta -mà mirng cho ông bào thì nhiều. Một môn học 
khô khan nhw våy, viêt lai vung vè nhw vây, mà dwoc 
độc giả hoan nghênh - tôi còn giữ được 0uàt bài báo 0à 
nhiều bức thư - thì ai mà dám bảo rằng tình thần hiếu 
học, trọng phương pháp của người mình là không dáng 
Phục bia chứ? 


Mấy năm sau, tôi soạn thêm ba cuôn na, cuốn 
Kim chỉ nam của học sinh để giúp bạn trẻ tổ chức tiệc 
học, cuốn Tổ chức gia đình, cuốn Hiệu năng, châm ngôn 
của nhà doanh nghiệp; cả ba đều làm cho tôi phấn bhổi, 
tin rằng phương pháp tổ chức càng ngày được quảng 
bá, nhất là trong giới thanh niên. 


Hiện nay, sau bao cuộc biến thiên, tình hình so 
Uuới tám năm trước, bhác rất xa. Để xúc tiến công cuộc 
kiến thiết uà giảm được phần nào sự đóng góp của quốc 
dân, chính bhủ cần cải tổ các công sở, các cơ qwan cho 
được nhiều hiệu năng; cho nên môn Tổ chức công 0iệc 
đã được đem dạy ở Uuài trường Đại học 0à hình như đã 
được áp dụng trong một våi phòng giấy. Để qwa được 
bước bhó bhăn lúc này mà cạnh tranh nổi uới đồ ngoại 
hóa, các nhà doanh nghiệp cũng cần phải sửa đổi cách 
làm ăn, không trông cậy ở sự đầu cø nta mà chi trông 


12 


Tổ chức công việc theo khoa học 


cậy ở tài năng của mình. Vì những lẽ đó, môn Tổ chức 
thành một môn học bhẩn thiết cho gần đủ các giới. 


Tồi mong rằng tôn đó sẽ sớm được dạy cả trong các 
trường Trung học - từ 1947, Quốc hội Pháp đã nghiên 
cứu Uuấn đế đó ở các ban Trung học 0à Tiểu học - giảng 
trong các gia đình, 0à áp dụng một cách triệt để trong 
các công sở, công cũng như tu. 


Và nếu chứng ta lập một Nha hoàn toàn tự trị, 
không tùy thuộc một bộ nào cả, chuyên lo tiệc tổ chức 
cho moi công sò thì chắc chắn chỉ trong ài ba năm, 
chẳng những công uiệc biến thiết tăng lên gấp đổi, phí 
tổn giảm di môt nửa, mà ngay đến cái bệnh quan liêu, 
biếng nhác, hốt lộ cũng sẽ diệt được gân hết. Việc làm 
không bhó, chỉ bhó ở chỗ dám làm thôi. 

Sài gòn ngày 31-1-1958 
NHL 


13 


Nguyên Hiến Lê 


14 


Tổ chức công việc theo khoa học 


PHÂN THỦ NHẤT 


KHÁI LUẬN 
ĐẠI Ý 


Trong phân này, chúng ta sẽ xét theo một cách đại 
khái phương pháp tổ chức công việc theo khoa học. 

1) Trước hết chúng ta định nghĩa lối tổ chức đó 
và vạch rõ mục đích của nó ra sao. 

2) Rồi nhìn qua lịch trình của nó và tiểu sử hai 
người có công sáng lập ra nó: TAYLOR (Tê-lơ) và 
FAYOL (Fé-ôn). 

3) Sau cùng tóm tắt những qui tắc của phương 
pháp khoa học, qui tắc mà TAYLOR và FAYOL đã dựa 
vào để tìm ra lối tổ chức ấy. 

Những mục đó sẽ lần lượt được xem xét trong ba 
chương sau đây. 


15 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG NHẤT 


ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH 


L Định nghĩa 

1. Thế nào là tổ chức. 

2. Hai lối tổ chức. 
II. Muc đích. 

1. Trả lời những điều chỉ trích. 

2. Phải nghĩ đến lợi chung trong khi tổ chức công 
VIỆC. 

3. Phương pháp tổ chức áp dụng vào công việc 
nào cũng được. 
HI Kết 
L ĐỊNH NGHĨA 

1. Thế nào là tổ chức. 

Ai cũng nhận răng trước khi làm một việc gì, phải 
xếp đặt kỹ lưỡng cho khỏi mất thì giờ, khỏi phí nguyên 
liệu. Muốn xay lúa chẳng hạn, phải định trước xay mấy 


16 


Tổ chức công việc theo khoa học 


gia, lựa chỗ để cối xay, trải đệm (nệm) xuống dưới để 
hứng gạo và trấu, buộc dây vào cối, tìm thúng để đựng 
lúa... rồi mới bắt đầu xay. 


Nếu không lựa chỗ trước, đặt chỗ ở một nơi xa 
lãm, sẽ phí thì giờ đi đi về về đem lúa đổ vào cối. Nếu 
nơi đó lại ở giữa sân, khi trời nắng, làm việc sẽ mau 
mệt: như vậy là phí sức mà phí sức tức là phí thì giờ, 
vì khi mệt thì làm chậm di, đáng lẽ mất ba giờ, phải 
mất bốn, năm giờ, phí mất một, hai giờ. Nếu trời lại 
đổ mưa trong khi đương xay ta còn mất thì giờ và mất 
công mang cối, lúa vào trong nhà nữa. 


Đó là một việc nhỏ, sự xếp đặt không cân phải 
suy nghi lâu, tính toán nhiều. Nếu ta muốn dùng máy 
xay lúa, công việc sẽ nhiều hơn, lâu hơn, ta phải xếp 
đặt công việc cái trước cái sau, sao cho khỏi cản trở 
lẫn nhau mà còn sửa soạn, chuẩn bị lẫn cho nhau nữa. 
Xếp đặt như uậy tức là tổ chức. 

2. Hai lối tổ chức 

Nhưng có hai lối tổ chức: 

Lối thứ nhất là lối tô chúc theo hinh nghiệm. 
Phương Đông chỉ biết một lối đó. Theo kinh nghiệm 
thì lâu lắm. Tổ tiên ta đã mất hàng chục thế kỷ mới 
tìm được những kích thước của tường và cột ngôi nhà 
ta ở. Kết quả tuy đúng nhưng thiếu sự tinh mật. Nếu 


17 


Nguyên Hiến Lê 


hỏi: “Tại sao tường không xây mỏng hơn, cột không 
lớn hơn?” thì các cụ sẽ đáp: “Ông cha làm sao thì mình 
cũng làm vậy?” Các cụ làm gì cũng phỏng chừng hết 
và ít khi chịu tìm một cách khác tiện lợi hơn. 

Người Âu từ thế kỷ thứ 18 trở vẻ trước cũng như 
ta, chỉ biết một lối tổ chức theo kinh nghiệm đó thôi. 
Nhưng từ thế kỷ 18 trở đi, nhất là từ đầu thế kỷ này, 
cùng với sự tấn triển mạnh mẽ của khoa học, họ không 
chịu lối phỏng chừng đó, họ muốn sự tổ chức công 
việc được tinh mật hơn, có phương pháp xác đáng, trái 
hắn với sự tổ chức theo kinh nghiệm thời xưa. 


Phương pháp đó mà ò chuong II chúng ta sẽ 
xét tới, là phương pháp khoa học, cho nên sự tổ chức 
của họ kêu là tô chúc công 0iệc theo bhoa học (Viết tắt 
T.C.T.K.H) 


Ví dụ, muốn xây cái cột, họ sẽ tính sức nặng của 
nóc nhà đè lên cây cột là bao nhiêu... rồi mới định kích 
thước cho cột để nó chịu những sức đó. Kích thước 
ấy có thể dư một chút chứ không được dư nhiều và 
nhất định là không được thiếu. Kích thước định rồi, 
họ sẽ vẽ bản đồ chiếc cột, định chỗ xây nó, tính số 
vôi, gạch, cát, xi măng cần dùng, số nhân công, giá 
cả là bao nhiêu... sau cùng mới định ngày khởi công. 


18 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II MỤC ĐÍCH 
1. Trả lời những điều chỉ trích 


Ở đầu chương chúng ta đã nói rằng Tổ chức công 
việc để khỏi phí thì giờ, khỏi tốn nguyên liệu, nghĩa là 
để khỏi tốn tiền, vì nguyên liệu là tiền mà thì giờ cũng 
là tiên. Khỏi phí thì giờ còn có nghĩa là làm tăng sự 
sản xuất lên nữa. Vậy mục đích của sự Tổ chức công 
việc theo khoa học là để făng sự sản xuất lên vå ha 
giá vôn xung. 

Chăc có nhièu ban sē nói: 

Từ khi có cơ khí, sự sản xuất đã tăng lên vùn vụt, 
quá sức tiêu thụ rất nhiều, đến nỗi trong cuộc kinh tế 
khúng hoảng năm 1930, cả ngàn tấn cà phê phải đổ 
xuống biển, cả ngàn tấn lúa phải đốt thay than, người 
thất nghiệp không có bánh mì để đỡ đói, mà ngựa có 
dư gạo để ăn; nay lại tìm cách tăng gia sản xuất nữa 
thì có khác chỉ mở cuộc chạy đưa tới sự khủng hoảng 
về Kinh tế, đưa lao công đến cảnh thất nghiệp, thất 
thểu ở bờ hè không? 

Còn như hạ giá vốn xuống ư? Các nhà tư bản bóc 
lột lao công đến nỗi gia sản của một kẻ nọ (Khổng 
Tường Hì) có thể nuôi cả thế giới trong hàng năm trời, 
như vậy chưa đủ sao mà còn nổi giáo cho giặc nữa, mà 
còn chỉ cho họ cách hạ giá vốn nữa? 

19 


Nguyên Hiến Lê 


Hai lời trách đó, chúng ta đã được nghe từ cuối 
thế kỷ trước, khi Taylor đem áp dụng đâu tiên phương 
pháp khoa học trong sự tổ chức các kỹ nghệ. Nhưng 
cả hai lời trách đều không đứng vững được. 


Tăng gia sản xuất có ảnh hưởng tới nạn kinh 
tế khủng hoảng và nạn thất nghiệp thiệt, nhưng nó 
không phải là nguyên nhân chánh. Hai nan d6 dèu do 
sự tổ chức xã hội chưa hoàn hảo mà ra. Bằng cớ là loài 
người từ đời thượng cổ đã biết kinh tế khủng hoảng. 
Aristote (A rít tốt) - một nhà hiên triết Hy Lạp cách đây 
23, 24 thế kỷ đã tìm thấy định luật này: trung bình cứ 
12 năm có một cuộc kinh tế khủng hoảng nhỏ, 50 năm 
có một cuộc kinh tế khủng hoảng lớn hơn và 150 năm 
thì cuộc khủng hoảng rất dữ dội. Và từ khi có cơ khí, 
có lối tổ chức công việc theo khoa học những cuộc 
kinh tế khủng hoảng vẫn theo luật đó, không mau hơn 
cũng không chậm hơn. 


Tổ chức công việc sẽ làm cho sản xuất tăng gia: 
nhưng nếu định trước số tiêu thụ bao nhiêu rồi sản 
xuất tới đó thôi, thì làm sao có cuộc khủng hoảng kinh 
tế được? Công việc sẽ mất ít thời giờ đi; nhưng nếu 
chia đều công việc cho mỗi người thì đã không ai thất 
nghiệp mà ai cũng còn có thêm thì giờ để nghỉ ngơi, 
học hỏi thêm. 

Còn như bảo hạ giá vốn xuống để cho tư bản bóc 


20 


Tổ chức công việc theo khoa học 


lột lao động thêm lên thì lại càng vô lý. Khi ta hạ được 
giá vốn xuống, thì một là ta giữ mức lời cũ mà hạ giá 
bán xuống, hai là ta giữ giá bán cũ để tăng mức lời lên. 
Trường hợp thứ nhứt có lợi cho mọi người, cho người 
tiêu thụ, cho chủ và cả thợ; trường hợp thứ nhì, chỉ lợi 
riêng cho nhà tư bản. Nhưng nếu là nhà tư bản được 
lời nhiều thì phải chia tiền lời đó cho lao công. Nếu 
họ không chia thì lôi tại họ chứ không phải ở khoa tổ 
chức. Ta còn có thể nói thêm rằng quyên lợi của họ 
bắt họ phải chia lời một cách công bằng nữa vì không 
vậy, lao công sẽ bỏ họ, hoặc làm lấy lệ cho đủ giờ, như 
vậy sức sản xuất sẽ hạ xuống, không lời gì cho họ hết. 


2. Phải nghĩ đến lợi chung khi tổ chức công việc. 


Nói tóm lại, sự tổ chức công việc theo khoa học, 
cũng như khoa học, - người mẹ sanh ra nó - tự nó không 
có hại. Nó chỉ là một lợi khí. Loài người biết dùng nó 
để mưu hạnh phúc cho cả nhân loại thì nó hữu ích vô 
cùng, bằng đem tấm lòng ích kỷ, nhỏ nhen để mưu 
lợi riêng cho một mình hoặc một nhóm, một nước thì 
dùng nó, hại cũng vô kể. 

Chúng ta phải nhớ rõ điều này: khoa học mà 
không có lương tâm hướng dân thì nguy cho nhân 
loại. Từ xưa, người phương Đông chúng ta vẫn nghĩ 
như vậy. 


21 


Nguyên Hiến Lê 


3. Phương pháp tổ chức áp dụng vào công việc 
nào cũng được. 


Nhưng sự tổ chức theo khoa học có phải chỉ áp 
dụng vào những công việc lớn mà thôi không? - Không. 
Vào việc chi cũng được hết, từ việc nhỏ đến việc lớn, 
từ việc nhà đến việc nước. 


Trường Tổ chức công 0iệc theo khoa hoc (Ecole 
đ'Organisation scientifique du Travail) ở Pháp đã mở 
những khóa dạy cách áp dụng những phương pháp 
tổ chức đó vào kỹ nghệ, thương mại, canh nông, công 
sở; và Gilbreth (Gin bờ rếp một kỹ sư Mỹ, đã áp dụng 
phương pháp đó vào sự dạy con, vào những công việc 
lặt vặt trong nhà o, 


II. KẾT 
Vậy ta có thể tóm tắt ý chính trong chương này 
vào câu định nghĩa sau đây: 


Tổ chức công việc theo khoa học là một môn dạy 
ta tìm kiếm những phương pháp chính xác hợp với 
khoa học để làm một công việc nào đó, nhỏ hoặc lớn, 


(1) Coi thêm cuốn Tổ chức gia đình của tác giả và cuốn Cheaper by 
the dozen của F. và € Gilbreth (bản dịch ra tiếng Pháp của nhà P. 
Horay, Paris, nhan đề là Treize à la douzaine). 


22 


Tổ chức công việc theo khoa học 


một cách mau chóng nhất, mà không mệt, để được 
lợi cho mọi người. 


Môn học đó, các nước Âu, Mỹ đã áp dụng từ lâu, 
nhất là Mỹ. Sức sản xuất của nước ta thấp nhất hoàn 
câu, ' cho nên ta phải áp dụng nó ngay vào hết thảy 
các ngành hoạt động mới mong công việc kiến thiết 
quốc gia mau có kết quả được. 


Ta thường phàn nàn đời người như bóng câu qua 
cửa, mà công việc thì bê bộn, đến nôi có người phải 
than thở: «hiếp trần thong thả một ngày là tiên”. Vậy 
sao không áp dụng phương pháp đó, làm mọi việc cho 
chóng xong (chóng xong chứ không phải là cầu thả) 
để hưởng thú thanh thản, thú tiên trong cõi tục? 


(1) Ý này tác giả viết hỏi năm 1949 nhưng đến nay vẫn không xa 
thực tế là mấy (BT). 


23 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG NHỈ 


LỊCH TRÌNH CỦA KHOA T.C.T.K.H 


L Những người có công uới phương pháp khoa học. 
lĨ Những người khai sanh cho phương pháp 
TEE, 
1. Taylor. 
2. Fayol. 
3. Sau Taylor và Fayol. 


I- NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 
PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC. 


Ở thời đại thượng cổ, loài người còn ăn lông ở lỗ, 
hai ba người họp lại để săn môi lấy thịt ăn và lột da 
che mình. Chắc chắn lúc đó loài người đã biết sắp đặt, 
tổ chức công việc rồi. Nhưng biết tổ chức theo khoa 
học thì phải đợi đến lúc nền móng của khoa học đã 
dựng lên hắn hoi. 


Công việc xây nền móng đó được Xénophon (Xê- 


24 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nô-phông) (425-352) và Aristote (A+rittốt) (384-322) 
khởi thủy rồi bị gián đoạn trên 1.500 năm, mãi đến thế 
kỷ 13, mới có Roger Bacon (Rô-giê-Ba-công) (1214- 
1294) tiếp tục. Sau Roger Bacon có Francois Bacon 
(Pho-răng-xoa-Ba-công) (1561-1626) phát triển thêm, 
Descartes (Dé-câc) (1596-1656) và Stuart Mill (Tuy- 
a-Min) (1806-1873) củng cố lại, đến Claude Bernad 
(Co-lốt-Bec-na) (1813-1878) thì cơ hô hoàn thành. 


II- NHỮNG NGƯỜI KHAI SANH CHO 
PHUONG PHÁP T.C.T.K.H. 


1. Taylor (Tê lơ) 


Khi phương pháp khoa học đã được dựng thì tức 
thời có những người áp dụng nó vào tổ chức công việc. 


Người thứ nhứt là Léonard de Vinci (Lê-ô-na-đơ 
Vanh xi) (1452-1519). Sau ông, có Perronet (Pe-ron 
nê) (1708-1794) đặt ra phương pháp làm chuyền D 
(traval à la CHAE) và Poncelet (Pông-xo-lê) nghiên 
cứu kỹ càng về sự mệt nhọc của thợ thuyên. Ở cuối 
thế kỷ 18 và đâu thế kỷ 19, có Chaptal (Sap-tan) người 
Pháp, Babbage (Bép-bêt) người Anh, nghiên cứu cách 
làm cho công việc của thợ thích hợp với máy, và Saint 


(1) Trong phương pháp đó, một đồ vật chuyển tay từ thợ này qua 
thợ khác ở bên cạnh mỗi người làm mỗi việc, cứ tiếp tục như vậy, 
không gián đoạn, cho tới khi hóa vật hoàn thành. 


25 


Nguyên Hiến Lê 


Simon (Xanh Xi mông) người Pháp chuyên xét về vấn 
đề quản lý xí nghiệp. 

Nhưng công việc của các nhà đó lẻ tẻ, không ảnh 
hưởng nhiêu đến quần chúng đương thời. Phải đợi đến 
Frederick Winolow Taylor (1856-1915) sự T.C.T.K.H. 
mới thành một môn học có hệ thống, có nguyên tắc 
chắc chắn, có thí nghiệm đàng hoàng, có nhiều ứng 
dụng khả quan trong kỹ thuật. Ta có thể nói Taylor 
chính là người đã khai sanh cho môn đó. 


Ông sanh ở Philadelphie (Mỹ), ham học những 
sinh ngữ như tiếng Pháp, tiếng Đức và thứ nhất là môn 
toán học. Ngay từ hồi nhỏ ông đã ưa sự rõ ràng, đích 
xác, ghét sự phỏng chừng. 


Nhưng vì có tật ở mắt, ông không được học nhiều, 
và năm 18 tuổi, khi ông xin vô làm trong một xưởng, 
ông chỉ có mỗi một tờ chứng chỉ thợ tập nghề. Tờ đó 
không có giá trị øì cả, người ta cho ông làm lao công. 
Ông vui vẻ nhận việc và quyết chí làm giỏi hơn các 
bạn bè. Ông phân tích công việc phải làm, tìm hiểu 
máy móc, nhờ vậy chẳng bao lâu thành thợ chuyên 
môn có tài, được chủ quý mến. 


Ong tới xưởng trước giờ, ra sau giờ, người trên 
mắng không bao giờ cãi lại và luôn luôn ngay thẳng, 
muốn mỗi ngày công việc ông làm một tốt hơn. 


26 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Năm 1878, ông vào làm cho một công ty thép 
Midvale, lần lượt làm đủ công việc trong nhà máy. 
Ba năm sau ông làm cho năng lực sản xuất của hãng 
tăng lên gấp đôi. Ba năm sau nữa ông được thăng lên 
chức chánh kỹ sư. 


Năm 1890 ông làm quản lý công ty Manufacturing 
Investment. Thời buổi đó khó khăn, ông không thành 
công; năm 1893 ông xin thôi và từ đó đem hết tâm trí 
vào sự thực hành phương pháp của ông để tổ chức 
công việc các Xưởng. 


Từ năm 1900 trở đi, ông về khu vườn của ông ở 
Philadelphine, di dưỡng tính tình, tìm ra được phương 
pháp và dụng cụ để bứng những cây lớn đem trồng 
nơi khác (điều đó chỉ cho ta thấy ông áp dụng phương 
pháp khoa học vào bất kỳ hoạt động nào), xuất bản 
những bút ký và luận văn (SửJøø management: Su tô 
chức hãng The Art of cutting metals: nghệ thuật cắt 
kim thuộc (và hướng dân, chỉ bảo cho hết thảy mọi 
người, nhất là cho các công sở ở Philadelphie, về cách 
tổ chức công việc. 

Những luận văn đó không được rõ ràng, lý luận 
lúng túng, nhưng phương pháp cực kỳ xác đáng và đã 
làm đảo lộn hết sự tổ chức công việc đương thời, để 
lại một ảnh hưởng sâu xa đến thời chúng ta. 


27 


Nguyên Hiến Lê 


Ở đây, tôi chỉ tóm tắt phương pháp của ông, chỉ vài 
kết quả ông đã thu hoạch được, rồi ở phản II sẽ xét kỹ 
lại. Phương pháp của ông chỉ có môi mục đích làm hạ 
giá vốn xuống. Muốn vậy ông dùng 10 cách sau này: 

1. Dùng máy móc, khí cụ tỉnh xảo hơn, hợp với 
công việc và tài năng của mỗi người. 

2. Phân công (chia việc) cho từng người chuyên 
môn. 

3. Nhất luật hóa mẫu mực o) (normaliser) của đồ 
dùng và hóa vật. 

4. Hợp lý hóa a) (rationaliser) cách thức làm việc 
bằng cách: Nghiên cứu cử động - đo và tính thì giờ 
làm việc. 

5, Chuẩn bị ?? công việc. 

6. Phối trí f công việc. 

7. Kiểm soát. 

8. Định số nguyên liệu cần phải dự trữ. 

9, Tính cách trả công sao cho thợ hăng hái làm. 

10. Cho họ những hoàn cảnh thuận tiện để làm 
VIỆC. 


(1) Những danh từ này chỉ một cách thức làm việc, cho nên định 
nghĩa trong một vài hàng không được. Đọc tới phân thứ II, độc 
giả sẽ hiểu rõ. 


28 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Một đồ đệ của ông, Gilbreth (phụ thân của tác giả 
cuốn Cheaper by the dozen đã dẫn) áp dụng phương 
pháp hợp lý hóa cách thức làm việc của ông vào công 
việc xây tường và làm cho công việc nhanh lên gấp ba. 
Một người thợ, trước đặt được 120 viên gạch mỗi giờ, 
nhờ Gilbreth mà đặt được 350 viên mỗi giờ. 


Taylor còn nghiên cứu về sự mệt nhọc của não 
cân, để lựa người làm, định giờ nghỉ ngơi cho họ và 
đem thực hành vào việc soát lại những viên đạn (hòn 
bi) xe máy, ông cũng làm cho công việc nhanh lên 
gấp ba. 


Nhưng sự sáng tạo làm cho cả thế giới biết danh 
ông là sau 26 năm thí nghiệm, ông tìm được cách cắt 
những kim thuộc (thép, sắt, đồng...) nhanh gấp hai 
lối cũ. 

Sau cùng ông nghiên cứu về các đai chuyên o 
(courroie) chế được một thứ chày máy @ (marteau 
pilcn) khảo sát về kế toán của hãng, về lối ký hiệu nữa 
(tìm những ước định để đặt tên các đồ dùng sao cho 
vừa gọn, vừa dé nh6). 


Sự sáng suốt của ông dị kỳ, sức hoạt động của ông 
đáng kính, vượt hắn người phàm cả ngàn bực, cho nên 


(1) Miếng da hoặc vải rộng, 2 đầu nối vào nhau, mắc vào 2 bánh xe 
để khi bánh xe này chạy thì bánh xe kia cũng chạy. 
(2) Thứ chày rất lớn chạy bằng máy. 


29 


Nguyên Hiến Lê 


người hiểu ông thì ít, kẻ chê ông thì nhiều. Năm 1911, 
một hãng ở Watertown không biết áp dụng phương 
pháp của ông đến nỗi thợ làm reo, người ta trút cả tội 
lỗi lên đầu ông và lôi ông ra trước vành móng ngựa. 
Ông hùng hôn tự bênh vực lấy và mỉa mai thay! Cũng 
nhờ một nữ sĩ trong đảng xã hội (tức đảng bênh vực 
thợ thuyên) bào chữa cho ông mà ông thắng. 


Năm 1913, hãng Renault ở Pháp cũng không 
hiểu triết lý của phương pháp đo thì giờ làm việc 
(chronométrage) của ông, đem áp dụng bậy, đến nỗi 
thợ làm reo, phẫn nộ và chỉ trích phương pháp tổ chức 
của ông là “Tổ chức sự lao lực” và “làm cho con người 
thành cái máy”. 

Nhưng sau khi ông chết, người ta lần lần hiểu 
ông và các nước Âu Mỹ đã theo phương pháp của ông. 


2. Fayol (Phê ôn) 


Có khi nhân loại sa lầy cả mấy thế kỷ trong cái 
vũng bùn của thủ cựu không tỏ một vẻ gì vùng vẫy 
để ra khỏi nơi đó, không ai có lấy một tia sáng thiên 
tài hết. Vậy mà hẽ đã có một người xuất chúng hiện 
ra như sao hôm ở phương Tây thì đồng thời cũng có 
những ngôi sao khác lấp lánh trên nên trời để hướng 
dẫn quần chúng. 


(1 Coi phương pháp đó ở phân III chương V. 
30 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Taylor sanh năm 1856 thi 15 năm trước cũng đã 
có một thiên tài khác ra đời. Thiên tài đó là Fayol 
(1841-1915). 

Hai thiên tài đó trái nhau như mặt trăng mặt trời, 
Taylor tự học mà thành tài, Fayol trái lại, được đào tạo 
tai trudng Saint-Etienne. Khi Taylor con đương làm 
thợ thi Fayol đã cai quản công tỉ mỏ Commenty. Sân 
hoạt động của Taylor là xưởng thì buồng thí nghiệm 
của Fayol là phòng quản lý. 


Hồi đó mỏ Commentry thường bị hỏa hoạn trong 
hằm, Fayol có cơ hội thi thố tài nhận xét và quyết định. 
Ông hăng hái tìm cách ngăn hỏa hoạn và thành công. 
Gặp hỏi khủng hoảng, công ti lỗ vốn. Ông quyết tâm 
cải thiện tình thế: cũng dùng số vốn đó, dụng cụ đó, 
nhân viên đó, chỉ thay đổi cách quản lý mà làm cho 
công ty phát đạt trở lại rất mau. Ai cũng phục ông là có 
tài chuyển bại thành thắng. Năm 1916, ông trình bày 
lý thuyết và thu thập kinh nghiệm trong cuốn Doctrine 
administrative (Thuyčt quån lý). 


Đọc cuốn đó ta thấy hệ thống tư tưởng của ông 
ngược với Taylor. Taylor đưa ra vài thí dụ cụ thể để 
ta tìm lấy nguyên tắc tổng quát. Trái lại, Fayol vạch 
những nguyên tắc tổng quát đó ra để mỗi người tự tìm 
lấy cách áp dụng vào những trường hợp riêng biệt. 
Taylor chỉ gốc để ta tự tìm lấy ngọn. Đô đệ của hai ông 


31 


Nguyên Hiến Lê 


bút chiến trên 10 năm, rồi sau mới chịu nhận rằng tuy 
hệ thống khác nhau mà phương pháp đều là phương 
pháp khoa học và môn tổ chức xưởng của Taylor với 
môn tổ chức ti quản lý của Fayol bổ túc lần nhau, để 
đưa tới mục đích chung là sản xuất mau hơn, rẻ hơn. 
Môn tổ chức công việc theo khoa học do sự hỗn hợp 
lý thuyết của hai ông mà ra. 


Sáng kičn cůùa Fayol ó câu này: Trong môt xí ng- 
hiêp, nhng nhân viên ò duói, thra hành mênh lênh 
của người trên, cân có hoc chuyên nghiêp, còn người 
chi huy không cân hoc nhiĉu mà cân biết cách quản lý 
hơn. Ông diễn giải ý đó trong phần thứ nhất của cuốn: 
Quản lý kỹ nghệ và thông thudng (Administration 
industrielle et générale). Ông phàn nàn rằng trong 
các trường đại học người ta dạy cho sinh viên học đủ 
các ngành của khoa học mà không hê để ra một giờ 
dạy cách lựa người, dùng người, chỉ huy người, mà 
chính người lại quan trọng hơn hết, hơn cả máy móc và 
phương pháp. Có máy móc, có nguyên liệu mà không 
có người cũng không làm ra được gì cả. Máy móc tốt, 
phương pháp hay mà người không hăng hái làm việc 
thì sản xuất cũng không lớn được. 


Những người chỉ huy ngồi trong phòng giấy, giao 
thiệp luôn luôn với những người giúp việc, chứ có 
cần điều khiển máy móc đâu mà bắt họ học kỹ lưỡng 


32 


Tổ chức công việc theo khoa học 


những môn ở nhà trường? Biết bao nhà đại doanh 
nghiệp chỉ biết 4 phép toán: cộng, trừ, nhân, chia, mà 
quản lý nổi những xí nghiệp rất lớn. Họ cần biết người 
chứ bhông cầu biết toán. 


Ý đó rất xác đáng: các trường đại học đào tạo 
những nhà chuyên môn chứ không đào tạo những 
người chỉ huy, những nhà quản lý. Đó là một thiếu 
sót trong sự đào tạo nhân tài. 


Trong phân thứ nhì quyển Qđø lý kỹ nghệ 0à 
thông thường ông vạch ra những nguyên tắc quản lý 
mà ông đã tìm ra được do kinh nghiệm của ông. 


Ông chia công việc trong một xí nghiệp ra 6 loại: 
1. Công việc kỹ thuật (Fonction technique). 

2. Công việc tài chánh (Fonction Financière) 

3. Công việc thương mãi (Fonction commerciale) 
4. Công việc an ninh (Fonction de sécurité) 

5. Công việc kế toán (Fonction de comptabilité) 
6. Công việc quản lý (Fonction administrave) 
Công việc quản lý gồm 5 khoản: 

1. Dự tính chương trình làm việc. 

2. Tổ chức công việc. 


33 


Nguyên Hiến Lê 


3. Chỉ huy. 

4. Phối trí nghĩa là sắp đặt các công việc cho liên 
lạc với nhau. 

5. Kiểm soát xem công việc có làm đúng chương 
trình, đúng chỉ thị, đúng nguyên tắc không. 


3. Sau Taylor và Fayol. 


Fayol mất năm 1925, và những người tới sau chỉ 
còn việc mở rộng con đường mà ông và Taylor đã có 
công vẽ bản đồ, cắm bông tiêu. 

Năm 1926, người ta lập ở Paris một Ủy iên hội 
van quốc để nghiên cứu sự tổ chức công việc theo 
khoa học. Mỗi nước lại lập một Ủy 0iên hội quốc gia 
nữa. Ở Pháp Ủy viên hội đó là Comité national de 
[ỨOrgawisation f#ancaise. Hội có mở một trường dạy 
môn tổ chức công việc, lấy tên là Ecole d'Organisation 
scientifique du travail. 

Tóm lai Taylor và Fayol đã đặt cơ sở vững chắc 
cho môn T.C.T.K.H. Taylor trong công cuộc tổ chức 
các xưởng, Fayol trong công cuộc tổ chức ban quản 
lý. Cả hai đều dùng phương pháp khoa học để tổ chức. 

Trong chương sau, chúng ta sẽ xét xem phương 
pháp khoa học đó ra sao. 


34 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG BA 
PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 


L Bốn Qui tắc của Descartes. 


1. Tinh thân Descartes. 

2. Bốn qui tắc căn bản. 

3. Một thí dụ. 

4. Tỉnh thần khoa học rất khó có. 


lĨ Phương pháp thí nghiêm của Claude Bernard. 
III. Bốn phuong pháp của Stuart Mi 


I.BỔN QUi TẮC CỦA DESCARTES 
1. Tinh thân Descartes. 


Ta có thể nói tất cả khoa học ngày nay và tất cả 
sự tổ chức công việc tinh mật của Âu, Mỹ đèều xây trên 
bốn qui tắc của Descartes, một nhà triết học Pháp, 


35 


Nguyên Hiến Lê 


đã mạnh bạo đánh đổ khoa triết lí kinh viện f và mở 
đường cho khoa triết lý thực nghiệm”. Đương thời 
ông, những học viện đêu do giáo đường lãnh đạo hết. 
Trong những học viện đó, người ta lấy Thánh kinh 
để dạy học trò và hết thảy những điều dạy trong kinh 
đều phải nhận là đúng. Kẻ nào đám cãi lại thì bị trừng 
trị nặng. Ai cũng biết chuyện ông Galilée (Galilê) vì 
tuyên bố rằng trái đất quay, trái hẳn với Thánh kinh 
mà 70 tuổi đầu, còn bị giáo đường làm nhục ra sao. 


Descartes cũng không chịu tin những điều dạy 
trong Thánh kinh. Ông gột bộ óc ông cho hết những 
điều mà triết lý kinh viện đã nhồi vào rồi hùng tâm tự 
tìm lấy SỰ THỰC. 

2. Bốn qui tắc. 


a) Ông tự nhủ: “Tất cả những điêu từ trước tới nay 
ta tin là đúng, có đúng thật không? Chưa chắc, vì ta 
chưa chứng nghiệp được. Bây giờ ta phải xét lại từng 
điều một. Điều nào chứng nghiệm được thì mới tin, 
không thì không tin. Trước hết, ngay cả thân ta này, 
có thiệt không? Ta có tồn tại thiệt không?”. 


(1) Một triết lí duy tâm đạy trong các giáo đường Âu châu, trong 
thời trung cổ. (philosophie scolastique). 

(2) Triết lí duy vật, không tin ở sự huyền bí mà chỉ tin ở thí nghiệm. 
(philosophie expérimentalé). 


36 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Chắc có người cho rằng ông gàn và nói: Cân gì 
phải chứng minh nữa? Thì tôi thấy anh ta ngồi đó tức 
là anh ta tồn tại, chúng ta tôn tại rồi. Anh nghe thấy 
tiếng nói của anh, tức là anh tồn tại rồi. 


Nhưng ta có thể hỏi lại người đó: Trông thấy, nghe 
thấy, chưa đủ chứng minh rằng ta tồn tại. Đêm qua tôi 
năm mộng thấy một con cọp đuổi tôi, rõ ràng nghe 
thấy nó gầm lên, vang cả một góc rừng. Vậy con cọp 
và góc rừng đó có thiệt sao? Tôn tại thiệt sao? Mộng 
khác, sự thiệt khác. Phải. Nhưng khác ở chỗ nào? Thử 
chứng minh ra. 


Tất người đó sẽ loanh quanh không trả lời được. 
Người đó không có tinh thân khoa học vì đã nhận sự 
tôn tại của họ là có thiệt khi họ chưa chứng minh được 
sự tôn tại đó. 


Descartes đã chứng minh sự ấy. Ông nói: Tôi 
tự hỏi rằng: Tôi có tôn tại thiệt không? Vậy tôi đã tư 
tưởng và tư tưởng đó của tôi có thiệt, tôn tại thiệt. Vậy 
tôi cũng tôn tại thiệt vì nếu tôi không tồn tại, sao tôi 
có tư tưởng được. 


Ông khuyên ta: Chứng nghiệm một sự thực nào 
rồi mới nhận nó là sự thực. Đó là qui tắc thứ nhất của 
ông. 

b) Qui tắc thứ nhì: Phải chia sự khó khăn ra làm 

37 


Nguyên Hiến Lê 


nhiều phần nhỏ, càng nhiều càng hay, nghĩa là phải 
phân tích (analyser) nó ra để giải quyết. Qui tắc này 
chúng ta thường áp dụng khi chúng ta chia công việc 
cho mỗi người chuyên làm một việc: Người lo chế 
tạo, người lo mua nguyên liệu, người lo bán, người lo 
sổ sách. 


c) Sau khi phân tích ra làm nhiều phần tử, xem 
xét, nghiên cứu từng phân tử, phải thu nhập lại những 
phản tử đó theo từng loại, theo sự quan trọng của 
chúng để kiếm cách xử trí, lập chương trình hành 
động. Qui tắc này ngược lại qui tắc trên và gọi là qui 
tác tổng hợp (synthèse). 

đ) Sau cùng, qui tắc thứ tư là phải kiểm điểm lại 
cho đủ. Xét cho khắp để khỏi bỏ sót một chút gì. Qui 
tác này dạy ta kiểm soát lại công việc cho chắc chắn. 

3. Một thí dụ 


Chúng ta lấy một thí dụ cụ thể rồi áp dụng những 
qui tắc trên cho hiểu rõ phương pháp khoa học. Ta 
muốn mở một nhà bán cà rem cây ở Hà Tiên chẳng 
hạn. Có người nói với ta rằng: Sẽ lời nhiều vì hiện châu 
thành đó chưa có máy cà rem cây nào hết. 


Ta có tin ngay như vậy không? Không. Vì qui tắc 
thứ nhứt của Descartes bắt ta chứng minh một điều 


38 


Tổ chức công việc theo khoa học 


gì rồi mới cho ta quyên tin nó. Muốn chứng minh sự 
mở tiệm bán cà rem cây ở Hà Tiên sẽ có lời, ta phải 
chia vấn đề đó ra làm nhiều phần nhỏ để nghiên cứu 
từng phân một cho được minh bạch (qui tắc thứ 2). 
Ta chia như sau này: 

a) Tiền mua máy cà rem cây là bao nhiêu? 

- Số tiền đó, nếu đi vay, sẽ phải chịu bao nhiêu 
tiên lời mỗi tháng, mỗi năm. 

- Tiên mướn nhà để mở tiệm là bao nhiêu? 

- Tiên phí tổn cho máy chạy mỗi ngày 6 giờ là bao 
nhiêu? 12 giờ là bao nhiêu? 

- Các thứ thuế là bao nhiêu? 

b) Dân số châu thành Hà Tiên hiện nay là bao 
nhiêu? 

- Dân số đó sẽ tăng hay sẽ giảm? Tại sao? Tăng 
độ bao nhiêu? Giảm độ bao nhiêu? 

- Cứ 1.000 người thì mỗi ngày trung bình tiêu thụ 
độ bao nhiêu cà rem cây? 

Muốn trả lời được những câu này, phải so sánh 
với những tỉnh khác. 

- Sức tiêu thụ mùa mưa là bao nhiêu? mùa nắng 
tăng lên bao nhiêu? 

c) Hiên nay có tiêm cà rem cây nào ò Hà Tiên 
chua? 

39 


Nguyên Hiến Lê 


- Có người nào mới xin mở mà chưa mở không? 

- Nếu có một tiệm thì lời bao nhiêu? 

- Nếu có 2 tiệm thì lời hay lỗ? và bao nhiêu? 

Đó là mới xét sơ thôi, thật ra môi câu hỏi đó còn 
chia ra nhiều câu hỏi phụ nữa. Ví dụ trong câu hỏi: Tiền 
mua máy cà rem cây là bao nhiêu? Phải tính tiền máy 
lấy tại hãng, tiền chở chuyên; trong tiền chở chuyên 
lại phải kể tiền xe, tiền tàu, tiền khuân vác v.v... 


Sau khi giải quyết từng vấn đẻ, trả lời từng câu 
hỏi, ta thu thập những tài liệu để tính tiền phí tổn, tiền 
thâu được trong một năm và sau cùng biết tiền lời hoặc 
lỗ. Đó là áp dụng qui tắc thứ 3. 


Trong khi tổng hợp tiên phí tổn, phải tính cho đủ 
những phí tổn đã kê trong khi phân tích, đừng bỏ sót 
một phí tổn nào. Như vậy phải kiểm điểm từng số một, 
nghĩa là phải áp dụng qui tác thứ 4 ®. 


Tóm lại: 4 qui tác: chứng nghiệm, phân tích, tổng 
hợp, kiểm điểm không có chi mới lạ cao xa hết. Trong 


(1) Tám năm trước, một nhà kinh doanh lớn ở Saigon, sau khi đọc 
cuốn này bảo tôi: “Làm ăn, ai mà tính toán kỹ như vậy?” Tôi đáp: 
“Vâng, người mình không ai tính toán kỹ như vậy, nên nhiều người 
mới phá sản. Nhưng đọc cuốn Etude rationnelle du marché của 
R. Lengelé (nhà xuất bản Delmas) tôi thấy rằng người Âu Mỹ còn 
tính toán kỹ gấp mười vậy nữa” (chú thích lân tái bản). 


40 


Tổ chức công việc theo khoa học 


khi làm việc các bạn thường áp dụng nó mà không hay 
vì nó chỉ là lẽ tất nhiên phải như vậy. Chỉ cần có chút 
lương tri là hiểu được nó. 


4. Tỉnh thần khoa học rất khó có. 


Nhưng cái lẽ tất nhiên đó, ít ai nhớ tới, trong đời, 
biết bao người ai nói sao tin ngay làm vây, không hè 
suy xét xem lời đó có đúng không. Ta tự xét ngay 
cũng thấy rất nhiều lần làm trái hẳn qui tắc thứ nhất 
của Descartes. Ta lười biếng không chịu suy nghĩ. 
Khi làm việc không sắp đặt việc trước việc sau, chia 
ra việc khó việc đẽễ, có khi đương làm phải bỏ đở để 
làm công việc khác, thành thử tốn thì giò, phí tiền của, 
lỗ la. Ta hiểu 4 qui tắc trên kia lắm, nhưng óc ta chưa 
được thấm nhuân trong tinh thân khoa học, ta không 
được đào luyện trong lò khoa học. 

Cho nên, hiểu rõ 4 qui tắc đó chưa đủ, phải tập 
luyện cho nó nhập trong tiêm thức của bạn, sao cho 
nhất cử nhất động cúa bạn tự nhiên theo nó. 

Nghĩa là phải có tính thần khoa học, có tập quán 
khoa học. Điều đó rất khó. Không phải một tháng, 
một năm mà phải ít nhất là vài ba năm. 

Nhưng khi đã có tinh thần đó thì không thể nào 
mất nó được hết (cũng như người đã có thứ tự không 


41 


Nguyên Hiến Lê 


khi nào mất tính đó cả) và giải quyết mọi việc một 
cách dễ dàng. 


IL PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM CỦA 
CLAUDE BERNARD (1813-1873). 


Ngoài 4 qui tắc của Descartes ra, ta còn nên biết 
phương pháp nhận xét, ức thuyết, thí nghiệm của 
Claude Bernard trong cuôn Y học fhực nghiệp nhập 
môn (Introduction à l'Etude de la médecine expérimen- 
tale) cuốn sách cơ sở của các nhà tìm tòi về khoa học. 


Đứng trước một hiện tượng, công việc đầu tiên là 
phải nhận xét. Ta lấy thí dụ bán cà rem cây trên kia. 
Ta mở một tiệm cà rem cây ở Hà Tiên mà tại đó cũng 
có một tiệm cà rem cây khác. Ta nhận thấy số tiêu thụ 
của ta mỗi ngày một kém, còn cà rem cây của người 
càng ngày càng chạy. Đó là một hiện tượng D, 


Ta nhận xét kỹ hiện tượng đó. Số thu của ta bắt 
đầu xuống từ lúc nào? Nó xuống đều đều hay xuống 
rất mau? Xuống hoài hay có lúc lên có lúc ngừng? 
Nhận xét như vậy để rồi tìm nguyên nhân của hiện 
tượng đó. Có thể có nhiều nguyên nhân lắm. Hoặc vì 
giá ta bán cao hơn; hoặc vì cà rem cây của ta lạt quá, 
hay ngọt quá, không thơm, màu coi không đẹp; hoặc 


(1) Trạng thái của một vật mà ta có thể cảm và biết được. 


42 


Tổ chức công việc theo khoa học 


vì tiệm không có vẻ sạch sẽ, không khéo quảng cáo, 
người bán hàng không niềm nở với khách hàng. 

Trong bấy nhiêu nguyên nhân, có nhiều cái ta có 
thể loại ngay đi được. Ví dụ, nếu giá bán của ta cũng 
bằng giá bán của người thì nguyên nhân thứ nhứt 
không đúng. Trái lại, có những nguyên nhân rất khó 
loại, lúc đó phải đặt ra một ức thuyết, tạm cho rằng 
do nguyên nhân nào đó, nguyên nhân màu cà rem 
của ta không đẹp chẳng hạn. Phải có ức thuyết dự ý 
đó để thí nghiệm. 

Và tức thì ta đổi màu cà rem đi, dùng đúng màu 
của tiệm kia, bán trong một tuần, nửa tháng xem số 
thu có tăng lên không. Như vậy là ta thí nghiêm. 

Trong khi thí nghiệm, phải nhận xét nữa, một 
cách rất khách quan, không được có một thành kiến 
nào hết. Ví dụ nếu ta có thành kiến rằng chính do màu 
cà rem mà hàng ta ế thì ngày đâu tiên, khi đổi màu 
rồi, thấy cà rem của ta bán được gấp rưỡi mọi lần, ta 
tin ngay rằng nguyên nhân đó đúng, không chịu xét 
thêm rằng hôm đó nhằm ngày chủ nhật, trời nắng mà 
có cuộc đá banh, cho nên số cà rem bán được nhiều, 
chẳng những ở tiệm ta mà cả ở tiệm người nữa. Và như 
vậy là lý luận nhâm lẫn, vì ta đã có sẵn thành kiến rồi. 

Nói tóm lại, phải nhận biết dự ý và thành kiến. Dự 
ý là tạm cho là đúng rồi thí nghiệm, xem nó có đúng 


43 


Nguyên Hiến Lê 


không. Thành kiến là cái ý quyết chắc rằng đúng. Dự 
ý rất cần để biết con đường mà thí nghiệm. Thành 
kiến rất hại cho sự thí nghiệm vì nó làm sai lạc sự thí 
nghiệm đi. 


III. BÔN PHƯƠNG PHÁP CỦA STUART MILL. 
Trong thí nghiệm, lại phải: 


a) Tin luât quyết dinh cüa Leibniz (Lep nit) (1646- 
1716): cái gì cũng có nguyên nhân của nó 0à hễ cùng 
một nguyên nhân thì tất phải cùng một bết quả. Ví dụ 
sự lụt, phải có một nguyên nhân; nguyên nhân đó là 
mưa nhiều ở trên nguồn. Và hễ nơi nào mưa nhiều và 
liên tiếp ở miền trên thì ở miễn dưới tất phải lụt. 


b) Theo bốn phương pháp sau này của Stuart Mill 
(1806-1873): 


1. Phương pháp phù hợp (méthode de concor- 
dance). Vi du ta thấy nhiều thứ cà rem cây rất khác 
nhau mà đều bán chạy cả, thứ dài thứ ngắn, thứ ngọt 
ít, thứ ngọt nhiều, thứ màu đỏ, thứ màu vàng... nhưng 
bấy nhiêu thứ đều có chỗ này phù hợp nhau là cùng 
có mùi thơm va ni (vamill) thì ta có thể nói rằng mùi 
thơm đó là nguyên nhân của sự bán chạy. 


2. Phuong pháp sai di (méthode de différence). Có 
2 thứ cà rem cây giống nhau về mọi phương diện, chỉ 


44 


Tổ chức công việc theo khoa học 


khác nhau ở chô, một thứ thơm va ni, một thứ thơm 
mùi khác. Thứ thơm va ni bán chạy, thứ kia không 
chạy. Vậy ta có thể nói rằng mùi thơm va ni là nguyên 
nhân cúa sự bán chạy. 


3. Phương pháp đồng thời thay đổi (méthode des 
variations concomitantes). Hai phuong pháp trên cho 
ta đoán được nguyên nhân rồi. Ta thay đổi nguyên 
nhân đó đi để xem hiện tượng có thay đổi không. Ví 
dụ cà rem của ta thêm va ni vào thì bán chạy, bỏ va 
ni đi thì bán ế, vậy sự thơm va ni quả là nguyên nhân 
của sự bán chạy. 


4. Phương pháp còn thừa lại (méthode des ré- 
sidus). Ta kê hết thảy những điều, mà theo ý ta, có 
thể là nguyên nhân của sự bán ế. Ví dụ ta kiếm được 
8 điều. Ta xét từng điều một, chỉ trừ một điều, điều 
thứ 5 chẳng hạn. Những điều ta xét đó không thể làm 
nguyên nhân cho sự bán ế được. Vậy điều còn lại đó 
là điều thứ 5, tất phải là nguyên nhân của sự bán ế. 

Tóm lai, Descartes, Stuart Mill, Claude Bernard da 
có công định những qui tắc bất di bất dịch của phương 
pháp khoa học. Ta phải hiểu rõ phương pháp đó và có 
tinh thân khoa học rồi mới tổ chức công việc. 

Trong phản II và III chúng ta sẽ xét sự áp dụng 
phương pháp đó ra sao trong sự tổ chức công việc. 


45 


Nguyên Hiến Lê 


46 


Tổ chức công việc theo khoa học 


PHÂN THỨ NHI 


HỌC THUYẾT FAYOL 


va 
THUC HÀNH 


ĐẠI Ý 


Ở phân I chúng ta đã biết qua học thuyết Taylor 
và Fayol. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu học 
thuyết của Fayol kỹ lưỡng hơn. 

Chúng ta sẽ: 

1. Định nghĩa thế nào là một xí nghiệp (entre- 
prise), chỉ cách tổ chức những cơ quan trong xí nghiệp 
ra sao (chương ]). 

2. Vạch rõ 5 chức vụ của người quản lý (chương 
II) người quản lý muốn làm 5 chức vụ đó, nhất là chức 


47 


Nguyễn Hiến Lê 
vụ dự tính và tổ chức, phải có nhiều tài liệu, cho nên 
tôi cũng xét thêm: 

3. Cách kiếm tài liệu, phân loại tài liệu (chương 
ID. 

4. Và cách dùng tài liệu ra sao đề dễ bề so sánh 
(chương IV). 


48 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG NHẤT 


TỔ CHỨC MỘT XÍ NGHIỆP 


L Lí thuyết. 
1. Thế nào là một xí nghiệp? 
2. Sáu công việc trong một xí nghiệp. 
3. Hai qui tắc trong sự tổ chức xí nghiệp. 


II Thực hành. 


1. Một lối tổ chức. 
2. Liên lạc giữa các cơ quan. 
3. Đồ biểu tổ chức. 


L LÍ THUYẾT. 
1. Thế nào là một xí nghiệp? 


Phương pháp tổ chức công việc áp dụng vào 
ngành hoạt động nào cũng được, nhưng đã áp dụng 
vào những xí nghiệp kĩ nghệ trước hết vì Taylor và 


49 


Nguyên Hiến Lê 


Fayol đều đã giúp việc gần suốt đời trong những xí 
nghiệp đó. Vả lại trong kĩ nghệ có đủ các ngành hoạt 
động nên phương pháp tổ chức áp dụng được nhiều 
kết quả hơn cả. 


Vậy ta chỉ cần xem phương pháp đó áp dụng 
trong kĩ nghệ ra sao là đủ suy ra được cách áp dụng 
vào những ngành hoạt động khác, như trong thương 
mãi, canh nông, công chánh, công sở v.v... 


Nhưng trước hết thế nào là một xí nghiệp? Xí 
nghiệp là một tổ chức có mục đích sản xuất, trao đổi 
hoặc lưu thông tiền của, hàng hóa để tìm ích lợi công 
cộng chứ không phải để làm giàu cho một người hay 
một số người. Hiểu nghĩa đó thì xã hội dé có trật tự, 
không hiểu thì là mâm của hỗn loạn. 


Định nghĩa đó rất phù hợp với định nghĩa môn tổ 
chức công việc theo khoa học ta đã chỉ ở cuối chương 
I phàn I. Những người chỉ trích Taylor và Fayol đều là 
những người hiểu lầm mục đích của xí nghiệp. 


2. Sáu công việc trong một xí nghiệp. 


Muốn xét sự tổ chức một xí nghiệp, phải biết rõ 
những công việc của nó. Ở chương II phần I ta đã nói 
rằng ông Fayol đã có sáng kiến chia công việc trong 
xí nghiệp ra làm 6 loại: 


50 


Tổ chức công việc theo khoa học 


1. Công uiệc kĩ thuật o một xí nghiệp lập ra để 


sản xuất, chế tạo hoặc biến đổi một nguyên liệu này 
ra một nguyên liệu khác, một hóa vật này ra một hóa 
vật khác. Vậy công việc thứ nhứt là công việc kĩ thuật. 


2. Công 0uiệc thương mãi: Sau khi đã sản xuất, chế 
tạo hoặc biến đổi rồi, phải bán hóa vật, hoặc đổi lấy 
một hóa vật khác. Trước khi sản xuất, cũng phải mua 
nguyên liệu, dụng cụ, máy móc... Bán, mua, trao đổi, 
họp chung lại thành công việc thương mãi. 


3. Công tiệc tài chánh: Phải có vốn mới làm được 
những công việc trên. Sự tìm kiếm và dùng số vốn, 
tức là công việc tài chánh. Bộ máy tài chánh đối với 
xí nghiệp cũng quan trọng như bộ máy tuần hoàn đối 
với cơ thể con người. Không có máu mang thức ăn lại 
các bộ phận thì cơ thể không thể sống được. Không 
có tiền bạc, xí nghiệp cũng không đứng được. 


4. Công 0iệc an ninh: Nhung phåi có an ninh mói 
làm việc được. Phải bao những máy nguy hiểm lại cho 
thợ khỏi bị tai nạn, phải có đồ cứu hỏa, phải bảo hiểm 
nhân mạng, xe cộ... Hoặc trước khi ký một tờ giao kèo, 
phải có nhà chuyên môn xét xem những điều lệ trong 


(1) Ki thuật: thuộc về một nghệ thuật hoặc một khoa học chuyên 
môn nào. 


51 


Nguyên Hiến Lê 


tờ giao kèo có hại cho ta không, như vậy để cho được 
chắc chắn, được an ninh. 


5. Công 0iệc bế toán: Hết thày những công việc 
trong xưởng đều phải biên chép lại cho biết chế tạo 
bao nhiêu, bán được bao nhiêu, lời hay lỗ bao nhiêu, 
máy móc được bao nhiêu chiếc còn tốt, bao nhiêu chiếc 
phải sửa... công việc đó là công việc kế toán. 


6. Công tiệc quản lý: Quan trọng nhất là công việc 
quản lý. Quản lý một xí nghiệp tức là dự tính những 
việc phải làm, tổ chức cách thức làm, chỉ huy các cơ 
quan, phối trí ?? cho các công việc liên lạc với nhau, 
rồi kiểm soát từng việc một. Cơ quan, quản lý đối với 
một xí nghiệp như bộ óc đối với cơ thể người ta. 

Ta nên nhận điều này: không phải chỉ ở trên đầu 
một xí nghiệp mới có cơ quan quản lý, mà bất kỳ bộ 
phận nào của xí nghiệp cũng phải có cơ quan đó. Người 
chỉ huy xưởng cũng như người đổng lý văn phòng 
đều có trách nhiệm quản lý xưởng của mình hoặc văn 
phòng của mình. Hễ địa vị càng trọng thì tài quản lý 
càng phải có nhiều mà cái học chuyên môn không cần 
lắm. Điều đó ta đã nói ở chương II phần I. Nhung phải 
nói rõ thêm rằng một người chủ cũng phải biết qua 


(U Phốt trí, Phối: sánh đôi. Trí: Sắp đặt. Sắp đặt công việc cho có 
liên lạc, ăn nhịp với nhau, là phối trí. Tiếng Pháp là Coordonner. 


52 


Tổ chức công việc theo khoa học 


công việc của mình điều khiển thì mới biết ra chỉ thị 
cho người dưới và người dưới mới chịu nghe. 


Không những vậy, người chủ cũng như các người 
giúp việc, đều có bổn phận phải học hỏi thêm, biết qua 
về các công việc khác trong xí nghiệp hoặc trong sở, 
chứ không được tự giam mình trong phạm vi chuyên 
môn, vì hết thảy các cơ quan sản xuất phải có liên lạc 
mật thiết với nhau. Ví dụ người quản lý cơ quan sản 
xuất phải có liên lạc với cơ quan thương mãi để biết 
giá mua giá bán rồi giá tính vốn, định cách sản xuất; 
lại phải có liên lạc với cơ quan tài chánh để lựa chọn 
nhân công, thay đổi máy móc... 


3. Ba qui tắc trong sự tổ chức xí nghiệp 


Lối tổ chức xí nghiệp rất thay đổi tùy xí nghiệp 
quan trọng hay không, dùng nhiều người hay ít, và tùy 
người giao chủ quyên quản lý từng cơ quan và cho một 
người khác chịu trách nhiệm hay tự giữ quyền quản lý 
cho mình và đảm nhận hết trách nhiệm, mà chỉ dùng 
những người giúp việc để thi hành mệnh lệnh của 
mình thôi. Nhưng khi xí nghiệp dùng trên 500 người 
thì người chủ không sao xem xét, định đoạt hết được, 
tất phải có một hội nghị để hỏi ý kiến và một phòng 
văn thư để giúp việc. Hầu hết những xí nghiệp lớn đó, 
tổ chức đều tương tự nhau và dù lớn hay nhỏ, cũng 
theo ba qui tắc sau này: 

53 


Nguyên Hiến Lê 


a) Cách xếp đặt các bộ phận, phân chia công việc 
không cần phải theo đúng thứ tự 6 công việc mà Fayol 
đã đề xướng. Điều cốt yếu là không được bỏ sót một 
việc nào. 

Ví dụ công việc thương mãi không cân phải thu 
vào một cơ quan. Nếu công việc mua và bán rất quan 
trọng, ta nên chia làm hai cơ quan riêng biệt. Lại như 
công việc tài chánh và công việc kế toán, vì có liên lạc 
mật thiết với nhau nên ta có thể hợp vào một cơ quan 
chung cho đề làm việc. Còn như công việc quản lý và 
công việc an ninh đều do phòng văn thư đảm nhận, 
nhưng ta chớ nên quên rằng bất kỳ cơ quan nào cũng 
phải có người quản lí. 

b) Mỗi công việc đó cần những người có khả năng, 
thiên tư riêng biệt. Chẳng hạn người lãnh việc quản lý 
không cần biết nhiều về kĩ thuật, nhưng phải hiểu tâm 
lý, biết cách chỉ huy; người coi việc thương mãi không 
cần có tài chỉ huy mà phải biết xã giao, quảng cáo... 


c) Một người quản lí không bao giờ được có quá 
6 người chủ sự ở đưới quyên. Quá số đó thì công việc 
của người quản lý nặng nhọc quá, không sao làm nổi. 
Theo qui tắc đó, một người điều khiển 6 người, thì ở 
trong một xí nghiệp có 6 cấp, số người làm sẽ là 9331 
người. Một xí nghiệp độ 200 người chỉ cần 4 cấp thôi. 


94 


Tổ chức công việc theo khoa học 


I. THUC HÀNH. 
1. Một lối tổ chức 


Phương pháp tổ chức cổ điển là phương pháp kim 
tự tháp: trên đỉnh là người lãnh đạo, dưới chân là các 
nhân viên thừa hành, ở giữa là đủ các cấp bực trung 
gian: chủ sở, trưởng ti, trưởng phòng, chủ sự... Người 
lanh đạo nắm hết quyền hành, chịu hết trách nhiệm. 
Bất kỳ việc lớn, việc nhỏ, phải có sự thỏa thuận của 
người lãnh đạo, hoặc của người ủy quyên, thì mới 
đem thi hành. 

Như vậy có hai điều bất lợi: 

- Người thừa hành không có trách nhiệm, không 
cần có sáng kiến, không hăng hái làm việc, chỉ cốt 
“đếm giờ ăn tiên.” 

- Người dưới không dám quyết định, việc gì cũng 
phải đệ trình lên cấp trên, rồi cấp trên lại trình lên cấp 
trên nữa, thành thử guồng máy chạy rất chậm chạp, 
công việc bê trễ. 

Muốn tránh những bất lợi đó, các xí nghiệp lớn 
phải dùng phương pháp tổ chức bình điện song hành. 
Theo phương pháp này, chỉ có hai hệ thống song song 
nhau: lớp lãnh đạo và lớp phụ trách. 


Người lãnh đạo có nhiệm vụ trù liệu chính sách, 


55 


Nguyên Hiến Lê 


thảo kế hoạch, định chương trình; còn việc thực hiện 
chương trình thì hoàn toàn giao phó cho người phụ 
trách, cho họ đủ quyên quyết định, hành động và lãnh 
mọi trách nhiệm. 


Dưới đây là một lối tổ chức thường dùng trong 
các xí nghiệp lớn có trên 500 người. Mỗi cơ quan đều 
có lớp lãnh đạo và lớp phụ trách. 


Những giới lãnh đạo trong môi cơ quan thường 
hợp với cơ quan quản lý thành một hội nghị lập chương 
trình, vạch đường lối chung. 









Nhân viên 


Dùng nhân 
viên, Đào tạo 
nhân viên, 
Vấn đề lao 
động, Điều 
lệ. 


56 





Tim hàng, 
Mua hàng, 


Khể ước, 
Khai giá 
(devis) 
Com măng, 
Quảng cáo, 
Giao hàng, 
Giá cả. 


Chuẩn bị, Chương trình, Nghiên 
cứu, Phương pháp, Dự trữ, Giữ 
gìn dụng cụ, Chở chuyên, Chế tạo. 


Nhận hàng. 


Giao thiệp với nước 
ngoài: Thư từ, Lưu 
trữ văn thư, tổ chức, 
Nhất luật hóa, An 
ninh, Phối trí, Kiểm 
soát. 





Quỹ, 
Kiểm soát, 
Kể toán. 







Tổ chức công việc theo khoa học 


2. Liên lạc giữa các cơ quan. 

Giữa các cơ quan trong một xí nghiệp lại có nhiều 
liên lạc hàng ngày với nhau, như độc giả thấy trong 
biểu đồ dưới đây: 

3. Đô biểu ? tổ chức (organigramme) 


Khi đã tổ chức xong một xí nghiệp, ta phải vẽ 
một đồ biểu chỉ cách tổ chức, kêu là đô biểu tổ chức 









ne Pomme 
ET 
| 
| 






: Liên lạc đẳng cấp (liaison hiérarchique) 
2 ý E: Liên lac hop tác (liaison de coopération) 
———_—. : Liên lạc tham mưu (liaison état major) 


¬ ——. S : Liên lạc về công việc (liaison fonctionnelle) 


57 


Nguyễn Hiến Lê 


để người chủ dê chỉnh lý, kiểm soát công việc trong 
xí nghiệp. 

Có nhiều loại đồ biểu tổ chức. Loại cổ nhất và 
bất tiện nhất là loại hệ đô (arbre généalogique) (vẽ 
một cây với nhiều nhánh), không thể dùng được khi 
xí nghiệp hơi phức tạp. 


Loại sáng súa, đễ vẽ, đề đọc nhất là loại đọc một 
chiều mà đây là một kiểu mẫu: 


58 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Xí nghiệp... Ngày... Tháng... 


Quản lý: 2 | Phó giám đốc 1| Đốc công 1 | Xếp kíp: 6 





Ông A 
sản xuất 





Ông H Ông N Xếp kíp 
XẾp xưởng đốc công Cây 


Xếp kíp 
Cưa 


XẾp kíp 
Bàn ghế 


Xếp kíp 


A 


Xếp kíp 
Lắp kính 


Xếp kíp 


Ông B 
Bán 


Thủ quỹ 
Ông M 
Đại lý Kế toán 


Đánh máy 


= 


A f 


Nhà thay mặt 


CT1 
tO 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG NHỈ 


NĂM CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 


L Dự tính 
1. Cần có một chương trình. 
2. Một chương trình phải có những tính cách gì? 
3. Khi lập một chương trình phải làm gì? 
4. Năm chương trình của một xí nghiệp. 
II Tổ chức. 


II. Chi huy. 
IV. Phối trí. 


1. Mục đích. 

2. Trong các hội nghị phải làm sao? 
Ứ. Kiểm soát. 

1. Kiểm soát những gì? 


2. Nguyên tắc phải theo trong khi kiểm soát. 


60 


Tổ chức công việc theo khoa học 


I. DỰ TÍNH. 
1. Cần có một chương trình. 


Mỗi xí nghiệp có một mục đích: Chế tạo cái gì? 
Bao nhiêu? Trong bao lâu? Để làm gì? Phải biết mục 
đích đó, vạch theo con đường đưa tới mục đích rồi tìm 
những cách để đạt tới mục đích. Công việc đó là công 
việc đâu tiên của người chủ hoặc giám đốc. 


Phải lập những chương trình đoản kỳ: 1 tháng, 3 
tháng, 6 tháng, 1 năm và những chương trình trường 
kỳ: 3 năm, 5 năm, 10 năm. Có chương trình chung cho 
cả xí nghiệp, có chương trình riêng biệt cho từng cơ 
quan trong xí nghiệp. 


Một xí nghiệp không có chương trình thì thiếu 
sự thứ tự, sự liên tục trong hoạt động, người chủ sẽ 
thường thay đổi khuynh hướng. Xí nghiệp đó sẽ như 
chiếc thuyền vụng đóng, chỉ một cơn gió nhẹ cũng 
làm cho nó chòng chành. 


Điều bất tiện thứ nhì là không sao kiểm soát được 
hết, không sao so sánh được xem số hóa vật đã chế 
tạo hơn hay kém số định chế tạo. 

Chương trình rất quan trọng cho nên hết thảy 
những cường quốc đều có kế hoạch kiến thiết quốc 
gia. Kế hoạch tức là chương trình bao quát hết thảy 
những hoạt động của một quốc gia. 


61 


Nguyên Hiến Lê 


2. Chương trình phải có tính cách gì? 
Một chương trình phải có tính cách: 


- Liên tực, nghĩa là chương trình trước đã định tới 
đâu thì chương trình sau phải nối ngay từ đó, không 
được cách quãng. 


- Nhất trí, nghĩa là chương trình chung của xí 
nghiệp và những chương trình riêng của từng cơ quan 
phải cùng đạt tới mục đích duy nhất. 


- Đích xác, chứ không được hàm hồ, hoặc sai sự 
thực. Tính cách này rất quan trọng vì thiếu nó thì 
chương trình không còn ý nghĩa gì hết. Nhiều công sở, 
lúc cuối năm, lập chương trình cho năm tới, cứ việc dự 
tính quá lố, không kể tới những khó khăn có thể xảy 
ra được, thành thử tới cuối năm sau không thực hiện 
được một nửa chương trình đã định. Như vậy chương 
trình mất ý nghĩa, mất tính cách bắt buộc phải theo. 
Cho nên đã có người phải than: “Chương trình lập ra 
để cho người ta không theo.” 

- Dễ sửa đổi vì khi lập chương trình ta không sao 
dự tính được hết những sự khó khăn, hoặc những sự 
bất ngờ sẽ xảy ra. Những lúc đó, nếu chương trình 
không thể sửa đổi thì đành phải bỏ hắn đi, chứ không 
sao tiếp tục thi hành được nữa. 


62 


Tổ chức công việc theo khoa học 


3. Khi lập một chương trình phải làm gi? 

Phải: 

- Tham khảo những sách vở, tạp chí, hỏi ý người 
này người khác, nhất là những nhân viên quan trọng 
cộng tác với ta và dùng hết thảy những tài liệu có thể 
tìm kiếm được. 

- Hỏi 7 câu hỏi sau này của QUINTILIEN (Canh 
ti liêng), một nhà hùng biện La Mã ở thế kỷ thứ nhất: 


AI? CÁI GÌ? Ở ĐÂU? BẰNG CÁCH NÀO? TẠI SAO? 
RA SAO? KHI NÀO? 


Ví dụ ta muốn mua một cửa tiệm để bán cà rem 
cây. Đó là một chương trình. Ta phải tự hỏi: 

a) Tai sao mua? mà không mướn? 

b) Mua cửa tiệm nào? Mua cái gì? Cà tiêm lân đất? 
Hay chỉ mua tiệm thôi còn đất thi mướn? Tại sao? Có 
mua luôn đồ đạc trong tiệm không? Tại sao? 


c) Mua cửa tiệm D ở đá? Tại sao không mua tiệm 
ở đường khác mà mua ở đường này? 

d) Mua cúa ai? Người đó có phải là chủ tiệm 
không? Làm sao biết chắc là chú tiệm? 


(1) Cửa tiêm: cửa hàng (ĐT). 
63 


Nguyên Hiến Lê 


e) Mua cách „ào? Trà ngay một lần hay trả góp? 
Tại sao? 

Ọ Giấy tờ làm ra sao? Nên giao cho người công 
chúng (notaire) ® chác không? Hay nên làm lấy? Tại 
sao? 

g) Mua khi nào? Bây giò? Hay đọi ít tháng nűa? 
Tai sao? 

Trong 7 câu hỏi đó, câu hỏi: “Tại sao” cần nhất vì 
ta luôn luôn phải nhớ qui tắc thứ nhất của Descartes: 
chứng nghiệm một điều gì là đúng rồi mới tin là đúng, 
không bao giờ được hàm hồ. 

4. Năm chương trình của một xí nghiệp. 

Mỗi xí nghiệp phải lập những chương trình sau 
này: 

a) Chương trình đ fz#, wớc số nguyên liệu phải 
mua trong một thời gian nhất định. 

b) Chương trình công viêc, chi rõ những công việc 
phải theo một thứ tự nào đó để tạo ra hóa phẩm. 

c) Chương trinh sõ long, bô túc cho chương trình 
trên, ghi thì giờ giấy tờ cần thiết cho mỗi công việc và 
thì giờ cần thiết để chế tạo một hóa phẩm. 


(1) Người mà chính phủ cho quyên chứng thực những giấy tờ, biên 
bản thuộc về luật. 


64 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đ) Chương trình fhởi hạn, ghi những máy vào ngày 
nào dùng vào việc nào, ngày nào phải nghỉ chạy để 
sửa chữa, lau chùi, và định mỗi hóa vật phải bắt đầu 
làm từ ngày nào đến ngày nào phải xong để kịp giao 
cho khách hàng.” 


e) Chương trình øi2o hàng, ghi rõ ngày giờ giao 
hàng, giao cho ai, ở đâu, và chở chuyên bằng cách nào? 
II TỔ CHỨC 

Tổ chức tức là tìm vốn, kiếm đất nhà, mua máy 
móc, đặt các cơ quan, chia công việc cho nhân viên, 
định những điều lệ, kỷ luật. 

Khi tổ chức, phải nhớ những nguyên tắc sau đây: 

- Mỗi công việc chỉ để một người chịu trách nhiệm 
thôi. Bên cạnh người đó, luôn luôn phải có người thay 
thế phòng khi người kia vắng mặt. 

2. Phải giản dị cho công việc được nhanh chóng. 

3. Công việc giao cho ai phải rõ ràng, và nếu cần, 
phải chép trên những chỉ thị đàng hoàng. Nhưng cũng 
nên để cho mỗi người có sáng kiến riêng trong công 
việc của họ. 


(1) Bốn chương trình đó sẽ được xét rõ trong phản II, từ chương 
V đến chương IX. 


65 


Nguyên Hiến Lê 


II. CHỈ HUY 

Muốn chỉ huy, phải đặt ra những điều lệ, kỷ luật 
và những chỉ thị cho nhân viên. Những công việc đó 
thuộc về công việc tổ chức ta đã xét ở trên. 

- Cần nhất phải có sự đy nhåât trong su chi huy. 
Trong những xí nghiệp lớn, người chủ không coi 
sóc được hết mọi việc, phải có bộ tham mưu báo cáo 
những việc, những kết quả, chỉ vẽ cho, giúp việc cho. 
Ban tham mưu, đó là các người giám đốc các cơ quan, 
họ hiểu rõ những việc chuyên môn hơn người chú, 
cho nên họ thường ra lệnh và chỉ thị trực tiếp cho 
các người thừa hành ở dưới. Như vậy thành ra có hai 
quyền hành không hợp với qui tắc: «Sự chỉ hy phải 
duy nhứt”. Điều đó không thể tránh được nếu muốn 
công việc khỏi mất thì giờ. Nhưng nếu có sự bất đông 
ý kiến giữa người chủ và bộ tham mưu thì ý người chủ 
phải được thắng; nghĩa là quyền người chủ phải ở trên 
quyền bộ tham mưu, để cho sự chỉ huy được duy nhất. 
Muốn vậy thì người chủ phải thạo việc, cho nên biết 
nghệ thuật chỉ huy đã đành là cần nhất mà cũng có 
đủ khả năng kỹ thuật nữa mới được. Đặt bất kỳ một 
công chức nào lên làm chủ t¡ canh nông, bất kỳ một 
người trong đảng phái nào lên làm ti giáo dục chẳng 
hạn, là một điều rất thất sách. 


Ngoài nguyên tắc rất quan trọng (sự chỉ huy phải 


66 


Tổ chức công việc theo khoa học 


duy nhất) đó ra, còn những nguyên tắc sau này nữa: 

- Những trách nhiệm phải rõ ràng. Người nhận 
trách nhiệm phải hiểu rõ trách nhiệm của mình đã 
đành, mà kẻ dưới quyên sai bảo của người đó cũng 
phải hiểu rõ trách nhiệm của chủ mình ra sao nữa. 

- Đã giao cho ai thì phải cho người đó cái quyên 
tương đương đủ để làm tròn trách nhiệm. Nếu bảo 
một người cai quản một xưởng mà không cho người 
đó quyên thưởng phạt thì thợ tất không sợ và không 
thèm nghe lời. 

- Cho một người những trách nhiệm quá nặng đến 
nỗi người đó gánh không nổi là một điều thất sách. 

- Khi rằy mắng người dưới phải đợi lúc vắng hoặc 
kêu người đó vào phòng riêng của mình, chứ không 
được mắng trước mặt những người khác, làm mất thể 
điện người ta. Nên nhớ rằng dù lớn hay dù nhỏ, ai cũng 
là người và đêu có lòng tự ái. 

- Những đẳng cấp của nhân viên phải định cho rõ 
ràng. Mỗi nhân viên không được chỉ huy quá 6 nhân 
viên khác. 

- Phải thường giao thiệp với những người cộng 
sự, trò chuyện với họ để hiểu họ và tạo nên tinh thần 
đoàn kết giữa nhân viên một xí nghiệp. Phải thương 
lần nhau, trọng lân nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Taylor nói: 
“Nếu nói 10 tiếng rồi mà thợ chưa tin mình thì là chưa 

67 


Nguyên Hiến Lê 


biết cách chỉ huy họ”. Có tỉnh thân đoàn kết rồi, thì 
thợ ở lâu tại xí nghiệp, không xin ra xin vô hoài, như 
vậy năng lực sản xuất mới cao được. 


- Nên tìm hết cách cất nhắc người cộng sự, để 
khuyến khích họ. Vả lại những người đó, dù không có 
bằng cấp gì đi nữa, mà có sáng kiến, quen việc và tận 
tâm, chắc chắn là giúp mình được nhiều hơn những 
người mới mà có bằng cấp cao, phải để cho những viên 
giám đốc, và chủ sự có quyền tự do và người cộng sự 
với họ và giao cho họ hết trách nhiệm về đào tạo và 
dùng những người họ tuyển. 


Hiện nay, trong các xí nghiệp Âu, Mỹ, có khuynh 
hướng tản quyền (déccentraliser). Chẳng những các 
viên chủ sự có đủ quyền tự do điều khiển mà tới thợ 
thuyền cũng được đề nghị sửa đổi phương pháp làm 
VIỆC nữa. 

Hãng dàu Standard Oil tr khi chia làm 35 chi 
nhánh tự trị thì số lợi tức tăng lên nhiều. Cái thời tập 
trung quyền hành gản như hết rồi, và trong các xí 
nghiệp có nhiều chi nhánh ở những nơi xa nhau thì 
chính sách tự trị thành một chính sách bó buộc. 

- Phải có trật tự: mỗi vật có chỗ riêng của nó; mỗi 
người có địa vị riêng, công việc riêng; mỗi công việc 
lại phải làm trong khoảng thời giờ nhất định riêng của 
công việc đó. 

68 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- Phải công bằng và rộng lượng, hiểu rõ tâm lý 
người dưới. Nhưng nên nhớ rằng có điều mình cho là 
rất công bằng mà người dưới không hiểu những lý le 
của mình, cho rằng không công bằng. Sự công bằng 
của trái tìm công bằng hơn sự công bằng của lý trí. 

- Đừng để hết thì giờ vào những tiểu tiết, phải có 
óc biết nhìn xa trông rộng, biết bao quát các vấn đề 
thuộc về ngành hoạt động của mình. 


IV. PHỐI TRÍ ® 
1. Mục đích. 


Xi nghiệp càng quan trọng thì công việc phối trí 
các cơ quan càng cân thiết. Người chủ chia công việc 
cho mỗi người thợ. Đó là áp dụng qui tắc phân tích 
của Descartes. Trước khi thợ làm từng công việc riêng 
biệt đó, người chủ phải sắp đặt công việc sao cho nó 
liên lạc với nhau nghĩa là phối trí các công việc để cho 
nó cùng đưa tới một mục đích, để có sự nhất trí trong 
hoạt động và để cho công việc này xong thì tiếp công 
việc khác ngay, khỏi mất thì giờ chờ đợi. ?? Đó là áp 
dụng qui tắc tổng hợp của Descartes. 


2. Trong các hội nghị phải làm sao? 
Muốn phối trí công việc cân phải lập nhiều liên 
(U Phối trí: coi nghĩa ở trang 51. 
69 


Nguyên Hiến Lê 


lạc giữa các cơ quan, bằng những cuộc hội họp, hội 
nghị. Trong những cuộc hội nghị đó, phải: 


- Tới đúng giờ. Tại Anh, dù là thường dân đi nữa, 
ai cũng có một cuốn sổ tay biên giờ nào làm việc øì, 
cho nên ít khi họ tới trễ một cuộc hội họp. Bắt hàng 
chục người đợi ta là một cử chỉ rất vô lễ. Nếu ta là 
người trên mà bắt người dưới đợi ta chỉ vì ta thiếu một 
chương trình làm việc, thì lỗi đó càng không tha thứ 
được, vì ta đã không làm gương cho họ, lại có ý cho 
rằng thì giờ của họ không đáng quí như thì giờ của ta. 


- Có chương trình nghị sự. Chương trình có vấn 
è chi quan trọng thì phải thông báo trước cho các hội 
viên để người ta có thì giờ suy nghĩ, nghiên cứu. Như 
vậy, khi hội họp đỡ mất thì giờ mà được nhiều kết quả. 


- Có người chủ tọa điều khiển cuộc bàn cãi, biết 
đặt vấn đẻ để giải quyết dễ dàng, biết giữ trật tự, cho 
cuộc bàn cãi đừng ra ngoài chương trình, biết chú ý 
nghe mọi người, biết suy xét, không được thiên vị 
hoặc có thành kiến, lại khéo léo hỏi ý kiến mọi người 
chứ không để cho vài người nói hoài trong khi những 
người khác thụ động. 


- Có một ủy viên báo cáo. 


(1) Coi chương VII phần IH độc giả sẽ hiểu rõ cách phối trí công 
VIỆC ra Sao. 


70 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Khi mở cuộc hội nghị, ủy viên đó tóm tắt mục đích 
của hội nghị và những vấn đẻ sẽ đem ra bàn. 

Rồi hội viên nào đã nêu ra những vấn đề trong 
chương trình, lân lượt đứng lên giãi bày ý kiến của 
mình. Không nên bàn suông, phải luôn luôn dẫn 
chứng. Muốn thay đổi một chương trình, một phương 
pháp, một lối tổ chức nào chẳng hạn, phải vạch rõ 
những sự bất tiện của nó và sau cùng phải đề nghị 
cách sửa đổi ra sao. Để bênh vực đẻ nghị của mình 
phải vạch ra những tiện lợi của nó. 

Những hội viên khác ngồi nghe, khi diễn giả nói 
xong, có điều gì muốn hỏi thêm, có ý gì muốn bày tỏ 
sẽ xin người chủ tọa cho phép nói. Và lúc đó bắt đầu 
cuộc bàn cãi. 


Trong khi bàn cãi, phải có lễ độ, không được ôn 
ào phải có công tâm và nên nhớ rằng ở đời không có 
giải pháp nào hoàn toàn hết, chỉ có những giải pháp 
lợi nhiều hại ít, hoặc hại nhiều lợi ít mà thôi. 7ổ chức 
tức là cân nhắc lợi hại. Cân nhắc rồi là phải biểu quyết 
liền. Nếu bàn cãi hoài thì không bao giờ hành động 
được hết. Người chủ tọa cần có nhiều lương tri và uy 
tín để bắt hội viên ngưng cuộc bàn cãi khi nào nó hóa 
ra vô ích, biến thành một cuộc đấu khẩu không giải 
quyết được chỉ hết. 


71 


Nguyên Hiến Lê 


Trước khi giải tán, ủy viên báo cáo tóm tắt những 
kết quả đã thâu hoạch được trong cuộc bàn cãi. Những 
điều øì quan trọng sẽ được chép vô một bản báo cáo 
đưa cho các hội viên coi và cất vào trong văn khố của 
xí nghiệp. 

Ông Louis Danty Lafrance khi m một cuộc hội 
họp các nhà chuyên môn về khoa tổ chức công việc 
để giải quyết những vấn đề về sự tổ chức các công sở 
đã phải yêu cầu các nhà tổ chức đó như vảy: “Tôi xin 
hết thảy các ông trọng kỷ luật... và phải biết tự chú, 
nghĩa là phải “vặn cổ sự hùng biện” đi cho nó té, như 
thi sĩ Verlaine đã nói.” 

Người là các ông đừng “mổ bò”? và đừng bàn 
suông, dùng những danh từ kêu mà rỗng. 
V. KIỀM SOÁT. 

1. Kiểm soát những øì? 


Chỉ khi nào chương trình đã vạch kỹ, cách thức 
làm đã chỉ rõ, trách nhiệm đã định, rồi mới có thể 
kiểm soát một cách có hiệu quả được. 

Phải kiểm soát xem: 


- Chương trình có theo đúng không? 


(1) Mổ bò: Cãi cọ nhau ồn ào như đám mổ bò. 
72 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- Nguyên tắc có được áp dụng không? 
- Mệnh lệnh và chỉ thị có được thi hành không? 


- Những phí tổn có nhiều quá không? Công việc 
kế toán có sai làm không? 


- Tiền công có công bằng không? 

- Hóa vật chế ra tốt không? 

- Nhân viên có dư, thiếu không? 

- Nhân viên làm việc có hăng hái không? 
- Những biện pháp an ninh có đủ không? 


- Sự tổ chức có chỗ nào chưa được hoàn hảo 
không? 


- Có phí thì giờ không? 
- Khách hàng có vừa lòng không? 


2. Phải theo những nguyên tắc sau này trong khi 
kiểm soát. 


Sự kiểm soát phải vô tư, mau chóng, không tốn 
tiền, khôn khéo, cho khỏi mất lòng người. 

- Thỉnh thoảng phải kiểm soát những tiểu tiết, 
nhưng không được kiểm soát nhiều quá, sợ làm mất 
trách nhiệm của người dưới vì nếu mình kiểm soát hết 
công việc của họ, lãnh hết trách nhiệm của họ. 


73 


Nguyễn Hiến Lê 


- Công việc kiểm soát trước hết phải có muc đích 
chỉ bảo cho người dưới cách làm cho hoàn thiên hơn 
rồi sau mới có mục đích trừng răn kẻ không làm tròn 
phận sự. 

- Có thể dùng máy móc hay một phương tiện nào 
đó để kiểm soát thay cho mình, nhưng đích thân kiểm 
soát vẫn hơn. 

- Sau cùng phải kiểm soát công việc của cả xí 
nghiệp bằng cách so sánh những kết quả mình thâu 
hoạch được với kết quả của những xí nghiệp khác. 


74 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG BA 


CÁCH PHÂN LOAI 
TÀI LIỆU PHÙ HIỆU 

I. Tài liêu. 

1. Ích lợi của tài liệu. 

2. Tài liệu kiếm ở đâu? 
II. Phân loạt. 

1. Ích lợi của sự phân loại. 

2. Các cách phân loại. 

3. Muốn phân loại tài liệu phải làm sao? 
HH. Phù hiệu. 

1. Ích lợi của phù hiệu. 

2. Một cách đặt phù hiệu. 
I. TÀI LIỆU. 

1. Ích lợi của tài liệu. 

Tôi nhắc lại, công việc thứ nhất của người chủ là 
lập chương trình hành động và muốn vậy, phải hỏi ý 
kiến các người cộng sự và tìm kiếm tài liệu. 


75 


Nguyên Hiến Lê 


Lấy một thí dụ rất dễ hiểu như một xí nghiệp cất 
nhà cân có những tài liệu. 

- Về các loại vôi, cát, cây, đá, sắt. Tính chất của 
mỗi loại ra sao? Ở nơi nào bán nhiều? Giá bao nhiêu? 
Cách dùng ra sao? 


Về các loại máy để trộn bê tông. Đặc điểm ra sao? 
Cách dùng ra sao? Giá cả bao nhiêu? 


Về khoa kiến trúc, về địa dư, về phong thổ nơi 
định cất nhà v.v... 


2. Kiếm tài liệu ra sao? 

Muốn kiếm những tài liệu, phải đọc: 
Các loại sách chuyên môn. 

Các công báo, thông điệp. 


- Các tạp chí kỹ thuật (trong thế giới có tới 30.000 
loại tạp chí đó). 


- Những tập quảng cáo của các nhà sản xuất hoặc 
chế tạo. 


Những tờ trần thuật. ° 


- Những băng cấp phát minh® (brevet dinven- 
tion) v.v... 


(1) Tờ trong đó bày tỏ những việc đã làm hoặc kết quả của sự nghiên 
cứu. Nay gọi là “luận chứng” (BT). 


76 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II. PHÂN LOAI 

1. Ích lợi của sự phân loại. 

- Kiếm được tài liệu rồi, phải biết cách sắp đặt nó 
để lần sau tìm lại cho đễ, hoặc đễ cho người khác biết 
cách mà tìm. Và muốn sắp đặt phải biết cách phân loại. 


Sự phân loại tài liệu là một công việc cần thiết cho 
hết thảy các người làm việc về tinh thân, nhất là ở thế 
kỷ này mà biển học vô cùng mênh mông. Khi tìm học 
và lúc nghiên cứu một vấn đề øì phải biết phân loại 
các ý tưởng cho có thứ tự, có mạch lạc. 

Trong mỗi xí nghiệp, mỗi công sở, bao giờ cũng 
phải có một người chuyên giữ văn thư, biết rõ phương 
pháp phân loại những tài liệu. Ở nước ta, ít người chú 
trọng đến điều đó. Công sở nào cũng có người giữ văn 
thư, nhưng tại nhiều công sở, người đó là một nhân 
viên không quan trọng, chỉ là một thư ký tập sự hoặc 
công nhật. Họ muốn sắp đặt tài liệu văn thư ra sao, tùy 
họ, không theo một phương pháp gì hết, đến khi cần 
dùng tài liệu, kiếm không ra. Công việc giữ văn thư 
thường không phải là một công việc vui, lương họ lại ít, 
cho nên họ hay xin thôi việc. Người khác vô, lại cũng 
không biết gì về sự phân loại, lại sắp đặt theo ý họ, 
(2) Khi phát minh được một máy móc hoặc đồ dùng gì mới, bạn gởi 


cho chính phủ xét để xin một tờ chứng rằng sự phát minh đó do 
bạn tìm thấy, người khác không được bắt chước. 


77 


Nguyên Hiến Lê 


thường khác với ý người trước. Cho nên ta thấy những 
tài liệu khác nhau mà xếp chung với nhau, không sao 
kiếm ra được. Như vậy có tài liệu cũng như không và 
số tiền lương trả cho các người giữ văn thư là số tiền 
quẳng xuống biển. 

2. Các cách phân hạng. 


a) Sắp theo øêw biểu (classement chronologique) 
nghĩa là việc nào xảy ra trước thì sắp trước, xảy ra sau 
thì sắp sau, tức như lối chép sử hồi xưa của ta. 


b) Säp theo fw mâu (classement alphabétique) 
nghĩa là theo thứ tự a, b, c như cách sắp chữ trong 
các tự điển. 

c) Sắp theo đ/ø điểm, nghĩa là những cái gì thuộc 
về một miền nào thì sắp chung với nhau. Cách này 
dùng trong các Viện Bảo tàng và các Sở Du lịch. 

đ) Theo chửøg loại. Chia ra từng loại như thảo 
mộc, động vật, sử ký, địa lý, toán học, văn chương 
v.v... Những cái gì thuộc về một loại nào thì sắp chung 
với nhau. 


Về các tài liệu có cách: 
a) Sắp theo tên tác giả. 
b) Sắp theo f# zẫu các đề wc (classement alpha- 


bétique de matières). Ví dụ những sách của ta chia ra 


78 


Tổ chức công việc theo khoa học 
thành những đề mục: Luật, Địa lý, Sử ký, Văn chương, 
theo thứ tự a, b, c. 


c) Phép thâp tién phổ cập của Dewey (Đi u ê). 
Dewey chia hết thảy những trí thức loài người ra làm 
10 loại, mỗi loại lại chia ra làm 10 bộ, mỗi bộ lại chia 
làm 10 nữa (do đó mà phương pháp gọi là thập tiến) 
và cứ như vậy cho tới cùng (vì vậy mà gọi phổ cập). 


Coi Phu luc 1 ở cuối sách, các ban sẽ hiểu rõ thêm 
về phương pháp này. 


3. Muốn phân loại tài liệu phải làm sao? 


Trong mỗi xí nghiệp quan trọng cần có người giữ 
văn thư. Người đó phải: 


- Tìm tài liệu. 

- Phân loại các tài liệu sắp đặt. 

- Đưa tài liệu cho những người trong xí nghiệp 
dùng giữ gìn tài liệu. 

Muốn phân loại các tài liệu thì phải: 

- Có một sức học phổ thông khá và biết qua loa 
về công việc chuyên môn trong sở, trong xí nghiệp. 

- Có óc sáng suốt và nhiều lương tri. 


- Có thứ tự. 


79 


Nguyên Hiến Lê 


- Nhớ rằng những trí thức của loài người có liên 
quan với nhau. Ví dụ có một loại a cit (acide) làm tan 
đông, sắt, kẽm... Tri thức đó sắp vào chương a cit không 
đủ, phải sắp vào những kim thuộc: đồng, sắt, kẽm... nữa. 
Một cuốn Du ký sắp vào loại Văn chương du ký không 
đủ, phải sắp vào loại Địa lý, Phong tục nữa ®. 

- Biết cách đặt tài liệu vào loại nào có ích nhất. Ví 
dụ một tài liệu về một thứ bột giết loài mối đục gỗ, 
nên sắp vào mục “che chở gỗ cho khỏi bị mối ăn” chớ 
đừng sắp vào mục “bột hóa học” chẳng hạn. 

- Dùng những đề mục rõ ràng, không lầm lộn với 
đề mục khác được. 


II. PHÙ HIỆU 

1. Ích lợi của phù hiệu. 

Những đồ dùng, máy móc trong một xí nghiệp có 
một tên ngắn, giản tiện để dễ sắp nó vào từng loại, và 
để cho khi trông thấy tên đó, người ta biết ngay công 
dụng của nó, đặc điểm của nó. 


() Một lần tôi lại Thư viện Nam Việt tra cứu tài liệu về tiểu sử 
Taylor. Tôi tìm trong mục Biographie không thấy, sau nhờ một 
ông bạn làm ở thư viện kiếm giùm. Thì ra những tài liệu đó sắp 
ở chữ Tolstoi. Như vậy là sự sắp đặt phân hạng chưa được hoàn 
bị. Đáng lẽ những tài liệu đó phải có thể ở trong mục Biographie 
nữa, hoặc ít nhất ở trong mục này cũng phải ghi ít chữ bảo độc 
giả kiểm thêm ở mục trên các danh nhân. 


80 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Muốn được như vậy, người ta phải dùng những 
phù hiệu, nghĩa là những dấu hiệu để ghi một vật gì. 

Lối biểu thị bằng phù hiệu được dùng trong môn 
hóa học. Một nhà hóa học không viết acide nitrique 
(a cit ni to rich) mà viét NO”H. 

2. Một cách đặt phù hiệu. 

Taylor đã kiếm được một cách đặt phù hiệu cho 
máy móc. 

Vi dụ ta có một đô dùng để chế những kim thuộc. 
Đồ dùng đó là bộ phận của một cái máy tiện một chiều 
20 li, một chiều 72 li. Ta phải đặt nó lên trên cái xe của 
máy tiện. Theo phương pháp của Taylor, ta sẽ dùng 
phù hiệu Đ.K. 20-72. T.X. để gọi nó. 

Ð = Pò dùng. 

K = Kim thuôc. 

T = Máy tiên. 

X = Xe. 


Lẽ tất nhiên, lối đặt phù hiệu không nhất định, 
ai muốn đặt sao thì đặt, miễn là phù hiệu phải ngắn 
và dễ nhớ. Nếu một chữ T không đủ gợi cho ta rằng 
đó là máy tiện thì phải thêm chữ ¡ nữa, thành ra Ti 
chẳng hạn. 


81 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG TƯ 


NHỮNG CÁCH SO SÁNH 
THÕNG KÊ BIÉU - DÔ BIÉU 


L Thống bê biểu 

1. Ta cần so sánh các tài liệu. 

2. Thống kê biểu. 

3. Những nhằm lẫn nên tránh trong khi so sánh. 
II Đồ biểu 

1. Đồ biểu tử điểm. 

2. Các đô biểu khác. 
I. THÕNG KÊ BIÉU (Satistique). 

1. Ta càn so sánh các tài liêu. 


Văn thư cho ta biết những khảo cứ W (donnée), 
những sự thực để nhận xét, so sánh rồi lập chương 
trình hành động hoặc thay đổi phương pháp cho có 


(1) Những chứng cứ để nghiên cứu. 
82 


Tổ chức công việc theo khoa học 


hiệu nghiệm hơn. So sánh là một tác dụng rất quan 
trọng của trí tuệ vì người biết so sánh là người thông 
minh và công việc so sánh là một việc rất cần trong 
đời người: So sánh để cho dễ thấy, dễ nhớ, suy xét 
khỏi lầm. 

Một nhà doanh nghiệp phải so sánh những gì? 

Phải so sánh giá vốn và giá bán, số vốn và số lời, 
năng lực sản xuất trong tháng trước, sức sản xuất của 
hãng mình với sức sản xuất của hãng khác, những tai 
nạn xảy ra trong năm nay và trong những năm trước... 
Tóm lại, cái gì cũng có thể so sánh được và cái gì cũng 
phải đem ra so sánh. 

2. Thống kê biểu. 

Muốn dễ so sánh, phải sắp đặt những khảo cứ, 
những sự thực cùng một loại với nhau, theo một thứ 
tự nhất định, thành một bảng gọi là fhống bê biểu. 

Ví dụ ta muốn so sánh sức sản xuất của hai công 
ti thì ta sắp những tài liệu thành một thống kê biểu 
như Sau: 

Khi làm thống kê biểu phải nhớ ghi đơn vị như 
trong bảng ở trên, phải ghi đơn vị sản xuất là ngàn tấn. 
Không gì bực mình cho độc giả bằng thấy những con 
số mà không biết chúng chỉ cái gì. 


83 


Nguyên Hiến Lê 


x SÔ THO MÔ SỐ THAN SAN XUẤT. Í tiểU CHÚ 





3. Những nhằm lẫn nên tránh trong khi so sánh. 


a) Không được so sánh 2 våt khác chất nhau: như 
tiền lương tháng của một người với tiền công nhật của 
người khác. Trong trường hợp đó, phải đổi ra làm tiền 
lương tháng hết hoặc tiền công nhật hết rồi mới so 
sánh được. Lê ra rất dễ hiểu nhưng người ta thường 
quên vì thiếu suy xét. Ví dụ lương tháng của thầy 
thư ký A là 2400đ. Công nhật của người thợ B là 80d. 
Nhiều người đem chia 2400đ cho 30, được 80đ rồi kết 
luận rằng thầy A ăn lương bằng thợ B. Như vậy là sai 
vi thây A không làm cả 30 ngày một tháng mà trung 
bình chỉ làm 25 ngày thôi, và nghỉ những ngày lễ và 
chủ nhật. Cho nên phải chia 2400đ cho 25 được 96ả. 
Vậy thây A lãnh hơn thợ B 16đ một ngày. 

b) Không nên hấp tấp, chỉ xét bề ngoài rồi vội kết 
luận. Như đọc thống kê biểu trên kia, ta thấy: 

84 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Tháng tư, 3230 thợ công t¡ B đào được 620 ngàn 
tấn than. 


Tháng sáu, 3420 thợ công ti B đào được 990 ngàn 
tấn than. 


Ta đừng vội kết luận rằng trong tháng sáu, thợ đã 
gắng sức gấp rưỡi trong tháng tư. Sự thực chưa hẳn 
như vậy. Ta phải tìm nguyên nhân sự tăng gia sản xuất 
đó. Có thể do lẽ trong tháng sáu có khí cụ tỉnh xảo 
hơn cho nên làm nhanh hơn, hoặc do lớp than ở ngay 
trên mặt đất cho nên lấy mau hơn... 

c) Dùng có óc thiên tị, có thành biến, mà phải có 
tinh thân rất khách quan. 

Vi du công ti B là của ta, ta có ý nghi rằng thợ của 
ta làm biếng hơn thợ của người, và khi ta thấy tháng 
tư, số thợ của ta hơn số thợ của người (công tỉ ta 3230 
thợ, công tỉ người 3220 thợ) mà sức sản xuất của ta 
đã không hơn lại còn kém người tới 710-620=90 ngàn 
tấn, tất nhiên ta kết luận rằng thợ ta làm biếng quá. 
Sự thực chưa hắn đã như vậy. Ta còn phải xét thợ của 
ta làm trong những điều kiện nào, trong tháng đó có 
nhiều người đau, nhiều người nghỉ không, thợ của 
người có làm thêm giờ không? 


Nói tóm lại, cần phải có lương tri trước hết và nhớ 


85 


Nguyên Hiến Lê 


qui tắc thứ nhất của Descartes: hê chwa chúng nghiêm 
được một điều øì thì chưa có quyên nhận nó là đúng. 


đ) Nhưng còn phải tránh thêm điều này nữa: dùng 
bắt những con số phải biện hộ cho ta. Phải dùng những 
con số thực đúng rồi để mặc nó muốn “nói” sao thì 
nói, đừng sửa đổi hoặc sắp đặt một cách sai lạc để 
dân chứng cho thuyết mình, bênh vực quan niệm của 
mình. Trong các công sở thường có sự cố ý làm sai 
lạc những con số như vậy. 


Một ông chủ sở muốn khoe sức hoạt động của 
mình, nếu đưa ta một bản thống kê số nhà đã cất trong 
năm chẳng hạn, mà cố ý quên rằng trong những nhà 
đó có non nửa cất từ năm trước, tới năm nay mới hoàn 
thành, non nửa mới cất năm nay nhưng qua năm mới 
hoàn thành, thì những con số đưa ra thực hùng hôn 
nhưng sai hết. Như vậy là thiếu tỉnh thần khoa học, 
thiếu sự thực thà. Chính vì nhiều kẻ làm sai lạc ý nghĩa 
của con số đó như vậy, nên có người phàn nàn: “Những 
con số không nói chi hết” (nghĩa là không chứng minh 
được điều chi hết). Thiệt ra, chúng nói rất nhiều. Đáng 
lẽ là kẻ bắt nó nói sai để biện hộ cho họ thôi. 


II. DÔ BIÉU (graphique). 
Thống kê biểu cho bạn những con số, nhưng 


86 


Tổ chức công việc theo khoa học 


không được rõ ràng dê thấy. Muốn so sánh những 
con số đó, bạn phải mất công suy nghĩ, hoặc trừ, chia, 
cộng... Muốn được rõ ràng, bạn dùng những con số 
đó để vẽ đô biểu. 





Có rất nhiều loại đồ biểu. Những loại thường dùng 
riêng trong xí nghiệp là: 
Đồ Biểu Tử Điểm (graphique du point mort) cũng 
gọi là đồ biểu lời lỗ. 
87 


Nguyên Hiến Lê 


Trên đường dọc B E ta ghi những số tiền phí tổn 
nhất định (frais généraux fixes, số phí tổn bất định 
(frais variables) và số lời. Ví dụ muốn làm dao, phải 
mướn một cái xưởng, một phòng giấy, một cái kho, 
mất hết thảy 1.000đ mỗi tháng. Dù làm 100 con dao 
hoặc 10.000 con mỗi tháng thì cũng phải trả số tiền 
đó. Phí tổn đó kêu là phí tổn nhứt định. Nhưng còn 
phải mướn nhân công, mua nguyên liệu nữa. Nhưng 
phí tổn lên xuống tùy theo số dao làm ra nhiều hay ít, 
cho nên kêu là phí tổn bất định. 


Những phí tổn đó, ta ghi lên đường BE theo một 
tỉ lệ nào đó, như 1 phân là 1.000đ chẳng hạn. Nếu phí 
tốn nhất định là 1.000đ, phí tổn bất định là 7.000đ số 
lời là 2.000đ thì ghi BC = 1 phân, CD = 7 phân, DE = 
2 phân. Rồi trên đường ngang AB, ta ghi tổng số thâu 
được, cũng theo tỉ lệ trên nghĩa là: 


AB = BC + CD + DE = 1.000đ + 7.000đ + 2.000đ = 
10.000đ = 10 phân. Ở A, ghi thêm đường AE cao bằng 
BC rồi gạch hai đường AE và FD. 


ED là đường không lời không lỗ. AE là đường có 
lời có lỗ. Hai đường đó gặp nhau ở điểm M. Từ điểm 
M, kéo thắng đường MN xuống AB. Ta đo AN được 
ba phân rưỡi; tính theo tỉ lệ 1 phân là 1.000đ thi AN là 
3500. Vậy tổng số thâu của ta phải là 3500đ mới không 


88 


Tổ chức công việc theo khoa học 
lời không lõ. Dưới số đó là lỗ, trên số đó là lời. Điểm 
M kêu là té điểm. 

Đồ biểu này chỉ cho ta biết một cách rất phỏng 
chừng số lời số lô, nhưng vì nó rất giản tiện, nên rất 
có ích cho các nhà doanh nghiệp. 

2. Các đô biểu khác: 

- Đồ biểu tổ chức coi chương I phân II 

- Đồ biểu Gantt (Gan to). 

Si ) Coi chương VI 

- Đồ biểu Kế hoạch (Planning) } và IX phản II 

- Đồ biểu hình răng cưa 

Ngoài ra còn nhiều loại đô biểu khác vừa dùng 
trong khoa học vừa dùng trong xí nghiệp. 

Trước khi vẽ một đồ biểu, phải lựa loại đô biểu 
nào cho hợp. Đồ biểu vẽ phải cẩn thận, rõ ràng, có 
nhan đẻ, có đủ con số và những lời chú giải để cho 
đề đọc và dễ hiểu. 


89 


Nguyên Hiến Lê 


PHÂN THỨ BA 


HỌC THUYẾT TAYLOR 
và 
THỰC HÀNH 


ĐẠI Ý 


I. LÀM SAO RÚT GIÁ VỐN XUỐNG? 


Bắt đâu từ đây, ta bước vào phần học thuyết 
Taylor, phần quan trọng nhất trong môn T.C.T.K.H, 
phân đã thay đổi hết bê mặt cũng như bê trong của 
kỹ nghệ ngày nay và đã làm cho tên tuổi Taylor vang 
lừng khắp thế giới. 

Tất cả học thuyết đó chỉ có mỗi mục đích là rút 
giá vốn xuống. Ở chương II phân I, khi xét qua tiểu sử 
của Taylor, chúng ta đã được biết ông dùng 10 cách 
để rút giá vốn. Nên nhắc lại 10 cách đó ở đây: 


90 


Tổ chức công việc theo khoa học 


1. Dùng máy móc, khí cụ tinh xảo 
hơn, hợp với công việc, tài năng của 
mỗi người. Cách đó gọi là tâw thúc hóa. 


tăng năng 


2. Phân công ra và giao mỗi việc 
cho môi người chuyên môn. 


để 


3. Nhất luận hóa mẫu mực những 
đồ dùng và hóa vật. 


4. Hợp lý hóa cách thức làm việc 
bằng cách: 


để rút bớt thì giờ 
trong khi đợi công 


a) Nghiên cứu các cử động 

b) Đo và tính thì giờ làm việc. 

5, Chuẩn bị công việc. 

6. Phối trí công việc. 

7. Kiểm soát. 

8. Định số nguyên liệu cần phâi du tr 


9. Tính cách fz¿ công người làm, sao 
cho họ hăng hái làm việc. 


10. Cho những hoàn cảnh thuận tiên 
để làm việc, như lựa người mà giao việc, 
dạy nghề cho họ, sắp đặt nơi làm cho có đủ 
chỗ, đủ ánh sáng, đủ... không khí... 


lực sản xuất của 
người làm công. 


việc, nghĩa là để 
cho sự liên tục 


trong công việc. 


để rút thì giờ trong 


khi làm việc 


91 


Nguyên Hiến Lê 


11. Sau cùng, không nên quên rằng phải biết tính 
giá vốn rồi mới có thể rút nó xuống được. 

Trong những chương sau, chúng ta sẽ lần lượt 
xét kỹ 11 điểm đó, trừ điểm 10, rất quan trọng, thuộc 
về tâm lý thực hành, ta sẽ nghiên cứu trong phân IV. 


II. PHẢI CÓ TINH THÂN KHOA HỌC TRƯỚC HẾT 


Nhưng trước khi xét những vấn đề đó, xin bạn 
chú ý đến điều sau này: 

Môn T.C.T.K.H. chỉ cho ta những phương pháp, 
qui tác, tổ chức và đưa ra vài việc tổ chức làm thí dụ, 
chứ không dạy ta những “mánh khóe”, những thủ 
đoạn để áp dụng vào từng công việc một. Nghĩa là 
bạn muốn tổ chức một công việc nào thì xin đừng mở 
cuốn này để kiếm một giải pháp cho bạn. Như vậy 
vô ích. Cuốn này và không có một cuốn nào khác trả 
lời được cho bạn. Vì những công việc của loài người 
hàng ức hàng triệu, mỗi việc phải làm trong những 
điều kiện, những trường hợp khác nhau, làm sao mà 
biết hết để tính trước và định rõ một giải pháp riêng 
biệt cho mỗi việc được? 

Cho nên bạn phải hiểu rõ, thấm nhuần những qui 
tác tổ chức rải rác trong cuốn này, thứ nhất là lãnh hội 


92 


Tổ chức công việc theo khoa học 


4 qui tắc của Descartes ở chương III phản I, đừng bao 
giờ quên 7 câu hỏi của Quintilien: Ai? Cüi gi? Ở đâu? 
Bằng cách nào? Tại sao? Ra sao? Khi nào? rồi tùy cơ 
ứng biến, tự tìm lấy một giải pháp hợp với phương 
pháp khoa học, nghĩa là hợp với lương tri. 


Tóm lại, bạn phải có tỉnh thân khoa học trước đã. 


93 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG NHẤT 
TÂN THỨC HÓA 
I. Ích lợi của sự tân thức hóa. 
lL Phải tân thức hóa cho hợp lý. 
1. Máy móc, đồ dùng phải hợp với việc. 
2. Đồ dùng phải hợp với người làm. 


L ÍCH LỢI CỦA SỰ TÂN THỨC HÓA. 


Chính nghĩa tân thức hóa là đổi mới cho hợp thời. 
Vậy phàm đổi mới cái gì, cũng có thể gọi là tân thức 
hóa được. Nhưng bây giờ nói tới tân thức hóa thì mọi 
người đều hiểu là đổi mới máy móc và khí cụ. 

Ai thấy sự ích lợi phi thường của máy. Một người, 
một con trâu, một cái cày, cày môi ngày được 20 công 
đất; một cái máy cày với một người thợ máy, cày mỗi 
ngày được 400 công. Vậy một cái máy làm bằng 20 
người; có khi còn làm bằng hàng ngàn người nữa, như 
máy xe lửa, máy tàu. 


94 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Người ta trách máy móc sinh ra nạn kinh tế khủng 
hoảng và nạn lao công thất nghiệp. Ở đâu tập, tôi đã 
nói và ở đây tôi nhắc lại: Trách như vậy là lầm vì kinh 
tế khủng hoảng và sự thất nghiệp do sự tổ chức chưa 
hoàn hảo của xã hội mà ra chứ không do máy móc. 
Biết dùng máy móc mà lại biết tổ chức xã hội cho 
công bằng thì nhờ máy móc, nhờ phương pháp tân 
thức hóa, thế giới sẽ là thiên đường cho hết cả các 
giai cấp trong xã hội. 

Tất nhiên, khi một kiểu máy mới xuất hiện mà 
năng suất gấp mười những kiểu máy cũ thì trong lúc 
giao thời, thường có ít nhiều hỗn độn: một số thợ phải 
thất nghiệp trong một thời gian và phải học lại nghề; 
nhưng rút cục, vẫn có lợi cho giới cần lao vì nên cơ 
giới càng tiến thì càng đòi hỏi nhiều thợ thuyền mà số 
giờ làm việc của thợ càng được giảm di. Cứ xét hiện 
nay các nước tân tiến đều thiếu thợ chuyên môn, mà 
mực sống của thợ mỗi ngày một cao, thì đủ biết tân 
thức hóa chỉ có lợi chứ không có hai®. 


II. PHÅI TÂN THÚC HÓA CHO HỢP LÝ. 
1. Máy móc, đô dùng phải hợp với việc. 


Nhưng có phải dùng máy móc lúc nào cũng lợi 


(1) Luận cứ này càng phù hợp với kĩ thuật vi tính hiện nay (ĐT). 
95 


Nguyên Hiến Lê 


không? - Không. Một người ở nhà quê, cứ 3 ngày một 
lần ra chợ bán một gánh rau, nếu mua 1 chiếc cam 
nhông tối tân của Mỹ để chở rau, lợi không thấy mà 
tất sạt nghiệp. Vậy trước khi sắm máy mới, hoặc đổi 
máy cũ, phải tính kỹ xem có lợi hay không đã. Tân thức 
hóa vâng, nên lắm! Nhưng phải tân thức hóa cho hợp 
lý mới được! Phải cân nhắc lợi hại trong sự dùng máy 
cày, vì lúc đó nhân công rất rẻ mà thợ máy ít người 
giỏi, máy chở vẻ, dùng ít ngày là hư, phải đem ra châu 
thành sửa lại, tốn hao hơn làm việc theo lối cũ. Họ đã 
vụng tính. Nhưng tình thế bây giờ có lẽ đã ngược lại. 

2. Đô dùng phải hợp với người làm. 

Taylor khi làm ò công ti thép Bethlehem, dùng 
500 thợ xúc quặng đổ vào nhűng xe rùa®. Ông thí 
nghiệm như sau này: 

Ông dùng 2 người thợ xúc rất giỏi, để họ làm xa 
nhau, lại đặt thêm 2 người nữa ở bên cạnh mỗi người 
thợ đó, để xem cách họ làm và đo thì giờ làm. Ngày 
đầu ông dùng một cái xẻng (cái leng) đựng được 38liu 
(livre) quặng (một liu bằng non nửa kí lô) và ông tính 
ra mỗi ngày mỗi người xúc được 25 tấn quặng. 


Ít bữa sau, ông rút bớt bề mặt cái xẻng đi, cho 


(1) Xe nhỏ chạy trên đường rây để chở đất, đá (Wagonnet). 
96 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nó còn chứa được 34 liu thôi và dùng xẻng đó thì môi 
người thợ xúc được 30 tấn mỗi ngày. 


Ông lại thu nhỏ cái xẻng lại cho chứa được 30liu. 
Một lần nữa, số quặng xúc được lại tăng lên. 


Khi bê mặt cái xẻng rút xuống chỉ còn chứa được 
21, 22 liu thì số quặng xúc được lên tới mực cao nhất. 


Nếu rút xuống nữa cho còn 18 liu thì số quặng hạ 
xuống và từ đó, càng rút bề mặt cái xẻng, số quặng 
xúc được càng hạ. 


Do đó ông kiếm được sự thực khoa học này: một 
người thợ xúc dùng một cái xẻng chứa được 21liu vật 
liệu thì làm việc nhiều kết quả hơn hết. (Sự thực đó 
đúng ở Mỹ chứ không đúng ở nước ta vì thợ Mỹ mạnh 
hơn Việt nhiều. Ở nước ta, con số 21 phải rút xuống). 

Và tất nhiên là ông chế ra những cái xẻng lớn 
nhỏ khác nhau, tùy theo vật phải xúc nặng hoặc nhẹ, 
nhưng cái nào sức chứa cũng được 21 liu (tức 10 kílô). 
Như vậy phải tốn tiền chế xẻng, mất công phân phát 
xẻng tùy theo việc, nhưng kết quả là môi người thợ 
trước xúc chỉ được 16 tấn thì bây giờ xúc được 59 tấn 
mà không mệt hơn chút nào và tiền công của họ tăng 
lên được 60 phân trăm. Chủ cũng có lợi mà thợ cũng 
có lợi. Cả hai đêu vui, tuy chủ có phân vui hơn. 


97 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG NHỈ 
PHÂN CÔNG 


L Ích lợi của sự phân CÔNG. 

II. Phåi phân công cho hợp lí. 

HH Phân công đưa tới sự chuyên môn. 
TỰ. Phân công đưa tới sự nhất luật hóa. 


I. ÍCH LOI CỦA SỰ PHÂN CÔNG. 


Ai cũng nhớ truyện một người cha, trước khi chết, 
kêu 4 người con lại, đưa cho bó đũa để bẻ. Không người 
nào bẻ được hết. Ông bèn tháo bó đũa ra, bẻ từng chiếc 
một rồi cho các con bài học về sự hợp quân. 


Truyện đó cũng cho ta một bài học về sự phân 
công nữa. Gặp một việc nào đó, một người làm một lần 
không nổi thì phải chia ra cho nhiều người làm một 
lúc hoặc một người làm trong nhiều lúc. Phương pháp 
phân công đó là áp dụng qui tắc thứ nhì của Descartes: 
chia một sự khó khăn ra làm nhiều cái đề. 


98 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II. PHÅI PHÂN CÔNG CHO HỢP LÍ. 


Nhưng trong sự phân công ta phải làm sao cho 
hợp lý mới được. Ta không thể lấy lẽ rằng càng chia 
công việc ra thì càng dễ làm mà đem chẻ một chiếc 
đũa ra làm 5 làm 10 rồi mới bẻ từng mảnh một. Làm 
như vậy là vô ý thức vì công việc đã không dễ gi hơn 
mà còn mất công nhiều hơn. Trái lại, nếu sức ta mạnh, 
bẻ một cách đễ dàng được 4 chiếc một lần thì phải chia 
bó lớn ra từng bó nhỏ bốn chiếc một, rồi bẻ từng bó 
nhỏ, như vậy mau gấp bốn bẻ từng chiếc một. Người 
nào yếu hơn thì bẻ ba chiếc một. 


II. PHÂN CÔNG ĐƯA TỚI SỰ CHUYÊN MÔN. 


Ta có công việc lấy đất ở trong một cái hầm, đổ 
đất vô một xe rùa rồi đẩy xe rùa tới một nơi để lấp 
hồ. Nếu chỉ dùng một người để làm 3 việc đó thì mất 
công nhiều lắm, vì mỗi lần thay đổi một công việc phải 
thay đổi khí cụ và mất cái đà làm việc trong công việc 
trước đi. 


Cho nên phải chia công việc cho 3 người, người 
thứ nhứt chuyên lấy đất ở dưới hằm rồi quăng lên 
miệng hầm, người thứ nhì chuyên xúc đất ở miệng 
hầm đổ vô xe rùa và người thứ ba chuyên đẩy xe rùa, 
đổ đất vào hồ rồi đẩy vẻ. 


99 


Nguyên Hiến Lê 


Vậy sự phân công đưa tới sự chuyên môn. Sự 
chuyên môn làm cho người ta khéo léo và làm cho 
máy móc sản xuất hoài, khỏi phải nghỉ. 

IV. PHÂN CÔNG ĐƯA TỚI SỰ NHẤT LUÂT 
HOA MAU MUC. 


Sự phân công đưa tới sự dùng môi một cái máy 
chuyên vào một việc nhỏ: có máy chuyên cắt thiếc, có 
máy chuyên làm nút chai bằng những miếng thiếc đó, 
có máy chuyên lắp nút đó vào miệng chai. 

Nếu phải làm 10 kiểu nút thì tất nhiên phải có 10 
kiểu máy. Như vậy tốn tiên lắm. Nếu một hãng phải 
làm 10.000 cái nút mỗi ngày, một cái máy làm một 
ngày thì xong, nay có tới 10 cái máy, tất nhiên chỉ có 
vài cái máy chạy độ vài giờ một ngày, còn những máy 
khác phải nghỉ. Như vậy cũng là tốn tiền nữa. Vì máy 
nghỉ tức là số vốn bỏ ra để mua máy nằm đó không 
sinh lợi được. 

Cho nên phải bỏ bớt nhiêu kiểu nút đi, chỉ giữ một 
vài kiểu nào thông dụng để làm mẫu mực thôi. Công 
việc đó gọi là nhất luật hóa mẫu mực (normalisation). 
Vậy sự phân công đưa tới nhất luận hóa mẫu mực. 


100 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG BA 
NHẤT LUẬT HÓA MẪU MỤC 


I. Muc dich vå ích loi. 
II Nhất luật hóa uào lúc nào? 
III. Những tính cách của sự nhất luật hóa. 
1. Nhất luật hóa phải được phổ cập. 
2. Nhất luật hóa không phải là bắt buộc. 
TƯ. Những cơ quan nhất luật hóa. 
1. Trong một nước. 
2. Trên thế giới. 
3. Trong môi xí nghiệp. 
V. Đáp những lời chỉ trích 
1. Nhất luật hóa không phải là phản tiến bộ. 
2. Nhất luật hóa không phải là đơn điệu hóa. 
3. Bổn phận của chúng ta. 


I. MUC ĐÍCH VÀ ÍCH LỢI. 
1. Nhất luật hóa có 3 mục đích: 
a) Làm cho øiảø tiên, nghĩa là loại bót những kiểu 
101 


Nguyên Hiến Lê 


mâu không lợi gì cho người tiêu thụ. Hồi trước người 
ta có tới 132 kiểu ngòi viết, 119 kiểu gạch xây tường. 
Cần gì phải giữ nhiều kiểu như vậy cho mất công chế 
tạo? Bây giờ người ta bỏ gần hết những kiểu đó rôi, 
chỉ còn giữ một kiểu gạch và hơn chục kiểu ngòi viết. 
Như vậy số sản xuất tăng lên, số vốn hạ xuống 
và người dùng dễ kiếm hóa vật mới để thay thứ cũ. 
Ai đã lỡ lót sân bằng những viên gạch Bát Tràng (loại 
gạch vuông, móng, mỗi chiều độ 30 phân) chắc kiếm 
đỏ mắt không được ít chục viên để thay những viên vỡ 
mà có kiếm được thì giá cũng đắt lắm. Trái lại, những 
viên gạch thường mua ở đâu cũng có mà giá rất rẻ. 


b) Làm cho hợø ø„hất. Những kiểu nào kích thước 
gần như nhau thì thu lại làm một kiểu. 

c) Chỉ rõ những đặc điểm của những biểu đã giữ 
lai làm mẫu mực và sắp đặt thành từng loại cho những 
nhà sản xuất theo những kiểu đó mà chế tạo và người 
dùng biết lựa thứ mà mua. 

2. Muốn chỉ rõ ích lợi của sự nhất luật hóa, ta lấy 
chiếc xe máy làm thí dụ: 

Xe máy ở bên Pháp đã được nhất luật hóa rồi. 
Một hãng làm xe máy gởi mua những ống sắt để làm 
sườn xe, những bù loong, định ốc, đạn (bi), bánh xe, 
vỏ (lốp) ruột (xăm)... Tất cả những đô đó đã được 
102 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nhất luật hóa, cho nên hỏi mua thì có liền và rẻ tiên 
nữa. Đến khi lắp thành bánh xe, cũng rất dễ vì bánh 
xe chỉ có hai, ba loại, những cây găm (tăm) bánh xe 
cũng vậy. Đó là lợi cho người bán. 


Người mua còn lợi hơn nữa. Lợi trước nhất là giá 
rẻ. Lợi thứ nhì là khi thay đô phụ tùng, tiệm nào cũng 
có, khỏi phải tìm kiếm. Muốn thay ghi đông hoặc yên, 
cũng đễ vì khung đã được nhất luật hóa, cho nên các 
loại ghi đông, các thứ yên, tuy hình dáng khác nhau 
xa nhưng đều lắp vào bất kỳ thứ khung nào cũng 
được hết. 


IL NHẤT LUẬT HÓA VÀO LÚC NÀO? 
Muốn chế tạo một hóa vật, phải trải qua 2 thời kỳ: 


1. Thời kỳ #ghiên cứu xem hóa vật đó phải chế 
bằng những nguyên liệu nào, kích thước bao nhiêu, 
hình dáng ra sao... 


2. Thời kỳ công n%ghiệp hóa (industrialisation) 
tức là thời kỳ sản xuất rất nhiều để tung ra ngoài thị 
trường. 


Trong thời kỳ thứ nhất, tất nhiên là ta không thể 
nhất luật hóa được vì ta còn đương tìm tòi, chưa định 
rõ chi hết. Đợi tới thời kỳ sau, khi hóa vật đã đây ở thị 
trường, người ta đã quen dùng nó mà nhất luật hóa 


thì trễ quá. 
103 


Nguyên Hiến Lê 


Cho nên phải nhất luật hóa ở giữa 2 thời kỳ đó. 

Ta lấy thí dụ này cho dễ hiểu. Nếu năm 1846 các 
nước ở Âu châu không biết cùng nhau dùng một loại 
đường rây, mỗi công ty tùy ý muốn dùng kiểu đường 
rây nào cũng được, cho nên muốn đi từ nước này qua 
nước khác, từ miền này qua miễn nọ, người ta phải 
đổi xe, vừa tốn thời giờ, vừa làm cho nhiều xe nằm ụ 
trong một thời gian. Lúc đó, xe lửa mới phát triển qui 
định mẫu mực ngay thì rất đễ: trái lại, nếu 4, 5 chục 
năm sau người ta mới tính chuyện dùng chung một 
kiểu thì tất nhiên nhiều nước nổi lên phản kháng vì 
họ phải bỏ những kiểu cũ đi, bỏ cả những toa cũ đi, 
tốn tiền biết bao nhiêu! 

Vậy phải nhất luật hóa cho đúng lúc, đừng sớm 
quá, đừng trê quá. 

II.NHỮNG TÍNH CÁCH CỦA SỰ NHẤT 

LUẬT HOA 

1. Nhất luật hóa phải được phổ cập. 

Nhất luật hóa muốn cho có nhiều kết quả phải 
được phổ cập khắp trong nước và khắp cả hoàn cầu, 
nếu không thì kết quả sẽ là câu chuyện những lưỡi 
đao cạo sau đây: 

Hồi trước người ta đã nhất luật hóa những lưỡi 
đao cạo, lưỡi nào cũng có 3 lỗ để lắp vào dao. Một 


104 


Tổ chức công việc theo khoa học 


hôm, một nhà sản xuất thấy rằng có nhiều hãng mới 
ra tranh mất mối hàng của mình, bèn chế ra một kiểu 
dao cạo mới. 

Kiểu này dùng lưỡi dao 3 lỗ để lắp vào không 
được. Y tung ra thị trường vô số thứ dao đó. Trong mỗi 
hộp dao, y đặt vài lưỡi dao có kẽ ngang. Lưỡi dao này 
lắp vào những kiểu dao của các hãng khác đều được. 
Thành thử người ta đổ xô vào mua những lưỡi dao có 
kẽ của y vì nó tiện, lắp vào kiểu đao của y cũng được, 
mà lắp vào kiểu dao của người khác cũng được. 

Câu chuyện cạnh tranh gian lận đó sở đĩ có là vì 
lúc đó sự nhất luật hóa các lưỡi dao chưa được phổ 
cập, chỉ mới có một số nhà chế tạo dao dùng mà thôi. 

Vậy phải có sự đồng ý của mọi người thì mới nói 
đến sự nhất luật hóa được. 

2. Nhất luật hóa không phải là bắt buộc. 

Nhưng nhất luật hóa có tánh cách bắt buộc 
không? - Không. Các nhà kỹ nghệ đặt ra những mâu 
mực chỉ có quyền bày giải những sự ích lợi, giản tiện 
của nó, rồi tùy ai muốn theo thì theo, chứ không có 
quyền bắt buộc người ta phải theo. Chỉ có Chánh phủ 
mới có quyên đó và lúc đó sẽ thành ra một lệ luật chớ 
không phải là mẫu mực nữa. 

Khäp thế giới chỉ có Nga bắt buộc các xí nghiệp 
dùng các mẫu mực. Điều đó rất dễ hiểu vì hầu hết 


105 


Nguyên Hiến Lê 


những xí nghiệp ở Nga đều bị quốc hữu hóa từ lâu), 


Các nước khác chỉ bắt buộc công sở dùng những 
mâu mực thôi. Đối với tư nhân, chính phú khuyến 
khích sự dùng mẫu mực. Nhưng thường thì có mẫu 
mực nào mới ra, người ta cũng dùng liên vì người mua 
thấy nó rẻ tiền và chắc rằng hóa vật nào đã được nhất 
luật hóa, nghĩa là đã được một cơ quan của Chính phủ 
định rõ cách chế tạo ra sao, thì không thể là một thứ 
hàng xấu. 

IV. NHỮNG CƠ QUAN NHẤT LUẬT HÓA. 

1. Trong một nước. 

Cơ quan nhất luật hóa của môi nước có những 
bộ phận này: 

a) Ó trên cùng, có môt ży øiêø của Chính phủ dự 
tính nên nhất luật hóa những vật gì rồi điều khiển và 
kiểm soát công việc nhất luật hóa đó. 

b) Ở dưới có những Hội nhất luật hóa (tại Pháp 
là Association française de Normalisation; viết tắt là 
AFNOR. Hội này do các nhà sản suất họp lại để sửa 
soạn, sắp đặt công việc nhất luật hóa, làm cho những 
công việc đó có liên lạc với nhau bằng cách điều tra 
khắp trong nước và hỏi ý kiến các người tiêu thụ. 


(1) Nay thì tư hữu hóa lại như các nước phương Tây (ĐT). 
106 


Tổ chức công việc theo khoa học 


c) Sau cùng có những Phòng #ghiên cứu sự nhất 
luật hóa, lập tại các xí nghiệp lớn. Hiện ở Pháp có 34 
phòng chính thức”. Khi các phòng đó định một mẫu 
mực rồi, phải gởi lên cho ủy viên của Chính phủ xét 
lại rồi mới đem đăng trong công báo cho toàn quốc 
áp dụng. 

Năm 1948, nước Pháp đã có khoảng 3000 mẫu 
mực. 

2. Trên thế giới. 

Ở trên hết thảy, có một cơ quan chung cho vạn 
quốc, tức là Co quan nhất luật hóa của uạn quốc (Tiếng 
Anh là: International Organisation for Standardiza- 
tion). Cơ quan này đã được 26 nước gia nhập. (Vào 
thời điểm này - 1949). 

Cơ quan đó định những điều lệ chung cho các 
nước, chẳng hạn như: 

a) Định nghĩa những danh từ dùng trong kỹ thuật 
để cho một người gọi là thứ cây, thứ thép, thứ giấy 
này, những người khác khỏi lầm với thứ cây, thứ thép, 
thứ giấy kia. 

b) Định lối viết; lối vẽ, đánh bóng, tô màu để khi 
trông trên bản đồ của một ngôi nhà chẳng hạn, hễ 
thấy màu vàng thì ai cũng biết rằng chỗ đó là đá hoặc 


(1) Những số liệu này có từ những năm 50 (BT). 
107 


Nguyễn Hiến Lê 


gạch, hê thấy màu xanh da trời thì nhận ngay được là 
sắt, thép v.v... 


c) Định những hệ thống đơn vị ?. Thường thì 
mét hệ @) được dùng. 


d) Định lối đo, lối thử. 


e) Định sự dung sai (tolérance). Ví dụ ta đã định 
bê dài một cái đinh ốc phải là 60ly. Nhưng nếu dài hơn 
hoặc ngắn hơn 2 phản 10ly cũng cho đúng. Như vậy 
số dung sai là 2 phản 10ly. 


Phải định những điều lệ chung đó để có thể hiểu 
nhau và làm việc chung với nhau được. 


3. Trong môi xí nghiệp. 


(1)@) Muốn tính một vật thể, như đo chiều dài, đong chất nước, căn 
sức nặng... Phải dùng những mâu mực gọi là đơn vị (unité). Như 
hồi xưa ta dùng đấu để đong, thước ta để đo. Đấu và cây thước ta 
là những đơn vị. Gần hết thế giới ngày nay dùng đơn vị “mét” (tức 
thước tây) để đo chiêu đài, đơn vị ki lô ram để cân sức nặng, đơn vị 
lít để đo dung tích. Hai đơn vị sau có liên lạc với đơn vị “mét”. Cả 
3 họp thành một hệ thống đơn vị (système đunités) kêu là “mét 
hệ” (système métrique). 

Nhân tiện các bạn cũng nên biết rằng cơ quan nhất luật hóa của 
Vạn quốc đã định lối viết như sau này: 
1 đồng 2 cắc, 3 thước 3 tấc, 5 ki lô 7, 6 lít 9. 
Không viết là: 1§2, 3th, 3,5kg, 7,61,9 
mà viết là: 1,2đ 3,4th 5,7kg 6,91 
Nghĩa là những dấu ngoặc chữ: đ, th, kg, I không viết trên dấu 
phết (virgule) mà viết sau những chữ số. 


108 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Mỗi xí nghiệp lớn đều phải có một người chịu 
trách nhiệm về công việc nhất luật hóa để: 

a) Theo đõi những công việc nhất luật hóa ở trong 
nước và ở khắp thế giới. 

b) Nghiên cứu những dự án mẫu mực do cơ quan 
toàn quốc nêu ra. 

c) Mua những mẫu mực thay cho những vật cũ. 

đ) Sản xuất mẫu mực. 

Những công việc đó quan trọng, ta đừng bỏ qua, vì 
nhất luật hóa là làm việc có tổ chức, có phương pháp, 
tức là tăng sức sản xuất lên. 


V. ĐÁP NHỮNG LỜI CHỈ TRÍCH 

1. Nhất luật hóa không phải là phản tiến bộ. 

Nhiều người đã chỉ trích sự nhất luật hóa. 

Các nhà thông thái cho nó làm trở ngại sự tiến 
bộ. Điều đó sai. Khi nghiên cứu một mẫu mực ta phải 
nghiên cứu từ hình dáng, kích thước đến phương pháp 
chế tạo, sự lựa nguyên liệu... làm sao cho vừa đẹp mắt, 
rẻ tiền, chắc chắn và nhanh chóng. Như vậy là một 
sự tấn bộ rồi. 

Sau khi dùng mâu mực đó trong một thời gian, 
thấy nó bất tiện chỗ nào thì ta vẫn có quyền xin xét 
lại hoặc hủy bỏ nó đi để tiến lên một bước nữa. Như 
vậy có gì ngăn cản sự tiến bộ đâu? Nhất luật hóa, tóm 
lại, chỉ là tạm ngưng trong một giai đoạn để rồi lại 

109 


Nguyên Hiến Lê 


tiến tới một giai đoạn mới. Trong khi tạm ngưng như 
vậy trong 10, 15 năm, nó cũng giúp cho công nghệ 
được nhiều. Nó chỉ là những bông tiêu đánh dấu con 
đường tiến bộ của công nghệ chứ không phải là mức 
chót của tiến hóa. 

2. Nhất luật hóa không phải là đơn điệu hóa. 


Còn người thường cho rằng nhật luật hóa là làm 
cho các hóa vật chỉ có một kiểu thôi. Họ đã lầm nhất 
luật hóa với đơn điệu hóa (uniformisation). Ta nhìn 
kỹ các xe máy thì rõ: tuy xe máy đã nhất luật hóa rồi 
mà vẫn còn rất nhiều kiểu xe máy bán ở thị trường. 
Là vì người ta chỉ nhất luật hóa kích thước những ống 
sườn xe cho có thể lắp yên vào, ghi đông nào vào cũng 
được, chứ không nhất luật hóa hình dáng ghi đông, 
hình cái yên, hình cái sườn... mỗi nhà sản xuất có đủ 
quyền tự do để thay đổi những hình đó. 

3. Bổn phận chúng ta. 

Những lời chỉ trích đó phần nhiều do quân chúng, 
chưa hiểu rõ thế nào là mẫu mực và không được biết 
những vật gì đã nhất luật hóa rồi. 

Cho nên bổn phận của chính phủ cũng như của 
mỗi người là phải quảng cáo thiệt nhiều cho những 
mẫu mực. Đó là một cách làm tăng năng lực sản xuất 
của quốc gia. 


110 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG TƯ 


HỢP LÍ HÓA PHƯƠNG PHÁP 
LÀM VIỆC 


L Thế nào là hợp lí hóa? 
IT. Nghiên cứu cách làm. 
HH Nghiên cứu cử động. 
1. Ích lợi. 
2. 5000 năm nay người ta không biết cách xây 
tường. 
3. Gilbreth trị gia theo phương pháp Taylor. 
TỰ. Những luật 0ê cử động. 
V. Tiết điệu của cử động. 
1. Tiết điệu là gì? Cử động có tiết điệu không? 
2. Bedaux. 


111 


Nguyên Hiến Lê 


I. THẾ NÀO LÀ HỢP LÍ HÓA? 


Danh từ Hợp lý hóa (rationalisation) mới được 
thông dụng từ 1926, hồi mà các xí nghiệp ở Âu Mỹ 
đua nhau dùng phương pháp của Taylor để tăng năng 
suất lên và hạ giá vốn xuống. 


Trên 2000 năm trước, Trung Quốc đã có câu: “Tận 
tín thư bất như vô thư” (Tin hết ở sách không băng 
không có sách). Nhưng người Trung Quốc hình như có 
tinh thân nô lệ cổ nhân, cho nên sách cổ nhân truyền 
lại không dám chỉ trích, công việc cổ nhân truyên lại 
không dám sửa đổi. Vì vậy học thuật của họ trên 2000 
năm không tiến, sự sinh hoạt của họ không thay đổi. 
Nước ta chịu ảnh hưởng của họ, cũng sống trong ao 
tù cúa thủ cựu trên 1000 năm. Cái cày của ta bây giờ 
ra sao thì 1000 năm trước có lẽ cũng vậy. Cách làm 
ruộng, đệt vải của ta bây giờ ra sao thì 1000 năm trước 
Cũng vậy. 


Ta không bao giờ thử hỏi: Tại sao cổ nhân làm 
như vậy? Làm như vậy có mất công không? Có phí của 
không? Có cách nào làm giản tiện hơn không? Biết hỏi 
những câu đó, bỏ thói quen bắt chước cổ nhân đi, tìm 
cách làm mỗi việc cho hợp lý là hợp lý hóa. 


112 


Tổ chức công việc theo khoa học 


IL NGHIÊN CỨU CÁCH LÀM. 


Bất kỳ trong nghề gì cũng có thợ khéo và thợ 
vụng. Khi thấy một người thợ vụng, chắc không bao 
giờ ta hỏi: “Fại sao người đó làm việc không được?” 
Nếu có hỏi như vậy, nữa rồi nghe người ta trả lời? “Tại 
người đó không biết cách làm”, thì ta cũng vừa lòng 
về câu đáp đó và quay đi. 

Taylor không chiu vira lòng môt cách dè dàng nhu 
vậy. Taylor còn hỏi thêm: “Tại sao người đó không biết 
cách làm? Và cách làm phải ra sao?” Rồi ông tìm cách 
làm nghiên cứu kỹ nó, thí nghiệm nó, sau cùng chép 
ra một tờ chỉ thị đưa cho thợ coi đó mà làm. 


II NGHIÊN CỨU CỬ ĐỘNG 


1. Ích lợi 


Trong khi nghiên cứu cách làm, ông chia công 
việc ra nhiều việc nhỏ, phân tích một cử động ra nhiều 
cử động nhỏ, bỏ hết những công việc không cân thiết 
cùng những cử động vô ích cho khỏi mất thì giờ, khỏi 
phí sức, rồi ông dùng đồng hồ đo xem cử động mất 
bao nhiêu giây, môi công việc mất mấy phút. 

Thí dụ dưới đây chỉ cho ta thấy rằng có nhiều cử 
động mệt nhọc có thể thay bằng những cử động khác 

113 


Nguyên Hiến Lê 


được. Một làn Taylor thấy các thợ lấy đất cằm cái xẻng 
(cái leng) cắm xuống đất rồi lấy sức hai cánh tay đè 
lên cán xẻng cho xêng ăn sâu xuống đất. Ông thấy như 
vậy mau mệt và chỉ cho họ cách đặt cánh tay phải lên 
trên đùi bên phải rồi đè bằng cả sức nặng của thân 
họ xuống cái xẻng. 


2. 5.000 năm nay người ta không biết cách xây 
tường 

Nghề xây tường là một nghề có từ bốn, năm ngàn 
năm. Cổ nhân đã góp nhặt những kinh nghiệm từ đời 
này qua đời khác, đã cải thiện nhiều lần phương pháp 
làm việc. Gilbreth (một đô đệ của Taylor) hôi đó chưa 
cầm viên gạch lần nào mà đám có ý nghi ngờ sự hoàn 
thiện của nghề đó, thật cũng hùng tâm thay! 

Ông nhận xét, suy nghĩ và thấy người thợ nề làm 
mất 18 cử động. 

1. Họ cúi xuống để lấy một viên gạch. Như vậy 
mau mệt. Tại sao có cử động đó? Vô ích. Bỏ nó đi. 

2. Họ cúi xuống để lấy một viên gạch. Như vậy 
mau mệt. Tại sao không xếp gạch cao ngang tay họ, 
cho đỡ phải cúi? 

3. Tay trái họ lấy một viên gạch, lật nó lại để đặt 
đứng lên tường. 

114 


Tổ chức công việc theo khoa học 

4. Rồi họ đứng thắng người lại. Khi đã bỏ được cử 
động số 2, thì bỏ luôn cử động này nữa. 

5. Họ bước một bước tới thùng đựng hồ. 

6. Cúi xuống thùng hồ. 

7. Lấy cái bay xúc hồ. 

8. Đứng thẳng người lên, bước trở lại bức tường. 
Tám cử động đó có thể rút lại còn một cử động thôi 
nếu ta đặt thùng hồ ở bên tay mặt, đống gạch ở bên 
tay trái, hai thứ đều ngang tay, đưa tay ra thì lấy được 


liền. Còn người thợ thì tay mặt cầm bay, tay trái lấy 
gạch, hai tay cùng làm luôn một lúc. 


9. Người thợ quét hå lên viên gạch. 
10. Đặt viên gạch lên tường. 

11. Lấy cái bay gõ gõ vào viên gạch. 
Ba cử động đó đêu cần thiết. 


12. Cho tới 17. Người thợ quay lại phía thùng hồ, 
bước một bước, cúi xuống, lấy một bay hồ, đứng thăng 
lên, trở về bức tường. Sáu cử động đó rút lại còn một, 
khi đã để thùng hồ vừa tầm tay mặt như trên kia. 


18. Quết hồ lên trên tường, cử động này cân thiết. 


Vậy trong 18 cử động chỉ còn 5 cử động là cần. 


115 


Nguyên Hiến Lê 


Ông bỏ 13 cử động kia đi và làm cho người thợ trước 
kia chỉ xây được 120 viên gạch mỗi giờ thì nay xây 
được 350 viên. Gilbreth còn tìm được một cách trộn 
hồ hơi lỏng để khi đặt viên gạch lên tường tự nó đè 
xuống lớp hồ, khỏi phải lấy bay gõ gõ nó nữa, và như 
vậy rút thêm được cử động thứ mười. 


Chắc các bạn sẽ nói: Đành rồi, rút được 13, 14 cử 
động như vậy thì mau lắm, nhưng phải có người xếp 
gạch ở bên trái và đổ hỏ vào thùng ở bên phải cho 
mới được. Như vậy ta phải thêm một người nữa. Và 
muốn cho khỏi cúi, khỏi đứng dậy thì cái giàn (sàn) 
trên đó người thợ ngồi xây tường phải cùng lên cao 
với bức tường. 


Gilbreth đã chế tạo được thứ giàn đưa lên đưa 
xuống rất dê. Lâu lâu có người vặn nó lên theo với 
bức tường. Người đó vừa làm công việc ấy vừa xếp 
gạch, vừa cho hồ vô thùng. Một người giúp việc như 
vậy không cần phải chuyên môn cho nên lương ít hơn 
lương thợ nề. Rút cục phí tổn vẫn nhẹ hơn. Phương 
pháp đó tức là áp dụng qui tắc thứ nhì của Descartes 
(chia ra làm nhiều việc dé). 


3. Gilbreth trị gia theo phương pháp Taylor. 
Gilbreth áp dụng phương pháp Taylor không 


116 


Tổ chức công việc theo khoa học 


những trong xưởng mà cả ngay trong gia đình ông, 
trong sự dạy dỗ các con ông. 


Hồi ông chưa vợ, lại thăm gia đình nọ, thấy một 
người thợ nê đương xây lò sưởi. Ông cùng với chủ nhà 
đi qua. Ông ngừng lại, hôi han người thợ, cho công việc 
thợ nề là nhẹ nhàng và dễ. Người thợ bất bình, cho 
rằng ông có vẻ khinh mình. Ông đương bận lễ phục, 
không ngại ngùng cúi xuống vén tay áo xây thử một 
viên gạch cho người thợ coi. Ông làm thạo quá, người 
thợ phải ngạc nhiên. 


Ông có 12 đứa con. Khi ông đi đâu vẻ, muốn kêu 
chúng lại, huýt một tiếng còi rồi càm đồng hồ lên xem 
trong 6 giây chúng đã tụ họp đủ chung quanh ông 
chưa: Ông muốn cho chúng tập thói quen làm việc 
cho mau, không mất thì giờ. 

Các con ông phải rửa chén lấy. Ông quay phim 
khi chúng rửa để xem cử chỉ nào vô ích mà bỏ đi. 

Mỗi buổi sáng, đứa nào tắm rửa rồi, dọn giường 
rồi, làm bài nhà trường rồi, đều phải ký vào một cuốn 
sổ đưa ông coi. 

Ông lập một hội nghị gia đình, họp vào buổi chiều 
thứ bảy, để giải quyết các việc vặt. Hội nghị chia ra 3 
ủy ban: ủy ban mua bán, ủy ban công chính để chia 


117 


Nguyên Hiến Lê 


công việc cho mỗi người và định giờ làm cho mỗi việc 
và ủy ban giám sát để phạt những người làm phí điện, 
phí nước. 


Ông không muốn phí một chút nào hết trong bữa 
ăn cũng như trong khi tắm. Trong bữa ăn ông bắt các 
con ông chỉ nói những chuyện có ích thôi và ông chỉ 
cho chúng cách tính nhâm. Còn trong khi rira mặt và 
tắm, chúng phải nghe những đĩa hát tiếng Pháp và 
tiếng Đức. Trong những giờ rảnh ông chỉ cho chúng 
học đánh máy chữ. Ông lại vẽ lên tường những câu 
ngộ nghĩnh bằng những dấu Moocc (Morse) gợi óc tò 
mò của chúng. Một tháng sau chúng không học mà 
thuộc hết những dấu đó. 


Có người hỏi ông: 
- Làm gì mà ông sợ mất thì giờ quá như vậy? 
Ông đáp: 


- Để có thà giờ làm viêc nia, néu ta mun làm viêc, 
có thì giờ học thêm nia, néu ta muôn hoc thêm vå có 
thì giờ đánh đáo uới con nít nễu ta môn đánh đáo o 


IV. NHỮNG LUẬT VẺ CỬ ĐỘNG 
Muốn nghiên cứu cử động để bỏ những cử động 


(1) Coi thêm cuốn Tổ chức gia đình của tác giả và cuốn Cheaper 
by the dozen đã dẫn. 


118 


Tổ chức công việc theo khoa học 


vô ích hoặc mau mệt đi, ta phải nhớ những luật sau này: 


1. Duỗi một bắp thịt ra thì không mệt. Co nó lại 
mới mệt. Càng co nhiều càng mệt nhiều. Càng co lâu 
càng mệt nhiều. 


2. Co nhanh chừng nào thì mau mệt chừng nấy. 


3. Co theo một tốc độ nào đó ta có thể làm được 
nhiều việc nhất và ít mệt nhất. 


4. Công việc làm càng mau thì bắp thịt càng được 
mau duõi, nghĩa là mau được nghỉ. 


5, Khi làm một công việc nào, nếu ta được lợi vẻ 
sức nhanh thì mất về sức mạnh, trái lại, nếu được lợi 
về sức mạnh thì mất về sức nhanh. Ví dụ cái dĩa xe 
máy càng lớn, nhiều răng thì đạp càng nhẹ (ợi về sức 
mạnh) nhưng xe đi càng chậm (thiệt về sức nhanh). 
Trái lại, dĩa càng nhỏ, càng ít răng thì ta đạp xe càng 
nặng (thiệt về sức mạnh) nhưng xe đi càng nhanh (lợi 
về sức nhanh). 


6. Làm nặng quá thì mau mệt, nhẹ quá thì chậm: 
làm nhanh quá cũng mau mệt. Có một tốc độ lợi nhất 
và khí cụ cũng có sức nặng hợp cho ta nhất, như cuộc 
thí nghiệm của Taylor về sức nặng của cái xẻng xúc 
quặng đã chỉ cho ta thấy ô chuong I phàn HI. 


119 


Nguyên Hiến Lê 


7. Khi mệt phải nghỉ ít nhất là 4 phút. Taylor đã 
làm tăng sức chở những thỏi gang của một người thợ 
lên gấp 4 lần, bằng cách chỉ cho họ lúc nào nên đi 
nhanh, lúc nào nên nghỉ. 


Một lần khác, có công việc kiểm soát lại các viên 
đạn xem viên nào có tật thì bỏ ra, ông cho thợ cứ làm 
việc 1 giờ 15 phút thì được nghỉ 10 phút. Kết quả là 
số giờ làm rút xuống được 2 giờ mà việc còn làm mau 
lên được 2 phần 3 nữa. 

V. TIẾT ĐIỆU CỦA CÔNG VIỆC 

1. Tiết điệu là gì? Công việc có tiết điệu không? 

Tiết điệu là cái nhịp nhanh hay chậm, dài hay 
ngắn. Một đợt sóng nhô lên, hạ xuống, mỗi lần như 
vậy tiến được một chút, tới bờ thì lùi ra, đợt sóng sau 
lại kế tiếp nhau như vậy. Đó là tiết điệu của sóng. Sau 


ba tháng xuân tới, ba tháng hạ, rồi thu, đông. Hết bốn 
mùa lại trở lại xuân. Đó là tiết điệu của bốn mùa. 


Nhìn cử động của người làm việc như người nhà 
quê giã gạo, người thợ rèn đập sắt... Ta cũng thấy có 
một tiết điệu; hoặc đưa cái chày hoặc cái búa lên khỏi 
đầu, ngừng một chút rồi đập xuống mạnh, ngừng một 
chút rồi lại đưa lên... 


120 


Tổ chức công việc theo khoa học 
Tiết điệu có 3 nguyên tố: tốc độ (nhanh hay chậm) 
thời gian (lâu hay mau), cường độ (mạnh hay yếu). 


Đầu thế kỷ 19, ông Babbage đã nghiên cứu tiết 
điệu của công việc tùy theo thời giờ và sức mạnh. Tới 
cuối thế kỷ đó, ông Binet lại nghiên cứu tiết điệu của 
chữ viết, tùy theo tốc độ viết. Ông thấy rằng: 


- Gạch một đường thẳng hoặc tròn, khi tới giữa 
đường ta gạch mau hơn ở đâu đường và cuối đường. 


- Có sự thay đổi gì bất ngờ thì tốc độ chậm lại. 


- Khi viết càng mau thì chữ càng nhỏ đi và càng 
liền với nhau, nhưng càng thưa ra. 


Một người khác nghiệm rằng muốn cho vừa mau 
vừa ít mệt: 
- Bắt đâu cử động mỗi phút 20 lần. 


- Bàn tay mặt khi đưa đi đưa lại độ 10 phân thì 
phải làm 120 lần mỗi phút, nhưng nếu đưa đi đưa lại 
20 phân thì mỗi phút chỉ nên làm 60 lần thôi. 


Vật càng lớn thì cử động càng chậm: 
- Loài bò co duỗi bắp thịt của nó mỗi phút 70 lân. 
- Loài chó mỗi phút 100 lân. 


- Loài mèo mỗi phút 160 lần. 


121 


Nguyên Hiến Lê 


- Loài chuột nhắt mỗi phút tới 330 lân. 
- Loài ruồi đập cánh mỗi phút tới 20000 lân. 
Người cũng vậy, càng mập thì càng chậm. 


Suy nghĩ và nói cũng có liên lạc với cử động. Vừa 
đi vừa suy nghĩ thì ý tới dễ đàng. Đương đi, có điều gì 
nghi ngờ trong ý nghĩ thì chân cũng tự nhiên ngừng 
lại. Cho nên Montaiøne nói: “Khi tôi ngồi, những ý 
nghĩ của tôi cũng ngồi” nghĩa là ý không lại nữa, nghĩ 
không ra nữa. Một thi nhân đời Đường thích ngôi trên 
lưng ngựa băng qua đồng, núi để tìm ý thơ và khi tìm 
được một ý nào, chép lại ngay, bỏ vô túi đeo bên mình. 
Các nhà diễn thuyết, tới đoạn nào hùng hồn, bất giác 
múa tay, như là họ “suy nghĩ bằng tay”. Mới nói, họ 
ngập ngừng, lời khô khan, nói được một lúc lời họ trôi 
chảy và bóng bảy, thao thao bất tuyệt. Đó là tiết điệu 
của tư tưởng. 


2. Bedaux (Bơ đô) 


Vì nghiệm thấy vậy, nên nhiêu người chỉ trích máy 
móc là trái với thiên nhiên. Người chế tạo máy nghĩ tới 
sự sản xuất cho nhanh, cho nhiều rồi bắt người phải 
theo tốc độ của nó, tiết điệu của nó. Đó là một sự tủi 
nhục của loài người: ta chế tạo ra máy để rồi trở lại 
làm nô lệ cho máy, nó muốn xem ta phải theo vậy, bỏ 
cái tiết điệu của ta mà theo cái tiết điệu của nó. Ta 
122 


Tổ chức công việc theo khoa học 


chậm chạp, nó bắt ta phải làm nhanh cho kịp nó; ta 
mệt nhọc, nó không cho ta nghị, lôi kéo ta theo nó. 


Taylor chỉ nghĩ tới sự dùng người cho hợp với 
máy và công việc. Đó là một sự thiếu sót. Đáng lẽ ta 
phải chế tạo máy cho hợp với người để được đúng luật 
thiên nhiên. Gần đây Bedaux đã nghĩ vậy, nghiên cứu 
tiết điệu của cử động tùy theo thì giờ, sự gắng sức và 
những điều kiện làm việc, để tìm một phương pháp, 
một tốc độ hợp với mỗi việc, thay đổi tiết điệu của máy 
cho hợp với tiết điệu của người. So với Taylor, ông đã 
tiến được một bực. 


Tôi chưa được đọc sách nào chỉ rõ phương pháp 
Bedaux ra sao, nhung trong cuôn L'homme au Travail 
(C.N O.F) có nói phương pháp đó được áp dụng ở Mỹ 
trong chiến tranh vừa rồi và nhờ nó mà Mỹ đã sản 
xuất được một số khí giới thừa thãi, đã cho lính đổ 
bộ được 345000 tấn khí cụ một cách có thể gọi là dê 
dàng, không hấp tấp. 


Hình như phương pháp đó còn đương nghiên cứu 
thêm vì cũng trong cuốn L'homme au Travail có nói 
năm 1945 một vài người đương thí nghiệm để tìm cách: 

- Tổ chức công việc cho hợp với tâm lý và sinh lý 
của loài người. 


123 


Nguyên Hiến Lê 


- Định tốc độ của máy cho phù hợp với tiết điệu 
của ta. 


- Tìm vị trí của người sao cho hợp với mỗi việc 
(như việc này nên đứng mà làm hay nên ngồi, nên cúi 
hay nên thẳng người...) 

- Định số giờ làm việc và số giờ nghỉ. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng động tới não 
cân. 

Đó là cả một chân trời xán lạn, cho ta hy vọng 
một ngày kia loài người sẽ được giải thoát khỏi ách 
nô lệ của máy móc. Trong khi chờ đợi kết quả, ta nên 
nhớ rằng: cơ thể của ta có tiết điệu riêng, đừng nên 
làm trái nó. 


124 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG NĂM 


HỢP LÝ HÓA PHƯƠNG PHÁP 
LÀM VIỆC 
(TIẾP THEO) 


IV. Tính thì giờ làm tiệc là một điều cần thiết. 

1. Thì giờ đắt hơn vàng bạc. 

2. Làm việc có khi không phải là sản xuất. 

3. Muốn tổ chức công việc phải tính thì giờ trước 
khi làm việc. 
VII Cách ẩo thì giờ làm 0iệc. 

1. Mục đích. 

2. Phương pháp đo thì giờ. 

3. Những điều nên nhớ. 


125 


Nguyên Hiến Lê 


VI. TÍNH THÌ GIỜ LÀM VIỆC LÀ MỘT ĐIÊU 
CÂN THIẾT 


Tổ chức có mục đích là cốt yếu làm cho công việc 
cho được mau vì hề mau thì ít tốn. Cho nên bất kỳ sự 
cải cách nào cũng phải đưa tới mục đích: mau, và bất 
kỳ công việc nào cũng phải tính xem làm mất bao lâu. 


Nhưng trước hết ta phải biết cái hại vô cùng của 
sự phí thì giờ đã, rồi mới thấy sự tính thì giờ làm việc 
là cần. 

1. Thì giờ đắt hơn vàng bạc 


Ai cũng nói thì giò là vàng bạc nhưng phần đông 
chỉ thấy trong câu đó một lời nói bóng bảy, đẹp đẽ, ít 
ai thấy một sự thật bi thảm. 


Không có gì thản nhiên bằng thời gian! Trời đất, 
cây cỏ còn có lúc ảm đạm như chia buôn cùng ta, lại có 
lúc vui tươi như giêu cợt ta, có lúc êm đềm như khuyên 
nhủ, có lúc rùng rợn như giận dữ, duy có thời gian là 
lặng lẽ trôi, đều đêu trôi, ta gấp cũng mặc, không hè 
chậm lại, ta lo cũng mặc, không hề ngừng lại. Thời 
gian hoàn toàn không biết có ta. Mà ta lại cần biết 
thời gian, nhất là những nước mà nền kinh tế lạc hậu 


như nước nhàf?, 


(1) Coi thêm cuốn Sống 24 giờ một ngày của A. Bonnett Nguyên 
Hiến Lê dịch. 


126 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Ta ví dụ một người thợ chuyên môn làm mỗi 
giờ được một vật giá là 10đ. Nếu người đó phải nghỉ 
một giờ thì không những thiệt cho người đó hết 10đ 
mà còn thiệt hại cho quốc gia 10đ nữa vì quốc gia 
không sản xuất được vật đó mà đáng lẽ sản xuất 
được. (Năm 1948 thợ mỏ ở Pháp đình công, làm 
thiệt cho Pháp mỗi ngày hàng triệu quan là lẽ đó). 
Nếu có 1.000.000 người thợ phí mỗi ngày một giờ 
thì quốc gia thiệt 10.000.000đ và một năm 300 ngày 
làm việc, thiệt mất 3.000.000.000đ. Một giờ phí bấy 
nhiêu, còn gi đắt bằng nữa không? 

Mà ở đời ta thấy biết bao việc vô ý thức, làm 
phí thì giờ cho cả ngàn, cả triệu người! Một thí dụ 
rõ rệt nhất là sự công chúng phải đứng nối đuôi 
nhau ở trước một sở để xin “bông” hoặc trước một 
tiệm để mua đồ. Nếu ta tính trung bình mỗi giờ 
thiệt cho quốc gia 10đ như trong ví dụ trên kia, thì 
1 triệu người phí môi năm 10đ x 10 x 12 x 1.000.000 
= 120.000.000đ một số tiền đủ khai phá một cánh 
đồng mênh mông bằng Nam Việt. 

Người ta sẽ nói: thì giờ đứng đợi đó là thì giờ 
bỏ không, nghĩa là nếu trong những giờ đó, không 
đứng nối đuôi nhau thì những người đó cũng không 
làm gì được hết. Không. Không có thì giờ nào là bỏ 


127 


Nguyên Hiến Lê 


không cả. Nếu không đứng nối đuôi nhau thì người 
ta làm việc khác, hoặc học hành, hoặc nghỉ ngơi để 
cho khi làm việc óc được sáng suốt hơn, thân được 
khỏe mạnh hơn. 


Người ta lại nói: Nhưng không có cách nào làm 
khác được. Khắp các nước văn minh đêu như vậy hết. 
Phải, các nước văn minh đều như vậy, nhưng bảo 
không có cách nào khác thì lấy gì làm bằng cớ? 

2. Làm việc có khi không phải là sản xuất 

Một ông chủ siêng năng nhưng quá tỉ mỉ, ra hàng 
chục chỉ thị cho người làm, trong khi có thể họ lại chỉ 
cho họ độ 5 phút là xong. Hỏi như vậy có ích lợi gì 
không? 


Ai đã làm trong các công sở đều thấy những 
giấy tờ, những tờ khai phải mất hàng giờ để làm 
mà khi gởi lên sở trên thì họ cho vào sọt rác. Trong 
cuôn Organisation, ông Chevalier, Chú tich Úy ban 
tổ chức của Pháp nói: một đạo luật về phụ cấp cho 
thợ thuyền, ban hành năm 1944 bắt các xí nghiệp 
phải làm cho mỗi người thợ một tờ tính tiền phụ 
cấp; tờ đó có tới 35 cột để ghi tên, tuổi, nghề ng- 
hiệp, đàn ông hay đàn bà, tiền công, một phân tư 
tiền công, ba phần bốn tiền công, phụ cấp mỗi giò, 
có giờ được phụ cấp v.v... Rồi ông kết: tác bhẩm: 0ĩ 


128 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đại đó phải truyền lại cho con cháu sau này nó biết ông 
cha nó đã làm 0iệc ra sao i, 

Ta còn phải kể thêm các ông chủ sở bất kỳ giấy 
tờ gì, quan trọng hay không, cũng bắt thư kí gò từng 
nét chữ, cho đẹp mắt để được lòng bề trên của họi 


Vậy các người trên ra chỉ thị cho người dưới, nhứt 
là các nhà làm luật, phải tính rõ xem các chỉ thị, các 
luật đó có sẽ làm mất nhiều thì giờ cho người khác 
không, có sẽ làm tốn giấy mực không? Nếu phí tổn 
nhiều mà lợi ít thì nên bỏ đi, hoặc làm giản tiện đi. 

3. Muốn tổ chức công việc phải tính trước thì giờ 
làm việc 

Sự tính trước thì giờ làm việc còn giúp ta biết cách 
tổ chức công việc. 

Ví dụ ta có hai công việc: lấy đất ở dưới hâm đưa 
lên miệng hầm, xúc đất ở miệng hầm đổ vào xe rùa. 
Công việc thứ nhất lâu bằng hai công việc thứ nhì 
chẳng hạn. Nếu ta biết tính trước như vậy, ta sẽ đặt 2 
người ở dưới, 1 người ở trên, để cho người ở trên luôn 


(1) Tôi tự hỏi tại sao người ta không lập một cuốn sổ lương cho môi 
nhân viên đã vô ngạch để tới cuối môi tháng họ lại Ngân khố lãnh 
tiền, như các nhân viên hồi hưu mang sổ hưu bổng lại lĩnh tiền 
vậy? Như thế có phải đỡ được bao nhiêu thư ký và giấy tờ cho 
công quỹ không? 


129 


Nguyên Hiến Lê 


luôn có công việc làm. Trái lại, nếu không biết tính 
trước, đặt 1 người ở dưới l người ở trên, thì người ở 
trên chỉ làm có phân nửa thì giờ người ở dưới, còn thì 
đứng chơi. 

Tóm lại tổ chức là biết rõ công việc phải làm ra 
sao và mất bao nhiêu thì giờ. 
VII. CÁCH ĐO THÌ GIỜ LÀM VIỆC 

1. Mục đích 

Người đầu tiên có sáng kiến đo thì giờ làm việc là 
Taylor. Sự đo thì giờ (chronométrage) là phần quan 
trọng nhất trong học thuyết của ông. Người ta biết 
ơn ông do đó mà hiểu lầm ông cũng do đó. Mới đâu 
thợ thuyền đều nghi ky, thù oán ông, cho rằng ông 
coi họ như cái máy. Rồi thì các nhà sản xuất đua nhau 
dùng phương pháp của ông để sản xuất quá lố và bóc 
lột thợ thuyền làm ông mang tiếng rất nhiều. Họ đều 
không hiểu mục đích của sự đo thì giờ làm việc là làm 
lợi cho 101 người: 


a) Nó làm tăng sự sản xuất lên, hóa vật do đó rẻ 
đi. Như vậy là lợi cho nhân loại. Ai cũng thấy rằng mực 
sống trung bình của nhân loại còn kém lắm. Có kẻ cho 
sở dĩ vậy, là vì một số người giàu quá, còn phần đông 
thì nghèo quá. Vậy theo họ, phải chia lại. Cũng có lẽ, 


130 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nhưng dù có chia đêu đi nữa, thì mực sống trung bình 
vẫn còn thấp vì có ít làm sao chia nhiều được. 

b) Rút bớt thì giờ làm việc đi, tăng lương cho thợ. 
Như vậy là ích cho thợ. 

c) Tăng số tiên lời lên, tức là ích cho chủ. 

Tóm lại, mục đích là để đạt tới sự “trả tiền công tối 
cao để sản xuất tối đa trong một thời gian tối thiểu”. 

2. Phương pháp đo thì giờ 

- Ta có một công việc làm theo lối cũ. Ta phân tích 
những cử động của người thợ làm công việc đó: Ví dụ 
công việc xây tường đã được Gilberth chia ra làm 18 
cử động như ở trên kia. 

- Dùng đồng hồ đo mỗi cử động mất bao nhiêu 
giây. 

- Cộng hết thảy các cử động nhỏ lại xem công 
việc mất bao lâu. 

- Về phòng giấy, xét kỹ lưỡng xem có cử động nào 
vô ích không, có cử động nào quá mệt không, có cách 
nào thu hai cử động lại làm một hoặc thay đổi thứ tự 
các cử động không, rồi tìm một phương pháp giản tiện 
hơn, nhanh chóng hơn, nhẹ nhàng hơn. 


- Chỉ cho một người thợ làm theo cách đó. 


131 


Nguyên Hiến Lê 


- Đo xem cách mới này làm mất bao nhiêu thì giờ. 
Thêm vô đó mấy phản trăm để kể những sự bất thường 
và những lúc nghỉ ngơi. 


- Làm một bảng thống kê những cử động theo 
cách mới và tính gồm thì giờ cần thiết. 

Người ảo thì giờ phải là nhà chuyên môn hiểu rõ 
tâm lý thợ. Đừng làm mất lòng thợ. TYước hết, người 
đó lựa một người thợ giỏi 0à tính tình dễ thương, giảng 
cho họ hiểu rằng từ trước tới nay công 0iệc họ làm rất 
tôt, nhung vân có thể có chỗ chưa được nghiên cứu bỹ 
càng, chưa được tiện lợi, nay cùng nhau nghiên cứu lại 
để tìm một lốt mới, có lợi cho cả đôi bên (chủ 0à thợ). 


Rồi biểu người đó chỉ rõ cách làm của họ ra sao 
để phân tích những cử động. Khi đã phân tích rồi, cầm 
đông hồ để đo. 

Có nhiều thứ đồng hồ dùng riêng về việc đó. Thứ 
đông hồ Thompson tiện nhất. Đông hồ này có hai kim. 
Một kim chạy chỉ 1/10 phút hoặc 1/10.000 giờ. Trong 
khi kim đó chạy thì kim thứ nhất đứng yên. Khi đo 
xong một cử động, ví dụ kim thứ nhất chỉ số 30 (30 
phản 100 phút), ta bấm vào một cái nút, tức thì kim 
thứ nhì đuổi kịp liền kim thứ nhất rồi ngừng lại ở số 
30. Ta biên số 30 vào một tờ giấy. Trong lúc đó, kim 
thứ nhất tiếp tục chạy. Hết cử động thứ nhì, kim thứ 


132 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nhất ở số 70. Ta lại bấm cái nút, kim thứ nhì nhảy tới 
số 70 liên. Ta biên 70 vô tờ giấy và tiếp tục làm như vậy. 


Khi đo xong, ta tính: 
- Cử động thứ nhất mất 30 phản trăm phút. 
- Cử động thứ nhì mất 70 - 30 = 40 phần trăm phút. 


Phải đo ít nhất 50 /â» lê» tiếp. Tất nhiên là những 
con số thấy trong 50 lần đó không giống nhau. Phải 
tính lấy con số trung bình, nghĩa là cộng hết thảy lại 
rôi chia cho 50. Một cách khác là kiếm con số nào trở 
đi trở lại nhiều nhất, lấy nó làm số trung bình. Một 
cách khác nữa là sắp 50 con số theo thứ tự từ nhỏ 
đến lớn, chia 50 cho 3, được 17, rồi lấy con số thứ 17. 
Con số trung bình đó là thời giờ tiêu chuẩn (temps 
standard), tức thời giờ ta định cho những người thợ 
để làm công việc đó. Nhưng không được quên rằng 
phải cho họ nghỉ nữa và phải kể những sự bất thường 
xảy ra trong khi họ làm việc. Sưw khi ảo thì giờ, bao 
giờ cũng phải nghiên cứu sự mệt nhọc của thợ, vì nếu 
bắt thợ làm quá sức thì chẳắng những tàn nhẫn mà còn 
có hại: năng suất của thợ sẽ kém di. 


Nếu có thể quay phim một công việc được thì 
càng tôt. 


Công việc của loài người rất nhiều nhưng những 


133 


Nguyên Hiến Lê 


cử động có hạn. Ó Mi, Anh, Pháp đã có những cơ quan 
đo sẵn những cử động đó và chép vô một cuốn sách. Ở 
Pháp cơ quan đó là Phòng ảo thì giờ căn bản. (Bureau 
des Temps élémentaires, vičt tát: B.T.E). 


Khi bạn muốn biết một cử động như đưa tay từ 
dưới lên tới ngang đâu, bước một bước cần lấy một vật 
gì... mất bao nhiêu thì giờ, bạn chỉ cầm mở cuốn sách 
của phòng đó ra mà coi, khỏi phải đo từng cử động nữa. 

Khi đo một cử động rồi ta sẽ có thể định cho thợ 
mỗi ngày làm bao nhiêu được, và làm bao lâu phải cho 
người ta nghỉ. Đó là cả một kỹ thuật cần có sự chuyên 
môn. Ở trên, chúng ta chỉ mới kể những nguyên tắc 
thôi. 

3. Những điều nên nhớ 

Ta nên nhớ kỹ 2 điều này: 


a) Khi đo thì giờ một người thợ, phải làm cho 
người đó tin ở sự ích lợi của công việc của ta đã. Không 
bao giờ được đo lén. 

b) Ðo thì giờ không phải để bắt họ làm quá sức 
họ, mà là để bỏ những cử động vô ích đi. 

Sức người là một số vốn vô cùng quý giá. Biết cách 
dùng số vốn đó, còn việc nào hữu ích hơn nữa không? 


134 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG SÁU 


CHUẨN BỊ CÔNG VIỆC 


L Chuẩn bị công viêc ra sao? 
II. Dô biéu liên lac. 
HII. Chuẩn bị là cân nhắc lợi hại. 


IV. Chuẩn bị không phải là phản tiến bộ. 


I. CHUẨN BỊ CÔNG VIỆC RA SAO? 


Sau khi đã định cách làm việc và đo thì giờ, làm 
việc, phải chuẩn bị công việc, nghĩa là dự bị sẵn sàng, 
đây đủ bằng cách: 


a) Vẽ rõ mỗi bộ phận của hóa vật ta định chế tạo. 


b) Vẽ một hình chỉ rõ cách ghép các bộ phận ra 
sao cho thành hóa vật. 


c) Viết chỉ thị rõ công việc phải làm ra sao và bằng 
những đồ dùng nào. 


135 


Nguyên Hiến Lê 

d) Ghi thì giờ cân thiết để làm mỗi bộ phận, rồi 
cộng lại xem cần mất bao nhiêu nguyên liệu. 

0 Tính tiền phí tổn để làm mỗi hóa vật. 

ø) Vẽ những đồ biểu liên lạc để tìm cách rút bớt 
quảng đường đi đi lại lại cho khỏi mất thì giờ. 
II. DÔ BIÉU LIÊN LAC (graphique de liaison) 

Ta lấy thí dụ rất đơn giản này: 


Một phòng giấy nọ nhận 2 loại văn thư: loại giấy 
tờ về kế toán và loại giấy tờ về kỹ thuật. Phòng giấy 
đó hiện nay tổ chức theo đô biểu liên lạc dưới đây: 





Đường liên chỉ đường của giấy tờ về kỹ thuật. 
Đường đứt... kế toán. 
Sự sắp đặt đó chưa hợp lý, ta sửa lại theo đồ biểu sau này. 


136 


Tổ chức công việc theo khoa học 





Trong đồ biểu sau, con đường đi của giấy tờ rút đi 
được nhiều. Nếu trong hình trên, ta đổi chỗ của người 
họa công và người thư ký đánh máy lẫn cho nhau, thì 
con đường còn dài gấp ba con đường ở hình dưới nữa. 


Xét thí dụ đó rồi, ta tưởng tượng một xí nghiệp có 
hàng chục phòng giấy, hàng trăm xưởng, nếu không 
khéo xếp đặt thì sẽ tốn thì giờ đi đi lại lại biết baol 
II. CHUẨN BỊ LÀ CÂN NHẮC LỢI HẠI 


Công việc chuẩn bị do những cơ quan sau này 
trong xí nghiệp đảm nhận. 


- Phòng nghiên cứu. 
- Phòng mua các nguyên liệu để dự trữ. 


137 


Nguyên Hiến Lê 


- Phòng coi về nhân viên. 
- Phòng chế tạo. 


Sự chuẩn bị kỹ càng như vậy tất phải mất nhiều 
thì giờ, nhiều giấy tờ, nghĩa là tốn tiền. Đó là điều 
người ta thường trách nó. Lời trách đó rất có lý. 
Cho nên trước khi chuẩn bị một công việc, ta phải 
xét kỹ xem thì giờ chuẩn bị cộng với thì giờ chế 
tạo, sau khi chuẩn bị có ít hơn thì giờ chế tạo mà 
không chuẩn bị không? Nếu nó lớn hơn thì tất nhiên 
là sự chuẩn bị của ta tỉ mỉ vô ích. Tóm lại, cách nào 
ít tốn thì theo. 


Ví dụ ta muốn đào một cái hầm đủ cho 4 người 
núp bom đạn. Ta có một cái cuốc, một cái xẻng và 
2 người làm. Ta không cần chuẩn bị vạch ngay trên 
đất chiều ngang chiều dài mặt hảm, định bề sâu là 
bao nhiêu rồi cho một người cuốc đất, một người 
xúc đất. Như vậy độ 1 giờ thì xong. 


Nếu ta không làm cách đó mà lại lấy giấy, 
thước, bút, vẽ cái hầm, vẽ kích thước rồi mới đưa 
cho thợ, giảng cho họ hiểu thì tất tốn thì giờ hơn. 
Nếu ta lại cho một người cuốc thử đất, một người 
xúc thứ, thấy công việc chậm bằng hai công việc 
xúc chẳng hạn, ta bèn chạy khắp xóm kêu thêm 
một người thợ cuốc, mượn thêm một cái cuốc nữa 


138 


Tổ chức công việc theo khoa học 


thì có khi ta mất cả buổi mà vẫn chưa đào lấy được 
một tấc đất nào hết vì kêu thợ không được, mượn 
cuốc không được. 


Như vậy thì sự chuẩn bị của ta mặc dâu rất đúng 
phương pháp mà không hợp với lương tri, với lẽ phải vì 
đã quá tỉ mỉ, vô ích. Ta chỉ là một người gàn, một anh 
chàng “tổ chức giả hiệu” (faux organisateur). 


Hạng giả hiệu này tai hại cho xí nghiệp hơn hỏa 
hoạn nữa, cho nên phải đuổi họ đi mà dùng những 
nhà tổ chức chuyên môn. 


IV. CHUẨN BỊ KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN TIẾN BỘ 


Người ta lại trách rằng một sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
như vậy làm cho ta ngại ngân, lần sau không muốn 
thay đổi nó nữa, và do đó không có tấn bộ. Lời trách 
này vô lý. Chuẩn bị là định trước, chứ không phải là 
nhất định, và trong khi chế tạo, nếu thấy chỗ nào bất 
tiện thì tất nhiên ta phải sửa đổi ngay, chuẩn bị lại. 


139 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG BẢY 


PHỐI TRÍ CÔNG VIỆC 


I. Ích lợi. 

II Đồ biểu bế hoạch. 

LH. Phương pháp làm chuyển 

TỰ. Phương pháp tổ chức đa âm. 

I.ÍCH LỢI 

Có chuẩn bị công việc rồi mới phối trí công việc 
được. Phối trí là sắp đặt ra sao cho công việc này tiếp 
theo liền công việc khác không bị gián đoạn. 

Phải phối trí công việc: 

a) Cho lúc nào thợ cũng có công iệc làm, khỏi 
phải đợi. Tâm lý người thợ là hễ công việc ít thì họ 
làm chậm lại, càm chừng thôi. Cho nên đừng cho họ 
biết rằng công việc ít. 


140 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Có khi cùng một lúc, công việc ở một phòng nhiều 
quá, còn ở phòng khác, người làm lại ngôi không. 
Trong những giờ đó, phải rút người ở phòng sau để 
làm giúp phòng trên. 


b) Cho máy chạy luôn luôn không ngừng. 


Il. DÔ BIÉU KÉ HOACH (Planning) 


Muốn chuẩn bị công việc, phải làm những đồ 
biểu kế hoạch. 


Ta thí dụ làm 1.000 bóng đèn điện: 

- Làm chân bóng đèn mất 2 ngày. 

- Làm những sợi trong bóng đèn mất 4 ngày. 

- Làm 2 đầu dương cực (anode) mất 8 ngày. 

- Lắp 3 bộ phận đó lại với nhau mất 2 ngày. 

- Gắn bóng lại mất 2 ngày. 

- Rút hết không khí trong bóng đèn đi mất 2 ngày. 
- Làm cái chân bằng đồng mất 4 ngày. 

- Lắp chân vào bóng, mất 2 ngày. 


Ta vẽ đồ biểu sau này: 


141 


Nguyên Hiến Lê 


¬ SỐ NGÀY LÀM 
CÔNG VIỆC 0 1 2 3 4 5 


Chân bóng 


Sợi dây 


Dương cực 
Lắp 
Gắn 
Rút không khí 
Chân đồng 
Lắp chân đồng 





Đồ biểu đó chỉ cho ta biết môi công việc làm mất 
mấy ngày. Đồ biểu sau này cho ta biết làm xong 1.000 
bóng đèn mất bao nhiêu ngày. 


CÔNG VIỆC CONG VIEC SO NGAY CAN THIET 
01234567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


Chân bóng 
Sợi dây 


Dương cực 
Lắp 


Rút không khi 
Chân đồng 
Lắp chân đồng 





142 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Nếu ta muốn cho công việc xong vào ngày 28 
tháng 3 thì ta vẽ thêm đồ biểu sau này nữa. 





ÔNG Vil*'U THẰNG Bà 
22141415 16€ 17 18 19 20 JA 22 24 24 2» 20 27 2Ñ 
thản i ' 
Sợi dày — - — 
Fuvug cụ" : 
lầu 


lần 


Km. kháng k]u | 
tắt. dông i — 
Låg chàa dòng ja 


Đồ biểu trên chỉ cho thấy rằng phải làm đương 
cực trước, vào ngày 12 tháng 3, ngày 14 phải bắt 
đầu làm chân đèn, ngày 16 bắt đầu làm sợi dây để 
cho tới ngày 20, ba công việc đó cũng xong và lắp 
sợi dây vào dương cực được. Còn cái chân đồng, 
phải bắt đầu làm từ bữa 22 tháng 3 để kịp ngày 26 
lắp nó vào bóng đèn. 





Ta lấy thí dụ nữa. Có người đặt ta làm 3 món hàng: 
HI, H2, H5. Ta có 5 cái máy M1, M2, M3. 


Muốn chế tạo món hàng HI, phải dùng máy M1 
trong 3 giờ, máy M2 trong 2 giờ và máy M3 trong 1 giờ. 


143 


Nguyên Hiến Lê 


Muốn chế tạo món hàng H2, phải dùng máy 
MI trong 1 giờ, máy M2 trong 3 giờ và máy M5 
trong 2 giờ. 


Muốn chế tạo món hàng H3, phải dùng máy 
MI trong 2 giờ, máy M2 trong 1 giờ và máy M353 
trong 3 giờ. 

Những thì giờ đó, ta kê vào bảng sau đây: 


Nếu ta không biết 
cách khéo dùng máy, 
cứ để cho máy làm rồi 
món hàng thứ 1 đã, rồi 
mới đến món hàng thứ 
2, thứ 3 thì mất hết thảy 
13 giờ, theo đồ biểu 
dưới đây: 





6 7 8 8 1 





144 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Như vậy ta thấy máy M3 phải nghỉ chạy trong 5 
giờ đâu, rồi chạy 1 giờ rồi lại nghỉ 2 giờ nữa. Nếu biết 
sắp đặt cho các máy làm món hàng nào trước cũng 
được thì có thể rút bớt số giờ máy nghỉ chạy và có đồ 
biểu sau này: 





(Coi đoạn Kiểm soát bỳ hạn ở chương sau, sẽ hiểu ý nghĩa những 
đường gạch xéo trong đô biểu). 


Trong đồ biểu trên ta thấy công việc mất hết thảy 
9 giờ (nghĩa là rút bớt đi được 4 giờ) và máy M2 chạy 
luôn, khỏi phải nghỉ. 


II. PHƯƠNG PHÁP LÀM CHUYỂN 


Phương pháp làm chuyên là kết quả của một lối 
phối trí tuyệt khéo. Công việc chuyên tay nhau hoặc 
chuyên từ máy này qua máy khác, tiếp tục không lúc 
nào ngưng cho tới khi thành hóa vật mới thôi. 


145 


Nguyên Hiến Lê 


Không có gì kích thích ta mạnh bằng cảnh một 
dây máy lắp xe hơi, máy này lắp một bộ phận khác 
thêm vào, tiếp tục như vậy, chỉ trong 45 giây đồng hồ 
là xong được một chiếc xe hơi! Cách xếp đặt đó tài 
tình làm saol 


Ở Âu Mỹ, không những các xưởng mà cả phòng 
giấy nữa, người ta sắp đặt cho công việc “trôi” từ tay 
người này qua tay người khác, như một dòng sông 
trôi giữa hai bờ, không vướng một cái câu, cái đập 
nào hết. 

Nhưng cách làm chuyền đó đã bị nhiều người 
chỉ trích. Bạn nào đứng tuổi chắc được coi phim «Les 
temps modernes” trong dé anh chàng Charlot đóng 
vai một người thợ trong môt xướng lớn ở Mỹ. Anh 
ngồi trước một cái máy nó cứ đều đều chạy. Khi nó 
đưa tới trước mặt anh một công việc nào đó thì anh 
phải làm ngay một hai cử động cho xong công việc 
ấy, làm rất mau, nếu không thì không kịp vì máy 
sẽ chạy đi chô khác mất. Vừa xong công việc ấy thì 
công việc khác cũng y như công việc trên lại lù lù 
ở trước mặt anh rồi. Thành thử luôn trong mấy giờ, 
anh phải ngồi một chỗ, làm hoài một vài cử động, 
làm rất mau, mà không được nghỉ một giây. Nếu 
nghỉ thì công việc sẽ không xong, không sao làm 
tiếp được. Chủ sẽ thấy lỗi cúa anh liền và sẽ đuổi 


146 


Tổ chức công việc theo khoa học 


anh. Sau một buổi làm việc như vậy, anh bước ra, 
lảo đảo, muốn như điên. 


Vậy cách làm chuyền, mau thì mau thật, nhưng 
cũng tàn nhân nếu người ta không nghĩ đến sự 
nghỉ ngơi cúa thợ. Nó biến con người thành một 
cái máy, một cái máy bằng xương thịt mà cứ phải 
theo cái điệu đều đều không biết mệt của cái máy 
bằng gang thép. 


Đau lòng nhất là cái máy người đó lại có một bộ 
óc để suy nghĩ, một tấm lòng để cảm xúc để tự ví tình 
cảnh của minh với tình cảnh những tên nô lệ thời xưa, 
rồi mà thốn thức, thấy sao ông chủ sung sướng như 
vậy mà mình thì cực khổ như vây, muốn gẫy xương 
sống mà vẫn phải ngôi không nhúc nhích, đương cơn 
nóng lạnh mà vẫn phải đứng như pho tượng, không bao 
giờ nghỉ tay được một chút, vì nếu nghỉ thì chú biết, 
thì bị “cúp” lương hoặc bị đuổi. Và kiếp người còn có 
øì nhục nhã bằng suốt đời phải đóng hoài một cái 
đinh hoặc vặn một con ốc không. Trời cho một bộ óc 
mà không được dùng, cho hai bàn tay làm đủ ngàn 
việc mà chỉ được làm có mỗi một cử động! Cây đờn 
độc huyền kia còn được phát lên những âm bổng, 
trầm, trong, đục, chứ người thợ nô lệ cho øhơng 
pháp độc huyền này (phương pháp làm chuyển, tiếng 
Pháp kêu là organisation monocorde) chỉ làm được 

147 


Nguyên Hiến Lê 


môi một cử động thôi và chỉ có thể phát được một 

lời thôi, là lời oán! 

IV. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC ĐA ÂM 
(Organisation polyphonique) 


Vị có những lời oán đó mới phát sinh ra phương 
pháp đa âm. Người ta nghiệm thấy rằng mỗi người có 
thể làm được nhiều nghề khác nhau và nếu mỗi ngày 
hoặc mỗi tuân cho ta thay đổi công việc một lần, thì 
ta thích lắm. Vì bắt buộc phải làm hoài một việc cho 
nên phần đông chúng ta đêu có một tiêu khiển riêng 
nó gân thành như nghề thứ nhì của ta. Tôi thấy có 
giáo sư chăm nom gà vịt, có ông phán thích đóng bàn 
ghế, có kỹ sư ham viết văn, có ông kiểm lâm lại chích 
thuốc và làm y tá cho cả xóm, ai có cơn nóng đâu xổ 
mũi thì cứ đưa lại ông, ông vui vẻ tận tâm trị bệnh cho 
mà không nhận lời cám ơn. 

Nếu xã hội tổ chức ra sao cho người nào cũng 
vừa làm một công việc về tinh thân vừa làm một công 
việc bằng tay chân được thì tôi chắc loài người sẽ vui 
sướng mạnh khỏe hơn nhiều. 


Trong hiện tình của xã hội, ta chưa thể làm đúng 
như vậy, nhưng ít nhất ta cũng có thể fhay đổi hoạt 
động của mỗi người trong phạm uì một nghề cho công 


148 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Uiệc khỏi chán. Đó là qui tắc của phương pháp tổ chức 
da âm. 


Các nhà tổ chức ở Mỹ đã nghiên cứu phương pháp 
ấy, bỏ hẳn lối phân công quá đáng của Taylor, mà chia 
công việc ra từng kíp chứ không chia cho từng người 
nữa và họ thấy kết quả khả quan. 


Ví dụ muốn làm những bóng đèn nói ở đoạn trên, 
trước kia người ta giao mỗi công việc cho một người 
thợ hoặc một số thợ, người thì chuyên làm dây đèn, 
người chuyên lắp, người chuyên rút không khí trong 
bóng đi... 


Bây giờ người ta giao những công việc đó cho 
một kíp thợ, để thợ tự lựa lấy người trong kíp, như vậy 
mới có thiện cảm giữa anh em trong kíp. Rồi họ chia 
công việc mỗi người hôm nay làm công việc này, mai 
làm công việc khác, thay phiên nhau. Mỗi người cũng 
được thay phiên làm cai kíp nữa. Tất nhiên là sự thay 
phiên đó phải được dự tính kỹ càng để cho công việc 
được nhiều kết quả. 

Người ta nhận thấy rằng như vậy thợ đều được 
dùng hết tài năng của họ, họ vui vẻ hơn, không thấy 
phải làm nô lệ cho máy móc nữa và việc sản xuất tăng 
lên được nhiều. 


149 


Nguyên Hiến Lê 


Như trong một hãng làm thuốc điếu trước kia 
giao một công việc cho môi người nay giao hai công 
việc cho mỗi người, thì sức sản xuất tăng lên được từ 
10 đến 15 phân 100. 


Ông Wyatt còn nhận thấy rằng chỉ cần báo trước 
cho thợ biết là buổi chiêu sẽ thay đổi công việc mà 
năng lực sản xuất sáng hôm đó tăng lên liên. 


Ông Leon Walther thí nghiệm ngược lại: 9 người 
đương quen với lối cứ 3 giờ thay đổi công việc một 
lần, bỗng nhận được lệnh phải làm hoài một công 
việc. Suốt tuân lễ đó, họ chán nản vô cùng tới nỗi mất 
ngủ, thấy nhức đâu, mệt nhọc và cuối tuần có nhiều 
người muốn khóc. 


Để thợ thay phiên nhau làm cai kíp còn được cái 
lợi này nữa là làm cho thợ mất lòng ganh tị, có tính 
thân đoàn kết với nhau hơn, vui vẻ giúp đỡ nhau hơn. 


Tóm lại, phương pháp đa âm chẳng những làm 
tăng năng lực sản xuất lên mà còn thay đổi cả tỉnh thần 
của thợ, đã đưa họ từ địa vị nô lệ cho máy móc gần tới 
được địa vị tự mình làm chủ mình. 


Phương pháp ấy đã được áp dụng ở Âu, Mi 20 
năm nay rồi. Bao giờ nó mới được áp dụng ở nước 
nhà? Tôi tưởng vấn đẻ đó chi do sự hiểu biết của các 


150 


Tổ chức công việc theo khoa học 


ông chủ sở, chủ hãng thôi. Nếu họ hiểu thì có thể áp 
dụng được liền vì đã không tốn tiền mà cũng không 
cần thêm máy móc gì cả. 

Ở sở Bưu Điện, tôi thường thấy các thảy thay 
phiên nhau bán tem, làm ngân phiếu... Và trong những 
bọn người đào đất, tôi cũng thấy người ta thay phiên 
nhau, lúc thì đào, lúc thì gánh, lúc thì đắp... 


Tại sao chưa đọc những sách về môn Tổ chức 
công việc mà những người ấy đã biết áp dụng ngay 
phương pháp đa âm như vậy? Tại phương pháp ấy rất 
tự nhiên và hợp với nhu câu của họ, tức là của chung 
loài người. 


151 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG TÁM 


KIỀM SOÁT CÔNG VIỆC 


L Kiểm soát những gì? 
1. Kiểm soát thì giờ. 
2. Kiểm soát giá nhân công. 
3. Kiểm soát nguyên liệu. 
4. Kiểm soát kì hạn. 
5. Kiểm soát sức sản xuất của thợ. 
6. Kiểm soát hóa vật. 
II. Ban báo cáo. 
I. KIỀM SOÁT NHỮNG GÌ? 
1. Kiểm soát thì giờ. 
Sau khi chuẩn bị và phối trí công việc rồi, ta giao 
việc cho thợ làm. 
Khi làm, họ phải biên vào một tờ “bông” làm việc 


152 


Tổ chức công việc theo khoa học 


(bon de travail) thì giờ họ dùng để làm mỗi công việc 
là bao nhiêu: Ví dụ hôm nay họ làm 8 giờ, 4 giờ rưỡi 
vào việc làm chìa khóa, 2 giờ vào việc đinh ốc, 1 giờ 
rưỡi vào việc làm cán dao. 

Một kế toán thu thập những tờ đó lại, cộng những 
giờ làm việc của các thợ về mỗi hóa vật là bao nhiêu, 
rồi so sánh với số giờ đã định trong khi chuẩn bị công 
việc, xem thợ làm nhanh hay chậm hơn. Đó là sự kiểm 
soát về thì giờ. 

2. Kiểm soát giá nhân công 


Rồi người kế toán lại biên công của mỗi người thợ 
vào tờ “bông” làm việc, để tính xem mỗi hóa vật, tiền 
công mất bao nhiêu, nhiều hơn hay ít hơn số đã định 
trong khi chuẩn bị công việc. Đó là sự kiểm soát về 
giá nhân công 

3. Kiểm soát nguyên liệu 


Khi giao một công việc cho thợ, người ta đồng thời 
phải giao nguyên liệu cho họ. Nguyên liệu đó, mỗi lần 
lấy ở kho ra, phải làm cái “bông” lấy ra (bon de sortie). 
Dùng nguyên liệu không hết thì phải trả vào kho, lại 
phải làm cái “bông” trả về nữa (bon de rentrée). 


Khi công việc làm rồi, người ta dùng 2 thứ “bông” 
đó mà tính xem mất bao nhiêu nguyên liệu và giá 


153 


Nguyên Hiến Lê 


nguyên liệu là bao nhiêu. Người ta so sánh xem số 
nguyên liệu đã dùng có đúng với số nguyên liệu trong 
khi chuẩn bị công việc không. Đó là sự kiểm soát về 
nguyên liệu. 


4. Kiểm soát kỳ hạn. 


Muốn kiểm soát kỳ hạn, người ta dùng những đồ 
biểu ở trang 150 và 152. Mỗi ngày công việc nào làm 
xong thì người ta gạch một đường nhỏ ở dưới (coi đồ 
biểu trang 150) hoặc gạch những đường xéo (coi đồ 
biểu trang 152). Coi 2 đồ biểu đó, ta thấy công việc 
làm dương cực trễ mất 2 ngày, công việc của máy M1 
trễ mất 1 giờ. 

5. Kiểm soát sức sản xuất của thợ. 


Để kiểm soát sức sản xuất của thợ, người ta 
thường dùng đồ biểu sau này do Gantt, một đô đệ của 
Taylor, đặt ra. 


t Thé Thứ | Thứ | Thử : : Thứ 
| ba i tu : | sáu : bay 
3/5 4/5 5/5 ¡ 7/5 





154 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Đồ biểu chia ra làm 9 cột. Trong cột (a) ta biên 
tên thợ; trong cột (b), số hiệu của thợ, trong cột (c) 
số hiệu của máy ta giao cho thợ. 


Ngày thứ hai ta giao cho thợ Xuân làm chân đèn 
trong com măng (commande) sô 17: công việc đó, ta 
định cho làm nửa ngày xong, ta gạch đường [———] 
dài bằng nửa ngày thứ hai, nghĩa là nửa chiều ngang 
ô (4). Viết số 17 trên đường mới vẽ đó. 


Làm xong công việc đó, người thợ phải làm cán 
đao trong com-măng 20, ta tính cho đến hết ngày thứ 
3 mới xong, ta vẽ đường _ đài tới hết cột (2). 
Những công việc khác ta cũng định trước như vậy cho 
tới cuối tuân. 

Trong tuân, thợ làm rồi công việc, ta gạch một 
đường đậm ở dưới . Như ở trên đồ biểu, tới 
trưa thứ 7, thợ Xuân làm chưa xong com-măng 27, trễ 
mất khoảng 3 giờ. 

Thợ nghỉ những ngày nào thì ta vẽ hình EE—=E] 
đè lên những ngày đó. Nếu nghỉ vì đau thì viết chữ 
Ð lên trên hình, nếu nghỉ vì máy hư thì viết chữ M.H 
lên trên. 





Đồ biểu Gantt rất có ích. Nó giúp ta dự tính công 
việc, việc nào phải làm vào ngày nào, giờ nào, tới bao 


153 


Nguyên Hiến Lê 


giờ thì xong, bằng máy nào, điều khiển cho thợ nào. 
Nó lại giúp ta kiểm soát xem kết quả có đúng với điều 
dự tính không, công việc làm mau hơn hay chậm hơn. 

Nếu phải kiểm soát hàng trăm người thợ thì óc 
người ta, dù thông minh, có thứ tự tới đâu, cũng không 
thể nào nhớ hết được, hoặc trông vào con số mà thấy 
rõ ràng những sự thay đổi được, cho nên phải vẽ cho 
dễ thấy. Mà trong các loại đồ biểu, đô biểu Gantt chiếm 
ít giấy nhất, cho nên rất tiện. Chỉ một tờ giấy đủ cho 
ta vẽ một đồ biểu dùng để kiểm soát được công việc 
của hàng chục người thợ. 


6. Kiểm soát hóa vật 


Sau cùng, khi mua nguyên liệu vẻ, phải kiểm soát 
phẩm chất của nguyên liệu; trong khi chế tạo, phải 
kiểm soát những bộ phận của hóa vật đương chế tạo; 
xong, lại phải kiểm soát cả hóa vật. Sự kiểm soát nây 
nên vừa phải thôi. Nếu là một hóa vật phẩm chỉ cần 
trung bình, mà ta dùng những đô đo, lường, cân cực 
kỳ tinh xảo để kiểm soát thì phí tổn kiểm soát quá 
nặng, không xứng với lợi. 

II. BẢN BÁO CÁO 


Tóm lại, bất kỳ ở một giai đoạn nào, ở một ngành 
hoạt động nào, sự kiểm soát cũng rất cần thiết, và 


156 


Tổ chức công việc theo khoa học 


muốn kiểm soát được dễ dàng thì sự chuẩn bị và sự 
phối trí công việc phải làm rất kỹ lưỡng. 

Tất cả những sự kiểm soát phải chép vào một 
bản báo cáo để ta rút kinh nghiệm và lần sau có thể 
tổ chức một cách hoàn toàn hơn, nghĩa là đỡ tốn thì 
giờ, nhân công và nguyên liệu hơn. 


157 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG CHÍN 


DỰ TRỮ 


L Không biết dự trữ thì hại ra sao? 
II. Đô biểu răng cưa. 
IL. Phương pháp dự trữ. 

1. Số dự trữ tối thiểu. 

2. Số dự trữ phòng xa. 

3. Số dự trữ tối đa. 

4. Luật dự trữ. 

5. Số dự trữ tổng cộng. 


I. KHÔNG BIẾT DỰ TRỮ THÌ HẠI RA SAO? 


Vấn đẻ dự trữ nguyên liệu và hóa vật là một vấn đề 
quan trọng mà các nhà doanh nghiệp thường ít để ý tới. 


- Nhiều khách hàng lại hỏi mua một món hàng, 


158 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nếu không trữ sẵn khách đi tiệm khác và ta mất mối 
hàng. 

- Một hãng buôn lớn đặt làm một món hàng, nếu 
ta không có sẵn nguyên liệu, phải đi kiếm đâu này đầu 
nọ, món hàng giao không đúng kỳ, hãng buôn không 
vui lòng. Trong khi đi kiếm nguyên liệu như vậy, gặp 
lúc giá đắt, ta phải trả giá đắt. Có khi người thấy ta 
cần gấp, lại bắt chẹt ta nữa. 

- Nếu không trữ sẵn nguyên liệu, có khi đương 
chế tạo mà thiếu, phải để cho thợ ngồi không, để máy 
nghỉ, tốn tiền cho ta nhiều. 

- Trái lại, nếu trữ nhiều nguyên liệu quá, tức là 
bỏ ra một số vốn nằm không đó, như vậy thiệt cho ta 
vì số vốn đó có thể dùng vào việc khác sinh lợi được. 
Nếu số vốn đó phải đi vay, tất nhiên ta phải chịu lời 
trong khi để nó nằm không. 

- Vả lại, nhiều khi một món hàng có thể xuống 
giá được, nếu chứa nhiều thứ hàng đó quá, tất 
nhiên thiệt. 

II. DÔ BIÉU RĂNG CƯA 

(Graphique en dents de scie) 


Muốn tránh những sự bất lợi đó, phải định trước 
một kỳ hạn là bao lâu, hết kỳ hạn đó phải xem lại số 


159 


Nguyên Hiến Lê 
vật phẩm chứa trong kho nhiều quá hay không đủ. Kỳ 
hạn đó thường là một tháng. 

Công việc thứ nhì là phải vẽ một đô biểu số vật 
phẩm dự trữ. 





Thí dụ hãng ta bán dầu dừa và kỳ gian xét lại số 
dầu dự trữ là một tháng. 


Trên đường ngang ƠT (coi hình trên) ta ghi những 
tháng giêng, hai, ba, tư... Trên đường dọc OY ghi số 


160 


Tổ chức công việc theo khoa học 


thùng dâu còn ở trong kho: 1000 thùng, 2000 thùng, 
3000 thùng... Ngày mùng một tháng giêng ở trong 
kho có 3.700 thùng, ta chấm một điểm ở a. Tới mùng 
1 tháng 2, đã bán được 1.200 thùng, còn lại 2500 thùng, 
ta chấm điểm b ở ngay chữ H (tháng haj) thẳng lên. 
Nhưng cũng hôm đó mua vô (hoặc chế tạo) được 700 
thùng, thành thử số dự trữ là 2500 + 700 = 3200 thùng. 
Ta chấm điểm e, gạch những đường ab, ac, bc. 


Tới mùng 1 tháng 3, còn 2400 thùng ta chấm điểm 
d. Nhưng hôm đó, mua thêm được 1.100 thùng, cộng 
là 2400 + 1.100 = 3.500, ta chấm điểm e, rồi lại gạch 
những đường cđ, ce, de Mấy tháng sau cũng làm như 
vậy. Ta được hình tam giác abc, cde, efg.. Ta gach xéo 
những hình tam giác đó, được một đồ biểu tựa như 
răng cưa, cho nên đô biểu gọi là đồ biểu răng cưa. 


Bạn nhận thấy rằng những điều thấp nhất của 
những răng cưa đó đêu ở trên một đường O”T”. Đường 
này đi ngang số 2000. Vậy số dâu dự trữ nhiều quá, 
lúc nào cũng du trên 2000 thùng. Có thể rút bớt 2000 
thùng mà bhông sợ thiếu dâu bán. 

Khi dự trữ quá nhiều như vậy thì thiệt mất bao 
nhiêu? Ví dụ mỗi thùng dầu giá 50đ cho dễ tính. 2000 
thùng giá 50đ x 2000 = 100.000đ. Nếu tiên lời là 10 
phân một năm, thì 100.000đ một năm lời: 


161 


Nguyên Hiến Lê 


100.000đ x10 = 10.000đ 
100 
Vậy mỗi năm ta chịu 10.000đ lời một cách vô ích. 
II PHƯƠNG PHÁP DỰ TRỮ 
1. Số dự trữ tối thiểu 


Nhưng làm sao tính được tới một ngày nào đó 
(mùng một tháng 8 chẳng hạn) phải mua thêm bao 
nhiêu thùng dâu để dự trữ? 


Ta thí dụ mỗi tháng làm com-măng dâu một lân. 
Com-măng gởi hôm nay thì phải đợi 2 tháng sau dâu 
mới tới. Hôm nay là mùng 1 tháng 8. Com-măng làm 
hôm nay, mùng 1 tháng mười mới tới. Lúc đó (mùng 
1 tháng 10) ta phải đủ dâu để bán tới mùng 1 tháng 
11, tức là com-măng gởi bữa mùng 1 tháng 9 sẽ tới. 


Vậy, phải có số dầu dự trữ ít nhất đủ bán trong 3 
tháng (từ mùng 1 tháng 8 đến mùng 1 tháng 11). Nếu 
mỗi tháng bán trung bình được 1200 thùng thì số dự trữ 
phải là 1.200 x 3 = 3.600 thùng. Mà số dự trữ hiện nay 
có: 1.100 thùng ở trong kho và 1.200 thùng com-măng 
mới tới, cộng là 2.300 thùng. Vậy ta phải com-măng ít 
nhất là: 3.600 - 2.300 = 1.300 thùng. 


Tóm lại: Số hàng dự trữ tối thiểu (dĐ bằng số 


162 


Tổ chức công việc theo khoa học 
hàng bán được trong mỗi tháng (b) nhân với thời hạn 
đợi com-măng (h) cộng với I. 
dt= (h + D b. 
Như trong thí dụ trên kia: 3.600 = (2 + 1) 1.200. 


Và: Số hàng tối thiểu phải com-măng (ct) bằng số 
hàng dự trữ tối thiểu (dt) tri số hàng có trong kho (k). 


ct = dt- k 

Như trong ví dụ trên kia: 1300 = 3600 - 2300. 

2. Số dự trữ phòng xa (dp) 

Nhưng cũng nên phòng xa những lúc com-măng 
tới chậm hoặc hàng bán chạy quá. Như vậy phải com- 
măng nhiều hơn số tối thiểu. Số dự trữ đó kêu là dự 
trữ phòng xa (dp). 

Người ta định số đó bằng 2, 3, 4 số hàng bán được 
mỗi tháng, tùy theo giá hàng đương lúc rẻ hay đắt, tùy 
theo kho chứa được nhiều hay ít. 

3. Số dự trữ tối da (dd) 

Số đó bằng số dự trữ tối thiểu cộng với số dự trữ 
phòng xa: 

dd = dt + dp 
Ví dụ số dự trữ tối thiểu đã tính trên kia là 3.600 


163 


Nguyên Hiến Lê 


thùng. Nếu bạn muốn cho số dự trữ phòng xa bằng số 
hàng bán trong 2 tháng, tức là: 1200 x 2 = 2400 thùng, 
thi số dự trữ tối đa là 3.600 + 2400 = 6000 thùng. 


4. Luật dự trữ 


Ta nhận thấy rằng: khi số hàng dự trữ lớn hơn số 
dự trữ tối thiểu thì không cần phải com-măng thêm 
hàng nữa, có thể đợi đến kỳ hạn sau (theo thí dụ trên 
kia thì tới tháng sau vì mỗi tháng com-măng một làn) 
sẽ com-măng luôn thể cho tiện và rẻ (mua nhiều rẻ hơn 
mua ít). Còn khi số dự trữ ít hơn số dự trữ tối thiểu, thì 
không nên com-măng một số tối thiểu như trên kia đã 
định mà nên tăng nó lên độ 20 hay 30 phần 100 để phòng 
khi người mua nhiều quá mà thiếu hàng bán. 


Trên kia đã nói rằng số dự trữ phòng xa bằng 2, 
3, 4 số hàng bán được mỗi tháng, nói cho gọn là x lần 
số hàng bán mỗi tháng. 


Làm sao lựa số x đó là mấy? Nếu số x nhỏ thì hàng 
com-măng ít, nghĩa là số vốn để nằm đó không sinh 
lợi sẽ ít, đỡ tốn tiền lời, nhưng có chỗ thiệt là phải trả 
giá đắt vì ta mua ít. Còn như nếu số x lớn thì lợi là mua 
được rẻ, nhưng lại có điều thiệt là phải chịu nhiều tiền 
lời vì số vốn đặt ra lớn. 

Vậy phải tính số x sao cho phân thiệt ít mà phần 
lợi nhiều. 


164 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Ta lại nên nhớ những điều sau này nữa: 


- Nếu hãng ta chế tạo lấy hóa phẩm mà gặp lúc 
bán ra được ít, muốn khỏi đuổi thợ, tất nhiên ta phải 
tiếp tục sản xuất, nhưng nên cho sản xuất những hóa 
phẩm mất nhiều nhân công để cho số hóa phẩm dự 
trữ đừng mau lớn quá. 


- Những hóa phẩm mới chế tạo lần thứ nhất, chưa 
chắc bán chạy hay không thì không nên dự trữ nhiều. 


- Mỗi tháng tính trung bình bán được 1200 thùng 
dầu chẳng hạn. Nếu trong tháng, đột nhiên bán được 
một số rất quan trọng, 3000 thùng chẳng hạn, thì tức 
thời phải làm một cái com-măng đặc biệt để bù vào 
số đó rồi tới đầu tháng sau, vẫn làm com-măng như 
thường lệ. 

5. Số dự trữ tổng cộng 

Trên kia là nói về dự trữ riêng một món hàng. 
Nếu tiệm bán 3,4 thứ hàng (nón, giây, áo, dầu thơm 
v.v...) thì phải tính số dự trữ riêng từng món mới có 
thể biết được thứ hàng nào thiếu, thứ hàng nào dư, 
chứ không thể tính chung vào làm một được, vì tính 
chung thì thường khi ta thấy số tổng cộng dư nhiều 
mà không ngờ có một hai món hàng lại thiếu bán. Như 
vậy vì những món hàng khác dư nhiều quá. 


165 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG MƯỜI 


GIA VON 
I. Xét chung vè kë toán. 
1. Kế toán chung và kế toán công nghệ. 
2. Nhất luật hóa các kế toán. 
II. Tính giá vôn. 
1. Tại sao cần biết giá vốn? 
2. Giá vốn là gì? Không ai biết. 
3. Có nhiều thứ giá vốn. 
4. Cách tính giá vốn. 
9. Phải tính cho hợp lí. 
6. So sánh với các hãng khác. 
I. XÉT CHUNG VÊ KÉ TOÁN 
Tổ chức công việc để rút thì giờ làm việc và hạ 


giá vốn xuống, cho nên phải biết cách tính giá vốn để 


166 


Tổ chức công việc theo khoa học 


xem sự tổ chức có hiệu quả không. 


Sự tính giá vốn thuộc về công việc kế toán, một 
ngành chuyên môn phải học ít nhất ba tháng mới 
hiểu được. Trong chương này tôi chỉ kể vài nguyên 
tắc quan trọng thôi. 


1. Kế toán chung và kế toán công nghệ 

Công việc kế toán chia ra làm hai loại với mục 
đích riêng biệt. 

- Kế toán chung (comptabilité générale) cho ta 
biết tình hình tài chánh trong xí nghiệp ra sao. 


- Kế toán công nghệ (comptabilité industrielle) 
cho ta biết sức sản xuất và giá vốn hóa vật là bao nhiêu. 

Kế toán chung cần phải đúng từng đồng từng xu, 
kế toán công nghệ không cần đúng như vậy nhưng 
cân phải làm cho nhanh. 


Ví dụ trong tháng lấy ở quỹ ra 120.608đ để mua 
nguyên liệu, trả công thợ... Cuối tháng ta phải cộng 
hết thảy những số chi tiêu đó xem có đúng 120.608đ 
không. Nếu dư hoặc thiếu 1đ chẳng hạn là ta đã làm 
toán lộn, phải tìm cho ra sự lầm lộn đó ở đâu để sửa 
lại số sách cho đúng. Đó thuộc về công việc kế toán 
chung. 


167 


Nguyên Hiến Lê 


Khi chế tạo một hóa vật nào rồi, phải tính giá 
vốn của nó cho nhanh để định giá bán. Sự tính giá 
vốn đó như ở đoạn sau bạn sẽ rõ, không thể nào 
hoàn toàn đúng được, cho nên chỉ cần tính một cách 
đại khái thôi. Nếu hóa vật đáng giá vài chục đồng 
thì tính sai một hai cắc cũng không sao. Đó thuộc 
về kế toán công nghệ. 


Kế toán chung phải để cho phòng kế toán 
của xí nghiệp làm. Kế toán công nghệ phải để cho 
xưởng làm. 


2. Nhất luật hóa các kể toán 


Kế toán mỗi xí nghiệp làm một khác, điều đó rất 
bất tiện. Các nhà doanh nghiệp thường kiếm một nhà 
kế toán chuyên môn rồi để cho họ tự ý lập kế hoạch 
kế toán (plan comptable) ra sao thì lập. Như vậy rất 
có hại vì có kế hoạch tốt mà cũng có kế hoạch đở, gặp 
phải kế hoạch đở thì sự tính toán không được rõ ràng, 
khó mà kiểm soát được. Và lại các xí nghiệp cạnh tranh 
nhau cân có một cách tính toán như nhau mới có thể 
so sánh với nhau được. 


Ví dụ các xí nghiệp khác tính giá vốn mà trong 
đó không kể tiền lời của số vốn đặt ra để chế tạo 


168 


Tổ chức công việc theo khoa học 


hóa vật, nếu ta tính tiền lời đó thì giá vốn của ta cao 
hơn giá vốn của người, và đấu thầu chắc ta không 
thấy được. 


Vì lẽ đó mà Hội nghị kế toán vạn quốc (Congrès 
international de Comptabilité) đã có ý định một phương 
pháp kế toán chung cho cả thế giới, và ở Pháp, Uy ban 
nhất luật hóa các kế toán (Commission de Normalisa- 
tion de Compftabilités), sau bốn năm thí nghiệm, đã cho 
xuất bản kế hoạch kế toán 1947 (Plan comptable 1947) 
để làm mẫu mực cho kế toán các xí nghiệp. 

II. TÍNH GIÁ VỐN 

1. Tại sao cần biết giá vốn? 

Một xí nghiệp tư, một xí nghiệp quốc hữu hóa 
cũng vậy, cân biết giá vốn để: 

- Tính xem lời hay lô. 

- Định giá bán. Thường thì có nhiều xí nghiệp 
cùng chế một thứ hàng. Giá hàng tùy theo luật cung 
cầu f? mà lên hay xuống. Có nhiều người mua, giá 
hàng đương lên, nếu ta tính sai giá vốn mà bán rất 
rẻ, tất là đã thiệt cho ta mà còn thiệt cho những nhà 
sản xuất khác nữa. 


(1) Coi trang 18... 
169 


Nguyên Hiến Lê 

2. Giá vốn là gì? Không ai biết 

Nhưng có cách nào tính cho thiệt đúng giá vốn 
được không? 

Tôi lấy ví dụ này: Ta đi chợ mua 10 lít gạo (nặng 
8 Kí lô) là 20đ và 2 kí thịt là 24đ, đi xe về nhà mất 
3đ. Vậy giá vốn của 20 lít gạo là bao nhiêu? của 2 kí 
thịt là bao nhiêu? Ba đồng bạc đó phải chia ra làm 
sao? 10 lít gạo chịu bao nhiêu đồng? 2 kí thịt chịu 
bao nhiêu đồng? 

a. Phải chia tùy theo sức nặng của gạo và của thịt? 

b. Hay tùy theo giá tiền của nó? 

c. Hay chi tính vào giá gạo thôi vì ta cốt ý mua gạo 
rồi thấy thịt rẻ, mới mua thịt về? 

Tùy theo 3 cách đó, ta tính ra, thấy giá vốn của 
mỗi thứ là: 








3đx8 
theo lối a - giá gao = 20đ + — : 10 = 2424 
8 +2 
- giá thịt = 244 + TX . 2 - 12,30 
8+2 
3đ x 20 
theo lối b - giá gạo = 20đ + dx :10 = 2,14 
20 + 24 


170 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- giá thịt = 24đ + 3d x 24 : 2 = 12,80 
20 + 24 


theo lối c - giá gạo = (20đ + 3đ) : 10 = 2,30 
- giá thịt = 24đ : 2 = 12đ.00 


Nếu ta là một nhà bán gạo, tính theo giá 2đ14 
một lít, còn những nhà khác tính theo giá 2đ24 thì tất 
nhiên là ta thiệt. Hoặc nếu ta bán cả 2 thứ gạo và thịt, 
gạo theo giá 2đ30, thịt theo giá 12đ (nghĩa là tiền xe 
bắt gạo phải chịu hết) thì tất nhiên thịt có nhiều người 
mua mà øạo thì ế và ta phải lô. 


Trong thí dụ đơn sơ đó, bạn cũng đã thấy rằng có 
tới 3 cách tính giá vốn. Cách tính nào cũng có lý hết, 
không biết cách nào là đúng cả, nghĩa là không biết 
giá vốn là cái øì, phải tính ra sao. Cho nên có người đã 
nói: “Giá vốn ư: Không ai biết nó là cái gì hết. Không 
ai có thể biết nó là cái gì hết.” 

3. Có nhiều thứ giá vốn 

Chính vì giá vốn khó tính nên càng phải định rõ 
nghĩa để cho mỗi người đừng hiểu một cách khác 
nhau. 


Trước hết ta phải phân biệt: 
a) Giá uốn dự tính (1) (Prix de revient 
prévisionnel). 
171 


Nguyên Hiến Lê 


Năm ngoái ta làm nón bán, giá vốn tính ra là 
30đ một chiếc. Năm nay vật liệu và nhân công đều 
cao lên khoảng 20đ, vậy giá vốn năm nay phải vào 
khoảng 30đ + 30đ x 20 = 36đ. Giá 36đ đó là giá vốn 

100 dự tính. 


b) Giá vôn kë toán (Prix de revient comptable). 


Sau khi làm nón rồi, tính giá vốn lại thấy nó lên 
tới 40đ chứ không phải 36đ như đã định. Giá vốn 40đ 
đó là giá vốn kế toán. 

c) Nhưng ta nhận thấy rằng sở di giá vốn tới 40đ 
như vậy là vì thợ đáng lẽ làm được 500 cái nón chẳng 
hạn, thì chỉ làm được 300 cái thôi, hoặc vì họ đau phải 
nghỉ, hoặc vì thiếu vật liệu cho họ làm. Nếu họ làm 
vừa sức họ, số nón sẽ nhiều hơn và giá mỗi chiếc sẽ 
hạ xuống chỉ còn 34đ thôi. Giá 34đ đó tức là giá vốn 
tính theo cách hợp lý (Prix de revient đimpufation 
rationnelle). 

Ta lại phải nói rõ giá vốn vào lúc nào nữa: khi mới 
làm thành chiếc nón hay khi đã dán hiệu, đã làm cái 
hộp để đựng nó? Hay là giá vốn sau khi đã bán được? 
(Trong giá này có lương của những người đứng bán, 
tiền phí tổn về gian hàng, về quảng cáo v.v...). 


Vì những giá vốn khác nhau như vậy cho nên nói 


172 


Tổ chức công việc theo khoa học 


giá vốn suông không được, phải chỉ rõ giá vốn nào? 
Vào lúc nào? 

4. Cách tính giá vốn 

Khi tính giá vốn, phải biết giá nguyên liệu và phí 
tổn chế tạo. Trong phí tổn chế tạo có công thợ, có phí 
tổn chung nhất định và phí tổn ti lé (frais généraux 
proportionnels), cũng kêu là phí tổn phụ thuộc (dé- 
penses complémentaires). 


Ví dụ hãng ta làm dao (lưỡi thép, cán đồng) và 
kéo. Thép và đồng là nguyên liệu. Phải dùng hai cái 
máy, một cái xưởng, một cái kho, một buồng giấy, hai 
thây thư ký, 18 người thợ. Môi tháng làm được 10.000 
con dao và 5.000 cái kéo. 


Số tiền mươn xưởng, mướn phòng giấy, số tiền 
trừ lần khoản hao mòn máy móc (amortissement), số 
lương thư ký... kêu là phí tổn chung nhất định. 


Nhưng muốn cho máy chạy, cần có dầu nhớt, có 
điện... Những phí tổn đó cũng phải tính vào giá vốn 
dao, kéo. Và tất nhiên là không thể chia hai, dao chịu 
một nửa, kéo chịu một nửa được. Máy làm kéo cần 
dùng nhiều dầu nhót, nhiều điện thì phải tính nhiều 
phí tổn vào kéo, máy làm dao cân ít dầu nhớt và điện 
thì phải tính ít. Vì vậy mà những phí tổn đó kêu là phí 
tốn tỉ lệ. 


173 


Nguyên Hiến Lê 


Tóm lại, nếu V là giá vốn 

N là giá vốn nguyên liệu 

C là tiền công thợ. 

T là phí tổn tỉ lệ. 

P là phí tổn chung nhất định 
th V=N+C+T+P. 


Nhưng N + C + T tức là giá vốn ở xưởng, ta gọi 
là V1 

Vậy V=VI+P 

Bạn thấy rằng nếu làm 1.000 con dao thì cũng 
phải một cái xưởng, một phòng giấy, hai cái máy mà 
làm 100 con dao cũng vậy. Nghĩa là phí tốn chung nhất 
định đó không thay đổi. Nếu làm 1.000 con dao số phí 
tốn chung nhất định đó không thay đổi. Nếu làm 100 
con thôi, thì mỗi con phải chịu tới: 

1.000đ = 10đ. 
100 

Vậy sản xuất càng nhiều thì giá vốn càng nhẹ đi. 

9. Phải tính cho hợp lý 

Tinh giá vốn rất khó, phải cẩn thận, có thứ tự lắm 
mới khỏi làm lẫn, khỏi bỏ sót. Muốn vậy, phải để cho 


174 


Tổ chức công việc theo khoa học 


một người hoặc một cơ quan chịu trách nhiệm thôi. 
Bất kỳ giấy tờ kế toán gì cũng phải do người đó hoặc 
cơ quan đó phát ra rồi lại thu về để tính toán. 

Ở dưới đây, chúng tôi sẽ nhắc lại những điều cần 
nhớ để tính cho được hợp lí. 


a) Ta dùng thép làm dao, nhưng trong kho có ba, 
bốn thứ thép mua trước mua sau, thứ đắt, thứ rẻ; khi 
tính giá nguyên liệu phải lấy giá nào? Giá cũ nhất? Giá 
mới nhất? Giá cao nhất? Giá thấp nhất? Giá trung bình? 
Tính theo lối nào cũng có lý hết. Điều cốt yếu là các 
hãng cạnh tranh nhau phải cùng tính một lối như nhau. 


b) Số vốn dùng để làm ăn, nếu đi vay, tất nhiên ta 
phải chịu lời. Nếu không vay thì tự nó cũng phải sinh 
lời. Có nên kể số lời đó vào giá vốn hóa vật chế tạo 
ra không? Thuyết xưa cho rằng không, nhưng thuyết 
ngày nay khuyên nên kể, và kế hoạch kế toán 1947 
đã theo thuyết sau này. Vì nếu không kể thì giá vốn 
các xí nghiệp sẽ khác nhau nhiều. Bạn có xưởng, khỏi 
đi mướn, nếu bạn không kể tiền lời giá căn nhà làm 
xưởng đó thì giá vốn của bạn sẽ nhẹ. Tôi không có 
nhà, phải đi mướn, giá mướn đó tôi phải tính trong số 
phí tổn chung nhất định, cho nên giá vốn của tôi cao 
hơn giá vốn của bạn. Như vậy làm sao so sánh được? 


c) Còn một vấn đề nữa bàn cãi cũng đã nhiều, là 


175 


Nguyên Hiến Lê 


cách trừ dân khoản hao mòn máy móc. Ta mua một 
cái máy năm 1936 giá 10.000đ, định cho nó chạy 10 
năm rồi thay. Vậy mỗi năm phải trừ lần: 


10.000đ = 1.000đ 
10 


Đến năm 1946, trừ đủ 10.000đ và ở trong sổ, ta 
ghi máy đó không đáng giá øì nữa. Nhưng thật ra thì 
vì thời cuộc, máy móc hiếm, giá tăng lên, cho nên năm 
1946 máy đó vẫn còn bán được 5.000đ. Số 5.000đ đó, 
nếu muốn công bằng, phải chia đều cho các phần hùn 
(cổ phân). 


Nếu năm 1964 máy đó hoàn toàn vô dụng, bán 
không được tiền nữa, ta phải mua máy khác. Nhưng 
số 10.000đ đã trừ váo máy trước, nay không đủ để mua 
máy mới (vì máy năm 1946 đắt hơn nhiều). Nay phải trả 
100.000đ chẳng hạn. Như vậy nghĩa là ta đã trừ ít quá. 

Cho nên khi tính số tiền trừ lần khoản hao mòn 
máy móc, phái tính sao cho tông cộng các số tiền đã 
trừ từ trước tới nay phải bằng giá bây giờ của máy mới 
trừ vói giá bây giờ của may ci. 

Thí dụ máy mua năm 1942. Từ đó đến năm 1948, 
đã trừ được 50.000đ. Máy đó, năm 1949, nếu bán lại 
thì được 30.000đ. Và nếu mua một máy mới y như vậy 


176 


Tổ chức công việc theo khoa học 


phải 100.000đ, thì ta phải trừ lần hết thảy tới nay là: 
100.000đ - 30.000đ, = 70.000đ. Mà như trên kia đã nói, 
những năm trước ta đã trừ lần được 50.000đ rồi, vậy 
năm nay ta phải trừ thêm: 70.000đ - 50.000đ = 20.000đ. 


6. So sánh với các hãng khác. 

Sau khi đã biết giá vốn rồi, phải tính xem: 

- Tiền công bằng mấy phân 100 giá vốn. 

- Tiền nguyên liệu bằng mấy phần 100 giá vốn. 

- Tiền công bằng mấy phân 100 giá nguyên liệu. 

- Tiền công bằng mấy phản 100 tiền phí tổn để 
quản lý. 


Rồi so sánh với những hãng cạnh tranh với ta, 
để biết phí tổn nào quá đáng và tìm cách giảm nó đi. 


177 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT 


TIỀN CÔNG 


L Các thuyết uề tiền công. 


1. Thuyết của Adam Smith. 

2. Thuyết trả theo vật giá. 

3. Thuyết trả theo luật cung câu. 
4. Thuyết của Ricardo. 

5. Một thuyết công bình. 


II. Các lối trả tiền công. 


178 


1. Trả công giờ hoặc công nhựt. 
2. Trả khoản. 
3. Trả thêm tiên thưởng. 

a) Tiên thưởng tính khóa 

b) Lối Halsey 

c) Lõi York 

d) Lõi Rowan 


Tổ chức công việc theo khoa học 


4. Tiền công sai biệt. 

a) Lối Taylor 

b) Lối Gantt 
5. Tiên thưởng chung. 
6. Thưởng người chỉ huy. 
7. Các lối thưởng khác. 
8. Cách lựa lối trả công. 


II. Những lối trả công mới mẻ nhất 


1. Lối chia tiền công cho từng kíp tự quản. 
2. Lối chia tùy theo số sản xuất. 
a) Lối Schueller. 
b) Lối Rucker. 
IV. Chính phủ uới thợ thuyền. 


I. CÁC THUYẾT VỀ TIỀN CÔNG 


Từ mấy ngàn năm nay người ta vân chưa giải quyết 
một cách ổn thỏa vấn đề tiền công, bao giờ cũng sôi 
nổi và hiện đang sôi nổi nhất. Sở dĩ thế giới chia làm 
2 khối, nhân loại phập phông lo sợ chiến tranh thứ ba, 
căn do sâu xa là nó. 


Vì vấn đề gay go nhất cho nên từ trước tới nay đã 
có nhiều người đặt ra thuyết này thuyết khác để rán 
giải quyết: 

179 


Nguyên Hiến Lê 


1. Thuyết của Adam Smith 

Adam Smith ở thế kỉ thứ 18 nói: Khi trả công phải 
xét xem: 

- Công việc có khó nhọc không, có hại đến sức 
khỏe không? 

- Công việc có cần một sự học nghề lâu, khó và 
tốn tiền không? 

- Công việc làm vĩnh viên hay tạm thời. 

- Nghẻ làm có mất danh giá người ta không? Nghề 
đao phủ chẳng hạn, ai cũng khinh, cho nên phải trả 
công nhiều mới có người chịu làm. 

- Và phải kể sự khéo léo, tài đặc biệt của mỗi 
nguòi. 

2. Thuyết trả theo vật giá 

Có người lại cho rằng công việc càng ích lợi hoặc 
hóa vật bán ra càng đắt thì tiền công càng phải cao. 
Thuyết đó sai, vì giá hóa vật đâu phải chỉ tùy theo 
nhân công, nó còn tùy theo giá nguyên liệu, tùy theo 
vốn và lời nữa. 

3. Thuyết trả theo luật cung cầu 


Thuyết này cho rằng tiền công cũng theo luật 


180 


Tổ chức công việc theo khoa học 


cung câu như một hóa phẩm. Luật đó tóm tắt lại như 
sau này: nếu có 100 người mua mà chỉ có 99 người bán 
thì giá hàng phải tăng lên cho tới khi người mua thứ 
100 phải bỏ, không mua nữa. Trái lại, nếu có 99 người 
mưa và 100 người bán thì giá hàng phải sụt xuống cho 
tới khi người bán thứ 100 phải thôi không bán nữa. 
Thuyết trả công đó không hoàn toàn đúng vì nếu nhiều 
hàng quá, người bán có thể hạ giá bán xuống bao 
nhiêu cũng được, còn người làm công không thể xin 
làm việc với bất kỳ một số tiền công nào được. Ít nhất 
họ cũng phải lãnh tiền cho đủ sống, dù là sống một 
cách khốn khổ. Họ không thể làm không công được. 


4. Thuyết của Ricardo 


Ricardo cho rằng số fiền công tw nhiên (salaire 
naturel) của người thợ phải đủ cho người đó sống và 
nuôi con để cho nòi giống họ truyền lại sau, không 
tăng mà cũng không giảm. Như vậy, một người thợ có 
vợ phải lãnh tiền công sao cho đủ 2 vợ chồng sống và 
nuôi được 2 đứa con sau này thay thế cho họ. Nhưng 
như vậy là không muốn cho người làm công có trên 
hai đứa con nào? Muốn cho số dân trong nước không 
tăng lên sao? Và nếu người thợ có năm, sáu đứa con 
thì họ phải nhịn cho con họ ăn sao? - Và lại sống cách 
nào? Với hai nắm cơm và hai con mắm như thợ ta hồi 


181 


Nguyên Hiến Lê 


trước, hay với xe hơi, máy lạnh, máy thâu thanh như 
thợ thuyền bên Mỹ bây giờ? Thuyết này cũng sai nữa. 


5. Một thuyết công bình 


Tiên công thợ phải đủ cho họ sống và thỏa mãn 
những nhu câu cân thiết của họ. Trong những nhu cầu 
này có sự học hỏi thêm, sự nghỉ ngơi và sự tiêu khiển. 
Những nhu câu đó cùng với những kết quả của khoa 
học mà tăng lên. Rồi nếu họ gắng sức nhiều thì phải 
trả cho họ nhiều, hãng có lời thì phải thưởng bằng cách 
cho họ hưởng một phản lời. Như vậy, không những 
công bình mà còn có lợi cho ta nữa vì tiền công của 
thợ có cao, thợ mới có tiền mua hóa vật, và hóa vật 
có bán chạy ta mới có lời. Cho nên người Mỹ thường 
nói “Không phải vì chúng tôi bán được nhiều xe hơi 
mà có thể trả lương cao được, chính vì chúng tôi trả 
lương cao mà thiên hạ có tiền mua và xe hơi chúng 
tôi mới bán chạy.” 

II. CÁC LÕI TRÅ TIÊN CÔNG 

Ở dưới đây, chúng ta sẽ xét những lối trả tiền 
công từ trước tới nay ra sao để xem lối nào giản tiện, 
có lợi cho chủ và thợ. 


1. Trả công giờ hoặc công nhật 


Lối này cổ, thông dụng và dễ tính nhất, nhưng 


182 


Tổ chức công việc theo khoa học 


chẳng những làm cho thợ mất tinh thần ganh đua, lại 
còn sinh ra tật cố ý làm “rẻnh ràng” cho qua giờ nữa. 
Từ trước người ta đều cho sự “rênh ràng” đó là do thợ 
làm biếng. Taylor là người đầu tiên xét môt cách rành 
rọt những nguyên nhân của nó, vì chính ông đã làm 
thợ, nên rõ lòng người thợ. Những nguyên nhân đó 
thuộc về tâm lý. 

Trong xưởng tất có thợ giỏi và thợ vụng, thợ chăm 
và thợ lười. Nếu họ lãnh tiền công như nhau thì người 
là nguyên nhân thứ nhất. 

Thợ không muốn cho chủ biết rõ sức làm việc 
của họ là bao nhiêu vì nếu chủ biết thì chủ sẽ bắt làm 
nhiều lên mà không tăng tiền công. Đó là nguyên 
nhân thứ nhi. 

Còn nguyên nhân nữa là thợ sợ nếu ai cũng gắng sức 
làm cho mau thì trước cần 10 người thợ, nay chỉ cần sáu, 
bảy người, tất sẽ có ba, bốn người bị đuổi, bị thất nghiệp. 

Vậy sw «rênh ràng” bhông do thợ làm biếng mà 
do thợ cho rằng quyền lợi của họ bắt họ phải nh 0ậy. 


2. Trả khoán 
Mỗi công việc trả một số tiền công nhất định, thợ 
muốn làm bao lâu cho xong thì làm. 
183 


Nguyên Hiến Lê 

Lối trả công này có nhiều điều hại: 

- Chủ muốn trả rẻ, thợ muốn làm mau, cho nên 
công việc cầu thả. Nhưng nếu họ làm nhanh quá, chủ 
rút giá xuống, họ lại càng phải làm nhanh hơn nữa, 
chủ lại càng rút giá xuống. Ví dụ: đóng một cái tủ, chủ 
tính phỏng chừng 10 công thợ thì xong, mỗi công 50đ, 
vị chi 500đ. Nhưng khi giao khoán cho thợ, chủ muốn 
trả rẻ, chỉ trả 45đ thôi. Thợ biết vậy là rẻ nhưng cũng 
lãnh, vì hy vọng làm mau, độ 8 công thì xong. Khi tủ 
đóng rồi, chú thấy thợ làm có 8 công thôi, cho rằng 
mình đã tính hớ, lần sau tụt xuống, trả độ 37đ thôi. 
Thợ nếu không có việc khác làm, tất nhiên phải lãnh 
và lại hết sức làm cho thiệt mau để độ 7 ngày xong. 
Thành thử nếu không làm khoán, cứ làm công nhật 
thì làm chằm chậm cũng được một ngày 50đ, nay lãnh 
khoán, tiền công thêm được vài ba chục mà phải làm 
mau gấp rưỡi. Cho nên lối lãnh khoán không khác 
một cái thòng lọng tròng vào cổ họ, họ càng kéo dài 
càng bị thắt chặt. 

- Lại thêm, người lãnh việc ít khi làm lấy, mà kiếm 
thợ bạn giao cho và bóc lột bọn này, cho nên công việc 
làm càng tệ hơn, chủ càng thiệt. 


- Sau cùng vì thợ muốn làm cho thật mau cho nên 
họ lao lực, đồ dùng mau hư và chủ luôn luôn phải coi 
chừng họ. 


184 


Tổ chức công việc theo khoa học 


3. Trả thêm tiền thưởng 


Tiên thưởng phải cho thợ biết trước và ít nhất 
cũng bằng 20 phần 100 tiền công thợ. Phải trả cùng 
với tiền công. 

Có nhiều cách tính tiền thưởng. 

a) Tiền thưởng tính khoá» - Định tiền công giò, mỗi 
giờ 10đ chẳng hạn. Thợ làm 10 giờ thì trả 100đ. Rồi 
trong 10 giờ đó thợ đóng được một cái ghế thì thưởng 
thêm một số tiền nào đó, ví dụ 3đ. Đóng được 2, 3, 4 cái 
ghế thì thưởng 2, 3, 4 số tiền đó nghĩa là 6đ, 9đ, 12 đ. 


b) Lối Haisey. Thợ làm nhanh thì phí tổn về nhân 
công rút đi. Ví dụ: trước làm 10 giờ mới xong một việc, 
nay làm 6 giờ, rút đi được 4 giờ, mỗi giờ tiền công là 
10đ thì 4 giờ là 40đ. Vậy phí tổn về nhân công rút được 
40đ. Số 40 đó chủ lấy một nửa, hoặc 2 phần 3, còn bao 
nhiêu thưởng cho thợ. 


c) Lối York. Một công việc tính ra, làm mất 10 giờ 
và trả công là 100đ. Nay giao công việc đó cho thợ và 
trả công người thợ đó 60đ nhưng mỗi giờ làm việc thì 
trả thêm cho người đó 4đ nữa. Nếu họ làm 8 giờ xong, 
họ sẽ lãnh 60đ + 32 đ = 92đ. Nhưng, nếu họ làm trên 10 
giờ thì cũng chỉ trả thêm 40đ thôi, nghĩa là họ không 
được lãnh quá 60đ + 40đ = 100đ. 


185 


Nguyên Hiến Lê 


d) Lõi Rowan. Lõi này, chinh ra, hơi rắc rối, thợ 
khó hiểu, nên người ta làm giản tiện đi như sau này 
cho thợ hiểu được. 


Một công việc định cho 10 giờ thì xong, môi giờ 
10đ. Nay thợ làm mất 7 giờ lợi 3 giờ nghĩa là 3 phần 10 
số giờ đã định. Vậy tiền công mỗi giờ cũng tăng lên 3 
phân 10 nghĩa là: 10đ + 10đ x 3 = 13đ một giờ. 

10 

Thợ thường không chịu lối này vì họ muốn họ làm 
lợi giờ được bao nhiêu thì phải trả cho họ bấy nhiêu. 
Lối này có lợi là tiền thưởng mới đầu tăng lên nhiều, 
nhưng thợ càng làm mau thì tiền thưởng càng bớt tăng 
đi, nên nó tựa như hãm thợ lại không cho làm quá sức. 


4. Tiền công sai biệt (Salaires différentiels) 


Sai biệt nghĩa là khác nhau. Cũng một việc mà nếu 
làm mau thì tiền công nhiêu, làm chậm thì tiền công 
ít, tiên công khác nhau như vậy nên gọi là sai biệt. 

a) Lối Taylor. Chuẩn bị kỹ càng công việc định 
rõ mỗi ngày môi người thợ trung bình phải làm được 
bao nhiêu. Nếu làm mau hơn thì thưởng, làm chậm 
hơn thì rút tiền công xuống. 

Ví dụ trước kia mỗi người thợ mỗi giờ đóng được 
5 cuốn sách và công mỗi cuốn là 2đ50. Bây giờ ta thấy 
186 


Tổ chức công việc theo khoa học 


họ có thể đóng được 10 cuốn môi giờ nên định lại như 
vây: nếu thợ đóng được từ 5 đến 9 cuốn thì trả mỗi 
cuốn 1đ25, nếu đóng được từ 10 cuốn trở lên thì trả 
mỗi cuốn 1đ75. Thành thử: 


Tiên công hồi trước: 5 cuốn = 2đ50 x 5 = 12đ50 
- bây giò 9 cuôn = 1,25x9 = 11,25 khác nhau 
10 cuôn = 1,75x10 = 17,50 ti 6425. 


Lối này vừa bất công vừa tàn nhẫn, vì bắt thợ làm 
quá Sức. 

b) Lôi Gantt. Ta định trước mỗi công việc phải mất 
mấy giờ và mỗi giờ tiền công là bao nhiêu. Nếu thợ 
làm đúng thì giờ đó hoặc ít hơn thì thưởng cho họ từ 
20 đến 30 phần trăm tiền công đó. Nếu thợ làm chậm 
hơn thì không trả công giờ nữa mà trả công ngày, ít 
hơn tiền công giờ. 

Trong lối này, không có øì khuyến khích thợ làm 
mau hơn số giờ đã định, cho nên thợ chỉ giữ cho đúng 
số giờ đó thôi. 

c) Lôi cüa ông Chevalier dẫn trong cuốn Organ- 
isafiow: Một việc hiện làm mất 3 giờ, mỗi giờ trả 10đ. 
Sau khi nghiên cứu cử động, ta thấy có thể làm trong 
2 giờ được, chỉ tốn 20đ thôi, tiết kiệm được 10đ. Vậy 
trong 3 giờ hôi trước, làm tiết kiệm được 10đ. 


187 


Nguyên Hiến Lê 


Trong 1 giờ, tiết kiệm được 10 : 3 = 3433. 


Ta định lối trả sau này: công việc làm xong thì trả 
20đ, rồi mỗi giờ làm việc trả thêm 3đ33 nữa. 

Nếu thợ làm mất 3 giờ thì lãnh 20đ + (3,33x3) = 
30đ, nghĩa là mỗi giờ 10đ như cũ. Nếu làm mất 2 giờ 
thì lanh 20đ + (3,33x2) = 26đ66 nghĩa là mỗi giờ được 
13đ33. Lối này công bằng, rất giản dị, thợ đễ hiểu. 


5. Tiên thưởng chung 

Mỗi người thợ lãnh một số tiền công riêng, còn tiền 
thưởng thì phát chung cho cả bọn rôi họ tự ý chia nhau. 

6. Thưởng người chỉ huy 


- Ta có thể thưởng tùy theo sức sản xuất tăng 
nhiều hay ít, tùy theo số thời giờ và nguyên liệu tiết 
kiệm được nhiều hay ít. 

- Còn lối này do Gantt đặt ra nữa. Một người chỉ 
huy cai quản một số thợ. Mỗi lần có người thợ trong 
bọn được thưởng thì người chỉ huy cũng được thưởng. 
Hễ càng nhiều thợ được thưởng thì số tiền thưởng 
người chỉ huy càng tăng. Ví dụ có từ 9 người thợ trở 
xuống được thưởng thì người chỉ huy được thưởng 
thêm 2đ về 1 người thợ. Như có 5 người thợ được 
thưởng thì người chỉ huy được thưởng 2đx5=10đ. Có 9 
người thợ được thưởng thì người chỉ huy được thưởng 


188 


Tổ chức công việc theo khoa học 


2đ x 9 = 18đ. Nhưng nếu có từ 10 người thợ trở lên 
được thưởng thì người chỉ huy được thưởng 3đ về một 
người thợ. Như có 10 người thợ được thưởng thì người 
chỉ huy được thưởng 3đ x 10 = 30đ. Có 12 người được 
thưởng thì người chỉ huy được thưởng 3đ x 12 = 36d. 


7. Các lối thưởng khác 

Người ta nghiệm thấy rằng sự cho thêm tiền 
thưởng chỉ có hiệu nghiệm lúc đâu thôi. Lân lần thợ 
quen đi, bớt hăng hái. Cho nên lại phải đặt những lối 
thưởng khác như khen, thăng chức, mê đay v.v... 

8. Cách lựa lối trả lương 

a) Lõi trå công giò hay công nhåât nên dùng khi nào 
thợ dở và nhiều quá mà chủ có đủ người để coi chừng 
họ luôn luôn hoặc khi chủ đã định rõ được công việc 
của thợ môi ngày là bao nhiêu, có đủ cách phạt thợ 
nếu họ không làm đúng số công việc đã giao cho. 

b) Lối trả bhoán chỉ có thể dùng trong những 
hãng sản xuất nhiều từng lô một. 

c) Về những công việc nhỏ mà ta không đủ thì 
giờ để chuẩn bi ký thì nên dùng lői Rowan. 

d) Trái lai, công việc nào ta đã chuẩn bị kỹ, định 
rõ một cách chắc chắn số thì giờ cần thiết để làm, nên 
dùng lối Chevalier rất giản tiện hoặc lối Gantt để cho 

189 


Nguyên Hiến Lê 


sự sản xuất được đều, không lúc nào mau, không lúc 
nào chậm. 


e) Khi dùng từng bọn thợ một thì nên theo lối 
phát tiền thưởng chung cho cả bọn. 


ø) Đừng dùng chính sách thăng chức theo thâm 
niên. Chỉ những người đủ tài mới được thăng chức. 
Nếu làm lâu mà không đủ tài thì thưởng một món gọi 
là øh cấp thâm niên. 


II. NHỮNG LỐI TRẢ CÔNG MÓI MÈ NHT 
1. Lối chia tiền công cho từng kíp tự quản 


Mỗi xí nghiệp chia ra làm nhiều kíp cai quản. 
Những kíp đó chẳng khác những xí nghiệp nhỏ, độc 
lập trong một xí nghiệp lớn, tự kiếm người làm, tự phát 
tiền công, tự đuổi thợ. Lối đó cũng như lối khoán và 
cũng có thể có những tệ hại như lối làm khoán. 


2. Lối chia tùy theo số sản xuất 


a) Lõi Schueller. Ông Schueller, trong cuốn Cách 
mạng kinh té (La Révolution de l’économie) cho rằng 
tình trạng kinh tế hỗn loạn từ đâu thế kỷ này do sự ích 
kỷ và sự ngu muội của các nhà tư bản. Nhờ máy móc 
tinh xảo, loài người đã tăng sức sản xuất lên bội phản, 
không những đủ thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt 
của loài người, mà còn dư nhiều nữa. Vậy mà những 
190 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nhà sản xuất vẫn tiếp tục trả cho thợ một số tiền công 
chỉ vừa đủ cho họ sống. Họ tưởng như vậy là lợi cho 
họ, không ngờ vì trả ít lương cho thợ, thợ không đủ sức 
mua nhiều cho nên những hóa vật họ sản xuất ra bán 
không hết, đọng lại sinh ra nạn kinh tế khủng hoảng. 
Lúc đó họ phải bán lõ hoặc đổ xuống biển và đuổi thợ 
đi. Năm 1932, ở Mỹ, người ta đổ cà phê xuống biển, ở 
Pháp người ta nhổ những cây nho đi. Trong lúc ấy ở 
Mỹ có 18 triệu thợ thất nghiệp. Nhưng thợ không có 
việc làm càng không mua được hóa vật, hóa vật càng 
dư thì thợ lại càng thất nghiệp. Cho nên người ta phải 
chuẩn bị chiến tranh ở Đức, Ý để cho thợ có việc làm, 
và chiến tranh phải bùng nổ. 


Vì vậy ông Schueller biểu phải trả công thợ tùy 
theo sức sản xuất. Phải định số tổng thu mỗi tháng 
của xí nghiệp là bao nhiêu để cho xí nghiệp khỏi lỗ: 
600.000đ chẳng hạn. Ta định một số lương cho các 
người làm công là bao nhiêu phần trăm của số tổng 
thu đó, ví dụ: 30 phần trăm. Vậy số tiền tối thiểu để 
trả những người làm công phải là: 

600.000đ x 30 = 180.000. 

100 


Số đó chia một cách công bằng cho từng hạng thợ 
thây. Nếu thu được dưới số 600.000đ thì ta cũng phải 


191 


Nguyên Hiến Lê 


phát cho thợ thuyền số 180.000đ đó. Nếu thu được 
nhiều hơn thì cứ tính lấy 30 phần 100 mà phát. Ví dụ: 
thu được 900.000đ thì phát cho thợ: 


900.000đ x 30 = 270.000đ 


100 

Như vậy có sự cộng đồng lợi hại giữa chủ và 
người làm công: người làm công có cảm tưởng rằng 
công việc của chú là công việc của mình, không có sự 
chia rẻ, bóc lột giữa chủ và người làm công. Tóm lại, 
không có giai cấp làm công nữa vì người làm công lúc 
đó cũng như ông chủ nhỏ, và có lẽ sẽ không có giai 
cấp đấu tranh nữa. 

Thuyết Schueller có vẻ nhân đạo, công bằng, 
nhưng khi thực hành có được hoàn mĩ không? Số lương 
tối thiểu cho thợ là bao nhiêu? Nếu mỗi xí nghiệp định 
số đó một cách khác thì sẽ ra sao? Ta chưa biết. 


b) Lối Rucker. 


Mới rồi, ông Rucker, trong công ty làm giấy “Con- 
tinental Paper Co” ở Mi, tìm được một lối trả lương như 
sau này, có lẽ là phỏng theo lối Schueller. 


Ông tính toán 50 năm, thấy số tiền trả thợ, tuy mỗi 
năm nhiều ít khác nhau, nhưng số đó so với số tiền bán 
được trừ tiền nguyên liệu đi, thì luôn luôn thành một tỉ 


192 


Tổ chức công việc theo khoa học 


lệ nhất định. Ông lấy 5 năm sau cùng (1936-1940) mà 
tính thì thấy tỉ lệ đó là 31/100 nghĩa là nếu nguyên liệu 
giá 30.000đ, bán được 130.000đ, trừ đi còn 100.000đ, 
thì số tiền trả công cho thợ vào khoảng 100.000 x 31\ 
100 = 31.000đ. Rồi ông nghĩ: năm nào cũng mất công 
bàn cãi với thợ về tiền lương, năm nào cũng có chuyện 
xích mích giữa chủ và thợ, năm nào cũng có vụ làm 
“reo”, phải có nghiệp đoàn và chính phủ can thiệp để 
rồi rốt cuộc năm nào cũng phải trả cho thợ thuyền một 
số tiền nhất định bằng 31 phần 100 số tiền bán được 
trừ tiền nguyên liệu, thì tại sao không đem sổ sách 
cho thợ coi rồi định với họ một lần rằng dù luật lao 
động cho tăng tiền công hay hạ nó xuống cũng mặc, 
dù hãng sản xuất nhiều hay ít cũng mặc, cứ lấy ra 31 
phân 100 số tiền đó mà phát cho thợ. 


Thợ nghe ông giảng giải, bằng lòng theo lối đó, 
vì ông có chỉ rõ rằng 69 phần 100 còn lại không phải 
chủ được hưởng hết, mà còn phải trả lương cho ban 
quản lý, cho các phòng giấy, trả tiền mua máy, mướn 
nhà, mướn đất, thuế má, phí tổn và tai nạn, về sự đi 
nghỉ mát của thợ v.v... 


Kết quả mĩ mãn. Những sự bất bình giữa chủ và 
thợ gần như hết hẳn, thợ hăng hái làm việc hầu tăng 
sức sản xuất lên để chia được nhiều lời. 


193 


Nguyên Hiến Lê 


Giữa thợ với nhau có tỉnh thần đoàn kết hơn trước 
nhiều, họ tự đặt kỷ luật cho nhau, không cân có chủ 
ở bên để đốc thúc họ làm việc nữa. Một đêm, một cái 
máy hư; người thợ đang ngủ ở nhà, nghe tin đó, tung 
mền, chạy lại xưởng để chữa liền, không cần đợi chủ 
tới bảo. Người đó hiểu rằng máy ngưng, sản xuất kém 
thì không những người đó thiệt, mà bạn bè cũng thiệt, 
chủ cũng thiệt nữa. 


Nhờ lối trả lương đó mà chủ và thợ cùng kiếm 
tiền chung với nhau, chứ không tìm cách bóc lột, bắt 
bí nhau nữa. Do đó, một phần sự rắc rối trong xã hội 
được giải quyết một cách ổn thỏa. 


IV. CHÍNH PHỦ VỚI THỢ THUYỀN 


Trở lên trên là những sự cố gắng của các nhà 
doanh nghiệp và các học giả để giải quyết vấn đề tiền 
công. 


Tất nhiên các chính phủ cũng đã tìm nhiều cách 
để cải thiện đời sống thợ thuyền. Kể những luật lao 
động ra, e dài quá, ở đây tôi chỉ tóm tắt những quyền 
lợi mà thợ được hưởng ở Pháp năm 1946. 


Mỗi tuân lễ thợ làm 40 giờ. Có vợ, không con thì 
thợ lanh ít nhứt mỗi giờ 20f, một tuần lễ 800f. Người 
đó phải đóng 6% (tức 480, cho quỹ bảo hiểm xã hội 
và 4ñf. 20 tiền thuế đánh vào tiền công, cộng là 48f + 
45f.20 = 93f.20, côn lại 706f.80. 


194 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Người chủ phải trả 800f đó rồi lại phải đóng thêm: 


a) Bảo hiểm xã hội 10% = 80 
b) Phụ cấp gia đình 118% = 134,4 
c) Bảo hiểm tai nạn 9% = 72 
đ) Thuế dạy nghề 0,2% = 1,6 


e) Tiền cho thợ nghỉ ăn lương 
4% sõ tông công =4l,8 

Cộng =1.129(8 

Vậy thợ tuy lãnh có 706f.80 nhưng thực ra được 
hưởng số tiền 1.129f.80 mỗi tuân. Nếu người thợ đó 
có con thì được thêm 12% tiền công cho mỗi đứa và 
30% kể từ đứa thứ 3 trở đi. 

Những con số kể tên từ 1946 đến nay chắc đã thay 
đổi nhiều, quyền lợi của thợ chắc đã được tăng, nhưng 
tôi không đủ tài liệu để nghiên cứu. 

Ở Pháp, thợ được hưởng nhiều lợi như vậy mà 
vẫn chưa đủ sống. Ở Anh, thợ các hãng công hay tư, 
hé dau, lai y sĩ khám bịnh khỏi trả tiền và mang toa lại 
nhà bào chế mua thuốc cũng khỏi trả tiền nữa. 

Còn tình cảnh thợ ở bên ta ra sao, chắc các bạn 
đã rõ. 


195 


Nguyên Hiến Lê 


PHẦN THỨ TƯ 


NHỮNG ĐIỀU KIÊN 
THUẬN TIỀN 
ĐỀ LÀM VIÊC 


ĐẠI Ý 


Tổ chức công việc là để tăng gia sản xuất. Nguyên 
liệu là vật để sản xuất. Máy móc, khí cụ là đô dùng sản 
xuất. Phương pháp là cách làm để sản xuất. Nhưng có 
nguyên liệu mà không có người thì không sản xuất 
được. Có máy móc mà không có người điều khiển thì 
cũng không sản xuất được. Có phương pháp tốt mà 
người không muốn làm hoặc không hiểu cách làm, 
không đủ sức làm, thì phương pháp hay tới mấy cũng 
vô dụng. 

Cho nên người vẫn là quan trọng hơn hết. Học 
cách tổ chức mà không xét cách dùng người, dùng 
cái vốn vô cùng quý giá đó thì là thiếu sót. 

196 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Trong phản tư này, ta sẽ xét những vấn đẻ về 
người trong sự làm việc, nghĩa là những điêu liên quan 


tới tâm lí người làm công như: 
Tâm lí thực hành (chuong I) 
Sự lựa người làm (chương II) 
Sự dạy nghề (chương II 
Nghệ thuật chỉ huy (chương IV) 


Cơ quan xã hội, y tế và an ninh (chương V) 


Những hoàn cảnh thuận tiện để làm việc 
(chuong VI) 


197 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG NHẤT 
TÂM LÍ THỰC HÀNH 


IL. Một thiếu sót trong chương trình các trường học. 
lĨ Mục đích khoa tâm lí thực hành. 
III. Phương pháp 

1. Phương pháp trong y viện. 

2. Phương pháp khoa học. 

3. Một bảng trắc nghiệm. 

4. Thế nào là một bảng trắc nghiệm tốt? 


I. MỘT THIẾU SÓT TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
CÁC TRƯỜNG HỌC. 


Muốn dùng một vật gì ta phải biết rõ tính chất 
nó ra sao, cách dùng nó ra sao. Trong đời ta, ít 
có cơ hội - nếu ta không phải là một nhà chuyên 
môn - dùng những chất hóa học, những kính hiển 
vi, những máy này máy khác. Vậy mà ở ban Trung 


198 


Tổ chức công việc theo khoa học 


học người ta bắt chúng ta nhớ tính chất hoặc cách 
dùng những thứ đó. 


Trái lại, trong xã hội không ai từ sáng đến tối 
là không “dùng” người. Dùng đây có nghĩa rộng là 
giao thiệp, là tiếp xúc. Dù là mướn một người thợ, 
chỉ bảo cho người học trò, đi thăm một người trên, 
chuyện trò với một người bạn, lúc nào ta cũng cần 
biết tính tình những người đó, để làm cho họ được 
vui lòng, cho ta được vui lòng, nói rộng ra, để cho 
hành động và ngôn ngữ của ta đạt được kết quả ta 
muốn. 


Vậy mà ở nhà trường, cả trong nhiều trường đại 
học đào tạo những người sau này gánh một nhiệm vụ 
quan trọng trong xã hội, người ta chưa hề dạy sinh 
viên cách biết tâm lí từng hạng người để tùy cơ sử 
dụng. Chính phủ đào tạo mỗi năm cả ngàn thạc sĩ, cả 
chục ngàn kĩ sư mà quên không đào tạo những người 
chỉ huy. 

Môt le là vi câc dân tộc, cả những dân tộc tân tiến, 
đều chú trọng đến lí thuyết nhiều quá mà xao lãng 
phương điện thực hành trong vấn đề giáo dục. 


Một lẽ nữa là vì môn tâm lí thực hành sanh ra 
muộn, sau những môn toán pháp, vật lí học, hóa 


199 


Nguyên Hiến Lê 


học, thiên văn... rất xa. Hồi trước, nó còn ở khu vực 
kinh nghiệm và mới bắt đầu thành một khoa học 
thực nghiệm từ vài chục năm nay, từ khi Galton tìm 
được những cách đo tâm lí, Afred Binet kiếm được 
lối đo trí tuệ. 


II. MUC ĐÍCH KHOA TÂM IÍ THUC HÀNH 
Mục đích của khoa tâm lí thực hành là giúp ta: 


1. Lựa người để giao việc 


Nếu biết khéo dùng người thì trong đời, không 
có người nào là vô dụng, trừ những người tàn tật. Vì 
mỗi người có một tài riêng. Người kia không làm được 
công việc nặng thì làm được việc nhẹ; người này đứng 
bán hàng không được nhưng về kế toán rất giỏi; có 
kẻ làm công việc gì cũng không được nhưng khéo 
sai khiến những người khác; có người không có sáng 
kiến, uy quyền chỉ hết nhưng rất siêng năng, tín cẩn. 


Biết đặt người cho phải chỗ, dùng người cho phải 
iệc đó là điều kiện cốt yếu để thành công trong sự 
tổ chức. 


2. Đào tạo người cộng sự về chức nghiệp 


Không phải người thợ nào cũng đều được học 


200 


Tổ chức công việc theo khoa học 


chuyên môn và có kinh nghiệm. Công việc giao cho 
họ có thể họ chưa bao giờ làm cả. Vì vậy mỗi xí nghiệp 
cần phải có một cơ quan đào tạo lấy: huấn luyện thêm 
những công việc, đó, ta phải biết tính tình, khả năng, 
tâm lí của mỗi người. Không những vậy, còn phải tìm 
những đồ dùng hợp cho mỗi người nữa. 

Huấn luyện thợ là cần, nhưng cũng không nên 
quên sự đào tạo các cán bộ, các người chỉ huy để họ 
thay mà giúp ta một cách đắc lực, vì ta không thể mỗi 
lúc tiếp xúc với từng người thợ được. 


3. Biết cách xứ thế, điều khiển, chỉ huy 


Có người ưa ngọt, có người chỉ sợ uy quyên, nhưng 
hé là người thì dù hèn thấp đến đâu cũng có lòng tự 
ái. Quên điều đó, tức là mua lấy sự thất bại hoàn toàn 
trong cách dùng người. Cho nên kỷ luật tuy phải ng- 
hiêm mà không được tàn khốc, phạt là cần mà thưởng 
còn cân hơn. Cổ nhân nói “Ta trọng người thì người 
trọng lại ta”, nhưng ta trọng người thì người cũng trọng 
người nữa. Ta tín người là giỏi, khen người là giỏi, thì 
người tự tin người là giỏi và tập tành cho giỏi thêm. 

Ta thương người thì người sẽ thương ta, tận tâm 
với ta. Ta bo bo nghĩ tới lợi của ta mà quên lợi của người 
thì người chỉ cũng chỉ nghĩ tới lợi của người mà quên 
lợi của ta. Trên 2.000 năm nay, Mạnh Tử đã khuyên 


201 


Nguyên Hiến Lê 


Lương Huệ Vương như vậy mà loài người tự tàn sát 
(D 


lần nhau chỉ do lẽ đó `ˆ. 

4. Tránh tai nạn và giữ gìn sức khỏe và tỉnh thân 
của người làm công 

Đô dùng có lúc hư hỏng, gãy nát, huống hồ là 
người, sao không có lúc đau ốm, rủi ro? Không lo xa 
cho thợ, cứu giúp họ trong lúc hoạn nạn thì không 
những là không biết tâm lí người mà còn là không có 
cái tâm lí của con người. Cho nên mỗi xí nghiệp phải 
có một cơ quan để coi về: 


Sw an ninh trong khi làm việc. 
Và những vấn đề y fế và xã hội. 
5. Tìm hoàn cảnh thuận tiện cho sự làm việc 


Sau cùng phải biết những luật về sinh lí và tâm lí 
của loài người để tìm những hoàøn cảnh thuận tiên cho 
sự làm viéc. Anh sáng, nhiệt độ màu sắc không khi, 
âm thanh tại nơi làm việc phải làm sao cho sức hoạt 
động của ta tăng lên được nhiều, ta ít mệt. 


Tâm lí người ta ai cũng như nhau 


( Coi thêm cuốn Đắc nhân tâm: bí quyết để thành công của Dale 
Carnegie, Nguyễn Hiến Lê dịch và xuất bản. 


202 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Tóm lại phải nhớ rõ điều này: người không phải 
là cái máy, hễ mở thì chạy, khóa lại thì ngừng, đổ than 
nhiều thì chạy mau, đổ than ít thì chạy chậm. Ủy quyên 
0ê tiền bạc không đủ cho người khác giúp ta môt câch 
đắc lực. Là vì thị dục của loài người rất nhiều mà tình 
cảm của loài người cũng không ít. Ta biết trọng, biết 
cảm, biết khinh, biết ghét, biết vui, biết buồn và tuy 
ta sợ uy quyên nhưng có lúc cũng biết phản kháng 
lại uy quyên. Ta biết yêu, yêu ta trước hết, yêu nhà, 
yêu nước, yêu cái CHÂN, cái MỸ, cái THIỆN, yêu sự 
tự do và yêu cả tiền nữa, nhưng cũng có khi ta lại yêu 
những người biết khinh tiên. 

Vậy những ai có trách nhiệm kiến thiết quốc gia, 
xin nhớ rằng không có sự kiến thiết nào đẹp đẽ bằng 
sự kiến thiết HÒA BÌNH trong xã hội. Cần phải lấp 
cái hổ giữa người chủ và người làm công, cái hố đó là 
những cuộc làm “reo”. Cân phải xây cái cầu nối liền 
giai cấp chủ và giai cấp thợ, và muốn như vậy, phải 
nâng cao giai cấp thợ lên ngang hàng hoặc gần ngang 
hàng với giai cấp chủ, vì cầu càng bằng thì càng vững, 
càng nghiêng thì càng đổ. 


IL. PHƯƠNG PHÁP 


Khoa tâm lí thực hành dùng 2 phương pháp để 
đò tâm lí người. 


203 


Nguyên Hiến Lê 


1. Phương pháp trong y viện chỉ cách nhận xét rồi 
chép lại những nét mặt, những cử động, hành vi, ngôn 
ngữ đặc biệt của mỗi người rồi kiếm nguyên nhân của 
những cái đó. Phương pháp này, phải là những nhà 
chuyên môn về tâm lí mới biết cách áp dụng và tới nay 
vẫn chưa cho nhiều kết quả. 


2. Phương pháp khoa học chỉ cách đo tâm lí bằng 
những trắc nghiệm D (test). Người Âu Mỹ đã đặt ra 
được nhiều trắc nghiệm để đo gần hết những năng lực, 
thiên tư cúa người lớn trẻ con (như sức thông minh, 
sức nhớ dai, sức kiên nhân, tính tò mò, sự chú ý...). 


Ông Đàm Quang Thiện, cách đây khoảng 20 năm 
có soạn một cuốn sách độ vài chục trang nhan đề là: 
Một phương pháp do tỉnh thần độ của trẻ con. 


Tôi nhớ trong cuốn đó có rất nhiều câu hỏi từ dễ 
tới khó để hỏi trẻ em từ tháng 12 trở lên và tùy theo 
câu trả lời đúng hay không mà cho điểm. Cộng hết số 
điểm lại, chia cho số tháng của trẻ (ví dụ em bé được 
28 tháng thì chia cho 28) được một số nào đó. Nếu số 
này lớn hơn số 5 thì trẻ thông minh hơn tuổi, ở dưới 
số năm thì là dân độn. 


(1U Trắc nghiệm là đem những vấn đẻ này nọ để hỏi một người rồi 
xét nghiệm trình độ tình thần của người đó. 


204 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Những câu hỏi đó đại loại như sau này: 
- Bảo em bé đếm ngược từ 20 đến 1. 


- Bảo em bé làm 4 công việc đễ như khép cửa rồi 
lại lau cái bàn, rồi cất sách vô tú, rồi vô phòng lấy đô 
chơi ra. Nếu em bé nhớ được, làm đúng theo thứ tự 
đó thì cho nhiều điểm, nhớ mà làm không đúng thứ 
tự thì ít điểm, quên một hai việc thì rút điểm di nữa. 

- Một cái sân hình tròn rào chung quanh, có cửa 
A để vô; một trái banh rớt trong đó, không biết ở chỗ 
nào. Biểu em bé chỉ xem nên đi theo con đường ra 
sao để kiếm trái banh. Nếu em bé vẻ được con đường 
ở hình I hoặc hình II thì đúng. Nếu đi lộn xộn như ở 
hình II thì sai. 

- Có một cái nón móc ở thân cây lớn, tại gốc cây 
buộc con chó. Hỏi em bé làm sao lại gần cây lấy được 


205 


Nguyên Hiến Lê 


chiếc nón mà khỏi bị chó cắn. Em bé phải trả lời: 
đập con chó cho nó đuổi mình, rồi mình chạy xung 
quanh cây cho sợi dây quấn hết vào cây, chó xổ ra 
không được nữa, rồi mới lại lấy nón. Nếu trả lời 
khác thì sai. 


Mỗi câu hỏi ấy dùng riêng cho một tuổi nào đó 


mà tôi không được nhớt, 


Phương pháp đó tức là phương pháp trắc ng- 
hiệm của Âu Mỹ. 

3. Một bản trắc nghiệm. Dưới đây là một bản 
trắc nghiệm để làm thí dụ: 


Muốn thứ một người biết suy luận không, ta 
biểu họ trả lời 7 câu hỏi này. 

Mỗi câu có 2 phần: phần thứ nhứt, chữ đứng, 
cho biết một vài điều mà các bạn phải tạm nhân là 
đøg. Do những điều đó và chỉ do những điều đó 
thôi, suy luận ra trong những điều thứ nhì, in chữ 
ngã. 


Nếu bạn cho rằng suy luận này đúng thì bạn viết 
chữ Ð ở trước phần thứ nhì, chỗ để trắng, có 3 dấu 


(1) Bạn nào muốn biết rõ cách đo tinh thân và tâm lí của trẻ em, nên 
đọc cuôn: Précis d’une Psychologie de l'Enfant cüa G.Collin va dén 
coi cuôn Tim hiêu con chüng ta cûa Nguyên Hiën Lé. 


206 


Tổ chức công việc theo khoa học 


chấm. Nếu bạn cho là sai thì bạn viết chữ S vào đó. 


Vi dụ: Tôi lớn hơn Ba. Ba lớn hơn Tư. Đó là 2 điều 
người ta cho bạn biết... Rồi người ta kết luận: ...Ð.... 
Vậy tôi lớn hơn Tư. 


Lời kết luận này đúng. Bạn viết chữ Ð ở trước. 


HẠN 10 PHÚT 
1. Người dạy con gái tôi học, chưa tới tuổi đầu 
phiếu, tóc người đó đẹp. Vậy: 
.. Người đó là một cô chưa tới 21 tuổi. 


2. Trên con đường này chỉ có vài cửa tiệm dùng 
đèn điện thôi nhưng tiệm nào cũng có mành mành 
(bức sáo). Vậy: 


a)... Vài tiêm có hoặc mrành mành, hoặc đèn điên. 

b)... Vài tiêm vra có mành månh vra có đèn điên. 

3. Khoai tây rè hon cà chua. Tôi không có tièn 
mua một ký khoai tây. Vậy: 

a) ... Tôi bhông có đủ tiền mua nta ký cà chua. 

b) ... Có thể răng tôi có dú tiên mua nta ký cà chua. 


4. Một hình vuông là một hình có góc. Hình này 
không có góc, vậy: 
207 


Nguyên Hiến Lê 


a).... Hình này là một hình tròn. 


b) ... Người ta hông thể hết luận một cách chắc 
chắn được. 


C) .... Hình này không phải là một hình Uuông. 


9. Tỉnh Mĩ Tho ở Tây Nam Saigon. Tỉnh Bến Tre 
cũng ở Tây Nam Saigon. Vậy: 


a) … Bên tre gân Mĩ Tho hơn Sài Gòn. 
b) ... Sài Gòn ở Đông Bắc Mĩ Tho. 
c) ... Mĩ Tho ở gần Sài Gòn. 


6. Ông ngồi trong xe hơi của ông. Nếu ông 
thắng (hãm) ngay lại thì ông sẽ đụng một chiếc 
cam nhông nó đang chạy sát ông. Nếu ông không 
thắng lại thì ông sẽ đụng một người đàn bà đang 
đi qua đường. Vậy: 

a)... Những người đi bộ bhông được xuống dưới 
đường mà phải ở trên bờ lề. 

b) ... Chiếc xe cam nhông đi mau quá. 


c) ... Ông së hoğc là đụng chiếc xe cam nhông, hoặc 
là đụng người đàn bà. 


7. Bộ đội số 100 đã đánh nhau với quân thù, và có 
lẽ đã hoàn toàn bị diệt rồi. Anh Xuân ở trong bộ đội 


208 


Tổ chức công việc theo khoa học 
đó, được người ta chở vào nhà thương ở hậu phương 
và tại đó anh đã tỉnh lại. Vậy: 
a) ... Những người khác trong bộ đội đó đã chết hết. 
b) ... Tớf cả bộ đội đã bị diệt. 
c) ... Không phải tất cả bộ đội bị diệt. 
(coi câu trả lời dưới đây) 
4. Thế nào là một trắc nghiệm tốt? 
Một trắc nghiệm phải: 
- Đừng làm cho người ta chán. 
- Rõ ràng đừng để cho người ta hiểu lầm. 
- Đừng có những điều may rủi ở trong. 
- Đừng làm mất nhiều thì giờ. 


- Người bị thử không cần có học rộng mà trả lời 
cũng được. 

- Áp dụng vào đàn ông, đàn bà, già trẻ gì cũng 
được. 


- Có nhiều câu từ đễ đến khó, để có thể chia hạng 
được. 


- Đã thử vào nhiều người rồi. 
- Người cho điểm không có cách nào tư vị được. 
209 


Nguyễn Hiến Lê 


- Càng ít câu hỏi càng hay. 
Trắc nghiệm trên có toàn những câu hỏi. Sở dĩ tôi 
lựa nó làm ví dụ vì nó đễ thử. 


Trả lời những câu hỏi trong trắc nghiệm trang 
216-218. 


|; S 

2. a) S b) Ð 

3. a) S b) Ð 

4. a) S b) S c) Ð 
5, a) S b) D c) S 
6. a) 5 b) $ c) D 
rA a) S b) S c) Ð 


Mỗi câu trả lời đúng thì tính một điểm. Người nào 
được 15 điểm là rất tốt, được 10 điểm là trung bình, 
biết cách suy luận chớ không giỏi. 


Nhưng nên nhớ: ch? cho làm trong 10 phút thôi, 
không được quá. 


210 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG NHỈ 


LỰA NGƯỜI LÀM 


L Công tiệc phải hợp tới tâm lí 0à sinh lí tuỗi người. 
II. Ích lợi của sự lựa người làm. 
LH: Những lời chỉ trích. 
TỰ. Cách lựa. 
1. Theo thị hiếu. 
2. Theo tài năng. 
2A - Các hạng người. 
2B - Không hạng nào quý hơn hạng nào. 
2C - Sắp đặt theo tài năng. 
2D - Bảng ghi tài năng. 
2E - Thẻ của thợ. 
3. Theo tính tình. 
4. Vài kết quả. Kết luận. 
5. Diện mạo giúp ta biết người. 


211 


Nguyên Hiến Lê 


I. CÔNG VIỆC PHAI HỢP VỚI TÂM LÍ VÀ 
SINH LÍ MỖI NGƯỜI 


Ta phải lựa người làm mà giao công việc để đạt 
được mực tối cao của năng lực sản xuất mà không đi 
ngược 0uới những nhu câu tâm lí vå sinh lí của mỗi 
ngwi. 


Về tåm lí, ta thấy đàn bà khác đàn ông. Đàn bà 
có lòng nhân từ nhưng phân tình cảm thắng phản lí 
trí, cho nên rất tận tâm nhưng cũng đê cố chấp. Đàn 
ông, vì lí trí thắng tình cảm, cho nên sáng suốt hơn, 
quả quyết hơn nhưng có phản ích kỉ. 


Đó là nói về phản đông. Trong số đàn bà và 
đàn ông cũng có người nóng nảy, có kẻ điểm tĩnh, 
có người hăng hái, có kẻ lạnh lùng. Giao một công 
việc tỉ mỉ cho người nóng nảy, hoặc công việc điều 
khiển một đoàn thể cho kẻ lãnh đạm, tức là mua 
trước sự thất bại. 

Vê sinh li, ta thây có hạng người bắp thịt nổi khắp 
mình, có hạng người mà toàn thân chỉ là một bó gân 
hoặc một bao mỡ. 

Taylor đã nghiên cứu công việc vác những thỏi 
gang để đặt vào xe. Trung bình trong 8 người thợ, ông 
chỉ lựa được một người “vai u thịt bắp” (không có nghĩa 


212 


Tổ chức công việc theo khoa học 


øì khinh bỉ trong bốn tiếng ấy hết), hợp với công việc 
đó. Lựa được người rồi, ông cho họ nghỉ một chút sau 
khi vác được 10 hoặc 20 thỏi gang. Kết quả là công 
việc làm mau hơn trước gấp bốn lần. 


Một người khác đã thí nghiệm thấy rằng những 
bắp thịt của bàn tay co vào duổi ra nhiều lắm, mỗi phút 
được 120 lần. Nếu dùng một cái máy để bắt những bắp 
thịt đó co vào 150 lần trong một phút và như vậy trong 
5 phút liên tiếp thi khi nghỉ, bàn tay sẽ cứng đơ và 1 
giờ sau bàn tay mới cử động lại được. Nếu làm như 
vậy trong 10, 15 phút thì bàn tay sẽ không cử động 
được nữa, cho tới suốt đời người. 

Nhưng mỗi phút co vào 120 lân thì tuy mau mà 
chóng mệt. Mỗi phút có 30 lần thi không mệt chút nào 
nhưng chậm quá. Lợi hơn hết là bắt co mỗi phút 60 
lần thôi (nghĩa là nửa số tối đa 120/2 = 60). Như vậy 
vừa mau mà vừa làm hoài không mệt. 


II ÍCH LỢI CỦA SỰ LỰA NGƯỜI LÀM 

Những điều trên kia chỉ rằng nếu biết theo những 
luật tâm lí và sinh lí của loài người thì năng lực sản 
xuất lên cao được nhiều. 

Không những vậy, sự lựa người làm còn có những 
ích lợi sau này: 


213 


Nguyên Hiến Lê 


- Khi công việc hợp với thể chất và tài năng một 
người, thì người đó thích làm và muốn tập tành thêm 
cho mỗi ngày mỗi khéo. 


- Người đó không muốn đổi nghẻ và do đó nhân 
viên trong xí nghiệp quyến luyến với chủ hơn. Người 
ta đã nghiệm rằng 30 phần 100 những người xin thôi 
việc là vì công việc không hợp với họ. 


- Số tai nạn xảy ra trong khi làm việc sẽ bớt đi vì 
thợ chú ý tới công việc hơn và không vụng về, không 
phải làm quá sức. 


II. NHỮNG LỜI CHỈ TRÍCH 
Chắc bạn sẽ nói: 


Nhưng nghề cũng có ảnh hưởng tới người ta vậy. 
Một người tính nóng nảy, nếu tập cho họ làm những 
công việc tỉ mỉ thì lâu họ cũng thành kiên tâm được. 
Và lại nếu trong 8 người chỉ lựa được 1 người phu vác 
như Taylor đã làm, thì 7 người kia sẽ bị đuổi đi và số 
người thất nghiệp tăng lên nhiều lân. 


Đã đành nghề ảnh hưởng tới người nhưng nếu ta 
bắt một người làm một việc không hợp với họ thì trong 
khi làm họ phải đè nén những xu hướng, bản năng 
của họ, khổ cho họ lắm. Nếu có thành công nữa thì 
cũng phải lâu. Như vậy không ích gì cho họ và cho ta 
214 


Tổ chức công việc theo khoa học 


hết. Còn sự làm tăng số người thất nghiệp thì khỏi lo, 
vì 7 người kia ta sẽ dùng vào công việc khác hợp với 
họ hơn và nhờ đó họ sẽ có tương lai hơn. 


IV. CÁCH LỰA 
Ta phải lựa theo: 
- Thị hiếu. 
- Tài năng, thể chất và tính tình họ. 
1. Lựa người theo thị hiếu 


Thị hiếu là cái mà ta ưa thích, ham mê. Theo lệ 
thường, ai có tài về việc gì thì muốn được làm việc ấy. 
Người có hoa tay thì ưa vẽ, người có khiếu về toán thì 
thích làm kĩ sư. Nhưng cũng có khi thị hiếu không hợp 
với tài năng. Cho nên ở trong xã hội có người thiệt thà 
mà thích buôn bán, không có khiếu về văn thơ mà lại 
sính làm thơ. Trong lòng người ta có những mâu thuẫn 
như vậy. Gặp những trường hợp đó, ta phải giảng giải 
cho người ấy hiểu rằng công việc họ muốn làm cần 
có những tài năng mà họ thiếu, và tài năng của họ 
hợp với việc khác hơn. Nếu giảng kĩ cho họ rồi, mà 
họ vẫn nhất định đòi làm cho được thì ta cũng để cho 
họ làm, vì bất kì công việc nào, sự hazw thích là điều 
kiện cốt yếu để thành công. Nếu ta ham làm thơ thì dù 
ta không có khiếu, mà chịu kiên nhẫn tập tành cũng 


215 


Nguyên Hiến Lê 


thành một thi nhân trung bình được. Còn như có hoa 
tay mà lại ghét vẽ, không chịu học vẽ, thì cũng không 
sao thành họa sĩ. 


Tuy vậy cũng phải phân biệt thị hiếu và lòng tham 
nhất thời. Tôi rất thích đàn, luyện từ sáng đến tối, bạn 
bè mia mai, tôi không nản lòng, đâu có hòa nhạc thì 
dù xa xôi mưa gió tôi cũng tới, như vậy hàng năm mà 
không biết chán. Đó là thị hiếu. 

Anh bạn tôi nghe một cuộc hòa đàn, cảm vì những 
bản nhạc, lại thấy nhạc sĩ được nhiều người mến, mau 
có tên tuổi, anh thích nghề đó liên, về nhà hăng hái 
học, nhưng chỉ được ít bữa là chán. Đó không phải là 
thị hiếu mà là sự ham thích nhất thời. 


Nên cho mỗi người thợ lựa công việc theo thị hiếu 
của họ nhưng nhất quyết phải đánh đổ lòng ham thích 
nhất thời của họ. 


Đại khái người ta biết rằng những người hung 
tợn thường làm nghề đô tế, những người lãnh đạm, 
có thứ tự, giỏi lí luận, biết tự chủ, thường lựa nghề kĩ 
sư, nhưng vì ít ưa giao du cho nên không nên cho cai 
quản một xí nghiệp. Kẻ ưa tĩnh, không chịu bó buộc, 
bao giờ cũng lựa nghề tự do. Những thây thông thây 
ký phần nhiều là những người gầy ốm, ít vui, chăm 
chỉ, kiên tâm, có thứ tự, ít hoạt động, có ý tứ, cẩn thận, 


216 


Tổ chức công việc theo khoa học 


cân kiệm và hay lo xa. Trái lại những người bán hàng, 
giao thiệp nhiều, thường là người tròn, mập, vui tính, 
có óc thực tế, nhưng không cần kiệm và ít thành thật. 


2. Lựa người theo tài năng 

Có những tài năng thuộc về: 

- Thể chất: tài vác nặng, tài leo, tài lặn... 

- Giác quan: tay khéo, mắt nhanh, tai thính.. 

- Trí tuệ: nhớ dai, mau hiểu, dễ chú ý, giàu tưởng 
tượng... 

Muốn đoán được tài năng môi người, phải biết 
thể chất và tính tình họ. 

2A. Các hạng người 

Đã có nhiều nhà tâm lí, sinh lí và coi tướng chia 
loài người ra làm nhiều hạng tùy theo thể chất và tính 
tình. Mỗi người đứng về một phương diện, chia theo 


một lối, sắp đặt theo một cách, một quan niệm. 1. Các 
+ sĩ chia loài người ra làm 4 hạng: 

a) Hạng däm chât (tempérament bilieux), trong 
máu có nước mật (cũng kêu là đảm trấp) da thường 
nóng, khô, vàng, nhiều xương, ít thịt, tính tình nóng 
nảy, hiếu thắng, hay ghen. 

b) Hang lâm ba chất (tempéramentlymphatique) 

217 


Nguyên Hiến Lê 


có nhiều mỡ, da hông hào, mát, bắp thịt nhão, làm 
biếng, không hoạt động. Lâm ba là một chất trong 
huyết trắng. Người Trung Quốc dịch âm chữ iyzÐhe 
rồi ta phiên âm lại thành ra lâm ba: 


c) Hang thân kinh chât (tempérament nerveux) 
thân kinh mẫn tiệp, mắt sáng, ưa hoạt động nhưng 
không bên chí, tưởng tượng mạnh và có sáng kiến. 


d) Hang huyêt chât (tempérament sanguin) nhiều 
huyết, da hồng hào và nóng, ăn nhiều, ngủ cũng nhiêu, 
rất hoạt động, đễ cảm, nhưng nông nổi, ít suy nghI. 


Tuy chia ra làm 4 hạng như vậy, nhưng ít có người 
ở riêng một hạng nào lắm. Do sự di truyền mà thể 
chất người ta thường ở trong 2 hoặc 3 hạng, hỗn hợp 
với nhau. 


2. Nhà tåm lí Léone Bourdel cüng chia loài người 
làm 4 hạng: 


a) Hang dièu hòa (harmonique), dễ cảm và hiểu xã 
hội chung quanh nhưng chỉ có thể phát triển khi hoàn 
cảnh hợp với họ. Những nghệ sĩ ở trong hạng này. 

b) Hạng hap diêu (mélodique) ở trong hoàn cảnh 
nào cũng phát triển được vì họ khéo biến thông để cho 
thích hạp với hoàn cảnh. Các người bán hàng và các 
nhà ngoại giao ở trong hạng này. 


218 


Tổ chức công việc theo khoa học 


c) Hạng /ếf tấu (rythmique) nhất định giữ ý của 
họ, con đường của họ, mục đích của họ, ngoài ra họ 
không cần hiểu cái gì hết. Họ thường là những người 
độc tài, nghiêm khắc. Các tướng sĩ ở trong hạng này. 

đ) Hạng hỗn hợp có đủ tính tình phản trái nhau 
của 3 hạng trên cho nên hay dời đổi. 

Bốn hạng đó hợp với 4 thứ máu A, O, B, AB, hạng 
điều hòa có nhiều máu A, hạng tiết tấu có nhiều máu 
B, hạng hạp điệu có nhiều máu O, hạng hỗn hợp có 
nhiều máu AB . 

Ngoài ra, tính tình người ta, từ thuở nhỏ tới già 
còn thay đổi tùy theo tuổi. 

- Tới 7 tuổi, con nít đễ cảm xúc nhất. 

- Từ 7 tuổi đến 14 tuổi, con nít khó bảo nhất, 
bướng nhất. 

- Từ 14 đến 21 tuổi, tính tình không nhất định, hay 
do dự, lo lắng, nhiều tình cảm và năng lực. 

- Từ 21 đến 28 tuổi, thanh niên biết thích ứng với 
hoàn cảnh nhưng đẽ bị cảm hóa. 


- Từ 28 đến 35 tuổi, có tánh xã giao, hợp quân. 


(1) Coi phụ lục II ở cuối sách. 


219 


Nguyên Hiến Lê 


- Từ 35 đến 42 tuổi, năng lực làm việc mạnh nhất. 


- Từ 42 tuổi trở đi, cố chấp, không chịu bỏ thói 
quen và tật của mình. 


3. Claude Sigaud cũng chia làm 4 hạng: 

a) Hạng fiêw hóa mạnh, tính tình lãnh đạm, thích 
yên tĩnh. 

b) Hạng hô hấp manh, dé cam xúc. 


c) Hang nhièu bắp thịt, vui vẻ, tận tâm, nhưng ít 
chiu suy nghi. 


d) Hang dâu óc, thich suy nghi. 

4. Garin, giám đốc viện xét tính tình ở Genève 
(Thụy sĩ) chia ra làm 5 hạng. 

a) Hạng f¿êw hóa, mặt nở, tròn, nhiêu thịt, ít xương, 
bộ tiêu hóa rất mạnh, làm biếng, bảo thủ, làm công 
chức hoặc làm bếp thì rất hợp. 

b) Hang ct động, mặt gân guốc, nhiều xương, ít 
thịt, má gô, cầm đưa ra, thích làm công việc nặng nhọc. 

c) Hang ẩa cđz, nét mặt thanh tú, không ưa việc 
nặng, thích khoa học và nghệ thuật. 

d) Hạng điêu hòa, ưa những địa vị chỉ huy như 
trong quân đội, chính trị, tư pháp. 


220 


Tổ chức công việc theo khoa học 


e) Hạng hông điều hòa, tính tình khó đoán được. 


5. Nhưng có lối sắp đặt này cûa Ducoteau là c6 
ích cho công 0uiệc lựa thợ hơn hết. Ông chia hạng thọ, 
wghĩa là hạng nhiều bắp thịt của Sigaud, hoặc hạng cử 
động của Gartn ra làm 4, tày theo sức nhanh, sự khéo 
léo, súc dai vå súc manh, rôi lây chë dâu: N (nhanh) 
K (khéo), D (dai), M (mạnh) để đặt tên (Hếng Pháp 
là V (Vitesse), A (Adresse), R (résistance), F (force). 


Hạng người chạy đua một quãng đường ngắn chỉ 
cần nhanh chứ không cân khéo, dai và mạnh, ở vào 
hang N kdm (N là nhanh, càn hon hét, cho nên in 
chữ lớn). 

Nếu quãng đường hơi dài, cần phải khéo léo trước 
hết thì phải dùng hạng người n K dm (Klà khéo léo, 
cần hơn hết cho nên in chữ lớn). 

Nếu quãng đường rất dài, cần sức dai trước hết 
thì phải lựa người ở hạng n k D m. 

Nếu công việc gì cần mạnh trước hết thì phải dùng 
người ở hang n k d M. 

Muốn cho đễ nhớ, ta có thể lấy chữ N để chỉ sức 
nhanh, chữ h để chỉ sự khéo (h là chữ thứ nhì trong 
chữ khéo), chữ a để chỉ sức dai (a là chữ thứ nhì trong 
chữ dai) và chữ m để chỉ sức mạnh. 


221 


Nguyên Hiến Lê 
Ghép lại thành NÑ h a m dê nhé hon là N k d m. 


2B. Không hang nào quý hon hang nào 


Bảo trong những hạng người đó, có hạng quý, có 
hạng hèn là không có tinh thần khoa học. Con dao cạo 
không quý hơn con đao rựa, vì nếu ta cần chặt cây, 
đẽo gỗ thì dao cạo có ích gì cho ta đâu, mặc dầu nó 
rất bén, rất đặt tiền. Trái lại một con dao rựa dù cùn 
cũng giúp cho ta được nhiều trong việc đó. Giá trị của 
người cũng như của vật chỉ là tương đối, không khi 
nào tuyệt đối. Cho nên sau chiến tranh, những thợ nẻ, 
thợ mộc, thợ máy, tới đâu cũng có người dùng, còn 
những thâảy ký thây thông ít khi kiếm được việc. Biết 
dùng người và vật cho phải chô, phải việc thì người 
nào cũng đáng trọng, vật nào cũng quý. 


2C. Sắp đặt thợ theo tài năng 


Ở chương trên, các bạn đã biết rằng muốn đo tài 
năng, trí tuệ và tính tình mỗi người, cần có những trắc 
nghiệm. Trắc nghiệm nào cũng chỉ cho ta cách cho 
điểm. Nếu có thể được nên cho từ 0 đến 10 điểm, rồi 
ghi những điểm đó trên một đường ngang OX. Trên 
đường dọc OY, ghi số người được điểm. Ví dụ thử 3.000 
người. Có 50 người được từ 1 đến 2 điểm, bạn gạch 
đường ab ngang với số 50 (coi hình trên). Có 100 được 


222 


Tổ chức công việc theo khoa học 


từ 2 đến 3 điểm, bạn gạch đường cd ngang với số 100. 
Có 200 người được từ 3 đến 4 điểm, bạn gạch đường 
ef ngang với số 200 v.v... Rồi vẽ một đường cong để 
nối những đường ngang đó lại. Đường cong của bạn 
giống hình cái chuông. 


Sau cùng bạn chia hình đó ra làm 4 phần bằng 
những đường dọc đi ngang qua số 10, số 7, số 5,5 và 
số 4. Những phản đó là I, II, II, IV. Người nào ở trong 


l 
I 
l 
l 
l 
| 
| 
| 
I 
l 
I 
I 








“— — — Ì = 1= l Á TL TL LL Á ——— 





7 8 9 





5 55 6 
Số điền 


phân I (nghĩa là được từ 7 điểm trở lên) vào hạng rất 
tốt, ở trong phân II là hạng tốt, ở trong phân IMI là hang 
tâm thường, ở trong phân IV là hạng dở. 


223 


Nguyên Hiến Lê 


2D. Bảng phi tài năng 


Khi đã biết một người thợ có những tài năng gì và 
hợp với công việc nào rồi, ta lập bảng sau đây: 


Thợ Ng-v-H rất giỏi vẻ việc khiêng gạch, xách 
nước, đào đất, nhưng phải dùng người đó làm thợ nề 
vì trong xưởng thợ nề hiếm mà những công việc kia 
thì nhiều người quá rồi. 


THUỘC VỀ HẠNG NÀO TRONG 
NHỮNG NGHỀ SAU NÀY 
Trộn Khiêng ê đã | Nghề có 
TÊN THƠ hổ gạch | thể lảm 
xách nước ) 


Ng-v-X ở thưởng 
Trần-v-C dở 
Lé-v-B 3 3 giỏi 
Ng-v-H [thưởng |[thưởng| rấtgiỏi 
VV... 





2E. Thẻ của thợ 


Ngoài ra lại phải làm một cái thẻ (che) cho mỗi 
người thợ, trên đó biên: 


1. Tên, họ, tuổi, chỗ ở. 
2. Học nghề những khóa nào. 
3. Trước đã làm ở đâu, các chủ trước xét ra sao? 


224 


Tổ chức công việc theo khoa học 


4. Gia đình ra sao? 

5. Thể chất và tính tình thuộc vào hạng nào? (điều 
hòa, hay hạp điệu, tiết tấu? Nkdm, hay nKdm, nkDm, 
nkdM?). 

6. Giỏi về những việc gì? 

7. Dở về những việc gi? 

8. Nên giao những công việc gi cho người đó? Phải 
hướng dẫn họ ra sao? 

9. Cách dùng người đó ra sao? Nên ngọt hay nên 
xăng? Nên trả lương lối nào? Nên chỉ trích người đó 
không hay để cho họ tự ý làm? 

10. Phải coi chừng người đó ở phương diện nào? 

Thẻ làm rồi, ta nên cho thợ biết khoản 6 và 7 trong 
thẻ để thợ biết sở trường và sở đoản của họ mà học 
tập, sửa đổi. 

3. Theo tính tình 

Nhưng lựa thợ theo tài năng, chưa đủ, vì vẫn 
có thể sai lầm được, cho nên còn phải lựa theo tính 
tình nữa. Năm 1947, ở Mg đã một triệu thợ được lựa 
theo tính tình rồi mới giao việc, và người ta nhận 
thấy năng lực của họ tăng lên được từ 10 đến 30%. 

Hãng đóng phi cơ Lockheed trước kia chỉ lựa 


225 


Nguyên Hiến Lê 


theo tài năng, thì cứ ba người thợ, có một người 
không hạp với công việc; từ khi lựa lại theo tính 
tình thi cứ hai mươi người thợ mới có một người 
không hạp. 

Phương pháp trắc nghiệm tính tình, rất giản dị, 
không cần máy móc, dụng cụ gì cả. Chỉ cần vài tờ 
giấy in sẵn những câu hỏi đễ đáp; thợ đọc xong rồi 
ghi câu trả lòi: “có” hay “không”; chẳng hạn những câu: 


- Anh thích những màu rực rỡ hay những màu 
phơn phớt? 

- Anh có thích tới một cuộc hội họp khi anh không 
biết trong cuộc hội họp có cái gì không? 

- Trong lúc chuyện trò, anh thích kể một truyện 
vui không? 


- Phân đông những người anh gặp có làm cho anh 
thích không? 


- Đi xem hát bóng, anh có muốn cho kẻ hung bạo 
trong phim bị tội không? 


- Anh có thích hòa giải những người gây lộn với 
nhau không? 


- Mỗi khi phải quyết định, anh có thấy khó khăn 
không? 


226 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Nhưng câu hỏi đó, cũng như trên ba trăm câu hỏi 
khác mà các nhà tâm lí đã tốn công lập ra rồi thí ng- 
hiệm, có vẻ tầm thường mà thực ra có nhiều ý nghĩa. 
Hai câu đầu chẳng hạn cho ta biết người mà ta thử, 
có tỉnh thần mạo hiểm không, hay là trái lại, an phận. 
Hai câu sau thuộc vẻ tính thích giao thiệp hay thích 
cô độc. Hai câu sau nữa thuộc về tài chỉ huy. Còn câu 
cuối thuộc về tánh tự chủ. 

Nhờ những câu hỏi đó, hãng Lockheed lựa 
những thợ bướng bỉnh hay gây lộn cho làm chung 
với nhau, những thợ hiền lành, cho làm chung với 
nhau, những thợ tính tình cô độc cho làm riêng một 
mình những công việc tỉ mỉ, những thợ thích cái mới 
thì được thay đổi công việc thường, trái lại những 
thợ ghét sự thay đổi, thì được làm hoài một công 
việc. Kết quả là năng lực sản xuất của thợ tăng lên 
rất nhanh. 


4. Vài kết quả - kết luận 


Để bạn nhận rõ sự ích lợi và cân thiết nữa - của 
công việc lựa người, tôi kể mấy thí dụ sau đây đã được 
ghi vô hồ sơ của viện Tâm lí thực hành ở Ba lê: 

a) Một thây thư ký trong một xí nghiệp nọ, rất 
nhiều tài năng. Từ những nhà tâm lí chuyên môn đã 


227 


Nguyên Hiến Lê 


xét thầy cho đến những người xếp đều khen thây là 
siêng năng, thông minh, mau mắn, nhớ dai, lễ phép, 
trọng kỷ luật, hoạt bát... nhưng các nhà tâm lí chê 
là thây dễ chịu ảnh hưởng của người khác, không 
gánh được trọng trách và khuyên nên để thầy đó bán 
hàng. Ban quản lí vi thiếu người, phải cho thây làm 
xếp một phòng giấy. Sau hai tháng, thất bại, người ta 
đuổi thây ra. 


b) Cũng tại xí nghiệp đó, trong thẻ một nhân 
viên có mấy hàng này “Phải coi chừng người này 
giao du với những hạng người nào.” Quả nhiên, 
sau người đó ăn cắp của hãng, không phải vì lòng 
tham mà vì nể một người bạn tham lam nên giúp 
kẻ đó ăn cắp. 


c) Một người khác, già, chậm lại mau quên, nhưng 
rất được các người dưới phục và nghe. Ban quản lí cho 
người đó làm xếp một xưởng. Công việc rất chạy vì 
người đó biết mình mau quên cho nên tìm ra được một 
cách sắp đặt và một lố thẻ để ghi cho đễ nhớ. Loại thẻ 
đó sau được cả xí nghiệp dùng. 

d) Trong một mỏ nọ ở miền trung nước Pháp, 
xảy ra một vụ trộm quan trọng; người ta nghi ngờ 
hai người thợ nhưng không đủ băng cớ. Cuộc điều 
tra không tiến hành được chút nào thì viên giám 


228 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đốc sực nhớ mấy tháng trước có bắt hết các nhân 
viên trong mỏ đi lên Paris để bà Léone Bourdel 
trắc nghiệm về tâm lí và sinh lí. Hồ sơ của họ bà 
đó còn giữ. Ông bèn viết thư cho bà, kể qua lại vụ 
trộm rồi nhờ bà coi hồ sơ số 304 và số 637 của hai 
người mà ông nghi. Ông giấu tên hai người đó mà 
trong hồ sơ cũng không ghi tên họ. 

Xét hồ sơ rồi, bà Léone Bourdel kêu điện thoại 
trả lời một cách quả quyết: 


- Tên 637 đã xếp đặt vụ trộm và đứng canh gác 
cho tên 304 vô lấy đồ rồi chở lên xe cam nhông. 


Trong một bức thơ gởi tới sau, bà giải nghĩa: 


“Tên 637: tính tình không ngay thắng, có thứ 
tự, có sáng kiến, có tài sai khiến, khéo tổ chức, giỏi 
tưởng tượng, mắt lanh. Chắc chăn y đã xếp đặt công 
việc và đứng canh gác. Tên 304 đề bị cám đô, không 
có bản ngã, không biết bổn phận, hay gần gũi kẻ 
khác, khéo léo và bền sức. Chắc chắn y đã bị tên 
637 dụ đỗ và sai lấy đồ rồi chở lên xe.” 

Viên giám đốc kêu họ lại phòng giấy, trước mặt 
những nhân viên điều tra của chính phủ. Trước họ 
tin rằng không ai biết được cả, mà nay bỗng nhiên 
những bí mật của họ người ta rõ biết từng chỉ tiết, 


229 


Nguyên Hiến Lê 


họ sợ lắm, thú nhận hết. Một viên thanh tra vừa cùm 
tay họ vừa nói: 


- Các anh là nạn nhân của khoa tâm lí thực hành. 


Một nhà doanh nghiệp nói: “Irong kĩ nghệ thời 
nay, hai xí nghiệp cùng ở trong một ngành kinh tế, 
có khác nhau chỉ ở vấn đề người mà thôi, vì máy móc 
cũng như nhau”. Tôi có thể nói thêm: Trong việc nhà 
cũng vậy, việc nước cũng vậy chỉ có vấn đề người là 
quan trọng hơn hết. 


5. Diện mạo giúp ta biết người 


Sau cùng chắc các bạn đêu biết điêø# mao và chữ 
uiết của ai giúp ta đoán được tính tình và tài năng người 
đó. Ở Genève (Thụy Sï) có một viện nghiên cứu điện 
mạo để hướng dẫn những người nào muốn lựa nghẻ. 
Ông Garin giám đốc viện đó, trong một bài nhan đề: 
Khoa coi tướng thực hành đăng trong tạp chí Sciences 
pour tous có nói: Ngoài cách dùng trắc nghiệm để 
đo tâm lí, còn phải xét tướng người rồi mới giao việc. 
Như muốn giao một chức quản lí, ban kĩ thuật phải lựa 
người mà sơn căn (sống mũi ở giữa 2 con mắt), rộng, 
xương trán ở chỗ lông mày gồ ra một chút (những 
tướng đó là tướng biết nhận xét) cằm không lẹm, mũi 
cao (tướng quả quyết). Người đó phải thuộc vào hạng 


230 


Tổ chức công việc theo khoa học 


điều hòa, nghĩa là có trán rộng, nét mặt đêu đặn, không 
xương quá, nhưng cũng không thịt quá. 

Tôi chỉ nêu vấn đề đó ra đây thôi để các bạn thấy 
rằng những khoa học như coi tướng, coi chữ viết không 
phải là hoàn toàn vô căn cứ không giúp ta được việc 
Øì trong sự xét người. 


231 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG BA 


PHƯƠNG PHÁP DẠY NGHỆ 


L Ở nước ta chưa có lớp dạy thợ. 

II. Phương pháp dạy nghề. 

HH. Muốn dạy học trò phải dạy ông thầy trước đã. 
TỰ. Tập sự. 


I.Ở NƯỚC TA CHƯA CÓ LỚP DẠY THỢ 

Ở các nước văn minh mỗi xí nghiệp đều có mở 
vài lớp tối để dạy cho thợ học thêm nghẻ. Ở nước ta, 
những lớp như vậy rất cần thiết vì đa số thợ của ta thất 
học, và trước khi vào làm, không biết chút gì về nghề. 


Trong những xưởng của ta, khi một người thợ 
không biết nghề vô làm, người ta giao cho một người 
thợ rành nghề chỉ bảo cho. Nói là chỉ bảo chứ thiệt là 
người đó làm công việc của họ; người mới vô, trông 


232 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đó mà làm theo, có chỗ nào không hiểu thi hỏi. Nếu 
người thợ mới thông minh, mau hiểu thì người thợ cũ 
cho người đó làm một mình liên, tự ý xoay xở. 


Trái lại nếu người thợ mới trì độn, người thợ cũ 
cũng không chịu chỉ kĩ bao giờ, không chịu sửa những 
thói xấu cho, mà để mặc làm sao thì làm. Cho nên 
những việc khó thì thợ cũ làm lấy hết, còn việc dé, thợ 
mới cứ làm hoài, không học thêm được chỉ cả. 


Lại còn cái tệ giấu nghề nữa, sợ người ta khéo 
hơn mình chiếm chỗ của mình. 
Il. PHƯƠNG PHÁP DẠY NGHẺ 


Như vậy không phải là dạy nghề. Phải có một 
phương pháp dạy. 


Phương pháp đó là: 
- Định sẵn chương trình. 
- Lựa người theo nổi hãy dạy. 


- Chia việc ra rồi sắp đặt công việc từ dễ tới khó. 
Dạy điều dễ trước rồi khó sau. 


- Mỗi việc phải để cho thợ làm thuần tay rồi mới 
dạy qua việc khác. 


- Người dạy phải theo đuổi từng bước sự tấn tới 
233 


Nguyên Hiến Lê 


của học trò và như vậy mỗi lớp 5, 6 học trò là vừa. 
- Khi nào học trò mệt, phải cho họ nghỉ ngay. 
- Tìm cách làm cho lớp học vui. 


- Giải nghĩa thật rõ ràng, làm ngay trước mặt cho 
họ thấy, đem những kiểu mâu chỉ cho họ, hoặc cho 
họ coi hình ảnh và những phim chiếu bóng. 


- Hễ thấy thợ có một cử động nào vụng về, không 
hợp phép thì sửa đổi liên, đừng để cho thói xấu đó 
đâm rễ sâu rồi mới nhổ. Lúc đó sẽ mất công lắm. Ta 
có câu: “Tre non đễ uốn”. Về phương diện nào, câu 
đó cũng đúng. Đứa nhỏ cằm bậy cây viết, không sửa 
ngay, lớn lên sẽ không sửa được nữa. 

- Thợ giỏi, phải lựa ra để dạy riêng một lớp, đừng 
cho thợ giỏi và thợ dở học chung. 

- Công việc cho học trò làm đừng dễ quá, dễ quá 
thì mau chán; cũng đừng khó quá, khó quá thì nản 
lòng. 

- Nếu họ làm hỏng, phải chỉ rõ nguyên nhân ở đâu 
cho họ hiểu, một vài lần như vậy rồi sau để họ tìm lấy 
nguyên nhân. 

- Sau cùng, phải nhớ luật sau này của Fost. 

Đừng cho họ tập một việc lâu quá. Nên cho họ 
234 


Tổ chức công việc theo khoa học 


tập hai, ba công việc trong thời gian, tập công việc thứ 
nhất một lúc rồi qua công việc thứ nhì rồi lại qua công 
việc thứ ba. Thay đổi công việc thường như vậy, mau 
có kết quả hơn, vì làm hoài một công việc, họ mau thấy 
chán mà khi chán rồi thì họ không chú ý nữa. 

Người ta đã thí nghiệm, giao một công việc cho 
4 kíp thợ đều sức nhau. Kíp thứ nhất làm luôn trong 
2 giờ. Kíp thứ nhì làm trong 3 lần, mỗi lần 40 phút (3 
lần đó làm trong 6 ngày). Kíp thứ ba cũng làm trong 
6 ngày nhưng chia làm 6 lần, mỗi lằn 20 phút. Kíp thứ 
4 cũng làm trong 6 ngày, nhưng chia làm 12 lân mỗi 
lần 10 phút. 


Cộng lại, thì giờ làm việc của 4 kíp đó bằng nhau: 
cùng 120 phút hết. Nhưng kíp thứ nhất làm được 120 
hóa vật thì kíp thứ nhì làm được 180, kíp thứ ba được 
240 và kíp thứ tư được 260. 


Thí nghiệm đó cho ta thấy rằng nên để cho học 
trò tập một việc từ 10 đến 15 phút là vừa. 


III. MUỐN DẠY HỌC TRÒ PHẢI DẠY ÔNG 
THẦY TRƯỚC ĐÃ 


Công việc dạy học trò đó rất khó nhọc, phải có 
một người chuyên môn, có đủ thì giờ dạy, nghĩa là 
trong khi họ dạy, đừng bắt họ làm việc gì khác. 


235 


Nguyên Hiến Lê 
Người đó phải có những điều kiện này: 
a) Vẻ ĐỨC 
- Kiên nhẫn có lòng vị tha, hiểu tâm lí học trò. 
- Tự tín, có uy quyền. 
- Biết rõ trách nhiệm của mình. 
- Tính tình không dê thay đổi. 
b) Vẻ TRÍ 
- Biết nhận xét, lí luận, thí nghiệm. 
- Có óc thực tế. 
- Có trí nhớ. 
c) Vẻ THẺ CHẤT 


- Đủ sức khỏe để săn sóc cẩn thận các học trò. 


Những người có đủ điều kiện đó không phải dé 
kiếm, cho nên nhiều khi ta phải đào tạo lấy. Trước khi 


dạy học trò, phải dạy ông thầy đã. 


IV. TẬP SỰ 


Thời kì tập sự đối với một nhân viên từ cấp trung 
trở lên cũng quan trọng như thời kì học nghề đối với 


thợ. 


236 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Ở trường, sinh viên học rất nhiều, học một cách 
hối hả. Chương trình cho họ một học thức rộng mà 
không sâu, thiên về lí thuyết vì không đủ thì giờ để 
thực hành. Trong các nước tân tiến, Pháp có một nên 
giáo dục thiên về lí thuyết hơn hết, trái với Anh, Mỹ. 
Đã có nhiều người ở Pháp chỉ trích nên giáo dục đó, 
nhưng chương trình vẫn chưa thay đổi nhiều, cơ hồ 
như tính ưa lí thuyết, lí luận là một đặc tính của con 
cháu Descartes. 


Nền giáo dục của ta cũng theo khuôn của Pháp 


cho nên cũng mang những cái tệ của họ, 


Sinh viên các trường đại học ra, tự đắc rằng mình 
biết nhiều lắm, hi vọng được giao cho những công việc 
quan trọng để thực hành hết thảy những điều đã học. 
Không ngờ người ta chỉ giao cho họ những công việc 
rất tầm thường. Một lẽ cho họ thất vọng. 


Công việc đó có khi họ phải làm hoài trong nhiều 
năm, trong lúc ấy những điều đã học được ở trường 


(1) Tôi còn nhớ trong một kỳ thi mở cách đây 8, 9 năm cho các trắc 
lượng viên công nhật (opérateurs) sở Công chính vô ngạch, người 
ta ra một bài toán về quỹ tích (lieu géométrique). Họ ở những 
trường thực nghiệp ra đã lâu năm và trong suốt đời họ không 
bao giờ dùng tới “lieu géométrique”. Trái lại họ có lúc dùng tới 
“Logarithmes” mà người ta lại không hỏi về chương đó. 2. Đây là 
nói trong thời kỳ Pháp thuộc. 


237 


Nguyên Hiến Lê 


lần lần quên đi. Thêm một lẽ nữa cho họ thất vọng. 


Họ tự so sánh với những người chỉ huy họ, thấy 
những người này nhiều khi dốt nát, chỉ vì khác màu 
đa ® hoặc có chút kinh nghiệm mà được ra lệnh cho 
họ. Ba lẽ cho họ thất vọng. 


Thất vọng sinh ra chơi bời, không học thêm nghề 
nữa. 


Nhưng người chỉ huy cũng rất thất vọng về các 
nhân viên tập sự. Cái øì cũng biết một ít mà làm cái gì 
cũng không được. Việc đời chẳng hiểu chút chi mà lại 
tự đắc, không “dễ bảo” như những nhân viên không 
có bằng cấp, nhưng có nhiều kinh nghiệm. 

Thành thử giữa các công chức tập sự và các viên 
chỉ huy một đôi khi có sự bất hòa và không bao giờ 
có sự tin mến lẫn nhau. 

Tâm lí đó hình như ở Âu, Mỹ cũng có, cho nên 
Fayol đã nói: “Không phải chỉ trường học mới có cái 
chức vụ đào tạo các viên kĩ sư, mà Xưởng cũng có 
chức vụ đó nữa”. 

Thời kì tập sự là thời kì quá độ (thời kì ở giữa, nối 
thời kì trước và thời kì sau) cân thiết giữa trường và 


(1) Đây là nói trong thời kì Pháp thuộc 
238 


Tổ chức công việc theo khoa học 


đời. Nó chỉ cho người sinh viên mới ra trường biết rằng 
công việc ở trường khác, ở ngoài đời khác: ở ngoài đời 
phải làm lâu một công việc để cho thuần tay, thuần óc, 
chứ không như ở trường phải học nhiều điều để biết 
được nhiều việc. Thời kì đó lại cho ta cơ hội tìm hiểu 
tâm lí người để tập cai quản, chỉ huy. 


Muốn cho thời kì đó có nhiều kết quả, người chỉ 
huy phải: 


- Để cho người tập sự tự do làm việc, nhưng phải 
kiếm soát họ thường. 


- Cho họ hiểu rõ những ngành hoạt động ở trong 
Sở, trong xí nghiệp. 


- Hướng dẫn họ về một ngành chuyên môn hợp 
với tài năng họ. 

- Không được quá nghiêm khắc, hoặc để mặc họ 
muốn làm øì thì làm. Phải thương họ, khoan hông với 
họ. Vì ta không nên quên răng: người tập sự là người 
học nghê, chưa hẳn là một nhân viên. Đối với họ phải 
như người anh nhiều kinh nghiệm đối với em. 


239 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG TỪ 


NGHỆ THUẬT CHÍ HUY 


L Sự quan trọng của người chỉ huy. 
IT. Công tiệc của người chỉ lu. 
HI. Những đúc tính của người xếp để: 
1. Dự tính và tổ chức. 
2. Ra lệnh và phối trí công việc. 
3. Kiểm soát. 
4. Dùng người. 
5. Khuyến khích, hướng dân. 
6. Thưởng phạt. 
7. Giải quyết những xích mích giữa nhân viên. 
TỰ. Tâm lí người làm công. 


IL. SỰ QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI CHỈ HUY 
Trong một xí nghiệp, người là quan trọng nhứt, mà 


240 


Tổ chức công việc theo khoa học 


những người chỉ huy lại quan trọng hơn những nhân 
viên khác. Biết rõ được người chỉ huy thì đoán được 
liền những người dưới ra sao. Ñã Phá Luân cầm quân 
thì những sĩ quan thành những tướng giỏi và những 
tiểu tốt đều trở nên anh hùng. 


Fayol đã cho người chỉ huy không cần biết rõ cách 
làm môi công việc nhỏ nhặt trong ngành hoạt động 
của mình. Nếu tài năng của người chỉ huy có thể chia 
ra làm 100 phần được thì tài năng về kĩ thuật chỉ cần 
chiếm 15 phần 100 thôi, còn 85 phần 100 về tài năng 
chỉ huy. 

Có người ví viên chỉ huy như người điều khiển 
một giàn nhạc. Lời đó rất đúng. 

Mỗi nhạc công trong giàn nhạc đều sở trường 
về một nhạc cụ và ở trong phạm vi sở trường của họ, 
người điều khiển giàn nhạc có thể không giỏi bằng 
họ được. Nhưng người điều khiển hiểu bản nhạc hơn 
hết, biết lựa những nhạc cụ để diễn tả những tình cảm 
trong bản nhạc rồi ra hiệu cho nhạc công theo để cho 
ăn nhịp với nhau, điều hòa với nhau. 


Viên chỉ huy cũng vậy. Đập một thỏi sắt, gỡ một 
cái máy thì người thợ mỏ nhứt trong xưởng cũng làm 
được giỏi hơn họ. Nhưng họ biết rõ chương trình, hiểu 


241 


Nguyên Hiến Lê 


rõ mục đích hơn hết, biết lựa người lựa máy đúng vào 
mỗi việc, biết tính toán nên làm công việc nào ra sao, 
vào lúc nào. Không có họ thì những việc làm của thợ 
không ăn nhịp nhau và không đưa tới kết quả gì cả. 


II. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI CHỈ HUY LÀ: 
- Dự tính và tổ chức công việc. 
- Ra lệnh và phối trí công việc. 
- Kiểm soát. 
- Khéo dùng người. 
- Khuyến khích, hướng dẫn người làm. 
- Thưởng và phạt. 
- Giải quyết những xích mích giữa nhân viên. 


Muốn làm được những công việc đó, người chỉ 
huy cân: 


- Có uy quyền. Trách nhiệm càng nặng thì uy 
quyên càng phải lớn. 


- Có một người đủ tài năng để thay mình trong 
khi mình vắng mặt. 


- Có những người giúp việc hiểu mình và biết đoàn 
kết với nhau. 

Những người đó sẽ chống đỡ mình. 
242 


Tổ chức công việc theo khoa học 


II. NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI CHỈ HUY 


Trong khi làm những công việc kể trên, người chỉ 
huy cần có những đức tính gì? 


1. Dự tính và tổ chức 

Muốn dự tính cho đúng phải: 

- Sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng. 
- Hiểu rõ mục đích của minh. 

- Biết nhận xét kĩ lưỡng. 

- Có nhiêu lương tri và biết suy xét. 
- Nhớ nhiều, tìm nhiều tài liệu. 

- Biết quyết định, không do dự. 

- Đừng quá tự ái, biết nghe lời phải của người dưới. 
- Có phương pháp. 

- Can đảm, kiên nhãn. 

- Chịu hết trách nhiệm về mình. 


- Lạc quan quá đáng không được, mà bi quan lại 
càng không nên. 


2. Ra lệnh và phối trí công việc 


Phải: 


243 


Nguyên Hiến Lê 


- Hăng hái làm việc để làm gương cho người khác. 
- Có nhiều nghị lực. 


- Luôn luôn vui vẻ mà vẫn có uy quyền, không 
phải thứ uy quyền mượn mà là thứ uy quyên tự nhiên 
đo tài đức và kinh nghiệm cho ta. 


- Khi ra lệnh phải rõ ràng và có lễ độ. Bất đắt di 
mới phải chép những lệnh đó ra giấy. Nếu có thể nói 
cho người dưới nghe được thì tốt nhất, vì người nghe 
mình chịu ảnh hưởng nhiều hơn người đọc mình. Và 
lại nếu giấy tờ nhiều quá, nó sẽ không có giá trị nữa, 
người nhận được chỉ đọc qua rồi cất đi nếu không 
liệng vào sọt rác. 

- Biết sức lực tài năng của người dưới để khỏi 
giao cho họ những trách nhiệm quá nặng, họ gánh 
không nổi. 

- Có một quyết định øì hơi lạ thì phải giảng kĩ cho 
người dưới hiểu, độc đoán quá không nên. 

- Ở Mi, bác sĩ Kurt Lewin đã thí nghiệm với học 
sinh một trường thực nghiệp, trai và gái mà ông chia 
làm ba bọn: 

Bọn thứ nhứt, bị điều khiển bằng uy quyên, theo 
những mệnh lệnh kỷ luật rất nghiêm khắc. 


244 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Bọn thứ nhì được điều khiển một cách dân chủ. 
Một người chỉ huy chia công việc, chỉ cách làm rồi 
để học sinh thực hành, quyết định lấy, giữ trật tự lấy. 

Bọn thứ ba được hoàn toàn # đø nghĩa là không 
có người cảm đâu, muốn làm cách nào thì làm, muốn 
làm cách nào tùy ý. 


Sau bác sĩ thay đổi ba bọn đó và người chỉ huy. 
Chẳng hạn cho bọn thứ nhứt được tự do, bọn thứ nhì 
phải theo kỷ luật nghiêm khắc, đưa người chỉ huy bọn 
thứ nhì xuống chỉ huy bọn thứ ba... như vậy để biết 
chắc rằng kết quả không chịu ảnh hưởng của cá tánh 
người chỉ huy hoặc cá tính các học sinh. 


Bác sĩ thấy bọn thứ nhứt mới đâu tiến rất nhanh, 
làm được nhiều việc hơn hết, nhưng sau có chuyện 
bất bình, và người ta phải đuổi vài trò ra khỏi bọn. Khi 
vắng mặt người chỉ huy thì lớp học thành một cái chợ. 


Bọn dân chủ trái lại, mới đầu tiên hơi chậm nhưng 
lần lần sức làm việc tăng lên, hơn bọn trên. Chúng biết 
hợp tác với nhau, và khi người chỉ huy vắng mặt thì 
chúng vẫn làm việc, vẫn giữ trật tự. Chúng còn hãnh 
diện được tự chỉ huy lấy, được ở trong cái nhóm của 
chúng. Còn bọn thứ ba thì kết quả thật tai hại, không 
làm được việc gì, lớp học luôn luôn như cái cho. 


245 


Nguyên Hiến Lê 

Thí nghiệm đó đáng cho ta suy nghĩ và áp dụng 
vào xí nghiệp. 

3. Kiểm soát 

Phải: 

- Có ý tứ, đừng làm mất lòng người dưới. 


- Nhớ rằng kiểm soát không phải để phạt người, 
mà có mục đích chánh là giúp ta tìm nguyên nhân 
những sự sai làm, thiếu sót trong cách làm việc để cải 
thiện phương pháp và chỉ bảo thêm cho người dưới. 


- Ngay thắng và đại lượng. 
- Nếu mình lầm thì phải thắng thắn nhận lỗi. 
4. Khéo dùng người 


Người chỉ huy phải khéo dùng người cho hợp với 
khả năng, với công việc, lẽ ấy đã dĩ nhiên, mà còn phải 
tìm cách fhích nghỉ người Uới nhng nguði nta. 

Hiện nay các tâm lí gia đương nghiên cứu vấn đề 
thích nghi người với người đó, đương tự hỏi những 
câu hỏi dưới đây và tìm cách giải quyết: 

- Có nên để toàn những thợ giỏi làm chung, những 
thợ dở làm chung, hay là nên để một người thợ giỏi 
trong một bọn thợ dở cho có sự ganh đua mà năng 


246 


Tổ chức công việc theo khoa học 


lực sản xuất tăng lên? 

- Làm sao tạo được tinh thần đồng đội trong 
xưởng, trong hãng? 

5. Khuyến khích hướng dân 

Phải: 

- Giao thiệp thường với người dưới để hiểu họ. 
Muốn làm những việc lớn, phải sống chung những 
người khác, chứ không nên cách biệt họ quá. 

- Người dưới có ý kiến gì mới mẻ, muốn bày tỏ với 
mình thì phải biết chăm chú nghe, đừng lấy lẽ rằng 
bận việc mà không tiếp họ. 

- Nếu ý đó hay thì phải khen người ta, khuyến 
khích thêm nữa, đừng cướp lấy đó làm ý mình. 

- Hướng dẫn người dưới trong nghề nghiệp không 
đủ, còn phải hướng dẫn họ tới một đời sống có ý nghĩa 
nữa. 


Tóm lại người chỉ huy phải như một người anh 
cả trong gia đình chứ không phải là một ông thân tác 
phúc, tác họa. 

6. Thưởng phạt 

Phải: 

- Công bình và giữ lời hứa. 

247 


Nguyên Hiến Lê 


- Rộng rãi trong sự thưởng, thận trọng trong khi 
phạt. Nếu muốn thưởng mà còn ngờ vực không biết 
người đó có đáng không, thì cũng cứ thưởng, nếu 
muốn phạt mà còn một chút ngờ vực thì không nên 
phạt. 


- Rất bình tĩnh, không được nóng nảy. 


- Khi rầy mắng ai, phải lựa lời, lựa lúc. Đừng rầy 
người ta trước mặt người khác. Phải nghĩ tới sự phản 
động trong lòng người đó ra sao khi nghe lời rày của 
mình. Rây người là để cho người bỏ tật xấu chứ không 
phải để làm cho người ta mất mặt. 


- Giảng cho người ta hiểu vì lẽ gì mình phạt người 
ta. 


- Đừng theo đúng điều lệ của xí nghiệp hoặc của 
sở để thưởng phạt vì sự công bằng của luật lệ thường 
lạnh lùng quá, không bằng sự công bằng của lòng 
TIĐƯỜI. 

7. Giải quyết những xích mích giữa nhân viên 

- Khi thợ phàn nàn, kêu ca điều chỉ (vì lương ít, 
trả trê, hoặc vì công việc nặng nhọc quá, vì cách cư xử 
bất nhã của bạn bè hay người trên), phải thành thật 
và chú ý nghe họ, vì lời kêu ca đó ta có thể cho là trẻ 
con, không đáng để tâm tới nhưng đối với họ thì bao 


248 


Tổ chức công việc theo khoa học 


giờ cũng là quan trọng. 


Bất đắc di họ mới phải tới ta, cho nên ta phải tự 
đặt vào địa vị của họ mà xét họ. Phải niềm nở tiếp đón 
họ, cho họ khỏi ngại ngùng, rụt rè mà giải bày tâm 
sự cho ta hay. Nghe họ rồi, phải điều tra thêm cho kĩ 
lưỡng, xem sự kêu ca của họ có lí không? 


Phải rất thận trọng trong khi quyết định, đừng hấp 
tấp nhưng cũng đừng để trễ quá. Trong khi quyết định, 
nghe theo lẽ phải của lí trí chưa đủ, phải xét đến tâm lí 
người ta nữa. Xử như vậy, có làm chạm lòng tự ái của 
họ không? Sẽ có ảnh hưởng øì đến công việc của người 
đó và tới những người khác trong hãng không? Nên 
đại lượng nhưng không được nhu nhược. Công bằng 
là một đức quý, mà nhân từ, còn là một đức quý hơn. 


Và khi quyết định rồi, phải thi hành ngay. 


IV. TÂM LÍ NGƯỜI LÀM CÔNG 

Những đức cốt yếu của người chỉ huy là hiểu tâm 
lí của người giúp việc mình. 

Một người, dù thấp kém đến đâu cũng vân là một 
người, nghĩa là có tâm lí chung của loài người. 

AI cũng có: 

A - Tâm lí muốn có người để yêu và được người 

249 


Nguyên Hiến Lê 


yêu lại. Người trên bao giờ cũng được người dưới sẵn 
lòng quý mến, cho nên chỉ cần tỏ chút tình thân mật 
là được lòng người dưới ngay. Huống hồ nếu lại nhũn 
nhặn, có lễ độ, không mày tao với họ, không làm cho 
họ điều gì mà ta không muốn họ làm lại cho ta, biết 
để ý đến những vui buôn, đau khổ, khó khăn và tương 
lai của họ, để tìm cách giúp họ, thì tất nhiên ta được 
họ tận tâm với ta ngay. 


B - Tâm lí muốn có người nâng đỡ mình, cho nên 
khi giao công việc cho người dưới rồi mà không để 
ý đến cách làm của họ, nếu công việc đó hơi khó thì 
chắc chắn là họ chán nản lắm. 


Nhưng cũng đừng kè kè đứng bên cạnh họ từ 
sáng tới chiêu. 

Họ lấy làm túi nhục lắm nếu bạn không tin họ. Sự 
ngờ vực người dưới là một tật rất lớn của người trên. 
Ngờ ai là làm cho người đó không trung tín với mình 
nữa. Đức tin cậy người dưới cần có nhiều can đảm, độ 
lượng, và kẻ nào có độ lượng nhiều thì chỉ huy giỏi. 

Muốn có lòng tin lân nhau giữa chủ và thợ, phải 
tập cho thợ tánh thực thà, tự nhiên, trong lòng ra sao 
thì bề ngoài cũng vậy, đừng làm vẻ khúm núm, cần 
mån để lấy lòng ta. 


250 


Tổ chức công việc theo khoa học 


€ - Tâm lí được giao cho một công việc hơi khó, 
một trách nhiệm hơi nặng để tỏ tài mình, và khi làm 
được thì muốn được người trên khen. Vậy ta phải tăng 
lần lần trách nhiệm của họ lên, phải dám để cho họ có 
sáng kiến, giải quyết lấy những việc đừng quá sức họ. 
Đó là một lối khuyến khích họ. Khi lập chương trình, 
định kế hoạch, nên để cho họ cùng bàn. Trong những 
xưởng lớn của Âu, Mi, người ta đặt những thùng thơ 
để cho những người giúp việc có ý gi hay thì viết rồi 
bỏ vào đó. Nhờ lối ấy mà những người giúp việc hăng 
hái học tập thêm để hợp tác với chú một cách thông 
minh và có hiệu quả hơn. 

D - Sau cùng, người ta đã làm thí nghiệm như sau 
này: Chỉ một quả tạ nặng 20kg cho một người thợ và 
bảo: “Quả tạ này nặng 40kg, anh nhắc nó lên”. Thợ 
nhắc lên một cách khó khăn, mệt nhọc. Một lần khác, 
chỉ một quả tạ khác cũng nặng 20kg mà bảo: “Quả tạ 
này nặng có 10kg thôi”. Lần này người thợ nhắc lên 
đê dàng, không mệt chút nào hết. Vậy khi ta tin trởng 
một việc gì là đễ thì làm sẽ thấy dê, tin là khó thì sẽ 
thấy khó. Lòng tin tưởng có ảnh hưởng lớn đến năng 
lực của ta như vậy. 


Khi miễn cưỡng phải làm một việc, ta thấy mau 
nhọc, khi vui vẻ thì quên nhọc. Trong chiến tranh vừa 


251 


Nguyên Hiến Lê 


rồi, một người Pháp bị Đức bắt làm tù binh, phải đi 
bộ luôn 2 ngày, mỗi ngày 25 cây số dưới sự canh gác 
của lính Đức. Người đó thấy mệt tưởng muốn đứt hơi. 
Ít lâu sau người đó vượt ngục, thoát được, trong một 
ngày đạp xe máy 100 cây số và đi bộ 60 cây nữa mà 
nửa đêm tới rừng không thấy mệt nhọc chút chi hết. 

Hiểu tâm lí đó rồi, ta thấy có bổn phận phải làm 
sao cho thợ tin ở sự thành công dễ dàng, ở sự ích lợi 
của công việc và tin ở tương lai của họ. Như vậy họ 
mới vui vẻ làm việc, không thấy mệt và sự sản xuất 
mới tăng lên. 

Tóm lại, phải đem cả tấm lòng cúa ta để đối với 
người dưới: được vậy thì những nôi bất bình giữa 
những giai cấp trong xã hội bớt đi được già nửa rồi, vì 
những bất bình đó chỉ có hai nguyên nhân, tiền công 
ít và sự đối đãi không nhân đạo mà thôi D, 


(1) Coi thêm cuốn Đắc nhân tâm: bí quyết thành công (sách đã dẫn) 
và cuốn: Hiệu năng, châm ngôn của nhà doanh nghiệp của tác giả. 


252 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG NĂM 


BAN XÃ HỘI - BAN Y TẾ - 
BAN AN NINH 


L Ban xã hội. 
1. Mục đích 
2. Ban xã hội trong xí nghiệp. 
3. Chức phụ tá xã hội. 
4. Chức cố vấn xã hội. 
II. Ban y té. 
1. Muc dich. 
2. Ban y tế trong xí nghiệp. 
3. Kết quả. 
UT. Ban an ninh. 
1. Mục đích. 
2. Phương pháp. 
3. Máy móc không phải là nguyên nhân chính 
của tai nạn. 


253 


Nguyên Hiến Lê 


4. Sự thiệt hại do tai nạn. 

5. Đề phòng tai nạn 

6. Ban an ninh 
L BAN XÃ HỘI 

1. Mục đích 

Ban xã hội có mục đích: 

- Thi hành những luật lao động. 

- Trông nom những công việc xã hội. 

- Săn sóc sự an ninh của người làm công trong 
khi làm việc. 

- Hòa giải chủ và người làm công những khi họ 
bất đồng ý kiến với nhau. 

- Tìm nguyên nhân những sự khó khăn của người 
làm công như: đau ốm, tai nạn, mất việc... để chỉ cho 
họ tránh được. 

- Khi những sự khó khăn đó đã xảy ra thì cứu 
giúp họ. 

- Dạy cho họ rõ quyên lợi của họ và những điều 
thường thức về vệ sinh. 

Ở Pháp, những ban xã hội có từ 1917, nhưng lúc 
đó các người chủ xí nghiệp không hiểu ích lợi của nó 


254 


Tổ chức công việc theo khoa học 


mà cho nó là một gánh nặng phải miễn cưỡng chịu. 
Ho hän hoc vi ho mât công và mất tiền săn sóc người 
làm công. 


Lần lần họ hiểu răng ban xã hội ở trong một xí 
nghiệp, nếu làm việc đúng đắn, có lợi cho họ rất nhiều 
vì nhờ nó mà những người làm công đỡ đau ốm, đỡ tai 
nạn, có một đời sống yên ổn hơn, vui vẻ hơn, bớt cờ 
bạc, bớt rượu chè, ham thể thao, ham học tập và do 
đó sức sản xuất của họ tăng lên gấp bội. 


Ngày nay họ đã chịu nhận rằng hễ họ tìm cái 
lợi cho người làm công thì họ sẽ thấy cái lợi của 
họ, trái lại, nếu họ chỉ tìm cái lợi riêng cho họ, thì 
người làm công đã bị thiệt thòi mà họ cũng không 
lợi chi hết. 


2. Ban xã hội trong xí nghiệp 


Cho nên trong xí nghiệp nào ở Âu Mỹ cũng có 
một ban xã hội. Nếu số thợ trên 300 người thì ban đó 
làm việc suốt ngày. Nếu số thợ từ 150 đến 300 thì ban 
đó làm việc nửa ngày. Nếu số thợ dưới 150 thì vài ba xí 
nghiệp họp nhau lại mà tổ chức chung một ban xã hội. 

Trong một xí nghiệp hoặc công sở quan trọng, 
ban xã hội phải có: 


- Một hoặc nhiều y sĩ. 


255 


Nguyên Hiến Lê 


- Một viên cố vấn xã hội làm chủ ban. 

- Nhiều viên phụ tá xã hội. 

- Nhiều viên điều dưỡng. 

- Nhiều viên giảng tập. 

- Và thư ký. 

Ban đó phải hoàn toàn độc lập ở trong xí nghiệp, 
không chịu mệnh lệnh hoặc chỉ thị của các cơ quan kĩ 
thuật, quản lí hay thương mãi và chỉ giao thiệp trực tiếp 
với người chủ, nhưng tất nhiên phải có những sự liên 
lạc về chức vụ với các cơ quan kia để tiện bề làm việc. 


3. Chức phụ tá xã hội 


Những viên phụ tá xã hội phải có học trong những 
trường riêng, có bằng cấp do chánh phủ phát. Ở Pháp, 
chương trình học là 3 năm, đại loại như chương trình 
các lớp điều dưỡng, nhưng thêm những môn về xã 
hội, tâm lí, kinh tế v.v... 


Nếu làm việc lâu năm, có kinh nghiệm nhiều, kết 
quả tốt, phụ tá xã hội có thể được bổ làm cố vấn xã hội. 
Cũng có lớp đào tạo riêng những viên cố vấn xã hội. 

4. Chức cố vấn xã hội 


Công việc của viên cố vấn xã hội là: 


256 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- Làm một tấm thẻ cho gia đình mỗi người thợ, 
trong thẻ ghi những nhu câu của gia đình, số con, sức 
khỏe của mỗi người. 


- Đề nghị với chủ hãng để mở bệnh thất, quán 
cơm rẻ tiền cho thợ, viện Dục Anh, nhà thương trị lao. 


- Tổ chức những cuộc đi nghỉ mát. 


- Giám sát xưởng và những nơi làm việc xem có 
hợp vệ sinh không. 


- Giúp chủ trong việc lựa người làm và dạy nghề 
cho thợ. 


- Khi có một người thợ xin đổi công việc thì giúp 
ý kiến với chủ. 

- Tổ chức các cuộc tiêu khiển: nói chuyện âm 
nhạc, ca kịch, cắm trại, vận động... Nhưng phải để 
cho thợ tự do, chơi môn øì tùy thích, đừng bắt buộc 
họ, vì mỗi hạng người, mỗi tuổi ưa một lối tiêu khiển. 
Và lại tiêu khiển mà miễn cưỡng thì không phải là 
tiêu khiển nữa. 

- Nếu có thể được, làm trung gian giữa chủ và thợ 
để xin chủ giúp đỡ những thợ siêng năng, tận tâm, có 
chí, bằng cách cho họ mượn tiền cưới vợ, nuôi con ăn 
học, cất nhà, mưa vườn... 


257 


Nguyên Hiến Lê 


II. BAN Y TË 

1. Muc đích 

Người chủ hãng nào cũng giữ gìn máy móc của 
họ kĩ lưỡng lắm: mỗi ngày lau dầu một lần, một tuần 
lễ hay nửa tháng coi lại một lần, hễ hơi hư một chút 
thì sửa liền, còn bộ máy của con người, tức là thân thể 
của thợ, thì hồi trước, không bao giờ người ta để ý tới. 
Người ta bắt bộ máy đó chạy khi nó chưa đủ tuổi, bắt 
nó chạy khi nó đã quá tuổi, mà chạy từ sáng tới tối, 
chạy trong những nơi ẩm thấp, thiếu không khí, đây 
bụi cát, chạy cho tới khi những bộ phận của nó tê liệt, 
tung ra, văng ra, đứt ra, nát ra mới thôi. Có khi mới 
có một bộ phận nào hư hỏng là người ta thải ngay cả 
bộ máy đi. Người chủ nào nhân từ khi cho thợ đi nhà 
thương thì trả công cho những ngày nghỉ, nếu nghỉ 
không lâu quá. Nhân từ hơn chút nữa thì mướn một y 
sĩ nào đó, lâu lâu lại hãng khám bệnh một cách chớp 
nhoáng cho những người đau. Như vậy đủ đâu! 


Nhưng gần đây tại các nước tân tiến, người ta đã 
biết trọng sức khỏe của người làm công. 


Mỗi xí nghiệp đã có một ban y tế để: 
- Chữa bệnh cho nhân công. 
- Tìm nguyên nhân của các tai nạn, các bệnh do 


258 


Tổ chức công việc theo khoa học 


nghề nghiệp sanh ra và kiếm cách đề phòng. 


- Lo cho nơi ăn chốn làm của người làm công được 
hợp vệ sinh. 


Và những ông chú hãng nào chịu bỏ tiền lập ban 
y té đàng hoàng đều nhận thấy răng lời sau này của 
Bác sī Mock là rất đúng: Người ta càng săn sóc đến sức 
khỏe của thợ bao nhiêu thì càng lợi bấy nhiêu. 


2. Ban y tế trong xí nghiệp 


Trong những hãng đưới 150 người, ban y tế phải 
CÓ: 


- Một phòng cứu thương với đủ thuốc và đồ dùng. 
- Một viên điều dưỡng. 


- Một nhân viên trong hãng có theo học lớp Hồng 
thập tự. 


- Một y sĩ gần hãng, mỗi tuần lại khám sức khỏe 
cho nhân viên một lân. 


Nếu hãng có fzên 150 người thì phải có: 
- Một phòng đợi trước khi vô khám bệnh. 
- Một phòng khám bệnh. 
- Một phòng băng bó. 
- Một phòng cho thợ đau nằm nghỉ ngơi. 
259 


Nguyên Hiến Lê 


- Đủ các thuốc cân thiết và đồ dùng. 
- Một y sĩ ở luôn tại chỗ. 
- Và thêm một viên điều dưỡng cho 500 người 


làm công, 2 viên điều dưỡng cho 1000 người làm 
công V.V... 

Bốn phận của y sĩ đó là: 

- Khám xét kĩ lưỡng mỗi người xin vô làm, xem 
họ có đủ sức, đủ tài năng không và nếu có thể được, 
xét tâm lí người đó có hợp với việc làm không. 

- Săn sóc luôn luôn những người tập nghề và 
những thợ nhỏ tuổi. 

- Mỗi tháng một lân xét lại sức khỏe của hết thảy 
các nhân viên trong hãng. 

- Khám xem các xưởng có hợp vệ sinh không. 

- Đề phòng, ngăn ngừa những bệnh truyền nhiễm 
và những bệnh do nghê nghiệp sanh ra (như bệnh đau 
bụng của thợ làm trong các xưởng chì, bệnh sưng mồm 
của thợ làm trong các xưởng chế thủy ngân, bệnh ghẻ 
của các thợ làm xi măng...). 

3. Kết quả 

Vài con số sau đây chứng tỏ sự ích lợi của ban y tế. 

Một hãng A, sau khi lập ban y tế được 3 năm, thấy 
260 


Tổ chức công việc theo khoa học 


số giờ nghỉ của thợ do tai nạn, đau ốm... bớt đi được 
49 phân 100, nghĩa là trước khi có ban y tế, cộng hết 
thảy số giờ nghỉ của thợ trong một tháng là 1.000 giờ 
chắng hạn thì nay bớt đi được 49% tức 490 giờ, còn lại 
S10 giờ. 

Một hãng khác, sau 4 năm làm việc của ban y tế, 
thấy số đó rút được 57 phân 100, một hãng khác nữa, 
sau 6 năm, thấy số đó rút được 59 phân 100. 


Vậy thợ đã lợi, chủ cũng lợi, mà quốc gia càng lợi 
nhiều trong đó nữa. 
HI. BAN AN NINH 

1. Mục đích 


Những nguy hiểm trong khi làm việc mỗi ngày 
một tăng lên cùng với sự phát đạt của máy móc, sự 
tấn triển của hóa học. 

Những nguy hiểm đó là: 

- Tai nạn. 

- Những bệnh do nghề nghiệp sanh ra. 

- Sự hư mòn lần lần của cơ thể người ta vì làm lụng 
quá sức hoặc ăn ở thiếu vệ sinh. 

Lo vấn đề an ninh cho người làm công tức là đề 


261 


Nguyên Hiến Lê 


phòng những nguy hiểm đó cho họ, và khi nguy hiểm 
đã xảy ra rồi, săn sóc, chữa bệnh cho họ. 


2. Phương pháp 

- Nhận xét kĩ lưỡng các tai nạn. 
- Phân tích để tìm nguyên nhân. 
- Tìm cách ngăn ngừa. 

- Thi hành ngay những cách đó. 


- Kiểm soát lại những cách đó xem có công hiệu 
không, rồi cải thiện. 


3. Máy móc không phải là nguyên nhân chính 
của tai nạn 


Nhưng muốn cho có kết quả thì phải nhớ điều sau 
này: máy móc không phải là nguyên nhân chính của 
tai nạn. Nguyên nhân chính là sự vô ý của loài người. 
Trong một phân xưởng dùng máy móc, thường thì 75 
phần 100 những người bị tai nạn là những người không 
làm máy mà chỉ có 25 phân 100 là làm máy thôi. Trong 
số người làm máy này, cứ 100 người thì 80 người bị tai 
nạn do vô ý, chỉ có 20 người mới thiệt là bị tai nạn do 
máy sinh ra. Tóm lại, 100 tai nan thi chỉ có 5 tai nạn 
do máy sinh ra thôi. 


262 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Theo ông Fisher, những nguyên nhân của tai 
nạn là: 

- Sự ngu đại và thiếu kinh nghiệm. 

- Sự vô ý, đãng trí. 

- Tỉnh thần không minh mẫn, hoặc suy yếu. 

Trong các loại tai nạn, những loại này thường xảy 
ra nhất: 

- Đất lở, sụp, sập đổ, rớt, đụng chạm. 

- Thợ té. 

Những người từ 30 đến 40 tuổi bị nhiều tai nạn 
hơn cả. Càng già càng ít bị. 

4. Sự thiệt hại do tai nạn 

Tại Pháp người ta tính ra trung bình mỗi năm có 
trên 2.000 thợ chết vì tai nạn trong khi làm việc; số 
người bị thương mà không chết trên 1.000.000. Từ 


1920 đến 1932, trong 12 năm, có 30.000 người chết và 
100.000 người tàn tật suốt đời, thành phế nhân. 


Trung bình mỗi người thợ chết, làm thiệt cho Pháp 
6.000 ngày làm việc. Tính sức sản xuất của người thợ 
mỗi ngày rồi nhân cho 6.000, sẽ biết một người thợ 
chết thiệt cho Pháp là bao nhiêu, và 2.000 người mỗi 
năm thiệt là bao nhiêu. 


263 


Nguyên Hiến Lê 


Ở nước ta chưa ai làm những toán đó, nếu làm 
chắc sẽ thấy những con số kinh khủng. 


5. Đề phòng tai nạn 


Cho nên muốn ngừa tai nạn, phải nghĩ đến người 
trước rồi mới nghĩ tới máy sau. 


a) Về người, ta phải: 


- Lựa người cho hợp với việc. Nếu họ không đủ 
sức, không biết chú ý mà giao cho họ một việc nặng 
nhọc, một cái máy có nhiều bộ phận rắc rối thì tất 
nhiên tai nạn phải xảy ra. 

- Tập cho thợ thạo nghề vì hễ thiếu kinh nghiệm 
thì tất có nhiều tai nạn. 

- Cấm thợ bận áo lụng thụng đứng gần máy. 

- Săn sóc đến sức khỏe của thợ. 

- Để ý đến đời sống của họ bằng cách lập những 
ban xã hội, tổ chức các cuộc chơi, cuộc tiêu khiển, sự 
giáo dục, sự nghỉ ngơi. 

- Và thứ nhất là ngay khi thợ mới học nghẻ, phải 
chỉ rõ cho họ thấy những nguy hiểm, biết nguyên 
nhân nó ở đâu, cách nào tránh được... Muốn vậy, phải 
in sách, truyền đơn, dán yết thị, diễn thuyết và quay 
phim về tai nạn cho họ coi. 


264 


Tổ chức công việc theo khoa học 


b) Về máy móc, phải: 

- Lựa máy móc và khí cụ hợp với người. 

- Sửa đổi máy móc và khí cụ cho bớt tai nạn. 

- Giữ gìn máy móc. Nửa tháng hoặc một tháng 
một lần, phải coi lại kĩ lưỡng, hễ bộ phận nào sắp hư 
phải thay liền. Ta thử tưởng tượng một cái máy nặng 
treo vào một sợi dây sắp đứt mà không hay, thì nguy 
hiểm biết bao. 

- Sắp đặt máy móc và chỗ làm cho được tiện lợi 
và thợ không mệt. 

- Nơi nào nguy hiểm, phải rào lại hoặc làm dấu, 
báo hiệu một cách chắc chắn, rõ ràng cho mọi người 
ở xa cũng thấy. 

- Những giàn phải có tay vịn, tay vịn phải chắc 
chắn và cao ít nhất 90 phân. 

- Lối đi giữa hai cái máy phải rộng ít nhất 80 phân 
và bằng phẳng, không gô ghẻ để khỏi vấp. Không được 
đặt øì trên lối đi đó hết. 

- Có đồ chữa lửa và một số người biết công việc 
chữa lửa. 

6. Ban an ninh 

Vấn đề an ninh trong xưởng rất quan trọng cho 
nên: 


265 


Nguyên Hiến Lê 


- Nhiều người đã có ý muốn lập một ban chuyên 
môn đào tạo những vị kĩ sư - y sĩ, vừa có khả năng của 
một viên kĩ sư, vừa có cái học của một viên y sĩ. Ÿ kiến 
đó rất hợp lí. 

- Tại Pháp, một đạo luật ban hành từ năm 1941, 
bắt buộc các xí nghiệp dùng trên 500 thợ, phải tổ chức 
một ban an ninh gồm: 


- Người chủ xí nghiệp làm chủ tịch. 
- Viên kĩ sư coi về an ninh. 

- Viên y sĩ. 

- Hai người đại biểu của thợ. 

- Một người đốc công do chủ đề cử. 


Nhiệm vụ của ban là tìm hết cách đề phòng tai 
nạn và mỗi khi có tai nạn phải điều tra để tìm nguyên 
nhân, rồi cuối năm gởi một tờ phúc trình những công 
việc làm trong năm lên Nha Thanh tra Lao động. 

Viên kĩ sư coi về an ninh phải là một người rất có 
công tâm, không thuộc quyền người chủ xí nghiệp 
thì điều tra mới đúng được. Người đó lại phải đủ sức 
sáng suốt để hiểu rằng nhiều khi dù thợ có vô ý mà bị 
tai nạn đi nữa thì trách nhiệm vẫn có thể về chủ như 
trong trường hợp sau này: 


266 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Tai môt ga nọ, sân øa hẹp mà xe lửa lui tới nhiều 
quá, trên một đường rây cứ trung bình 7 phút có một 
chuyến xe qua. Nhưng vì xe có chuyến sớm, chuyến 
chậm, nên có khi 2 chuyến xe chạy cách nhau có 5 
phút thôi. Rồi một đêm đông, sương mù nhiều, một 
người thợ mới vô làm, còn chậm chạp lại mệt nhọc, 
rét cóng, không làm việc kịp, để đến nỗi 2 chiếc xe 
đụng nhau. 

Lôi đã đành ở người đó, nhưng xét kỹ, chính viên 
kĩ sư nào đã định cho 2 chuyến chạy gần nhau quá, và 
người xếp kíp đã bắt người thợ mới đó còn vụng làm 
một việc khó khăn, phải chịu hết trách nhiệm. 


267 


Nguyên Hiến Lê 


CHƯƠNG SÁU 


NHỮNG HOÀN CẢÁNH THUẬN TIÊN 
ĐỀ LÀM VIỆC 


I. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến sức sản xuất 
II. An Ống. 
II. Anh sáng. 
1. Tự nhiên. 
2. Nhân tạo. 
TỰ. Sự thoáng hơi. 
V. Nhiệt độ của không khí. 
VI. Tiếng động 0à âm nhạc. 
1. Tiếng động. 
2. Âm nhạc. 
VII. Màu sắc. 
VIIL. Su thw tu va sự thuận tiện. 
IX. Trong hiên tình nước ta. 
X. Hoàn cảnh không bằng lòng người. 
268 


Tổ chức công việc theo khoa học 


IL. HOÀN CẢNH ẢNH HƯỞNG ĐỀN 
SỨC SẢN XUẤT 


Ta chịu nhiều ảnh hưởng của hoàn cảnh ở chung 
quanh ta. Đứng trước cảnh mênh mông của biển cả, 
tâm hồn ta lâng lâng, quên những danh lợi phù du 
trong trần thế; hít không khí nhẹ nhàng trên đỉnh 
núi, lòng ta phơi phới, trút sạch những ưu tư nhỏ nhen 
hàng ngày; dạo trong vườn bông ngạt ngào hương và 
lộng lẫy sắc, ta thấy vui vẻ, thảnh thơi như hồn bướm; 
vào trong buông tối, sặc mùi mốc và nghẹt hơi thở, ta 
thấy tức bực, nặng nề như đá đeo. Đó là ảnh hưởng 
vê tâm li. 

Mùa hè nóng như nung, mô hôi nhễ nhại, ta thấy 
uể oải, không muốn cất nhắc chân tay, ngủ ít, ăn ít; 
mùa xuân mát mẻ, gió thổi hây hây, ta thấy nhẹ nhàng, 
nhựa sống dạt dào trong thân thể, ăn nhiều mà ngủ 
cũng nhiều. 

Ở nơi rừng thẳm ta bị sốt rét, ở chốn mưa nhiều 
ta bị thấp khí. Đó là ảnh hưởng về s¿øk 1. 

Vui vẻ mạnh khỏe, ta làm việc được nhiều. Buồn 
bực và đau ốm, làm việc được ít. Cho nên ảnh hưởng 
về tâm lí và sinh lí tức là ảnh hưởng đến sức làm việc, 
sức sản xuất. 


269 


Nguyên Hiến Lê 


Biết tìm những hoàn cảnh thuận tiện cho sự làm 
việc để tăng gia sản xuất, đó là một tấn bộ của thế kỷ 
này và các nhà khởi xướng xa phương pháp tổ chức 
công việc theo khoa học đã có công lớn trong việc đó. 


Ở dưới đây chúng ta sẽ xét đến. 


thức ăn, ánh sáng, sự 

Ảnh hưởng thoáng hơi, nhiệt độ 

: của không khí, tiếng 

động và âm nhạc, màu 
sắc, sự thứ tự 


đến sức 


cua sản xuất. 


và chỉ cách bố trí nơi làm việc ra sao cho được thuận 
tiện. 


IL ĂN UỐNG 


Khi ta không làm øì hết, cơ thể của ta cũng cần 
có một sức nóng để cho các bộ phận (tiêu hóa, tuần 
hoàn, hô hấp...) chạy, nghĩa là để sống. 


Nếu ta làm việc thì sức nóng đó phải nhiều hơn. 
Ở Pháp người ta thí nghiệm rằng mỗi ngày một 


người lớn: 


270 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- Không làm việc gi cân có 2.500 tới 3.000 ca-lô-ri. 


- Làm việc nhẹ cần có 3.000 - 3.600 ca-lô-ri. 


- Làm việc nặng cần có ít nhất 5.000 ca-lô-ri °, 


Sức nóng trong thân thể ta do thức ăn mà có, 
cho nên khi no ta thấy mình ta nóng hơn khi đói. Vậy 
người làm việc phải được đủ ăn để có đủ sức nóng 
mà làm. Thiếu ăn thì làm việc yếu đi và mau chết. Ở 
Ba Lê trong chiến tranh vừa rồi, người ta nhận thấy 
vì thiếu ăn (mỗi người lớn trung bình chỉ được 1.800 
ca-lô-ri thức ăn) cho nên số người chết vì lao tăng lên: 
cứ 100.000 người thì năm 1939 có 155 người chết vì 
lao mà năm 1941 có tới 214 người. Ở nước ta các nhà 
trồng cao su nhận thấy chỗ nào thợ làm mủ cao su 
thiếu ăn thì chết nhiêu (vì không đủ sức chống cự với 
bệnh sốt rét) cho nên đã có một số người săn sóc đến 
thức ăn của họ, phát cho họ gạo, khô cá... Đó là một 
cách. Còn những cách sau này nữa: 


- Nấu cơm tháng cho thợ. 


- Khuyến khích thợ lập hợp tác xã để mua bán 
thực phẩm. 


(1) Ta có một gam nước, nghĩa là khoảng một cm” nước. Muốn cho 
nhiệt độ của cm” nước đó tăng lên được 1 độ, ta phải dùng một sức 
nóng để đốt. Sức nóng một độ là một ca-lô-ri (calorie). 


2/1 


Nguyên Hiến Lê 


Nhưng cân nhất phải trả công cho thợ đủ sống. 
Họ có đủ sống mới làm việc cho ta được. 

II. ÁNH SÁNG 

1. Ánh sáng tự nhiên của mặt trời 

Ánh sáng tự nhiên ít làm mỏi mắt và không tốn 
tiền nhưng có điều bất tiện là nơi nhiều nơi ít, khi tỏ 
khi mờ. 

Nhà kiến trúc khi vẽ bản đồ một xưởng, phải biết 
hướng nó về phương nào cho xưởng được nhiều ánh 
sáng nhất, để nhân viên khỏi bị nắng giọi. Lợi hơn hết 
là hướng xưởng vẻ phương bắc, 2 bên hông là tường, 
phía trước phía sau là kính. Những kính đó nên quét 
một lớp sơn đặc biệt cho ánh sáng chiếu qua được mà 
không cho tia nắng xuyên qua. 


2. Ánh sáng nhân tạo, tuy tốn tiên nhưng có lợi 
là tăng giảm được và đặt ở đâu cũng được. Nếu ánh 
sáng vừa đủ và ta đặt đèn cho hợp lý thì năng lực sản 
xuất có thể tăng lên được 30 phân 100 và bớt tai nạn 
đi được 40 phần trăm. 


Người ta đã thí nghiệm và thấy rằng muốn cho đủ 
sáng phải có: từ 5 đến 10 lux q) (đọc là luých) ở ngoài 
sân, tại những lối đi. 

(1) Lux là đơn vị ánh sáng chiếu ra trong một giây trên một thước vuông. 
272 


Tổ chức công việc theo khoa học 


- 20 đến 30 lux trong những kho chứa đô. 
50 lux trong những phòng giấy. 

- 100 đến 200 lux - trong phòng vẽ, phòng may vá. 

trên 1500 - trong phòng mổ xẻ ở nhà thương. 

Có nhiều cách chiếu sáng: 

a) Chiếu sáng chung cả phòng làm việc. 

b) Chiếu sáng riêng chỗ làm việc. 

c) Chiếu sáng hỗn hợp, nghĩa là đã chiếu chung 
cả phòng trôi lại chiếu riêng thêm chỗ làm việc. 

d) Chiếu sáng trực tiếp: ánh sáng rọi thắng ngay 
xuống chô làm. 

e) Chiếu sáng gián tiếp: ánh sáng rọi lên chỗ 
khác (lên trần nhà chẳng hạn) rồi phản chiếu xuống 
chỗ làm. 

0 Chiếu sáng bán trực tiếp 60% ánh sáng rọi xuống 
đưới còn 40% rọi lên trần nhà rồi tỏa xuống dưới. 

ø) Chiếu sáng bán gián tiếp: 60% ánh sáng rọi lên 
trên và 40% xuống dưới. 

Trong xưởng có nhiều máy móc và trong các 
phòng giấy có bàn thư ký đánh máy, nên dùng lối 
chiếu sáng hỗn hợp. 


273 


Nguyên Hiến Lê 


Trong phòng vẽ, muốn khỏi có bóng các đồ vật, 
bất tiện trong khi vẽ ta nên dùng lối chiếu sáng gián 
tiếp. 

Ngoài sân nên dùng những ngọn đèn có chụp rất 
láng để tăng sức sáng lên. 

Mấy năm gần đây, người ta dùng những ống phơ- 
lu-ơ (tubes fluorescents) rẻ tiền mà chiếu một ánh sáng 
rất tỏ, gần bằng ánh sáng ban ngày. Còn những đèn 
dùng hơi thủy ngân hoặc hơi nát ri (vapeur de mercure 
ou de sodium) rẻ tiền và chiếu ánh sáng một màu: 
xanh, đỏ, vàng, tím... cho nên được dùng để quảng cáo 
nhiều hơn là dùng trong các xưởng, các phòng giấy. 

Mỗi bóng đèn trung bình dùng được 1.000 giờ, 
nhưng khi nó sắp hư thì nên thay ngay đi, như vậy ít 
tốn hơn là dùng bóng đèn cũ quá. 

Muốn biết nên dùng lối chiếu sáng nào, dùng 
kiểu đèn nào, mắc đèn ở đâu, ta nên hỏi ý kiến một 
nhà chuyên môn. 

IV. SỰ THOÁNG HƠI 


Không khí trong xưởng thường độc vì có khói, 
có hơi dâu, hơi các chất hóa học và vì có bụi: bụi đất 
cát, bụi các kim thuộc. Thợ hít những hơi đó, đễ mắc 
bệnh đau phổi, ốm yếu lần đi rồi phải nghỉ việc. Như 
vậy hại cho thợ mà cũng hại cho chủ. 


274 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Bụi ma-nhê-si (magnésium) có hại nhất vì có thể 
cháy được nếu gặp một đốm lửa đỏ. Trong các hầm 
mỏ, càng phải đẻ phòng hơn. Ở Y có môt cái động 
trong đó thán khí, nặng hơn không khí, tụ thành một 
lớp, dày độ 1 thước, phú mặt động. Loài chó, thấp, vào 
động hít thán khí đó, trong vài phút thì chết. Người, 
cao hơn, hít được lớp không khí trong sạch ở trên lớp 
thán khí, cho nên không sao. Vì vậy động đó kêu là 
động chó. Trong mỏ than thường có một thứ không 
khí không có mùi chỉ hết, nhưng nếu gặp ngọn lửa thì 
nổ lên dữ dội, làm sập hầm, chôn sống cả ngàn thợ. 


Những thí dụ đó ta thấy rằng một không khí ta hít 
không thấy øì lạ hết mà có thể chứa chất độc được, cho 
nên phải có nhà hóa học phân chất không khí trong 
xưởng và dùng một cái máy để đo xem không khí có 
nhiều bụi không, rồi mới có thể nói quyết rằng không 
khí đó trong sạch hay không. 

Khi không khí không được trong sạch, ta phải 
dùng những cách sau này: 

a) Bao miệng và mũi lại như trong các xưởng làm 
vôi, làm cát. 

b) Khi bụi chỉ sinh ra ở trong một chỗ nào nhất 
định, thì dùng máy để hút bụi đó đi chỗ khác, xa nơi 
làm việc. 

275 


Nguyên Hiến Lê 


c) Nếu có ít bụi thì dùng máy quạt cũng đủ. 


d) Nếu cửa cần phải đóng kín thì cho thợ nghỉ sau 
khi họ đã làm việc trong một vài giờ để mở tung cửa 
ra và thay đổi không khí. 


Sau cùng nên nhớ rằng mỗi người thợ ít nhất phải 
có 7 thước khối không khí trong 4 giờ. 


V. NHIỆT ĐỘ CỦA KHÔNG KHÍ 


Hàn thử biểu không chỉ một cách đúng nhiệt 
độ ở chung quanh ta. Thí nghiệm như vây thì biết. 
Lấy hàn thứ biểu để trong phòng kín, thấy nó chỉ 
30 độ chẳng hạn; đem ra ngoài sân, dưới bóng cây 
cho khỏi nắng, cũng thấy nó chỉ 30 độ, hoặc hơn 
một chút. Nhưng ở trong phòng ta thấy nóng mà ra 
ngoài sân, thấy mát nhiều. Tại sao vậy? Là vì nhiệt 
độ của không khí giảm tăng tùy theo có gió nhiều 
hay không, mà hàn thử biểu không đo được những 
cái đó. Sau cùng, nhiệt độ ở chung quanh ta còn 
tùy theo da ta nóng hoặc lạnh nữa. 

Cho nên khi nói tới nhiệt độ một nơi nào, muốn 
cho rõ ràng, phải chỉ nhiệt độ đó là nhièt độ hợp lực 
(température résultante) của ba nguyên nhân kể trên, 
hay chỉ là nhiệt độ ở trên hàn thử biểu. 

Khoa học ngày nay đã cho ta biết cách đo nhiệt độ 
276 


Tổ chức công việc theo khoa học 
hợp lực ấy và ở Âu Mỹ đã có nhiều người thí nghiệm 
sự ảnh hưởng của nó tới sức sản xuất của thợ. 


Bên Anh người ta đã thí nghiệm 138 người thợ 
làm trong những mỏ sâu từ 165 thước tới 820 thước. 
Hé càng xuống sâu, nhiệt độ càng tăng. 


Kết quả như sau: 

Nhiệt độ hợp lực là 17 độ, sức sản xuất là 100 

Nhiệt độ hợp lực là 18 độ, sức sản xuất là 94 

Nhiệt độ hợp lực là 24 độ, sức sản xuất là 91 

Nhiệt độ hợp lực là 25 độ, sức sản xuất là 82 

Nhiệt độ hợp lực là 26 độ, sức sản xuất là 81 

Nhiệt độ hợp lực là 28 độ, sức sản xuất là 59 

Ở Pháp người ta cũng nghiệm thấy rằng: 

- Sức sản xuất rút đi mất 50 phản 100 nếu nhiệt 
độ hợp lực tăng lên từ 18 đến 33 độ. 

- Khi nhiệt độ hợp lực là 18 độ thì thợ làm khéo 
léo nhất, ít xảy ra tai nạn nhất. 

- Trong phòng giấy nào mà nhân viên ít cử động, 
thi nhiệt độ từ 16 đến 18 độ là vừa. Nếu nhân viên cử 
động nhiều thì nhiệt độ chỉ cần từ 10 đến 12 độ thôi. 


277 


Nguyễn Hiến Lê 


Vậy nhiệt độ có ảnh hưởng lớn tới sức sản xuất và 
chúng ta có năng lực sản xuất kém người Âu nhiêu, 
một phần lớn cũng do khí hậu nước ta nóng quá. 

Nhưng nhiệt độ cũng có ảnh hưởng tới sức khỏe 
và tai nạn nữa. Trong những xưởng giặt bằng hơi nước 
ở Mỹ, thợ thường bị chứng nhức đầu, chóng mặt, đau 
mắt. Trong những xưởng làm thép mà nhiệt độ quá 
cao, thợ hay đau phổi và trong những xưởng dệt vải, 
không khí vừa nóng vừa ẩm thấp, số thợ chết gấp hai, 


w ` 
El 





Nguyên Hiến Lê 


SÁCH THAM KHẢO 


TÊN SÁCH 


Organisation scientifique 
du travail 


De la Méthode dans les sciences 
expérimentales 


Organisation. Tomes Il et I 
Organisation du Travail 
Organisation scientifique 
Organisation à la française 


Sommaire des principes 
d'organisation des entreprises 


L'Organisation dans L'Entreprise 
et dans la Nation 


Administration industrielle et générale 
L'Organisation dans les 


Administrations publiques 


Le bon sens administratif 


Comment concevoir et réaliser 
une documentation 


318 


TÊN TÁC GIẢ 
J.P. Palewski (P.U.F) 


H. Le Chatelier 


J. Chevelier 
J. Chevelier 
E. Landauer, 
Rimailho 


Robert Caussin 
André L.A. Vincent 


Henri Fayol 
Comité National de 


borganisation 
francaise (C.N.OF.) 


Francois Léo 


H. Bernaténe 


Tổ chức công việc theo khoa học 


La Technique du Classement 


Initiationaux méthodes de 
la Statistique 


Les graphiques employés comme 
procédé d'exploitation des 
phénomènes et des faits 


Les graphiques 


Le graphique Gantt instrument 
de direction 


Le système de Taylor 
Ma vie et mon oeuvre 
Direction des ateliers 
Les Nouveaux Standards 


La Préparation et la Régulation 
du Travail 


Notions Pratiques de Chonométrage 


Traité théorique et pratique de 
comptabilité industrielle 


Ce quest le Plan comptable 1947 
malisation des Comptabilités. 


Le Prix de Revient 
Les Salaires 
Le réapprovisionnement des Stocks 


La Connaissance des Hommes 
par la Psychobiologie 


La Mission de la France 


Thérèse Leroy 
A.de Montcetz 


Thellesme (Dunod) 


R. Satet et Voraz. 
W. Clark. 


(Dunod) 

H. Ford (Payot) 
Taylor (Dunod) 
H. Dubreuil 
(C.N.O.F) 


Michelin 


Léo Chardonet 


Commission de Nor- 


J. Danty la France 
J. Danty a France 
G.Bequart 


Léone Bourdel 


Léone Bourdel 


Ho 


Nguyên Hiến Lê 


Les examens d'aptitude 
professionnelle 


L'Homme au Travail 

Le Maniement des hommes 

Le Patron est un chef d'orchestre 
Principes des relations humaines 
Le Rôle Social de l'Ingénieur 


Précis d'une Psychologie de 


l'Enfant 


F. Baumgarten 
(Dunod) 


(C.N.O.F.) 

Colonel Edward 

H. Satet 

Norman R.F. Maier. 
La Miraud 

G. Collin 


(Delagrave) 


Trong bảng trên đây, những tên ở trong dấu ngoặc đơn 
chỉ nhà xuất bản. Những cuốn nào không chỉ tên nhà xuất 
bản thì có thể hỏi mua tại nhà sách của Comité National 


de Organisafion française 57 Rue de Babylone Paris 7è. 


320 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Léa bn ess amenance cursus noces 5 

Tựa lần xuất bản thứ nhất .................... 6 

Tya lån tái bånn ... nee mancmares were es 11 
PHÅN THỨ NHẤT - KHÁI LUẬN. ................ 15 
CHƯƠNG NHẤT. 

- Định nghĩa và mục ốích. .................... 16 
CHƯƠNG NHÌ 

- Lịch trình của khoa tổ chức 

cong viec theg EKORO. m ocsi cc¿c¿¿¿ cóc 24 

CHUONG BA. 

- Phương pháp khoa HC. versses rerem sa 35 
PHÅN THỨ NHÌ 

- HỌC THUYẾT FAYOL VÀ THỰC HÀNH. .... 46 
CHƯƠNG NHẤT. 

-TỔ chức riðt#inờHEEH ;c;: cuves mobs ac 48 
CHƯƠNG NHÌ. 

- Năm chức vụ của người quản lý.............. 59 
CHUONG BA. 

- Cách phân loại tài liệu phù hiệu. ............. 74 


321 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG TƯ, 

- Những cách so sánh thống kế biểu và đô biểu . 81 
PHÂN THÚ BA. 

- HỌC THUYÉT TAYLOR VÀ THŲC HÀNH. ... 89 
CHƯƠNG NHẤT. 


LH Ha ng causes 93 
CHƯƠNG NHÌ 

a PRAD CONE eener CAAA ETERA SERIN VAEN 97 
CHUONG BA. 

- NHất liậất hóa mẫu HIỨG:::c: sayari aussar sa 100 
CHUONG TU. 

- Hợp lý hóa phương pháp làm việc. .......... 110 
CHƯƠNG NĂM. 

- Hợp lý hóa phương pháp làm việc (nối) ...... 124 
CHƯƠNG SÁU. 

- Chuẩn bị cÔng việc.....................--. -- 134 
CHƯƠNG BẢY. 

-FHối li G16 VIỆC (..(‹(c(c( co. deddos da 139 
CHƯƠNG TÁM. 

- FKiểii tờ CðIl6 ƯẾẾ tá äa caves es de 151 
CHƯƠNG CHÍN. 

DRM 2 css auras ace aunaunes me 157 
CHƯƠNG MƯỜI. 

met none os 165 


322 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT: 


TER EDR MS veus some nu 


PHÅN THỨ TƯ. 
- NHỮNG ĐIÊU KIỆN THUẬN TIỆN 


ĐỀ LÀM VIỆC......................... 


CHƯƠNG NHẤT: 


s LIIR ÍYV e DB, à sun dé case da dual 


CHUONG NHÏ 


de BU MM 5 ss cms sure assise 


CHUONG BA. 


PH DD Này NGHỆ: sas aaura somessa 


CHUONG TU. 


- Nghệ thuật chỉ huy. .................... 


CHƯƠNG NĂM. 


- Ban xã hội ban y tế ban an ninh. .......... 


CHƯƠNG SÁU. 


- Những hoàn cảnh thuận tiện để làm việc .... 
KÊTLUÅN: mm... ... 


PHU LUC. 


I. Phương pháp thập tiến phổ cập .......... 
II. Các loại máu và các tính tình ........... 
DANH TỪ CHƯA ĐƯỢC THÔNG DỤNG ...... 
SÁCH ĐỀ THAM KHẢO ..................... 


ss ET 


us JT 


ss 231 


¬1-.. 


s A 


267 
299 


323 


Tổ CHỨC CÔNG VIỆC THEO KHOA HOC 
NGUYÈN HIÉN LÊ 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÈN THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập: Phòng biên tập NXB 


NHÀ XUÁT BẢN TÓNG HỢP TP. HỎ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TỎNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.I 
DT: 38225340 - 38296764 - 38247225 
Fax: 84.8.38222726 
Email: tonghop(@nxbhem.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 


GPXB số: 1440-2012/CXB/109-152/THTPHCM ngày 30/11/2012 


Nguyên Hiến Lê 


SÁCH THAM KHẢO 


TÊN SÁCH 


Organisation scientifique 
du travail 


De la Méthode dans les sciences 
expérimentales 


Organisation. Tomes Il et I 
Organisation du Travail 
Organisation scientifique 
Organisation à la française 


Sommaire des principes 
d'organisation des entreprises 


L'Organisation dans L'Entreprise 
et dans la Nation 


Administration industrielle et générale 
L'Organisation dans les 


Administrations publiques 


Le bon sens administratif 


Comment concevoir et réaliser 
une documentation 


318 


TÊN TÁC GIẢ 
J.P. Palewski (P.U.F) 


H. Le Chatelier 


J. Chevelier 
J. Chevelier 
E. Landauer, 
Rimailho 


Robert Caussin 
André L.A. Vincent 


Henri Fayol 
Comité National de 


borganisation 
francaise (C.N.OF.) 


Francois Léo 


H. Bernaténe 


Tổ chức công việc theo khoa học 


La Technique du Classement 


Initiationaux méthodes de 
la Statistique 


Les graphiques employés comme 
procédé d'exploitation des 
phénomènes et des faits 


Les graphiques 


Le graphique Gantt instrument 
de direction 


Le système de Taylor 
Ma vie et mon oeuvre 
Direction des ateliers 
Les Nouveaux Standards 


La Préparation et la Régulation 
du Travail 


Notions Pratiques de Chonométrage 


Traité théorique et pratique de 
comptabilité industrielle 


Ce quest le Plan comptable 1947 
malisation des Comptabilités. 


Le Prix de Revient 
Les Salaires 
Le réapprovisionnement des Stocks 


La Connaissance des Hommes 
par la Psychobiologie 


La Mission de la France 


Thérèse Leroy 
A.de Montcetz 


Thellesme (Dunod) 


R. Satet et Voraz. 
W. Clark. 


(Dunod) 

H. Ford (Payot) 
Taylor (Dunod) 
H. Dubreuil 
(C.N.O.F) 


Michelin 


Léo Chardonet 


Commission de Nor- 


J. Danty la France 
J. Danty a France 
G.Bequart 


Léone Bourdel 


Léone Bourdel 


Ho 


Nguyên Hiến Lê 


Les examens d'aptitude 
professionnelle 


L'Homme au Travail 

Le Maniement des hommes 

Le Patron est un chef d'orchestre 
Principes des relations humaines 
Le Rôle Social de l'Ingénieur 


Précis d'une Psychologie de 


l'Enfant 


F. Baumgarten 
(Dunod) 


(C.N.O.F.) 

Colonel Edward 

H. Satet 

Norman R.F. Maier. 
La Miraud 

G. Collin 


(Delagrave) 


Trong bảng trên đây, những tên ở trong dấu ngoặc đơn 
chỉ nhà xuất bản. Những cuốn nào không chỉ tên nhà xuất 
bản thì có thể hỏi mua tại nhà sách của Comité National 


de Organisafion française 57 Rue de Babylone Paris 7è. 


320 


Tổ chức công việc theo khoa học 


Léa bn ess amenance cursus noces 5 

Tựa lần xuất bản thứ nhất .................... 6 

Tya lån tái bånn ... nee mancmares were es 11 
PHÅN THỨ NHẤT - KHÁI LUẬN. ................ 15 
CHƯƠNG NHẤT. 

- Định nghĩa và mục ốích. .................... 16 
CHƯƠNG NHÌ 

- Lịch trình của khoa tổ chức 

cong viec theg EKORO. m ocsi cc¿c¿¿¿ cóc 24 

CHUONG BA. 

- Phương pháp khoa HC. versses rerem sa 35 
PHÅN THỨ NHÌ 

- HỌC THUYẾT FAYOL VÀ THỰC HÀNH. .... 46 
CHƯƠNG NHẤT. 

-TỔ chức riðt#inờHEEH ;c;: cuves mobs ac 48 
CHƯƠNG NHÌ. 

- Năm chức vụ của người quản lý.............. 59 
CHUONG BA. 

- Cách phân loại tài liệu phù hiệu. ............. 74 


321 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG TƯ, 

- Những cách so sánh thống kế biểu và đô biểu . 81 
PHÂN THÚ BA. 

- HỌC THUYÉT TAYLOR VÀ THŲC HÀNH. ... 89 
CHƯƠNG NHẤT. 


LH Ha ng causes 93 
CHƯƠNG NHÌ 

a PRAD CONE eener CAAA ETERA SERIN VAEN 97 
CHUONG BA. 

- NHất liậất hóa mẫu HIỨG:::c: sayari aussar sa 100 
CHUONG TU. 

- Hợp lý hóa phương pháp làm việc. .......... 110 
CHƯƠNG NĂM. 

- Hợp lý hóa phương pháp làm việc (nối) ...... 124 
CHƯƠNG SÁU. 

- Chuẩn bị cÔng việc.....................--. -- 134 
CHƯƠNG BẢY. 

-FHối li G16 VIỆC (..(‹(c(c( co. deddos da 139 
CHƯƠNG TÁM. 

- FKiểii tờ CðIl6 ƯẾẾ tá äa caves es de 151 
CHƯƠNG CHÍN. 

DRM 2 css auras ace aunaunes me 157 
CHƯƠNG MƯỜI. 

met none os 165 


322 


Tổ chức công việc theo khoa học 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT: 


TER EDR MS veus some nu 


PHÅN THỨ TƯ. 
- NHỮNG ĐIÊU KIỆN THUẬN TIỆN 


ĐỀ LÀM VIỆC......................... 


CHƯƠNG NHẤT: 


s LIIR ÍYV e DB, à sun dé case da dual 


CHUONG NHÏ 


de BU MM 5 ss cms sure assise 


CHUONG BA. 


PH DD Này NGHỆ: sas aaura somessa 


CHUONG TU. 


- Nghệ thuật chỉ huy. .................... 


CHƯƠNG NĂM. 


- Ban xã hội ban y tế ban an ninh. .......... 


CHƯƠNG SÁU. 


- Những hoàn cảnh thuận tiện để làm việc .... 
KÊTLUÅN: mm... ... 


PHU LUC. 


I. Phương pháp thập tiến phổ cập .......... 
II. Các loại máu và các tính tình ........... 
DANH TỪ CHƯA ĐƯỢC THÔNG DỤNG ...... 
SÁCH ĐỀ THAM KHẢO ..................... 


ss ET 


us JT 


ss 231 


¬1-.. 


s A 


267 
299 


323 


Tổ CHỨC CÔNG VIỆC THEO KHOA HOC 
NGUYÈN HIÉN LÊ 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÈN THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập: Phòng biên tập NXB 


NHÀ XUÁT BẢN TÓNG HỢP TP. HỎ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TỎNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.I 
DT: 38225340 - 38296764 - 38247225 
Fax: 84.8.38222726 
Email: tonghop(@nxbhem.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 


GPXB số: 1440-2012/CXB/109-152/THTPHCM ngày 30/11/2012 


